PHẬT GIAO NGUYÊN THI Y 
THEIU4VÃDA 



TẠNG VÔ TỶ PHÁP 

‘(ABHIDHAMMAPITAKA) 


Bộ VỊ TRÍ 

(PATTHẴNA) 

QUYẺN 3 & 4 


Dịch giả 

Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Tịnh Sự 
(Mahãthero Santakicco) 



NH 4 XI > í ''.ẢN TÒN GL\0 - lA NỌI 



2 


Việt dịch : Đại trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 



PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVADA 

-o-O-o- 


TẠNG vô TỶ PHÁP 

(ABHIDHAMMAPITAKA) 


Bộ THỨ BẢY 

Bộ VỊ TRÍ 

(PATTHẴNA) 

QUYỂN THỨ BA VÀ QUYỂN THỨ TƯ 

CẢO BẢN 


Sư cả Tịnh Sự - Mahãthero Santakicco 
Chuyển ngữ từ bản tiếng Pãli-Thái Lan sang tiếng Việt 
Phật lịch 2519- Dương lịch 1976 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
2012 



Bộ thứ bảy thuộc Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapựaka) 

Dịch giả: 

Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 
Nguyên cố vấn I, kiêm Trưởng Ban Phiên dịch 
Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy (Theravãda) - Việt Nam 



MỤC LỤC 


QUYỂN THỨ BA 

NHỊ ĐÈ NHÂN (HETUDUKAM) .11 

Phần Liên Quan (Paticcavãro) .11 

Phần Vấn Đe (Paũhãvãra) .14 

NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN (SAHETUKADUKA) .23 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .23 

Phần Ỷ Truợng (Paccayavãra) .28 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) .31 

NHỊ ĐÈ TUơNG ưng nhân (HETU SAMPAYUTTADUKA) .42 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .42 

NHỊ ĐÈ NHÂN HỮU NHÂN (HETUSAHETUKADUKA) .42 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .42 

Phần Vấn Đe (Paũhãvãra) .43 

NHỊ ĐÈ NHÂN TUơNG ưng nhân (HETUHETUSAMPAYUTTADUKAM) .49 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .49 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN (NA HETUSAHETUKADUKA) .49 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .49 

Phần Ỷ Truợng (Paccayavãra) .51 

Phần Hòa Hợp (Samsatthavãra) .52 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .52 

NHỊ ĐÈ HỮU DUYÊN (SAPPACCAYADUKA) .59 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .59 

Phần Ỷ Truợng (Paccayavãra) .59 

Phần Vấn Đe (Panhãvãro) .59 

NHỊ ĐÈ HỮU VI (SANKHATADUKAM) .61 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .61 

NHỊ ĐÈ HỮU KIẾN (SANIDASSANADUKAM) .61 

Phần Liên Quan (Paticcavãro) .61 

Phần Ỷ Truợng (Paccayavãra) .63 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) .63 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .64 

NHỊ ĐÈ HỮU ĐỐI CHIẾU (SAPPATIGHADUKA) .68 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .68 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .71 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .71 

NHỊ ĐÈ SẮC (RUPIDUKA) .78 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .78 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .79 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) .80 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .80 

NHỊ ĐÈ HI ỆP THẾ (Lokiyaduka) .85 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .85 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .86 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) .87 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .87 

NHỊ ĐÈ CŨNG có TÂM BIẾT ĐẶNG (KENẴCINAVINNEYYADUKA) .93 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .93 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .94 

NHỊ ĐÈ LẬU (TRẦM) (ẴSAVADUKA) .95 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .95 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .96 





















































6 


Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) .97 

Phần Vấn Đe (Panhãvãm) .97 

NHỊ ĐÈ CẢNH LẬU (SASAVADUKA) .104 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .104 

NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG LẬU (ẴSÁVÁ SÁMPAYUTTÁDUKA) .105 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .105 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .108 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) .110 

Phần Vấn Đe (Panhãvãm) .111 

NHỊ ĐÈ LẬU CẢNH LẬU (ẴSAVA SASAVADUKA) .120 

Phần Liên Quan.120 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .121 

NHỊ ĐÈ LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU (ẤSA VA ASA VASAMPAYUTTADUKA) .122 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .122 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .123 

NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU CẢNH LẬU.124 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .124 

NHỊ ĐÈ TRIỀN (SAMYOJANNADUKA) .125 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .125 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .126 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) .127 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .127 

NHỊ ĐÈ CẢNH TRIỀN (SAMYOJANĨTẴDUKA) .131 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .131 

NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG TRIỀN (SAMYONASAMPAYUTTADUKA) .132 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .132 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .133 

Phần Hòa Họp (Sahsatthavãra) .135 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .136 

NHỊ ĐÈ TRIỀN CẢNH TRIỀN (SAMYOJANA SAMYOJANIYADUKA) .144 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .144 

NHỊ ĐÈ TRIỀN TƯƠNG ƯNG TRIỀN.145 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .145 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .146 

NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG TRIỀN CẢNH TRIỀN.148 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .148 

NHỊ ĐÈ PHƯỢC (GANTHADUKA) .148 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .148 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .150 

Phần Vấn Đe (Panhãvãm) .151 

NHỊ ĐÈ CẢNH PHƯỢC (GANTHANIYADUKA) .157 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .157 

NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG PHƯỢC (GANTHASAMPAYUTTADUKA) .157 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .157 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .159 

Phần Hòa Họp (Sahsatthavãra) .160 

Phần Vấn Đe (Panhãvãm) .161 

NHỊ ĐÈ PHƯỢC CẢNH PHƯỢC (GANTHAGANTHANIYADUKA) .171 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .171 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .171 

NHỊ ĐÈ PHƯỢC TƯƠNG ƯNG PHƯỢC (GANTHAGANTHASAMPAYUTTADUKA) .172 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .172 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .173 
























































Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 7 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG PHƯỢC CẢNH PHƯỢC.174 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .174 

NHỊ ĐÈ CHÙM BỘC, PHỐI (OGHA YOGAGOCCHAKADUKA) .175 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .175 

NHỊ ĐÈ CÁI (NIVARANADUKA) .175 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .175 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .177 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) .178 

Phần Vấn Đe (Panhãvãro) .178 

NHỊ ĐÈ CẢNH CÁI (NĨVARANIYADUKA) .183 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .183 

NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG CÁI (NIVARANIYADUKA) .184 

Phần Liên Quan.184 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .184 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) .185 

Phần Vấn Đe (Panhãvãm) .186 

NHỊ ĐÈ CÁI CẢNH CÁI (NIVARANA NIVARANIYADUKA) .190 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .190 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .190 

NHỊ ĐÈ CÁI TƯƠNG ƯNG CÁI (NIVARANA NIVARANA SAMPAYUTTADUKA) .192 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .192 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .193 

NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG CÁI CẢNH CÁI.195 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .195 

NHỊ ĐÈ KHINH THỊ (PARAMASADUKA) .195 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .195 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .196 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) .197 

Phần Vấn Đe (Panhavãrã) .197 

NHỊ ĐÈ CẢNH KHINH THỊ (PARAMAỊỊHADUKA) .203 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .203 

NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG KHINH THỊ (PARAMASASAMPAYUTTADUKA) .203 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .203 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .204 

Phần Hòa Họp (Sahsatthavãra) .205 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .205 

NHỊ ĐÈ KHINH THỊ CẢNH KHINH THỊ (PARAMASA PARAMAỊỊHADUKA) .211 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .211 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .212 

NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG KHINH THỊ CẢNH KHINH THỊ.213 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .213 

QUYỂN THỨ Tư 

NHỊ ĐÈ HỮU CẢNH (SARAMMANADUKA) .215 

Phần Liên Quan (Paticcavara) .215 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .217 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) .218 

NHỊ ĐÈ TÂM (CITTADUKA) ..223 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .223 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .225 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra} .227 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .227 

NHỊ ĐÈ SỞ HỮU TÂM.234 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .234 























































8 


Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .236 

Phần Hòa Hợp (Sansattha) .238 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .239 

NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG TÂM.246 

Phần Liên Quan (Patỉccavãra) .246 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .247 

Phần Hòa Họp (Sahsatthavãm) .249 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .249 

NHỊ ĐÈ HOÀ HỢP TÂM (CITTASANSATTHADUKA) .254 

Phần Liên Quan (Patỉccavãra) .254 

NHỊ ĐÈ CÓ TÂM LÀM sở SANH (CITTA SAMUTTHANA DUKA) .254 

Phần Liên Quan (Patỉccavara) .254 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãm) .257 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) .259 

Phần Liên Quan (Patỉccavãra) .259 

NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH TỒN VỚI TÂM (CITTASAHABHUDUKA) .268 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .268 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .270 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) .272 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .272 

NHỊ ĐÈ TÙNG TẦM THÔNG LƯU (CITTANUPARIVATTIDUKA) .278 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .278 

NHỊ ĐÈ HÒA HỢP VỚI TÂM VÀ có TÂM LÀM sở SANH.278 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .278 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãm) .281 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) .283 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .283 

NHỊ ĐÈ Y TÂM HÒA SANH TỒN.288 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .288 

NHỊ ĐÈ SỞ Y TÂM HÒA TÙNG HÀNH.288 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .288 

NHỊ ĐÈ NỘI Bộ (AJJHATTIKADUKA) .289 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .289 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .292 

Phần Hòa Họp (Sahsatthavãra) .294 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .294 

NHỊ ĐÈ Y SINH (UPADADUKA) .304 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .304 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .307 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) .309 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .309 

NHỊ ĐÈ DO THỦ (UPADINNADUKA) .316 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .316 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) .320 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .321 

NHỊ ĐÈ THỦ (UPADANADUKA) .328 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .328 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .330 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) .331 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .331 

NHỊ ĐÈ CẢNH THỦ (UPADANIYADUKA) .338 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .338 

NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG THỦ (UPADANASAMPAYUTTADUKA) .338 
























































Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyến 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 9 


Phần Liên Quan (Paticcavãm) .338 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .341 

Phần Hòa Hợp (Sahsatthavãm) .342 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .342 

NHỊ ĐÈ THỦ CẢNH THỦ (Upãdãna upãdãniyaduka) .350 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .350 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .351 

NHỊ ĐÈ THỦ TƯƠNG ƯNG THỦ (UPẴDẦNA UPẴDẦNASAMPAYUTTADUKA) .352 

Phần Liên Quan (Paticcavãro) .352 

Phần Vấn Đe (Panhãvãro) .352 

Phần Liên Quan (Patỉccavãra) .355 

NHỊ ĐÈ PHIỀN NÃO (KILESADUKAM) .355 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .355 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .357 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) .358 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .359 

NHỊ ĐÈ CẢNH PHIỀN NÃO (SANKILESSIKADUKA) .365 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .365 

NHỊ ĐÈ PHIEN TOÁI (SANKILITTHADUKA) .365 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .365 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .366 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) .367 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .367 

NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG PHIỀN NÃO (KILESASAMPAYUTTADUKA) .372 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .372 

NHỊ ĐÈ PHIỀN NÃO CẢNH PHIỀN NÃO (KILESASANKILASIKADUKA) .372 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .372 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .372 

NHỊ ĐÈ PHIỀN NÃO PHIỀN TOÁI (KILESASANKILITTHADUKA) .374 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .374 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .375 

NHỊ ĐÈ PHIỀN NÃO TƯƠNG ƯNG PHIỀN NÃO.377 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .377 

NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG PHIỀN NÃO CẢNH PHIỀN NÃO.377 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .377 

NHỊ ĐÈ Sơ ĐẠO KIẾN (DASSANADUKA) .377 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .377 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .378 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) .379 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .379 

NHỊ ĐÈ BA ĐẠO CAO (TU KIẾN) (BHẴVANẴDUKA) .385 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .385 

Phần Vấn Đe (Panhavãm) .385 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .388 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .390 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) .392 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .393 

NHỊ ĐÈ HỮU NHAN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ.399 

NHỊ ĐÈ HỮU TẦM (SAVITAKKADUKA). .402 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .402 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .404 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) .405 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .406 

NHỊ ĐÈ HỮU TỨ (SAVICARADUKA) .413 

























































10 


Phần Liên Quan (Paticcavãra) .413 

NHỊ ĐÈ HỮU HỶ (SAPPITIKADUKA) .413 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .413 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .415 

Phần Hòa Hợp (Sahsatthavãm) .415 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .415 

NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH HỶ (PĨTISAHAGATADUKA) .422 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .422 

NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH LẠC (SUKHASAHAGATADUKA) .422 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .422 

Phần Vấn Đe (Panhãvãm) .423 

NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH XẢ (UPEKKHASAHAGATADUKA) .426 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .426 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .428 

Phần Hòa Họp (Sahsatthavãra) .428 

Phần Vấn Đe (Panhãvãm) .428 

NHỊ ĐÈ DỤC GIỚI (KAMAVACARADUKA) .431 

Phần Liên Quan (Paticcavãm) .431 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .433 

Phần Hòa Họp (Samsatthavãro) .434 

Phần Vấn Đe (Pahhãvãro) .435 

NHỊ ĐÈ SẮC GIỚI (RUPAVACARADUKA) .441 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .441 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .443 

Phần Hòa Họp (Sahsatthavãm) .444 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .445 

NHỊ ĐÈ VÔ SẮC GIỚI (ARUPAVACARADUKA) .450 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .450 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .452 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) .453 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .453 

NHỊ ĐÈ LIÊN QUAN LUÂN HỒI (PARIYAPANNADUKA) .458 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .458 

NHỊ ĐÈ NHÂN XUẤT LUÂN HỒI (NIYYANIKADUKA) .458 

Phần Liên Quan ịPaticcavãra) .458 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .459 

Phần Hòa Họp (Sansatthavãra) .461 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) .461 

NHỊ ĐÈ NHỨT ĐỊNH (NIYATADUKA) .465 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .465 

Phần Vấn Đe (Panhãvãm) .465 

NHỊ ĐÈ HỮU THUỢNG (SA UTTARADUKA) .469 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .469 

NHỊ ĐÈ HỮU Y (SARANADUKA) .469 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) .469 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) .470 

Phần Vấn Đe (Panhãvãm) .470 


















































NAMO TASSA BHAGAVATO A^HATO SAMMÃSAMBUDDHASSA 
CUNG KỈNH ĐẾN ĐỨC THÉ TÔN, ÚNG CÚNG, CHÁNH BIÉN TRI 


VI TRÍ - NHI ĐỀ 


QUYỂN THỨ BA 


NHỊ ĐÈ NHÂN (HETUDUKAM) 

Phần Liên Quan (Paticcavãro) 

* Pháp nhân liên quan pháp nhân sanh ra do Nhân duyên: 

Vô sân, vô si liên quan vô tham; vô tham, vô si liên quan vô sân; vô tham, vô sân 
liên quan vô si; si liên quan tham, tham liên quan si, si liên quan sân, sân liên quan 
si; sát-na tục sinh... 

* Pháp phi nhân liên quan pháp nhân sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan (pháp) nhân; sát-na tục sinh... 

* Chư pháp nhân và phi nhân liên quan pháp nhân sanh ra do Nhân duyên: 

Vô sân, vô si với uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan vô tham. Nên sắp cách luân 
(cakkam bandhitabbam); si với uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tham... sát-na 
tục sinh... 

* Pháp phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh ra do nhân Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi nhân... 2 uẩn và sắc tâm liên quan 2 uẩn; sát-na 
tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật; 1 sắc đại sung... 

* Pháp nhân liên quan pháp phi nhân sanh ra do Nhân duyên: 

Nhân liên quan uẩn phi nhân, sát-na tục sinh: Nhân liên quan vật. 

* Pháp nhân và pháp phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và nhân với sắc tâm liên quan 1 uẩn phi nhân... 2 uẩn với nhân và sắc tâm liên 
quan 2 uẩn. Sát-na tục sinh: Nhân và uẩn tương ưng liên quan vật. 

* Pháp nhân liên quan chư pháp nhân và phi nhân sanh ra do Nhân duyên: 

Vô sân và vô si liên quan vô tham và uẩn tương ưng; nên sắp cách luân. Si liên quan 
tham và uẩn tương ưng, si liên quan sân và uẩn tương ưng. Sát-na tục sinh: Vô sân 
và vô si liên quan vô tham và vật... 

* Pháp phi nhân liên quan chư pháp nhân và phi nhân sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi nhân và nhân... 2 uẩn và sắc tâm liên quan 2 
uẩn và nhân. Sát-na tục sinh: uẩn tương ưng liên quan vật và nhân. 

* Chư pháp nhân và phi nhân liên quan những pháp nhân và phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: 



12 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề nhân 


- 3 uẩn, vô sân, vô si và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi nhân và vô tham,... 2 uẩn với vô 
sân, vô si và sắc tâm liên quan 2 uẩn và vô tham. Nên sắp cách luân. 

- 3 uẩn với si và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi nhân và tham... 2 uẩn... Sát-na tục sinh: 
Vô sân, vô si và uẩn tuơng ung liên quan vật và vô tham. 

2 . 

Pháp nhân liên quan pháp nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

- Bỏ qua cõi sắc giới, còn cõi Vô sắc có 9 câu đề. Truởng duyên: tục sinh hòan toàn 
không có; nên sắp đầy đủ;... liên quan 1 sắc đại sung, đây chỉ khác sắc tâm sắc y 
sinh liên quan đại sung. 

- Vô gián duyên, Liên tiếp duyên, Đồng sanh duyên đều có đại sung, luôn cả nguời 
Vô tuởng... 

- Hỗ tuơng duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sanh duyên, cố huởng duyên cả 2 
cõi: tục sinh không có. 

Dị thời nghiệp duyên, quả duyên,... tóm tắt.. Bất ly duyên. 

3. 

Nhân 9, Cảnh 9, tất cả đều 9, Bất ly 9; đều đếm nhu thế. 

Dứt thuận thứ (anuloma) 

4. 

* Pháp phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi nhân vô nhân,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh vô 
nhân: Vật liên quan uẩn; uẩn liên quan vật;... 1 đại sung thuộc sắc ngoại... sắc vật 
thực... sắc âm duơng... nguời Vô tuởng... 

* Pháp nhân liên quan pháp phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

5. 

* Pháp phi nhân liên quan pháp nhân sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan nhân, sát-na tục sinh... 

* Pháp phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn phi nhân; sát-na tục sinh: Chu đại sung... 

* Pháp phi nhân liên quan những pháp nhân và phi nhân sanh ra do phi Cảnh duyên: 

- Sắc tâm liên quan uẩn nhân và phi nhân; sát-na tục sinh... 

- Phi Truởng duyên; sắp đầy đủ, phi Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Hỗ 
tuơng duyên, phi Cận y duyên. 

6 . 

* Pháp nhân liên quan pháp nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: Vô sân, vô si liên quan vô tham. Nên sắp cách luân. Si liên quan tham, 
tham liên quan si... sát-na tục sinh... 

* Pháp phi nhân liên quan pháp nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: Chu uẩn tuơng ung liên quan nhân, sắc tâm liên quan nhân, sát-na tục 
sinh... 


* Chu pháp nhân và phi nhân liên quan pháp nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: Vô sân, vô si và uẩn tuơng ung liên quan vô tham. Nên sắp cách luân. 
Si và uẩn tuơng ung liên quan tham. Nên sắp cách luân. Sát-na tục sinh... 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


13 


* Pháp phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi nhân,... 2 uẩn liên quan 2 uẩn, sắc tâm liên 
quan uẩn phi nhân. Sát-na tục sinh... 

* Pháp nhân liên quan pháp phi nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: Nhân liên quan uẩn phi nhân. Sát-na tục sinh... 

* Chư pháp nhân và phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

3 uẩn và nhân liên quan 1 uẩn phi nhân (cõi) Vô sắc,... 2 uẩn... sát-na tục sinh... 

* Pháp nhân liên quan pháp nhân và phi nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

- Vô sân, vô si liên quan vô tham và uẩn tương ưng Vô sắc (giói). Nên sắp cách luân 
(cakka). 

- Cõi Vô sắc: Si liên quan tham và uẩn tương ưng; nên sắp cách luân. Sát-na tục 
sinh... 

* Pháp phi nhân liên quan những pháp nhân và phi nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn nhân và phi nhân Vô sắc (giới),... 2 uẩn, sắc tâm liên quan uẩn 
phi nhân và nhân. Sát-na tục sinh... 

* Chư pháp nhân và phi nhân liên quan những pháp nhân và phi nhân sanh ra do phi 
Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn với vô sân và vô si liên quan 1 uẩn phi nhân và vô tham,... 2 uẩn. 
Nên sắp cách luân. 3 uẩn và si liên quan 1 uẩn phi nhân và tham; nên sắp cách luân. 
Sát-na tục sinh... 

7. 

Pháp nhân liên quan pháp nhân sanh ra do phi Hậu sanh duyên,... do phi cố hưởng 
duyên 

8 . 

* Pháp phi nhân liên quan pháp nhân sanh ra do phi Dị thời nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) tương ưng liên quan nhân. 

* Pháp phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh ra do phi Dị thời nghiệp duyên: 

Tư tương ưng liên quan uẩn phi nhân, sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương... 

* Pháp phi nhân liên quan những pháp nhân và phi nhân sanh ra do phi Dị thời nghiệp 
duyên: 

Tư tương ưng liên quan nhân và uẩn tương ưng. 

9. 

Pháp nhân liên quan pháp nhân sanh ra do phi Quả duyên có 9 câu. 

10 . 

Pháp phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh ra do phi Thực duyên: 

Sắc ngoại... sắc âm dương... người Vô tưởng: 3 đại sung liên quan 1 đại sung..., sắc 
tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

11 . 

... Phi Quyền duyên: 

1 đại sung thuộc sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương ...; sắc y sinh liên quan 
đại sung. Người Vô tưởng: sắc mạng quyền liên quan đại sung. 


... Phi Thiền duyên: 



14 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề nhân 


... 1 Uẩn đồng sanh ngủ thức,... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô 
tưởng ... 

13. 

* ... Phi Đạo duyên: 

- ... liên quan 1 uẩn phi nhân vô nhân. Sát-na tục sinh vô nhân:... sắc ngoại, sắc vật 
thực... sắc âm dương... người Vô tưởng... 

* Phi Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng duyên, phi Tiền sanh duyên chỉ có trong câu 
đề Vô sắc giới. 

* Phi Vô hữu duyên, phi Ly duyên. 

14. 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
3, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3, nên phân đếm như thế. 

Dứt cách ngược (paccanĩya) 

15. 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, ..tóm tắt.., phi Cận y 3, phi 
Tiền sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dứt cách thuận nghịch. 

6 . 

Nhân duyên có Cảnh 2, Vô gián 2, Nghiệp 2, Quả 1, Vật thực 2, Quyền 2, Thiền 2, Đồ 
đạo 1, Tương ưng 2, Bất ly 2. 

Dứt cách nghịch thuận. 

Phần đồng sanh như phần liên quan. Phần ỷ trượng, phần y chỉ, trùng như phần liên 
quan. Sau khi câu chư đại sung, nên phần ỷ trượng (paccaya) vật, ngũ xứ, dù thuận 
nghịch đều nên sắp như thế. 

Phần hòa họp, phần tương ưng nên sắp đầy đủ chỉ có trong cõi Vô sắc; còn cõi sắc 
giới đều không có. 


Phần Vấn Đề (Panhavara) 

* Pháp nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Nhân duyên: 

Vô tham làm duyên cho vô sân và vô si bằng Nhân duyên; nên sắp cách luân 
(cakkam bandhitabbam)', tham làm duyên cho si bằng Nhân duyên; sân làm duyên 
cho si bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh... 

* Pháp nhân làm duyên chư pháp phi nhân bằng Nhân duyên: 

Nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên, sát-na tục sinh... 

* Pháp nhân làm duyên cho những pháp nhân và phi nhân bằng Nhân duyên: 

Vô tham làm duyên cho vô sân, vô si với uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. Nên sắp cách luân. Tham làm duyên cho si... sát-na tục sinh... 

* Pháp nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Cảnh duyên: Nhân mở mối cho nhân sanh 


ra. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


15 


* Pháp nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Cảnh duyên: Nhân mở mối cho uẩn phi 
nhân sanh ra. 

* Pháp nhân làm duyên cho những pháp nhân và phi nhân bằng Cảnh duyên: Nhân mở 
mối cho nhân và uẩn tương ưng sanh ra. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi phản khán nhớ lại 
phước thiện chất chứa trước kia. Sau khi xuất thiền phản khán thiền, chư Thánh 
xuất đạo rồi phản khán đạo, quả... Níp Bàn. Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc 
(gotrabhũ), dũ tịnh (vedãna), đạo, quả và khán chiếu (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

- Chư Thánh phản khán phiền não phi nhân đã trừ, phiền não bị hạn chế... rõ thấu 
phiền não đã từng sanh trước kia... quán ngộ nhãn... vật... và uẩn phi nhân bằng lối 
vô thường, khổ não, vô ngã... làm duyên cho ưu sanh ra 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, tha tâm thông rõ biết tâm người tề toàn 
tâm phi nhân. Không vô biên xứ tố làm duyên cho Thức vô biên xứ tố. Vô sở hữu 
xứ tố làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ tố. sắc xứ làm duyên cho nhãn 
thức... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh duyên. 

- Chư uẩn phi nhân làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, khán chiếu (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Cảnh duyên: 

Sau khi bố thí... lấy câu đầu không có khán chiếu (ãvajjana). sắc xứ làm duyên cho 
nhãn thức... xúc xứ làm duyên thân thức... đây cũng bớt ra. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp nhân và phi nhân bằng Cảnh duyên: 

Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, trì thanh tịnh giới rồi phản đó làm khai đoan 
cho nhân và uẩn tương ưng sanh ra. Nên dùng để Pãlĩ đây làm cho giống với câu 
thứ 2. 

* Chư pháp nhân và phi nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Cảnh duyên: 

Nhân và uẩn tương ưng khai đoan nhân sanh ra 

* Chư pháp nhân và phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Cảnh duyên: 

Nhân và uẩn tương ưng khai đoan cho uẩn phi nhân sanh ra 

* Chư pháp nhân và phi nhân làm duyên cho những pháp nhân và phi nhân bằng Cảnh 
duyên: 

Nhân và uẩn tương ưng khai đoan cho nhân và uẩn tương ưng sanh ra. 

* Pháp nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Trưởng duyên: Có Trưởng cảnh và Trưởng 
đồng sanh. 

- Trưởng cảnh như: Nặng chấp về nhân làm cho nhân sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như nhân Trưởng làm duyên cho nhân tương ưng bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp nhân làm duyên pháp phi nhân bằng Trưởng duyên: Có Trưởng cảnh và Trưởng 
đồng sanh. 

- Trưởng cảnh như nặng chấp về nhân làm cho uẩn phi nhân sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng 
Trưởng duyên. 



16 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề nhân 


* Pháp nhân làm duyên cho những pháp nhân và phi nhân bằng Trưởng duyên: Có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh. 

- Trưởng cảnh như: Nặng về nhân rồi làm cho nhân và uẩn tương ưng sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Nhân Trưởng làm duyên cho uẩn tương ưng với nhân và sắc 
tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên pháp phi nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh: 

- Sau khi bố thí... tóm tắt... xin sắp luôn đến uẩn phi nhân. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Trưởng duyên: Có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh. 

- Trưởng cảnh như; Sau khi bố thí... tóm tắt... xin sắp luôn cho đến vật và uẩn phi 
nhân. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi nhân làm duyên cho nhân tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp nhân và phi nhân bằng Trưởng duyên: Có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh. 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới... sau 
khi phản khán do chấp trước nặng đó làm duyên cho uẩn phi nhân và nhân sanh 
ra;... chất chứa phước thiện trước thế nào thì vật (vatthu) và uẩn phi nhân nên sắp 
thế ấy. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi nhân làm duyên cho uẩn tương ưng vói nhân và 
sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Chư pháp nhân và phi nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Chấp trước nhân và uẩn tương ưng nặng rồi làm cho nhân sanh 
ra. 

* Chư pháp nhân và phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Chấp trước nhân và uẩn tương ưng nặng rồi làm cho uẩn phi 
nhân sanh ra. 

* Chư pháp nhân và phi nhân làm duyên cho pháp nhân và phi nhân bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Chấp trước nhân và uẩn tương ưng rồi do nặng chấp đó làm cho 
nhân và uẩn tương ưng sanh ra. 

* Pháp nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Vô gián duyên: 

Nhân sanh trước trước làm duyên cho nhân sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Vô gián duyên: 

Nhân sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi nhân sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp nhân làm duyên cho pháp nhân và pháp phi nhân bằng Vô gián duyên: 

Nhân sanh trước trước làm duyên cho nhân và uẩn tương ưng sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Vô gián duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


17 


Uẩn phi nhân sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi nhân sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. Thuận thứ (anuloma) chuyển tộc (gotrabhũ)... tóm tắt... Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho những pháp nhân và phi nhân bằng Vô gián duyên: 

Phi nhân căn đồng nhau cả 3. 

* Chư pháp nhân và phi nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Vô gián duyên: 

Nhân và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho nhân sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

* Chư pháp nhân và phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Vô gián duyên: 

Nhân và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi nhân sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

* Pháp nhân và phi nhân làm duyên cho những pháp nhân và phi nhân bằng Vô gián 
duyên: 

Nhân và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho nhân và uẩn tương ưng 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

21 . 

* Pháp nhân làm duyên pháp nhân bằng Liên tiếp duyên: Như Vô gián duyên;... bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Hỗ tương duyên: 2 câu này như phần liên quan; 

* ... bằng Y chỉ duyên; như Y chỉ duyên trong phần ỷ trượng (paccayavãra). 

22 . 

* Pháp nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Cận y duyên: Có Cảnh cận y, Vô gián cận y 
và Thuần cận y... 

Thuần cận y như: Nhân làm duyên cho nhân bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân làm duyên pháp phi nhân bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y 
và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nhân làm duyên cho uẩn phi nhân bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân làm duyên cho những pháp nhân và phi nhân bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nhân làm duyên cho nhân và uẩn tương ưng bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Cận y duyên: Có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí... còn làm cho nhập thiền sanh, 
gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới... chỗ ở mạnh có thể bố thí... phá hòa họp Tăng. Nương đức tin... chỗ ở 
mạnh làm duyên cho đức tin... hy vọng (patthãna) đạo, quả nhập thiền bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuần cận y; 

Thuần cận y như: Nương đức tin... chỗ ở mạnh có thể bố thí... cho đến phá hòa họp 
Tăng, nương đức tin... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin... mong mỏi (patthãna) 
đạo, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 



18 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề nhân 


* Pháp phi nhân làm duyên pháp nhân và phi nhân bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Cận y duyên đoạn thứ 2 

* Pháp nhân và phi nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Cận y duyên: Có Cảnh cận y, 
Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nhân và uẩn tương ưng làm duyên cho nhân bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân và phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, 
Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nhân và uẩn tương ưng làm duyên cho uẩn phi nhân bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp nhân và phi nhân làm duyên cho những pháp nhân và phi nhân bằng Cận y duyên 
có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nhân và uẩn tương ưng làm duyên cho nhân và uẩn tương ưng 
bằng Cận y duyên. 

23. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Tiền sanh duyên: Có Cảnh tiền sanh 
và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán tỏ ngộ nhãn... vật bằng cách vô thường, khổ não, vô 
ngã... ưu phát sanh. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho 
nhãn thức... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Tiền sanh duyên; ... thân 
xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên; vật làm duyên cho uẩn phi nhân 
bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và 
Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường... ưu phát sanh. Thiên 
nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho nhân bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho những pháp nhân và phi nhân bằng Tiền sanh duyên có 
Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường... ưu... thiên nhãn... 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho nhân và uẩn tương ưng bằng Tiền sanh 
duyên. 

24. 

* Pháp nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Hậu sanh duyên: 

Nhân sanh trước làm duyên cho thân ấy sanh sau bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Hậu sanh duyên: 

Uẩn phi nhân sanh sau sau làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp nhân và phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Hậu sanh duyên: 

Nhân và uẩn tương ưng sanh sau làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 

25. 

Pháp nhân làm duyên cho pháp nhân bằng cố hưởng duyên: Trùng như Vô gián. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


19 


26. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Dị thời nghiệp duyên: Có Đồng 
sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) phi nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Dị thời nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư phi nhân làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng Dị thời 
nghiệp duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Dị thời nghiệp duyên có Đồng sanh và 
Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư phi nhân làm duyên cho nhân tương ưng bằng Dị thời nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời như: Tư phi nhân làm duyên cho nhân Dị thục quả bằng Dị thời nghiệp 
duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho những pháp nhân và phi nhân bằng Dị thời nghiệp 
duyên: Có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư phi nhân làm duyên cho uẩn tương ưng với nhân và sắc tâm 
bằng Dị thời nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư phi nhân làm duyên cho uẩn quả với nhân và sắc tục sinh (katattã) 
bằng Dị thời nghiệp duyên. 

27. 

Pháp nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Quả duyên. 

Vô tham thuộc Dị thục quả làm duyên cho vô sân và vô si bằng Quả duyên. 

Nên sắp 9 câu đề trong phần quả phân tích (vipãka vibhange) như phần liên quan 

28. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Thực duyên: 

Thực phi nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Thực duyên. Sát-na 
tục sinh: Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Thực duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Thực duyên: 

Thực phi nhân làm duyên cho nhân tương ưng bằng Thực duyên, sát-na tục sinh... 

* Pháp phi nhân làm duyên cho những pháp nhân và phi nhân bằng Thực duyên: 

Thực phi nhân làm duyên cho uẩn tương ưng với nhân và sắc tâm bằng Thực duyên, 
sát-na tục sinh... 

29. 

* Pháp nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Quyền duyên: Trong nhân căn có 3 câu. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Quyền duyên: 

Quyền phi nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Quyền duyên. Sát- 
na tục sinh: sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Quyền duyên. 

Quyền duyên nên phân rộng có 9 câu. 

30. 

Pháp phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Thiền duyên có 3 câu. 

31. 

Pháp nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Đạo duyên,... bằng Tương ưng duyên: 2 
duyên này có 9 câu đề. 



20 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề nhân 


32. 

* Pháp nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và 
Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Nhân làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tương ưng duyên. Sát-na tục 
sinh: Nhân làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất tương ưng duyên, nhân làm duyên 
cho vật bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: Nhân làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Bất tương ưng duyên: Có Đồng 
sanh, Tiền sanh, Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn phi nhân làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tương ưng duyên. 
Sát-na tục sinh: uẩn phi nhân làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất tương ưng 
duyên; uẩn làm duyên cho vật, vật làm duyên cho uẩn bằng Bất tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn xứ... thân xứ làm duyên cho thân thức, vật làm duyên cho uẩn 
phi nhân bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi nhân làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất tương ưng 
duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và 
Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh, vật làm duyên cho nhân bằng Bất tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Vật làm duyên cho nhân bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp nhân và phi nhân bằng Bất tương ưng duyên có 
Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh, vật làm duyên cho nhân và uẩn tương ưng bằng Bất 
tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Vật làm duyên cho nhân và uẩn tương ưng bằng Bất tương ưng 
duyên. 

* Pháp nhân và pháp phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Bất tương ưng duyên 
có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Nhân và uẩn tương ưng làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tương ưng 
duyên. Sát-na tục sinh: Nhân và uẩn tương ưng làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất 
tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: Nhân và uẩn tương ưng làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất 
tương ưng duyên. 

33. 

* Pháp nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Hiện hữu duyên: 

Vô tham làm duyên cho vô sân và vô si bằng Hiện hữu duyên, nên sắp cách luân. 
Tham làm duyên cho si bằng Hiện hữu duyên, nên sắp cách luân. Sát-na tục sinh... 

* Pháp nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu 
sanh: 

- Đồng sanh như: Nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên. Sát-na tục sinh... 

- Hậu sanh như: Nhân làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp nhân làm duyên cho những pháp nhân và phi nhân bằng Hiện hữu duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


21 


Vô tham làm duyên cho vô sân và vô si với uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Hiện 
hữu duyên; nên sắp cách luân. Tham làm duyên cho si với uẩn tương ưng và sắc 
tâm bằng Hiện hữu duyên; nên sắp cách luân. Sát-na tục sinh... 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi nhân làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uẩn... sát-na tục sinh... 1 uẩn phi nhân làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục sinh, 
nên sắp cách luân, uẩn làm duyên cho vật bằng Hiện hữu duyên, vật làm duyên cho 
uẩn bằng Hiện hữu duyên; 1 đại sung thuộc sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm 
dương... người Vô tưởng... 

- Tiền sanh như: Nhãn... vật, thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ... xúc 
xứ làm duyên cho thân thức, nhãn xứ... thân xứ làm duyên cho thân thức bằng Hiện 
hữu duyên; vật làm duyên cho uẩn phi nhân bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh duyên như: uẩn phi nhân làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện 
hữu duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu duyên; sắc mạng 
quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền 
sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn phi nhân làm duyên cho nhân tương ưng bằng Hiện hữu 
duyên. Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho nhân bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn... vật bằng lối vô thường... ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, 
thiên nhĩ nghe tiếng, vật làm duyên cho nhân bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho những pháp nhân và phi nhân bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi nhân làm duyên cho 3 uẩn với nhân và sắc tâm bằng Hiện 
hữu duyên. Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho nhân và uẩn tương ưng bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn... vật bằng lối vô thường... ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, 
thiên nhĩ nghe tiếng, vật làm duyên cho nhân và uẩn tương ưng bằng Hiện hữu 
duyên. 

* Chư pháp nhân và phi nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: Vô tham và uẩn tương ưng làm duyên cho vô sân và vô si bằng 
Hiện hữu duyên, nên sắp cách luân. Tham và uẩn tương ưng làm duyên cho si bằng 
Hiện hữu duyên, nên sắp cách luân. Sát-na tục sinh: Vô tham và vật làm duyên cho 
vô sân và vô si bằng Hiện hữu duyên, nên sắp cách luân. 

* Pháp nhân và phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi nhân và nhân làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện 
hữu duyên, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Nhân và vật làm duyên cho uẩn phi nhân bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Đồng sanh như: Nhân và đại sung làm duyên cho sắc tâm ấy bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Nhân và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Nhân và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu 
duyên. 



22 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề nhân 


* Chư pháp nhân và phi nhân làm duyên cho những pháp nhân và phi nhân bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi nhân và vô tham làm duyên cho 3 uẩn với vô sân, vô si 
và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên, nên sắp cách luân; 1 uẩn phi nhân và tham làm 
duyên cho 3 uẩn với si và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên, nên sắp cách luân. 

- Sát-na tục sinh: 1 uẩn phi nhân và vô tham.. .nên sắp cách luân. Sát-na tục sinh: Vô 
tham và vật làm duyên cho vô sân, vô si và uẩn tương ưng bằng Hiện hữu duyên. 
Tham và vật làm duyên cho si và uẩn tương ưng bằng Hiện hữu duyên,... bằng Vô 
hữu duyên,... bằng Ly duyên,... bằng Bất ly duyên. 

34. 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, 
Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 
Bậc trí thức nên đếm nhu thế. 

Dứt thuận tùng (anuloma) 

35. 

* Pháp nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Cảnh duyên,... bằng Đồng sanh duyên,... 
bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp nhân làm duyên cho những pháp nhân và phi nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Dị thời 
nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp nhân và pháp phi nhân bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Dị thời nghiệp 
duyên. 

* Pháp nhân và phi nhân làm duyên cho pháp nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân và phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Chư pháp nhân và phi nhân làm duyên cho những pháp nhân và phi nhân bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

36. 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9,.. tóm tắt., phi Bất ly 9, nên đếm nhu thế. 

Dứt đổi lập (paccanĩya) 

37. 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ 
tương 1, phi Cận y 3,... tóm tắt... phi Đạo 3, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 3, phi 
Vô hữu 3, phi Ly 3. Nên đếm như thế. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


23 


38. 


Dứt thuận nghịch. 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 3, Hỗ 
tương 3, Y chỉ 3, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 3, 
Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 
9, Ly 9, Bất ly 3. Nên đếm như thế. 

Dứt thuận nghịch 
Het nhị đề nhân (hetuduka) 


NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN (SAHETUKADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

* Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn hữu nhân, sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu nhân và vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn hữu nhân, 2 uẩn... sát-na tục sinh... 

* Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, 3 đại sung liên 
quan 1 đại sung, sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Pháp hữu nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng liên quan si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Sát-na tục 
sinh: uẩn hữu nhân liên quan vật. 

* Pháp hữu nhân và pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 
Sát-na tục sinh: uẩn hữu nhân liên quan vật, sắc tục sinh liên quan đại sung. 

* Pháp hữu nhân liên quan những pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si, 2 uẩn... Sát- 
na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân và vật, 2 uẩn... 

* Pháp vô nhân liên quan những pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn hữu nhân và đại sung, sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật và si. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân liên quan những pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si, 2 
uẩn... Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân và vật, 2 uẩn..., sắc tục sinh 
liên quan uẩn hữu nhân và đại sung. 

* Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân, 2 uẩn... sát-na tục sinh... 





24 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hữu nhân 


* Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn và si liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, 2 uẩn... 

* Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do Cảnh duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô 
nhân, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: uẩn vô nhân liên quan vật. 

* Pháp hữu nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

Uẩn tương ưng liên quan si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Sát-na tục 
sinh: uẩn hữu nhân liên quan vật. 

* Pháp hữu nhân liên quan những pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si, 2 uẩn... Sát- 
na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân và vật, 2 uẩn... 

41. 

* Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do Trưởng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân, 2 uẩn... 

* Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do Trưởng duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn hữu nhân. 

* Pháp hữu nhân và pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do Trưởng duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn hữu nhân, 2 uẩn... 

* Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do Trưởng duyên: 

1 đại sung... sắc tâm thuộc y sinh liên quan sắc đại sung. 

* Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân và pháp vô nhân sanh ra do Trưởng duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn hữu nhân và đại sung. 

42. 

Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do Vô gián duyên,... do Liên tiếp 
duyên. 

43. 

* ... Do Đồng sanh duyên: 1 uẩn hữu nhân,... sát-na tục sinh... 

* Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do Đồng sanh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn hữu nhân, si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và 
sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu nhân và pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do Đồng sanh duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn hữu nhân, 2 uẩn... 3 uẩn và si với sắc tâm liên 
quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật; 2 uẩn... sát-na tục sinh... 

* Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do Đồng sanh duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân, 2 uẩn... sắc tâm liên quan si đồng sanh 
hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan 
vật; 1 đại sung... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng: 1 đại 
sung... 

* Pháp hữu nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do Đồng sanh duyên: 

Duyên này nên sắp có 5 câu đề như Nhân duyên không chi khác. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


25 


44. 

* Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do Hỗ tuơng duyên; 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân. Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do Hỗ tuơng duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn hữu nhân. 

* Pháp hữu nhân và pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do Hỗ tuơng duyên: 

3 uẩn và si liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, 2 uẩn... Sát- 
na tục sinh: 3 uẩn và vật liên quan 1 uẩn hữu nhân, 2 uẩn... . 

* Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do Hỗ tuơng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: 3 uẩn và vật liên quan 1 uẩn 
vô nhân;... liên quan 2 uẩn,... tóm tắt... cho đến nguời Vô tuởng. 

* Pháp hữu nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do Hỗ tuơng duyên: 

Uẩn tuơng ung liên quan si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Sát-na tục 
sinh và uẩn hữu nhân liên quan vật (vatthu). 


* Pháp hữu nhân liên quan những pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do Hỗ tuơng 
duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si, 2 uẩn... Sát- 
na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân và vật, 2 uẩn... 

* Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do Y chỉ duyên,... do Cận y duyên, do 
Tiền sanh duyên, do cố huởng duyên, do Dị thời nghiệp duyên, do Quả duyên, do 
Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền duyên, do Đạo duyên. 

Dù Thiền duyên hay Đạo duyên cũng nhu Đồng sanh duyên. Không có đại sung 
Ngoại. 


* ... Do Tuơng ung duyên, do Bất tuơng ung duyên, do Hiện hữu duyên, do Vô hữu 
duyên, do Ly duyên, do Bất ly duyên. 

46. 

Nhân 9, Cảnh 6, Truởng 5, Vô gián 6, Liên tiếp 6, Đồng sanh 9, Hỗ tuơng 6, Y chỉ 9, 
Cận y 6, Tiền sanh 6, cố huởng 6, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tuơng ung 6, Bất tuơng ung 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 6, Ly 6, Bất ly 9; nên đếm nhu thế. 

Dứt thuận tùng (anuloma) 

47. 


* Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 


* Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Nên sắp tất cả 
cho đến nguời Vô tuởng. 

48. 

* Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn hữu nhân, sát-na tục sinh... . 

* Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do phi Cảnh duyên: 



26 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hữu nhân 


Sắc tâm liên quan uẩn vô nhân, sắc tâm liên quan si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật. Sát-na tục sinh, vật liên quan uẩn, 1 đại sung... tóm tắt... người Vô 
tưởng... 

* Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn hữu nhân và đại sung; sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật và si. 

Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Thuận thứ trùng như Đồng sanh (sahajãta),... do Vô gián duyên, do Liên tiếp 
duyên, do Hỗ tương duyên, do Cận y duyên. 

* Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân. Sát-na tục sinh... hữu nhân. 

* Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh 
hoài nghi, đồng sanh phóng dật. sắc tâm liên quan uẩn hữu nhân. Sát-na tục sinh... 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn và si liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, 
2 uẩn... sát-na tục sinh... 

* Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 1 uẩn vô nhân... 2 uẩn... sắc tâm liên quan uẩn vô nhân, sắc tâm liên 
quan si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Sát-na tục sinh:... nên sắp rộng 
luôn đến người Vô tưởng. 

* Pháp hữu nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: Uẩn tương ưng liên quan si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 
Sát-na tục sinh; uẩn hữu nhân liên quan vật. 

* Pháp hữu nhân và pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn hữu nhân liên quan vật, sắc tục sinh liên quan đại sung. 

* Pháp hữu nhân liên quan những pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si; 
2 uẩn... Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân và vật, 2 uẩn... 

* Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân và pháp vô nhân sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn hữu nhân và đại sung, sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật và si. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân liên quan những pháp hữu nhân và pháp vô nhân sanh 
ra do phi Tiền sanh duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân và vật, 2 uẩn... sắc tục sinh liên 
quan uẩn hữu nhân và đại sung. 


51 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


27 


Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do phi Hậu sanh duyên,... do phi cố 
huởng duyên. 

52 . 

* ... Do phi Dị thời nghiệp duyên: Tu (cetanã) hữu nhân liên quan uẩn hữu nhân. 

* Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do phi Dị thời nghiệp duyên: 

Tu vô nhân liên quan uẩn vô nhân thuộc sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm duơng... 


* Pháp hữu nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do phi Dị thời nghiệp duyên: 
Tu tuơng ung liên quan si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 


* Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân và pháp vô nhân sanh ra do phi Dị thời nghiệp 
duyên: 

Tu tuơng ung liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si. 

53 . 

... Do phi Quả duyên: không có tục sinh. 

54 . 

Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do phi Thực duyên,... do phi Quyền 
duyên, do phi Thiền duyên, do phi Đạo duyên, do phi Tuơng ung duyên. 

55 . 

* Pháp hữu nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do phi Bất tuơng ung duyên: 

Cõi Vô sắc: 1 uẩn hữu nhân... 


* Pháp vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do phi Bất tuơng ung duyên: 

Cõi Vô sắc: Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh 
hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

* Chu pháp hữu nhân và vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do phi Bất tuơng ung 
duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn và si liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, 
2 uẩn... 


* Pháp vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do phi Bất tuơng ung duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân, 2 uẩn... 

* Pháp hữu nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do phi Bất tuơng ung duyên: 

Cõi Vô sắc: Uẩn tuơng ung liên quan si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

* Pháp hữu nhân liên quan những pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do phi Bất tuơng 
ung duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si, 
2 uẩn... 

* ... Do phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 3, phi Truởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tuơng 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng 
ung 6, phi Vô hữu 3, phi Ly 3, nên đếm nhu thế. 

Dứt đổi lập (paccanĩya) 


57 . 



28 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hữu nhân 


58 . 


Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ 
tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, 
phi Quả 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3, nên đếm 
như thế. 

Dứt thuận tùng, đổi lập 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Vô gián 2, Liên tiếp 2, tất cả đều 2, Quả 1, Thực 2, 
Quyền 2, Thiền 2, Đạo 1, Tương ưng 2, Bất ly 2, nên đếm như thế. 

Dứt đổi lập, thuận tùng 


Phần đồng sanh cũng như phần liên quan (paticcavara) 

Phần Ỷ Trương (Paccayavãra) 

59 . 

* Pháp hữu nhân ỷ trượng pháp hữu nhân sanh ra do Nhân duyên: Hữu nhân căn 
(Sahetukamũlakam) như phần liên quan. 

* Pháp vô nhân nhờ cậy pháp vô nhân... như phần liên quan. 

* Pháp hữu nhân ỷ trượng pháp vô nhân sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn hữu nhân ỷ trượng (nhờ cậy) vật, uẩn tương ưng liên quan si đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật. Sát-na tục sinh: uẩn hữu nhân ỷ trượng vật. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân ỷ trượng pháp vô nhân sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn hữu nhân nhờ cậy vật, sắc tâm ỷ trượng sắc đại sung, uẩn tương ưng và sắc tâm 
ỷ trượng si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Sát-na tục sinh: Vật... 

* Pháp hữu nhân nhờ cậy pháp hữu nhân và pháp vô nhân sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân và vật, 2 uẩn... 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật và si, 2 uẩn... sát-na tục sinh... 

* Pháp vô nhân nhờ cậy những pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm nhờ cậy uẩn hữu nhân và đại sung, sắc tâm nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật và si. Sát-na tục sinh... 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân nhờ cậy những pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân và vật, 2 uẩn... sắc tâm nhờ cậy uẩn hữu nhân và đại 
sung; 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và 
si, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân và vật, 2 uẩn ... sắc tục 
sinh nhờ cậy uẩn hữu nhân và đại sung. 

60 . 

* Pháp hữu nhân nhờ cậy pháp hữu nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân. Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô nhân nhờ cậy pháp hữu nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

* Pháp hữu nhân và pháp vô nhân nhờ cậy pháp hữu nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn và si nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, 2 uẩn... 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


29 


* Pháp vô nhân nhờ cậy pháp vô nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

1 uẩn vô nhân... 2 uẩn... sát-na tục sinh: uẩn nhờ cậy vật, nhãn thức nhờ cậy nhãn 
xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ. uẩn vô nhân nhờ cậy vật. 

* Pháp hữu nhân nhờ cậy pháp vô nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

Uẩn hữu nhân nhờ cậy vật; uẩn tương ưng nhờ cậy si đồng sanh hoài nghi, đồng 
sanh phóng dật. Sát-na tục sinh... 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân nhờ cậy pháp vô nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

Uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si nhờ cậy vật. 

* Pháp hữu nhân nhờ cậy những pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân và vật; 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật và si. 2 uẩn... sát-na tục sinh... 

* Pháp vô nhân nhờ cậy những pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật và vật. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân nhờ cậy những pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do 
Cảnh duyên: 

3 uẩn và si nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và vật, 2 uẩn 
và si nhờ cậy 2 uẩn. 

61 . 

Pháp hữu nhân nhờ cậy pháp hữu nhân sanh ra do Trưởng duyên: Có 9 câu đề, chỉ có 
thời bình nhựt. 

62 . 

Pháp hữu nhân nhờ cậy pháp hữu nhân sanh ra do Vô gián duyên,... do Liên tiếp 
duyên. 

63 . 

* ... Do Đồng sanh duyên: Có 3 câu như phần liên quan 

* Pháp vô nhân nhờ cậy pháp vô nhân sanh ra do Đồng sanh duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn vô nhân, 2 uẩn... Tục sinh luôn đến người Vô tưởng. 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân thức nhờ cậy thân xứ, uẩn vô nhân nhờ cậy vật. 

* Pháp hữu nhân nhờ cậy pháp vô nhân sanh ra do Đồng sanh duyên: 

Uẩn hữu nhân nhờ cậy vật, uẩn tương ưng nhờ cậy si đồng sanh hoài nghi, đồng 
sanh phóng dật. Sát-na tục sinh... 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân nhờ cậy pháp vô nhân sanh ra do Đồng sanh duyên: 

Uẩn hữu nhân nhờ cậy vật. sắc tâm nhờ cậy đại sung, uẩn tương ưng và sắc tâm 
nhờ cậy si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Sát-na tục sinh: Vật... 

* Pháp hữu nhân nhờ cậy những pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do Đồng sanh 
duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân và vật, 2 uẩn... . 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si, 2 uẩn ... sát na 
tục sinh .... 

* Pháp vô nhân nhờ cậy những pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do Đồng sanh duyên: 



30 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hữu nhân 


Sắc tâm nhờ cậy uẩn hữu nhân và đại sung, sắc tâm nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật và si. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ 
cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và vật. 


* 


64 . 

65 . 

66 . 


Chu pháp hữu nhân và vô nhân nhờ cậy những pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do 

Đồng sanh duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân, 2 uẩn... sắc tâm nhờ cậy uẩn hữu nhân và đại sung. 3 
uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và vật; 2 uẩn... sắc 
tâm nhờ cậy uẩn hữu nhân và đại sung. 

- 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si; 2 
uẩn... 3 uẩn và si nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và vật. 2 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân và vật, 2 uẩn... sắc tục sinh nhờ cậy 
uẩn hữu nhân và đại sung. 

Pháp hữu nhân nhờ cậy pháp hữu nhân sanh ra do Hỗ tuơng duyên,... tóm tắt... do Bất 

ly duyên. 

Nhân 9, Cảnh 9, Truởng 9, tất cả đều 9, Bất ly 9. Nên đếm nhu thế. 

Dứt thuận tùng (anuloma) 


* Pháp vô nhân nhờ cậy pháp hữu nhân sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 


* Pháp vô nhân nhờ cậy pháp vô nhân sanh ra do phi Nhân duyên: 

... 1 uẩn vô nhân... sát-na tục sinh:... luôn đến nguời Vô tuởng. Nhãn thức nhờ cậy 
nhãn xứ,... thân thức nhờ cậy thân xứ. uẩn vô nhân và si nhờ cậy vật. 


* Pháp vô nhân nhờ cậy những pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật và vật,... tóm tắt... 

67 . 

Phi Nhân 3, phi Cảnh 3, phi Truởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tuơng 3, 
phi Y chỉ 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 
4, phi Quả 9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 3, phi 
Bất tuơng ung 6, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. Nên đếm nhu thế. 

Dứt đổi lập (paccanĩya) 

68 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Truởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ 
tuơng 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 3, 
phi Quả 9, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng ung 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. Nên đếm 
nhu thế. 

Dứt thuận tùng, đổi lập 

69 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3,... tóm tắt... Đạo 3, Tuơng ung 3, Bất ly 3, nên 
đếm nhu thế. 

Dứt đổi lập, thuận tùng 

Phần y chỉ nhu phần ỷ truợng (paccayavarasadiso) 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


31 


Phần Hòa Hơp (Sansatthavara) 

70 . 

* Pháp hữu nhân hòa hợp pháp hữu nhân sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa hợp 1 uẩn hữu nhân, 2 uẩn... sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu nhân hòa hợp pháp vô nhân sanh ra do Nhân duyên: uẩn đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật hòa họp si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

* Pháp hữu nhân hòa họp những pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si,... 2 uẩn... 

71 . 

* Pháp hữu nhân hòa họp pháp hữu nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn hữu nhân, 2 uẩn... sát-na tục sinh... 


* Pháp vô nhân hòa họp pháp hữu nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật hòa họp uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

* Chu pháp hữu nhân và vô nhân hòa họp pháp hữu nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn và si hòa họp 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 2 uẩn... 

* Pháp vô nhân hòa họp pháp vô nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô nhân, 2 uẩn... sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu nhân hòa họp pháp vô nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

Uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật hòa họp si đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

* Pháp hữu nhân hòa họp những pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si, 2 uẩn... 

72 . 

Pháp hữu nhân hòa họp pháp hữu nhân sanh ra do Truởng duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn hữu nhân, 2 uẩn... 

73 . 

Pháp hữu nhân hòa họp pháp hữu nhân sanh ra do Vô gián duyên,... do Liên tiếp 
duyên,... do Đồng sanh duyên,... tóm tắt... 

74 . 

* ... Do quả duyên: 1 uẩn quả hữu nhân... 2 uẩn... . 

* Pháp vô nhân hòa họp pháp vô nhân sanh ra do quả duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn quả vô nhân, 2 uẩn... sát-na tục sinh... 

* ... Do Thiền duyên,... tóm tắt... do Bất ly duyên. 

75 . 

Nhân 3, Cảnh 6, Truởng 1, Vô gián 6, Liên tiếp 6, Đồng sanh 6, Hỗ tuơng 6, Y chỉ 6, 
Cận y 6, Tiền sanh 6,... tóm tắt... Quả 2, Thực 6, Quyền 6, Thiền 6, Đạo 5, Bất ly 6, 
nên đếm nhu thế. 

Dứt thuận tùng (anuloma) 

76 . 

* Pháp vô nhân hòa họp pháp hữu nhân sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật hòa họp uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 




32 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hữu nhân 


* Pháp vô nhân hòa họp pháp vô nhân sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô nhân, 2 uẩn... sát-na tục sinh... tóm tắt... 

77 . 

Phi Nhân 2, phi Trưởng 6, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 6, phi cố hưởng 6, phi 
Nghiệp 4, phi Quả 6, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 6. Nên đếm như thế... 

Dứt đổi lập (paccanĩya) 

78 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 3,... phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tương ưng 3. 

Dứt thuận tùng, đổi lập 

79 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2, Vô gián 2,... tóm tắt... Nghiệp 2, Quả 1, Thực 2, Đạo 1, 
Bất ly 2, nên đếm như thế. 

Dứt đổi lập, thuận tùng. 

Phần tưoTig ưng như phần hòa họp (saúsatthavãra) 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

80 . 

* Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Nhân duyên: 

Nhân hữu nhân làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Nhân duyên: 

Nhân hữu nhân làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên, sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng Nhân duyên: 

Nhân hữu nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. Sát-na 
tục sinh... 

* Pháp vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp vô nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Nhân duyên. 

* Pháp vô nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
tâm bằng Nhân duyên. 

81 . 

* Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới,... thọ trì thanh tịnh giới... rồi phản khán lại 
phước thiện tạo chứa trước kia. 

- Xuất thiền phản khán thiền. Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, 
phản khán phiền não đã trừ... phiền não hạn chế... phiền não từng sanh trước kia... 
uẩn hữu nhân bằng cách vô thường... ưu sanh ra. 

- Thiện hay bất thiện vừa dứt thì tâm mót (tadãrammana) thuộc quả hữu nhân sanh 
ra. Tha tâm thông thấu rõ tâm người tề toàn tâm hữu nhân. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


33 


- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ; Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. uẩn hữu nhân làm duyên cho thần thông, tha tâm 
thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông và vị lai thông bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn hữu nhân khai đoan (mở mối) cho uẩn hữu nhân sanh ra. 

* Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Cảnh duyên: 

... Uẩn hữu nhân bằng lối vô thường... ưu phát sanh. Thiện hay bất thiện vừa dứt thì 
tâm mót (tadãrammana) là quả vô nhân phát sanh, uẩn hữu nhân mở mối cho uẩn 
vô nhân và si sanh ra. 

* Pháp hữu nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng Cảnh duyên: 

Uẩn hữu nhân mở mối cho uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si sanh 
ra. 

* Pháp vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Cảnh duyên: 

- Níp Bàn làm duyên cho khán chiếu (ãvajjana) bằng Cảnh duyên ... nhãn... vật... uẩn 
vô nhân và si bằng lối vô thường... ưu sanh ra. 

- Thiện, bất thiện vừa dứt thì tâm mót thuộc quả vô nhân sanh ra. sắc xứ làm duyên 
cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức, uẩn vô nhân và si khai đoan cho 
uẩn vô nhân và si sanh ra. 

* Pháp vô nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh phản khán Níp Bàn. Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ 
tịnh (vedanã), đạo, quả bằng Cảnh duyên. 

- Chư Thánh phản khán phiền não vô nhân đã trừ trước... nhãn... vật... uẩn vô nhân và 
si bằng cách vô thường... ưu phát sanh. 

- Thiện, bất thiện vừa dứt thì tâm mót là quả hữu nhân sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, 
thiên nhĩ nghe tiếng, tha tâm thông rõ biết tâm người tề toàn tâm vô nhân. 

- Uẩn vô nhân làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông bằng Cảnh duyên, uẩn vô nhân và si mở mối cho uẩn hữu nhân 
sanh ra. 

* Pháp vô nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng Cảnh duyên: 

Nhãn khai đoan cho uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si sanh ra. 
nhĩ... vật... uẩn vô nhân và si khai đoan cho uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật và si sanh ra. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Cảnh duyên: 

Uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si khai đoan cho uẩn hữu nhân 
sanh ra. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Cảnh duyên: 

Uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si khai đoan (ãrabbha) cho uẩn 
vô nhân và si sanh ra. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng 
Cảnh duyên: 

Uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si khai đoan cho uẩn đồng sanh 
hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si sanh ra. 

* Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Trưởng duyên: Có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh: 



34 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu nhân 


- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới: do 
nặng chấp về đó rồi phản khán thiền (ịhãna)... chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi 
phản khán... quả... nặng về uẩn hữu nhân rồi thỏa thích hân hoan, do nặng chấp đó 
có thể ái sanh, tà kiến phát. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng hữu nhân làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Trưởng duyên: 

* Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng hữu nhân làm duyên cho sắc tâm bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp hữu nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng hữu nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Trưởng duyên: 

* Pháp vô nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Chư Thánh nặng chấp về Níp Bàn rồi phản khán. Níp Bàn làm 
duyên cho chuyển tộc, dũ tịnh (vedanã), đạo, quả bằng Trưởng duyên. Nhãn... vật... 
uẩn vô nhân, do nặng chấp về đó rồi thỏa thích rất hân hoan, có thể làm cho ái sanh, 
tà kiến phát. 

* Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Vô gián duyên: uẩn hữu nhân 

sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu nhân sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), thuận thứ làm duyên 
dũ tịnh; chuyển tộc làm duyên cho đạo, dũ tịnh làm duyên cho đạo, đạo làm duyên 
cho quả, quả làm duyên cho quả, thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền. 

- Khi xuất thiền diệt thì tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập 
thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh trước trước làm duyên cho si 
đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Tâm tử hữu nhân làm duyên cho tâm sanh ịupatticitta) vô nhân bằng Vô gián 
duyên. Tâm hộ kiếp (bhavanga) hữu nhân làm duyên cho chiếu khán (ãvajjana) 
bằng Vô gián. Tâm hộ kiếp hữu nhân làm duyên cho tâm hộ kiếp vô nhân bằng Vô 
gián duyên, uẩn hữu nhân làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) vô nhân bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp hữu nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng Vô gián duyên: 

Uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh trước trước làm duyên cho uẩn 
đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh sau sau và si bằng Vô gián duyên. 

* Pháp vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Vô gián duyên: 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh trước trước làm duyên cho si 
đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn vô nhân sanh trước trước làm duyên cho uẩn vô nhân sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. Chiếu khán (ãvajjana) làm duyên cho ngũ thức (vinnãna) bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp vô nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Vô gián duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


35 


- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh trước trước làm duyên cho uẩn 
đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Tâm tử vô nhân làm duyên cho tâm sanh hữu nhân bằng Vô gián duyên. Tâm hộ 
kiếp vô nhân làm duyên cho tâm hộ kiếp hữu nhân bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn vô nhân làm duyên cho quả sơ khởi hữu nhân bằng Vô gián duyên. Chiếu khán 
làm duyên cho uẩn hữu nhân bằng Vô gián duyên. 

* Pháp vô nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng Vô gián duyên: 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh trước trước làm duyên cho uẩn 
đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh sau sau và si bằng Vô gián duyên. 

- Khai môn (ãvajjana) làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật 
và si bằng Vô gián duyên. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Vô gián duyên: 

Uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si sanh trước trước làm duyên 
cho uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si sanh trước trước làm duyên 
cho si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho quả sơ khởi 
(vutthãna) vô nhân bằng Vô gián duyên. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng 
Vô gián duyên: 

Uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si sanh trước trước làm duyên 
cho uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp hữu nhân, Đồng sanh duyên: Như Đồng sanh 
duyên phần liên quan, đây không có duyên hiệp trợ (ghatanã). 

* ... bằng Hỗ tương duyên: Như phần liên quan. 

* ... bằng Y chỉ duyên: Như Y chỉ duyên phần liên quan, ở đây không có duyên hiệp trợ 

* ... bằng Cận y duyên: Có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: uẩn hữu nhân làm duyên cho uẩn hữu nhân bằng Cận y duyên. 

* Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và 
Thuần cận y; 

Thuần cận y như: uẩn hữu nhân làm duyên cho uẩn vô nhân và si bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp hữu nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng Cận y duyên có 
Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: uẩn hữu nhân làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật và si bằng Cận y duyên. 

* Pháp vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Cận y duyên: Có Vô gián cận y và 
Thuần cận y; 



36 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hữu nhân 


- Thuần cận y như: Thân lạc làm duyên cho thân lạc, thân khổ và si bằng Cận y 
duyên. 

- Thân khổ... âm dương (utu)... vật thực... chỗ ở làm duyên cho thân lạc, thân khổ và 
si bằng Cận y duyên. 

- Si làm duyên cho thân lạc, thân khổ và si bằng Cận y duyên. Thân lạc, thân khổ, âm 
dương, vật thực, chỗ ở và si làm duyên cho thân lạc, thân khổ và si bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp vô nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Cận y duyên: Có Cảnh cận y,Vô 
gián cận y và Thuần cận y... 

- Thuần cận y như: Nương thân lạc mạnh có thể bố thí... phá hòa họp Tăng, nương 
thân khổ... âm dương, vật thực, chỗ ở... si có thể bố thí... phá hòa họp Tăng. 

- Nương thân lạc và si làm duyên cho đức tin... trí... ái... mong mỏi (patthãna), đạo, 
quả nhập thiền (phala samãpattỉ) bằng Cận y duyên. 

* Pháp vô nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng Cận y duyên có 
Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Thân lạc và si làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật và si bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Cận y duyên có 
Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si làm duyên 
cho uẩn hữu nhân bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Cận y duyên có Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si làm duyên 
cho uẩn vô nhân và si bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng 
Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si làm duyên 
cho uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si bằng Cận y duyên. 

* Pháp vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và 
Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như:... nhãn... vật bằng cách vô thường... ưu sanh ra. Khi thiện và 
bất thiện vừa dứt thì tâm mót là quả vô nhân sanh ra. sắc xứ làm duyên cho nhãn 
thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức bằng Tiền sanh duyên. Vật làm duyên cho uẩn vô nhân và si bằng Tiền sanh 
duyên. 

* Pháp vô nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh 
và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như:... nhãn... vật bằng cách vô thường... ưu sanh ra. Khi thiện và 
bất thiện vừa dứt thì tâm mót là quả hữu nhân sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, thiên 
nhĩ nghe tiếng. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn hữu nhân bằng Tiền sanh duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


37 


87 . 


88 . 


89 . 


90 . 


Pháp vô nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng Tiền sanh duyên 
có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như:... nhãn... vật mở mối cho uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật và si sanh ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng 
dật và si bằng Tiền sanh duyên. 

Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Hậu sanh duyên: 

Uẩn hữu nhân sanh sau sau làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

Pháp vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Hậu sanh duyên: 

Uẩn vô nhân và si sanh sau làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

Chư pháp hữu nhân và vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Hậu sanh duyên: 
Uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si sanh sau làm duyên cho thân 
ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng cố hưởng duyên: Trùng như Vô 
gián duyên (anantarasadisam). 

Dù Khai môn (ãvajjana) hay hộ kiếp (bhavanga) đều không có trong cố hưởng 
duyên, nên trừ ra 9 câu. 

Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Dị thời nghiệp duyên: Có Đồng 
sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) hữu nhân làm duyên cho uẩn tưong ưng bằng Dị thời 
nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư hữu nhân làm duyên cho uẩn hữu nhân thuộc quả bằng Dị thời 
nghiệp duyên. 

Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Dị thời nghiệp duyên: Có Đồng 
sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như; Tư hữu nhân làm duyên cho sắc tâm bằng Dị thời nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư hữu nhân làm duyên cho uẩn vô nhân thuộc quả và sắc tục sinh 
(katattãrũpa) bằng Dị thời nghiệp duyên. 

Pháp hữu nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng Dị thời nghiệp 
duyên: Có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư hữu nhân làm duyên cho uẩn tưong ưng và sắc tâm bằng Dị thời 
nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư hữu nhân làm duyên cho uẩn hữu nhân thuộc thuộc quả và sắc tục 
sinh bằng Dị thời nghiệp duyên. 

Pháp vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Dị thời nghiệp duyên: 

Tư vô nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Dị thời nghiệp duyên. 

Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Quả duyên: 

1 uẩn hữu nhân thuộc quả làm duyên cho 3 uẩn... 2 uẩn... sát-na tục sinh... 

Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Quả duyên: 

Uẩn hữu nhân thuộc quả làm duyên cho sắc tâm bằng Quả duyên. Sát-na tục sinh... 



38 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hữu nhân 


91 . 


92 . 


93 . 

* 

* 

94 . 

95 . 

96 . 


Pháp hữu nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng Quả duyên: 

1 uẩn hữu nhân thuộc quả làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm... 2 uẩn ...Sát-na tục 
sinh... 

Pháp vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Quả duyên: 

1 uẩn vô nhân thuộc quả làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm... 2 uẩn... Sát-na tục sinh: 
Uẩn làm duyên cho vật bằng Quả duyên. 

Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Thực duyên có 3 câu. 

Pháp vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Thực duyên: 

Thực vô nhân làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng Thực duyên. Sát-na 
tục sinh: Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Thực duyên. 

Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Quyền duyên có 3 câu. 

Pháp vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Quyền duyên: 

- Quyền vô nhân làm duyên cho uẩn tuong ung và sắc tâm và Quyền duyên. Sát-na 
tục sinh... 

- Nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức, thân quyền làm duyên cho thân thức bằng 
Quyền duyên, sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Quyền duyên. 

Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Thiền duyên có 3 câu. 

Pháp vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Thiền duyên: 

Chi thiền vô nhân làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng Thiền duyên. Sát- 
na tục sinh... 

Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Đạo duyên có 3 câu. 

Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Tuơng ung duyên trùng nhu 
Tuong ung duyên về phần liên quan, nên sắp có 6 câu đề. 

Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Bất tuong ung duyên có Đồng sanh 
và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu: uẩn hữu nhân làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tuơng ung duyên. 
Sát-na tục sinh: uẩn hữu nhân làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất tuơng ung 
duyên. 

- Hậu sanh nhu: uẩn hữu nhân làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng Bất tuong ung 
duyên. 

Pháp vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Bất tuơng ung duyên có Đồng sanh, 
Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu: uẩn vô nhân làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tuong ung duyên. 
Sát-na tục sinh: uẩn vô nhân làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất tuong ung duyên. 
Uẩn làm duyên cho vật bằng Bất tuong ung duyên, vật làm duyên cho uẩn bằng Bất 
tuơng ung duyên. 

- Tiền sanh nhu: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức; vật làm duyên cho uẩn vô nhân và si bằng Bất tuong ung duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


39 


- Hậu sanh như: uẩn vô nhân và si làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất tương 
ưng duyên. 

* Pháp vô nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh 
và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh, vật làm duyên cho uẩn hữu nhân bằng Bất tương 
ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn hữu nhân bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp vô nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng Bất tương ưng 
duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật 
và si bằng Bất tương ưng duyên. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho 
sắc tâm bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho 
thân ấy sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Hiện hữu duyên: 1 uẩn hữu nhân 
làm duyên cho 3 uẩn... 2 uẩn.. .Sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và 
Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn hữu nhân làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên, uẩn 
đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật làm duyên cho si và sắc tâm bằng Hiện 
hữu duyên. Sát-na tục sinh... 

- Hậu sanh như: uẩn hữu nhân làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu 
duyên. 

* Pháp hữu nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn hữu nhân làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên; 1 uẩn đồng 
sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật làm duyên cho 3 uẩn với si và sắc tâm bằng 
Hiện hữu duyên; 2 uẩn... sát-na tục sinh... 

* Pháp vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn vô nhân làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uẩn... si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật làm duyên cho sắc tâm 
bằng Hiện hữu duyên. Tái tục sắp luôn đến người Vô tưởng. 

- Tiền sanh như:... nhãn... vật bằng lối vô thường... ưu sanh ra. Khi thiện và bất thiện 
vừa dứt thì tâm mót thuộc quả vô nhân sanh ra. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức. Nhãn xứ làm 
duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức bằng Hiện hữu duyên. Vật 
làm duyên cho uẩn vô nhân và si bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn vô nhân và si làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu 
duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu duyên, sắc mạng quyền 
làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 



40 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu nhân 


* Pháp vô nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và 
Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật làm duyên cho uẩn 
tương ưng bằng Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn hữu nhân 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như: .. Nhãn... vật bằng lối vô thường... ưu sanh ra. Khi thiện và bất thiện 
vừa dứt thì tâm mót (tadãrammana) là quả hữu nhân sanh ra; thiên nhãn thấy sắc, 
thiên nhĩ nghe tiếng. Vật làm duyên cho uẩn hữu nhân bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp vô nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng Hiện hữu duyên 
có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật làm duyên cho uẩn 
tương ưng và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như:... nhãn... vật mở mối cho uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng 
dật và si sanh ra. Vật làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật 
và si bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Hiện hữu duyên 
có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si làm duyên 
cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: 1 uẩn hữu nhân và vật làm 
duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... 

- Đồng sanh như: 1 uẩn hữu nhân và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên; 
2 uẩn... 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn hữu nhân và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên, uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho sắc tâm 
bằng Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh như: uẩn hữu nhân và đại sung làm duyên 
cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

- Đồng sanh như: uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và vật làm duyên 
cho si bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho 
thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn hữu nhân và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn hữu nhân và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si làm duyên 
cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

- Đồng sanh như; 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và vật làm duyên 
cho 3 uẩn và si bằng Hiện hữu duyên; 2 uẩn... 


98 . 


Nhân 6, Cảnh 9, Trưởng 4, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 6, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 4, Quả 4, Thực 4, Quyền 4, 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


41 


Thiền 4, Đạo 3, Tương ưng 6, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 
Nên đếm như thế. 


99 . 


* 


Dứt thuận tùng (anuloma) 

Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Dị thời nghiệp duyên. 


* Pháp hữu nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp hữu nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Dị thời nghiệp duyên. 


* Pháp vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, 
bằng Quyền duyên. 

* Pháp vô nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 


* Pháp vô nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và vô nhân bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân làm duyên cho pháp hữu nhân bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 


* Chư pháp hữu nhân và vô nhân làm duyên cho pháp vô nhân bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân làm duyên những pháp hữu nhân và vô nhân bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

100 . 

Phi Nhân 9,... tóm tắt... tất cả đều 9, phi Bất ly 9, nên đếm nhu thế. 

Dứt đổi lập (paccanĩya) 

101 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 6,... phi Trưởng 6, phi Vô gián 6, phi Liên tiếp 6, phi Hỗ 
tương 2, phi Cận y 6,.. tóm tắt... phi Đạo 6, phi Tương ưng 2, phi Bất tương ưng 2, phi 
Vô hữu 6, phi Ly 6; nên đếm như thế. 

102 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 4, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ 
tương 6, Y chỉ 9, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 4, Quả 4, 
Thực 4, Quyền 4, Thiền 4, Đạo 3, Tương ưng 6, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 
9, Ly 9, Bất ly 9. Nên đếm nhu thế. 

Dứt đổi lập, thuận tùng 
Dứt nhị đề hữu nhân (sahetukaduka) 




NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG NHÂN (HETU SAMPAYUTTADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

103 . 

* Pháp tương ưng nhân liên quan pháp tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng nhân, 2 uẩn... sát-na tục sinh... . 

* Pháp bất tương ưng nhân liên quan pháp tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng nhân. Sát-na tục sinh... Nên phân rộng nhân này 
như nhị đề hữu nhân (sahetukaduka) không chi khác. 

Dứt nhị đề tương ưng nhân 


NHỊ ĐÈ NHÂN HỮU NHÂN (HETUSAHETUKADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

104 . 

* Pháp nhân và hữu nhân liên quan pháp nhân và hữu nhân sanh ra do Nhân duyên: 

Vô sân và vô si liên quan vô tham. Nên sắp cách luân (cakkam bandhitabbam). Si 
liên quan tham; nên sắp cách luân. Sát-na tục sinh: Vô sân và vô si liên quan vô 
tham; nên sắp cách luân. 

* Pháp hữu nhân mà phi nhân liên quan pháp nhân và hữu nhân sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng liên quan nhân. Sát-na tục sinh... 

* Chư pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân liên quan pháp nhân hữu nhân sanh ra 
do Nhân duyên: 

Vô sân, vô si và uẩn tương ưng liên quan vô tham. Nên sắp cách luân. Si và uẩn 
tương ưng liên quan tham. Nên sắp cách luân. Sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu nhân mà phi nhân liên quan pháp hữu nhân mà phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân mà phi nhân, 2 uẩn... sát-na tục sinh... 

* Pháp nhân và hữu nhân liên quan pháp hữu nhân mà phi nhân sanh ra do Nhân duyên: 

Nhân liên quan uẩn hữu nhân mà phi nhân. Sát-na tục sinh... . 

* Chư pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân liên quan pháp hữu nhân phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và nhân liên quan 1 uẩn hữu nhân phi nhân, 2 uẩn... sát-na tục sinh... 

* Pháp nhân hữu nhân liên quan những pháp nhân hữu nhân và hữu nhân sanh ra do 
Nhân duyên: 

Vô sân và vô si liên quan vô tham và uẩn tương ưng. Nên sắp cách luân. Si liên 
quan tham và uẩn tương ưng. Nên sắp cách luân. Sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu nhân phi nhân liên quan những pháp hữu nhân và hữu nhân phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân phi nhân và nhân, 2 uẩn... sát-na tục sinh... 

* Chư pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân liên quan những pháp nhân hữu nhân 
và hữu nhân phi nhân sanh ra do Nhân duyên: 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


43 


3 uẩn với vô sân và vô si liên quan 1 uẩn hữu nhân phi nhân và vô tham, 2 uẩn... 
sát-na tục sinh... tóm tắt... nên đếm nhu thế. 

105 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Truởng 9, Vô gián 9,... tóm tắt... tất cả đều 9, Bất ly 9. Nên đếm nhu 
thế. 

Dứt thuận tùng 

106 . 

* Pháp nhân và hữu nhân liên quan pháp nhân và hữu nhân sanh ra do phi Truởng 
duyên: 

Vô sân, vô si liên quan vô tham; nên sắp cách luân. Sát-na tục sinh... nên sắp đầy 
đủ 9 câu đề. 

* ... Do phi Tiền sanh duyên có 9 câu. 

* ... Do phi Hậu sanh duyên có 9 câu. 

* ... Do phi Cố huởng duyên có 9 câu. 

107 . 

* Pháp hữu nhân mà phi nhân liên quan pháp nhân và hữu nhân sanh ra do phi Dị thời 
nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) tuơng ung liên quan nhân. 

* Pháp hữu nhân mà phi nhân liên quan pháp hữu nhân mà phi nhân sanh ra do phi Dị 
thời nghiệp duyên: 

Tu tuơng ung liên quan uẩn hữu nhân phi nhân. 

* Pháp hữu nhân phi nhân liên quan những pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân 
sanh ra do phi Dị thời nghiệp duyên: 

Tu tuơng ung liên quan nhân và uẩn tuơng ung. 

* ... Do phi Quả duyên,... do pháp Bất tuơng ung duyên. 

108 . 

Phi Truởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Bất tuơng ung 9. Nên đếm nhu thế. 

Dứt đổi lập 

109 . 

Nhân duyên có phi Truởng 9,... phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Bất tuơng ung 9; nên đếm nhu thế. 

Dứt thuận tùng, đổi lập 

110 . 

Phi Truởng duyên có Nhân 9,... Cảnh 9, Vô gián 9,... tóm tắt... Bất ly 9. Nên đếm nhu 
thế. 

Dứt đổi lập, thuận tùng. 

Dù phần đồng sanh (sahạịãtavara), phần ỷ truợng ịpaccayavãra), phần y chỉ 
(nỉssayavãra), phần hòa họp ịsamsatthavãra), phần tuơng ung (sampayuttavãra) cũng 
nhu phần liên quan ịpaticcavãrasadiso). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

111 . 

* Pháp nhân và hữu nhân làm duyên cho pháp nhân và hữu nhân bằng Nhân duyên: 

Vô tham làm duyên cho vô sân và vô si bằng Nhân duyên. Nhu phần liên quan 




44 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng nhân 


* Pháp nhân và hữu nhân làm duyên cho pháp hữu nhân mà phi nhân bằng Nhân duyên; 

Nhân làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh... 

* Pháp nhân hữu nhân làm duyên cho những pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân 
bằng Nhân duyên: 

Vô tham làm duyên cho vô sân, vô si và uẩn tuơng ung bằng Nhân duyên. Nên sắp 
rộng (vitthãretabbam). 

112 . 

* Pháp nhân và hữu nhân làm duyên cho pháp nhân và hữu nhân bằng Cảnh duyên: 

Nhân khai đoan (ãrabbha) nhân sanh ra. 

* Pháp nhân và hữu nhân làm duyên cho pháp hữu nhân mà phi nhân bằng Cảnh duyên: 

Nhân mở mối cho uẩn hữu nhân mà phi nhân sanh ra. 

* Pháp nhân hữu nhân làm duyên cho những pháp hữu nhân và hữu nhân phi nhân bằng 
Cảnh duyên: 

Nhân mở mối cho nhân và uẩn tuơng ung sinh ra. 

* Pháp hữu nhân mà phi nhân làm duyên cho pháp hữu nhân mà phi nhân bằng Cảnh 
duyên 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới,... thọ trì thanh tịnh giới rồi nhớ lại, phản khán 
(paccavekkhati) phuớc thiện đã tạo chứa truớc kia. 

- Xuất thiền rồi phản khán thiền. Chu Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, 
nhớ phiền não đã trừ... xét phiền não hạn chế, nhớ rõ phiền não đã từng sanh truớc 
kia. 

- ... uẩn hữu nhân phi nhân bằng cách vô thuờng... uu phát sanh. 

- Tha tâm thông thấu rõ tâm nguời khác đang đầy đủ tâm hữu nhân phi nhân. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ; Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tuởng phi phi tuởng xứ bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn hữu nhân phi nhân làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, 
tùy nghiệp thông và vị lai thông bằng Cảnh duyên. 

* Pháp hữu nhân mà phi nhân làm duyên cho pháp nhân và hữu nhân bằng Cảnh duyên: 

Sau khi bố thí... giải nhu câu đầu không chi khác. 

* Pháp hữu nhân mà phi nhân làm duyên cho những pháp nhân hữu nhân và hữu nhân 
phi nhân bằng Cảnh duyên: 

Sau khi bố thí... trùng nhu câu đầu không chi khác. 

* Chu pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân làm duyên cho pháp nhân hữu nhân 
bằng Cảnh duyên: 

Nhân và uẩn tuơng ung khai đoan cho nhân sanh ra. 

* Chu pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân làm duyên cho pháp hữu nhân phi 
nhân bằng Cảnh duyên: 

Nhân và uẩn tuơng ung khai đoan cho uẩn hữu nhân phi nhân sanh ra. 

* Chu pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân làm duyên cho những pháp nhân hữu 
nhân và hữu nhân phi nhân bằng Cảnh duyên: 

Nhân và uẩn tuơng ung khai đoan cho nhân và uẩn tuơng ung sanh ra. 


113 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


45 


* Pháp nhân và hữu nhân làm duyên cho pháp nhân và hữu nhân bằng Truởng duyên có 
Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Nặng chấp về nhân rồi làm cho nhân phát sanh. 

- Truởng đồng sanh nhu: Nhân và truởng hữu nhân làm duyên cho nhân tuơng ung 
bằng Truởng duyên. 

* Pháp nhân và hữu nhân làm duyên cho pháp hữu nhân mà phi nhân bằng Truởng 
duyên có Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Nặng về nhân rồi làm cho uẩn hữu nhân phi nhân sanh ra. 

- Truởng đồng sanh nhu: Nhân và truởng hữu nhân làm duyên cho uẩn tuơng ung 
bằng Truởng duyên. 

* Pháp nhân hữu nhân làm duyên cho những pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân 
bằng Truởng duyên có Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Nặng về nhân rồi làm cho nhân và uẩn tuơng ung sanh ra. 

- Truởng đồng sanh nhu: Nhân và truởng hữu nhân làm duyên cho uẩn tuơng ung và 
nhân bằng Truởng duyên. 

* Pháp hữu nhân mà phi nhân làm duyên cho pháp hữu nhân mà phi nhân bằng Truởng 
duyên có Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, ... thọ trì thanh tịnh giới rồi 
do nặng chấp (thiện đã tạo chứa) truớc mới nhớ lại phản khán; sau khi xuất thiền 
nặng về thiền rồi phản khán. Chu Thánh ra khỏi đạo nặng về đạo rồi... nặng về quả 
rồi phản khán, nặng về uẩn hữu nhân phi nhân mới thỏa thích rất hân hoan, do nặng 
chấp ấy làm cho ái sanh, tà kiến phát. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng hữu nhân phi nhân làm duyên cho uẩn tuơng ung 
bằng Truởng duyên. 

* Pháp hữu nhân mà phi nhân làm duyên cho pháp nhân hữu nhân bằng Truởng duyên 
có Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Sau khi bố thí... trùng nhu câu đầu. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng hữu nhân mà phi nhân làm duyên cho nhân tuơng 
ung bằng Truởng duyên. 

* Pháp hữu nhân phi nhân làm duyên cho những pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi 
nhân bằng Truởng duyên có Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Sau khi bố thí... trùng nhu câu đầu. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng hữu nhân phi nhân làm duyên cho uẩn tuơng ung 
và nhân bằng Truởng duyên. 

* Chu pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân làm duyên cho pháp nhân hữu nhân 
bằng Truởng duyên: 

Truởng cảnh nhu: Nặng về nhân và uẩn tuơng ung rồi làm cho nhân sanh ra. 

* Chu pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân làm duyên cho pháp hữu nhân phi 
nhân bằng Truởng duyên: 

Truởng cảnh nhu: Nặng về nhân và uẩn tuơng ung rồi làm cho uẩn hữu nhân phi 
nhân sanh ra. 

* Chu pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân làm duyên cho những pháp nhân hữu 
nhân và hữu nhân phi nhân bằng Truởng duyên: 



46 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng nhân 


Trưởng cảnh như: Nặng về nhân và uẩn tương ưng rồi làm cho nhân và uẩn tương 
ưng sanh ra. 

114 . 

* Pháp nhân và hữu nhân làm duyên cho pháp nhân và hữu nhân bằng Vô gián duyên: 

Nhân sanh trước trước làm duyên cho nhân sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp nhân và hữu nhân làm duyên cho pháp hữu nhân mà phi nhân bằng Vô gián 
duyên: 

Nhân sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu nhân mà phi nhân sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên. 

* Pháp nhân hữu nhân làm duyên cho những pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân 
bằng Vô gián duyên: 

Nhân sanh trước trước làm duyên cho nhân và uẩn tương ưng sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp hữu nhân mà phi nhân làm duyên cho pháp hữu nhân mà phi nhân bằng Vô gián 
duyên: 

- Uẩn hữu nhân mà phi nhân sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu nhân mà phi 
nhân sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ) thuận thứ làm duyên 
cho dũ tịnh (vedãna)... tóm tắt... khi xuất thiền diệt, tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp hữu nhân mà phi nhân làm duyên cho pháp nhân hữu nhân bằng Vô gián duyên: 

Uẩn hữu nhân mà phi nhân sanh trước trước làm duyên cho nhân sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên. Thuận thứ làm duyên cho chuyển tộc... tóm tắt... . 

* Pháp hữu nhân phi nhân làm duyên cho những pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi 
nhân bằng Vô gián duyên: 

Uẩn hữu nhân phi nhân sanh trước trước làm duyên cho nhân và uẩn tương ưng 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. Thuận thứ làm duyên cho chuyển tộc... . 

Hữu nhân phi nhân căn có 3 câu nhu một. 

* Chư pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân làm duyên cho pháp nhân hữu nhân 
bằng Vô gián duyên: 

Nhân và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho nhân sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

* Chư pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân làm duyên cho pháp hữu nhân phi 
nhân bằng Vô gián duyên: 

Nhân và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu nhân phi nhân 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Chư pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân làm duyên cho những pháp nhân hữu 
nhân và hữu nhân phi nhân bằng Vô gián duyên: 

Nhân và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho nhân và uẩn tương ưng 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 


115 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


47 


Pháp nhân và hữu nhân làm duyên cho pháp nhân và hữu nhân bằng Đồng sanh duyên, 
... bằng Hỗ tuơng duyên,... bằng Y chỉ duyên. Cả 3 duyên này nhu phần liên quan 
trong Nhân duyên. 

116 . 

* Pháp nhân hữu nhân làm duyên cho pháp nhân hữu nhân bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Nhân làm duyên cho nhân bằng Cận y duyên. Nhân làm duyên 
cho uẩn hữu nhân phi nhân bằng Cận y duyên. Nhân làm duyên cho nhân và uẩn 
tuơng ung bằng Cận y duyên. 

Tất cả vấn đề căn (panhãnam mũlãni) chỉ có 2 nhu thế. 

* Pháp hữu nhân phi nhân làm duyên cho pháp hữu nhân phi nhân bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh, gây ngã 
mạn, chấp tà kiến. 

- Nuơng giới... mong mỏi (patthãna) mạnh có thể bố thí... cho đến phá hòa họp Tăng. 

- Đức tin... mong mỏi làm duyên cho đức tin... mong mỏi bằng Cận y duyên. 

Trong hữu nhân phi nhân căn nên phân rộng theo nhân này, còn ngoài ra đó chỉ có 2 
câu đê. 

* Chu pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân làm duyên cho pháp nhân hữu nhân 
bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Nhân và uẩn tuơng ung làm duyên cho nhân bằng Cận y duyên. 
Nên hỏi đến 2 căn. Nhân và uẩn tuơng ung làm duyên cho uẩn hữu nhân phi nhân 
bằng Cận y duyên; nên hỏi đến căn. Nhân và uẩn tuơng ung làm duyên cho nhân và 
uẩn tuơng ung bằng Cận y duyên. 

117 . 

Pháp nhân và hữu nhân làm duyên cho pháp nhân và hữu nhân bằng cố huởng duyên 
cũng nhu Vô gián duyên. 

118 . 

* Pháp hữu nhân phi nhân làm duyên cho pháp hữu nhân phi nhân bằng Dị thời nghiệp 
duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu (cetanã) hữu nhân phi Phân làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng 
Dị thời nghiệp duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu hữu nhân phi nhân làm duyên cho uẩn quả hữu nhân phi nhân 
bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp hữu nhân mà phi nhân làm duyên cho pháp nhân và hữu nhân bằng Dị thời 
nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu hữu nhân phi nhân làm duyên cho nhân tuơng ung bằng Dị thời 
nghiệp duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu hữu nhân phi nhân làm duyên cho nhân thuộc Dị thục quả bằng 
Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp hữu nhân phi nhân làm duyên cho những pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi 
nhân bằng Dị thời nghiệp duyên có Đồng sanh duyên và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu hữu nhân phi nhân làm duyên cho uẩn tuơng ung và nhân bằng 
Dị thời nghiệp duyên. 



48 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng nhân 


- Biệt thời như: Tư (cetana) hữu nhân phi nhân làm duyên cho uẩn quả và nhân bằng 
Dị thời nghiệp duyên. 

119 . 

Pháp nhân và hữu nhân làm duyên cho pháp nhân và hữu nhân bằng Quả duyên: 

Vô tham thuộc quả làm duyên cho vô sânVô si bằng Quả duyên. Sát-na tục sinh: Vô 
tham... 

Nên sắp rộng như Nhân duyên, nên nhận rõ ràng là quả có cả 9 câu đề. 

120 . 

Pháp hữu nhân phi nhân làm duyên cho pháp hữu nhân phi nhân bằng Thực duyên có 
3 câu. 

121 . 

Pháp nhân và hữu nhân làm duyên cho pháp nhân và hữu nhân bằng Quyền duyên nên 
quyết định là Quyền duyên có 9 câu đầy đủ. 

122 . 

Pháp hữu nhân phi nhân làm duyên cho pháp hữu nhân phi nhân bằng Thiền duyên có 
3 câu. 


123 . 


124 . 


125 . 


* 


Pháp nhân và hữu nhân làm duyên cho pháp nhân và hữu nhân bằng Đạo duyên,... 
bằng Tương ưng duyên, bằng Hiện hữu duyên, bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, 
bằng Bất ly duyên. 


Nhân 3, phi Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 
9, Cận y 9, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương 
ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. Nên đếm như thế. 

Dứt thuận tùng 

Pháp nhân và hữu nhân làm duyên cho pháp nhân và hữu nhân bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 


* Pháp nhân và hữu nhân làm duyên cho pháp hữu nhân mà phi nhân bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 


* Pháp nhân và hữu nhân làm duyên cho những pháp nhân và hữu nhân với hữu nhân mà 
phi nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp hữu nhân mà phi nhân làm duyên cho pháp hữu nhân mà phi nhân bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp hữu nhân mà phi nhân làm duyên cho pháp nhân và hữu nhân bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Dị thời nghiệp duyên. 


* Pháp hữu nhân phi nhân làm duyên cho những pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi 
nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Dị thời 
nghiệp duyên. 


* Chư pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân làm duyên cho pháp nhân hữu nhân 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 


* Chư pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân làm duyên cho pháp hữu nhân phi 
nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


49 


* Chư pháp nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân làm duyên cho những pháp nhân hữu 
nhân và hữu nhân phi nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y 
duyên. 

126 . 

Phi Nhân 9,... tóm tắt... tất cả đều 9; nên đếm nhu thế. 

Dứt đổi lập 

127 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 
3,... tóm tắt... tất cả đều 3, phi Đạo 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3; nên đếm như thế. 

Dứt thuận tùng và đối lập 

128 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 3, Hỗ 
tương 3, Y chỉ 3, Cận y 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, 
Đạo 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 3. Nên đếm như thế. 

Dứt đổi lập, thuận tùng 

Het nhị đề nhân hữu nhân(hetusahetukadukam) 


NHỊ ĐÈ NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN (HETUHETUSAMPAYUTTADUKAM) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

129 . 

Pháp nhân tương ưng nhân liên quan pháp nhân tương ưng nhân sanh ra do Nhân 
duyên: 

- Vô sân, vô si liên quan vô tham. Nên sắp cách luân. Si liên quan tham. Nên sắp 
cách luân. Sát-na tục sinh... . 

- Nên phân rộng ra như nhị đề nhân và hữu nhân (Hetu ceva sahetukaduka) không chi 
khác. 

Dứt nhị đề nhân tương ưng nhân 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN (NA HETUSAHETUKADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

130 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân liên quan pháp phi nhân hữu nhân sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn phi nhân hữu nhân, 2 uẩn... sát-na tục sinh:... phi nhân hữu 
nhân. 

* Pháp phi nhân vô nhân liên quan pháp phi nhân hữu nhân sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn phi nhân hữu nhân. Sát-na tục sinh... 

* Chư pháp phi nhân hữu nhân và phi nhân vô nhân liên quan pháp phi nhân hữu nhân 
sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi nhân hữu nhân, 2 uẩn... sát-na tục sinh... 

* Pháp phi nhân vô nhân liên quan pháp phi nhân vô nhân sanh ra do Nhân duyên: 







50 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề phi nhân hữu nhân 


... tóm tắt... 3 đại sung liên quan 1 đại sung, sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh 
liên quan đại sung. 

* Pháp phi nhân hữu nhân liên quan pháp phi nhân vô nhân sanh ra do Nhân duyên: Sát- 
na tục sinh: 

Uẩn phi nhân hữu nhân liên quan vật ịvatthu). 

* Chu pháp phi nhân hữu nhân và phi nhân vô nhân liên quan pháp phi nhân vô nhân 
sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn phi nhân hữu nhân liên quan vật. sắc tục sinh thuộc y sinh liên 
quan đại sung. 

* Pháp phi nhân hữu nhân liên quan những pháp phi nhân hữu nhân và phi nhân vô nhân 
sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi nhân hữu nhân và vật; 2 uẩn... . 

* Pháp phi nhân vô nhân liên quan những pháp phi nhân hữu nhân và phi nhân vô nhân 
sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn phi nhân hữu nhân và đại sung. Sát-na tục sinh... . 

* Chu pháp phi nhân hữu nhân và phi nhân vô nhân liên quan những pháp phi nhân hữu 
nhân và phi nhân vô nhân sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi nhân hữu nhân và vật; 2 uẩn... sắc tục 
sinh thuộc y sinh liên quan uẩn phi nhân hữu nhân và đại sung. 

131 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân liên quan pháp phi nhân hữu nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn phi nhân hữu nhân; 2 uẩn... sát-na tục sinh... . 

* Pháp phi nhân vô nhân liên quan pháp phi nhân vô nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

1 uẩn phi nhân vô nhân... sát-na tục sinh... . 

* Pháp phi nhân hữu nhân liên quan pháp phi nhân vô nhân sanh ra do Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn phi nhân hữu nhân liên quan vật (vatthu). 

* Pháp phi nhân hữu nhân liên quan những pháp phi nhân hữu nhân và phi nhân vô nhân 
sanh ra do Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi nhân hữu nhân và vật, 2 uẩn... tóm tắt... 
nên phân nhu thế. 

132 . 

Nhân 9, Cảnh 4, Truởng 5, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 9, Hỗ tuơng 6, Y chỉ 9, 
Cận y 4, Tiền sanh 2, cố huởng 2, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9,... tóm tắt... tất cả đều 9, 
Tuơng ung 4, Bất tuơng ung 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 9. Nên đếm nhu 
thế. 

Dứt thuận tùng 

133 . 

Pháp phi nhân vô nhân liên quan pháp phi nhân vô nhân sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi nhân vô nhân. 2 uẩn... Tục sinh luôn đến nguời 
Vô tuởng không có si. 

134 . 

* Pháp phi nhân vô nhân liên quan pháp phi nhân hữu nhân sanh ra do phi Cảnh duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


51 


Sắc tâm liên quan uẩn phi nhân hữu nhân. 

* Pháp phi nhân vô nhân liên quan pháp phi nhân vô nhân sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn phi nhân vô nhân. Sát-na tục sinh... luôn đến người Vô 
tưởng. 

* Pháp phi nhân vô nhân liên quan những pháp phi nhân hữu nhân và phi nhân vô nhân 
sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn phi nhân hữu nhân và đại sung. Sát-na tục sinh... tóm tắt... 

135 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 2, phi Quả 
5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3; nên đếm như thế. 

Dứt đối lập 

136 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Hỗ 
tương 9, phi Y chỉ 9, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, 
phi Nghiệp 1, phi Quả 5, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 1, phi Hiện hữu 3, phi 
Bất ly 3. Nên đếm như thế. 

Dứt thuận tùng, đổi lập 

137 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh L--- tóm tắt... phi Thực 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tưoưg 
ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Ly 1, phi Bất ly 1. 

Dứt đổi lập, thuận tùng 

Phần đồng sanh (sahạịãtavãra) cũng phân như thế. 

Phần Ỷ Trưoiĩg (Paccayavãra) 

138 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân nhờ cậy pháp phi nhân hữu nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 
câu. 

* Pháp phi nhân vô nhân nhờ cậy pháp phi nhân vô nhân sanh ra do Nhân duyên: 

3 đại sung nhờ cậy 1 đại sung; sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh nhờ cậy đại 
sung. 

* Pháp phi nhân hữu nhân nhờ cậy pháp phi nhân vô nhân sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn phi nhân hữu nhân nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh... 

* Chư pháp phi nhân hữu nhân và phi nhân vô nhân nhờ cậy pháp phi nhân vô nhân sanh 
ra do Nhân duyên: 

Uẩn phi nhân hữu nhân nhờ cậy vật. sắc tâm nhờ cậy đại sung. Sát-na tục sinh... 

* Pháp phi nhân hữu nhân nhờ cậy những pháp phi nhân hữu nhân và phi nhân vô nhân 
sanh ra do Nhân duyên: 

Duyên hiệp trợ (ghatanã) có 3 câu; về bình nhựt (pavatti) và tục sinh (patisandhi) 
nên sắp đầy đủ... . 

139 . 

Nhân 9, Cảnh 4, Bất ly 9, nên đếm nhu thế. 

Dứt thuận tùng (anuloma) 




52 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề phi nhân hữu nhân 


140 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3,... tóm tắt... phi Ly 3. 

Dứt đổi lập (paccanĩya) 

Phần y chỉ (nissayavãra) như phần ỷ trượng (pacayavarasadiso). 

Phần Hòa Hợp (Samsatthavãra) 

141 . 

Pháp phi nhân hữu nhân hòa họp pháp phi nhân hữu nhân sanh ra do Nhân duyên: 

... 1 uẩn phi nhân hữu nhân. Sát-na tục sinh... . 

142 . 

Nhân 1, Cảnh 2, Trưởng 1, Vô gián 2. Tất cả đều 2, Đạo 1, Bất ly 2. 

Dứt thuận tùng (anuloma) 

143 . 

Pháp phi nhân vô nhân hòa họp pháp phi nhân vô nhân sanh ra do phi Nhân duyên: 

... 1 uẩn phi nhân vô nhân, uẩn phi nhân vô nhân. Sát-na tục sinh... . 

144 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 2, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, phi 

Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 2. 

Dứt đổi lập (paccanĩya) 

Đem 2 cách ngoài ra, cũng như đây. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

145 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh giới... do đó phản khán 
phước thiện chứa để trước kia. Xuất thiền... 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán phiền não đã trừ... 
phiền não hạn chế... trước kia... uẩn phi nhân hữu nhân bằng lối vô thường... ưu 
sanh ra. 

- Dứt thiện và bất thiện thì tâm mót là quả phi nhân hữu nhân sanh ra. Tha tâm thông 
rõ tâm người khác tề toàn (Samangi) tâm phi nhân hữu nhân. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ; Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. uẩn phi nhân hữu nhân làm duyên cho thần thông, tha 
tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn phi nhân hữu nhân mở mối cho uẩn phi nhân hữu nhân sanh ra. 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Cảnh duyên: 

... uẩn phi nhân hữu nhân bằng vô thường... ưu sanh ra. Khi thiện và bất thiện vừa 
diệt thì tâm mót là quả phi nhân vô nhân sanh ra. uẩn phi nhân hữu nhân mở mối 
cho uẩn phi nhân vô nhân sanh ra. 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Cảnh duyên: 

- Níp Bàn làm duyên cho khai (ý) môn bằng Cảnh duyên. Nhãn... vật... uẩn phi nhân 
vô nhân bằng cách vô thường... ưu sanh ra. 

- Khi thiện và bất thiện vừa diệt thì tâm mót là quả phi nhân vô nhân sanh ra. sắc xứ 
làm duyên cho nhãn thức. Xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn phi nhân vô nhân mở mối cho uẩn phi nhân vô nhân sanh ra. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


53 


* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh phản khán Níp Bàn. Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ 
tịnh (vedanã), đạo, quả bằng Cảnh duyên. 

- Nhãn... vật... uẩn phi nhân vô nhân bằng cách vô thường... ưu sanh ra. Khi thiện và 
bất thiện vừa diệt thì tâm mót là quả phi nhân hữu nhân sanh ra. Thiên nhãn thấy 
sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Tha tâm thông rõ tâm người tề toàn tâm phi nhân vô nhân. 
Uẩn phi nhân vô nhân làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, vị 
lai thông bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn phi nhân vô nhân mở mối cho uẩn phi nhân hữu nhân sanh ra. 

146 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Trưởng duyên 
có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới do nặng về đó rồi phản 
khán, nhớ lại phước thiện đã làm chứa để trước kia. 

- Xuất thiền nặng về thiền rồi phản khán. Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản 
khán, nặng về quả rồi phản khán, nặng về uẩn phi nhân hữu nhân rồi thỏa thích rất 
hân hoan, do nặng chấp đó nên ái sanh, tà kiến phát. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi nhân hữu nhân làm duyên cho uẩn tương ưng 
bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi nhân hữu nhân làm duyên cho sắc tâm bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho những pháp phi nhân hữu nhân và phi nhân vô 
nhân bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi nhân hữu nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và 
sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Chư Thánh nặng về Níp Bàn rồi phản khán; Níp Bàn làm duyên 
cho chuyển tộc, dũ tịnh, đạo, quả bằng Trưởng duyên. 

- Nhãn... vật... nặng về uẩn phi nhân vô nhân rồi thỏa thích rất hân hoan do nặng chấp 
đó nên ái sanh tà kiến phát. 

147 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Vô gián duyên: 

Uẩn phi nhân hữu nhân sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi nhân hữu nhân 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. Thuận thứ làm duyên cho chuyển tộc... Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử (Cuticitta) phi nhân hữu nhân làm duyên cho tâm sanh ịupatticitta) phi nhân 
vô nhân bằng Vô gián duyên. 

- hộ kiếp phi nhân hữu nhân làm duyên cho Khai môn, hộ kiếp phi nhân hữu nhân 
làm duyên cho hộ kiếp phi nhân vô nhân, uẩn phi nhân hữu nhân làm duyên cho 
quả sơ khởi (vutthãna) phi nhân vô nhân bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Vô gián duyên: 



54 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề phi nhân hữu nhân 


Uẩn phi nhân vô nhân sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi nhân vô nhân sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. Khán (ngũ) môn làm duyên cho ngũ thức (vinnãna) 
bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Vô gián duyên: 

Tâm tử phi nhân vô nhân làm duyên cho tâm sanh phi nhân hữu nhân bằng Vô gián 
duyên, khán (ý) môn làm duyên cho uẩn phi nhân hữu nhân bằng Vô gián duyên. 
Uẩn phi nhân vô nhân làm duyên cho quả sơ khởi phi nhân hữu nhân bằng Vô gián 
duyên. 

148 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Liên tiếp 
duyên,... bằng Đồng sanh duyên, có 7 câu không có duyên hiệp trợ (ghatanã). 

* ... bằng Hỗ tương duyên có 6 câu đề;... bằng Y chỉ duyên: bình nhựt (pavatti) và tục 
sinh (patisandhỉ) có 7 câu đề; không có duyên hiệp trợ (ghatanã). 

149 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí... tóm tắt... gây ngã mạn, chấp 
tà kiến, nương giới... mong mỏi mạnh có thể bố thí... phá hòa hợp Tăng. Nương đức 
tin... mong mỏi làm duyên cho đức tin... mong mỏi; đạo, quả nhập thiền bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Cận y duyên có 
Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh làm duyên cho thân lạc thân khổ bằng Cận y 
duyên. Nương giới... mong mỏi làm duyên cho thân lạc, thân khổ bằng Cận y 
duyên, nương đức tin... mong mỏi làm duyên cho thân lạc, thân khổ bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Cận y duyên có Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương thân lạc làm duyên cho thân lạc thân khổ bằng Cận y 
duyên, nương thân khổ... quý tiết (utu)... vật thực... chỗ ở làm duyên cho thân lạc, 
thân khổ bằng Cận y duyên. Thân lạc, thân khổ, quý tiết, vật thực, chỗ ở làm duyên 
cho thân lạc, thân khổ bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương thân lạc mạnh có thể bố thí... phá hòa họp Tăng. Nuơng 
thân khổ... quý tiết... vật thực... chỗ ở mạnh có thể bố thí... phá hòa họp tăng. 
Nương thân lạc... chỗ ở làm duyên cho đức tin... mong mỏi bằng Cận y duyên. 

150 . . , 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Tiền sanh duyên 
có Cảnh tiền sanh, Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật... bằng cách vô thường... ưu sanh ra. Khi thiện và 
bất thiện vừa diệt thì tâm mót là quả phi nhân vô nhân sanh ra. sắc xứ làm duyên 
cho nhãn thức. Xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức. Thân xứ làm duyên cho thân 
thức. Vật làm duyên cho uẩn phi nhân vô nhân bằng Tiền sanh duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


55 


* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Tiền sanh duyên 
có Cảnh tiền sanh, Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật... bằng lối vô thường... ưu sanh ra. Khi thiện và bất 
thiện vừa dứt thì tâm mót là quả phi nhân hữu nhân sanh ra; 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn phi nhân hữu nhân bằng Tiền sanh 
duyên. 

151 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Hậu sanh duyên: 

Uẩn phi nhân hữu nhân làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Hậu sanh duyên: 

Uẩn phi nhân vô nhân làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

152 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng cố hưởng 
duyên: 

Uẩn phi nhân hữu nhân sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi nhân hữu nhân 
sanh sau sau bằng cố hưởng duyên, thuận thứ làm duyên cho chuyển tộc. Thuận thứ 
làm duyên cho dũ tịnh. Chuyển tộc làm duyên cho đạo, dũ tịnh làm duyên cho đạo 
bằng Cố hưởng duyên. 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng cố hưởng duyên: 

Uẩn phi nhân vô nhân sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi nhân vô nhân sanh 
sau sau bằng cố hưởng duyên. 

153 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Dị thời nghiệp 
duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) phi nhân hữu nhân làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Dị thời nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư phi nhân hữu nhân làm duyên cho uẩn quả phi nhân hữu nhân 
bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Dị thời nghiệp 
duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư phi nhân hữu nhân làm duyên cho sắc tâm bằng Dị thời nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời như: Tư phi nhân hữu nhân làm duyên cho uẩn quả phi nhân vô nhân và 
sắc tục sinh bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho những pháp phi nhân hữu nhân và phi nhân vô 
nhân bằng Dị thời nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư phi nhân hữu nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Dị thời nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư phi nhân hữu nhân làm duyên cho uẩn quả phi nhân hữu nhân và 
sắc tục sinh bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Dị thời nghiệp 
duyên: 



56 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề phi nhân hữu nhân 


Đồng sanh như: Tư phi nhân vô nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Dị thời nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư phi nhân vô nhân làm duyên cho 
uẩn tương ưng và sắc tục sinh bằng Dị thời nghiệp duyên. 

154 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Quả duyên có 3 
câu. 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Quả duyên có 1 
câu. 

155 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Thực duyên có 
3 câu. 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Thực duyên: 

Thực phi nhân vô nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Thực duyên. 
Sát-na tục sinh: Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Thực duyên. 

156 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Quyền duyên có 
3 câu. 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Quyền duyên: 

Quyền phi nhân vô nhân làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Quyền 
duyên. Sát-na tục sinh: sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Quyền 
duyên. 

157 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Thiền duyên: 
Sắp cả 4 cách. 

* ... bằng Đạo duyên có 3 câu. 

158 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Tương ưng 
duyên: 

1 uẩn phi nhân hữu nhân làm duyên cho 3 uẩn... Sát-na tục sinh... 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Tương ưng duyên; 

1 uẩn phi nhân vô nhân làm duyên cho 3 uẩn... Sát-na tục sinh... 

159 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn phi nhân hữu nhân làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tương ưng 
duyên. Sát-na tục sinh... 

- Hậu sanh như: uẩn phi nhân hữu nhân làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất 
tương ưng duyên. 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn phi nhân vô nhân làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tương ưng 
duyên. Sát-na tục sinh: uẩn làm duyên cho vật bằng Bất tương ưng duyên, vật làm 
duyên cho uẩn bằng Bất tương ưng duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


57 


- Tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức; vật làm duyên cho uẩn phi nhân vô nhân bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi nhân vô nhân làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất 
tương ưng duyên. 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh, vật làm duyên cho uẩn phi nhân hữu nhân bằng Bất 
tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn phi nhân hữu nhân bằng Bất tương ưng 
duyên. 

160 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Hiện hữu 
duyên: 

1 uẩn phi nhân hữu nhân làm duyên cho 3 uẩn... sát-na tục sinh... 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Hiện hữu duyên 
có Đồng sanh và Hậu sanh:... nêu ra không giải ịpeyyãlam). 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho những pháp phi nhân hữu nhân và phi nhân vô 
nhân bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn phi nhân hữu nhân làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 
Sát-na tục sinh... . 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi nhân vô nhân làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện 
hữu duyên, sắp luôn đến người Vô tưởng. 

- Tiền sanh như: Nhãn... vật bằng cách vô thường... ưu sanh ra. sắc xứ làm duyên cho 
nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức. Nhãn xứ... thân xứ làm duyên cho thân 
thức. Vật làm duyên cho uẩn phi nhân vô nhân bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi nhân vô nhân làm duyên cho thân ấy sanh trước. Đoàn thực 
làm duyên cho thân ấy; sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu 
duyên. 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Hiện hữu duyên 
có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh, vật làm duyên cho uẩn phi nhân hữu nhân bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn... vật bằng cách vô thường... ưu sanh ra. Khi thiện và bất thiện 
vừa diệt thì tâm mót là quả phi nhân hữu nhân sanh ra. 

* Chư pháp phi nhân hữu nhân và phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu 
nhân bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh. 

Đồng sanh như: 1 uẩn phi nhân hữu nhân và vật làm duyên cho 3 uẩn... Sát-na tục 
sinh: 1 uẩn phi nhân hữu nhân và vật làm duyên cho 3 uẩn... 

* Chư pháp phi nhân hữu nhân và phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô 
nhân bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn phi nhân hữu nhân và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng 
Hiện hữu duyên. 



58 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề phi nhân hữu nhân 


- Hậu sanh như: uẩn phi nhân hữu nhân và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi nhân hữu nhân và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục 
sinh bằng Hiện hữu duyên. 

161 . 

Cảnh 4, Trưởng 4, Vô gián 4, Uiên tiếp 4, Đồng sanh 7, Hỗ tương 6, Y chỉ 7, Cận y 4, 
Tiền sanh 2, Hậu sanh 2, cố hưởng 2, Nghiệp 4, Quả 4, Thực 4, Quyền 4, Thiền 4, 
Đạo 3, Tương ưng 2, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 7, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 7. Nên đếm 
như thế. 


162 . 


* 


Dứt thuận tùng 

Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Dị thời nghiệp duyên. 


* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Dị thời nghiệp 
duyên. 


* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho những pháp phi nhân hữu nhân và phi nhân vô 
nhân bằng Đồng sanh duyên, bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, 
bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 


* Chư pháp phi nhân hữu nhân và phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu 
nhân bằng Đồng sanh duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp phi nhân hữu nhân và phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô 
nhân bằng Đồng sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền 
duyên. 

163 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7,... tóm tắt., tất cả đều 7, phi Đồng sanh 6, phi Hỗ tương 6, phi 
Cận y 6, tất cả đều 7, phi Tương ưng 6, phi Bất tương ưng 5, phi Hiện hữu 5, phi Vô 
hữu 7, phi Ly 7, phi Bất ly 5. Nên đếm như thế. 

Dứt đổi lập (paccanĩya) 

164 . 

Cảnh duyên có phi Trưởng 4,... phi Vô gián 4, tất cả đều 4, phi Vô hữu 4, phi Ly 4, phi 
Bất ly 4. Nên đếm như thế. 

Dứt thuận tùng, đoi lập 

165 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Trưởng 4, Bất ly 7. Nên đếm như thế. 

Dứt đổi lập, thuận tùng 

Het nhị đề phi nhân hữu nhân (na hetusahetukaduka) 




NHỊ ĐÈ HỮU DUYÊN (SAPPACCAYADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

166 . 

Pháp hữu duyên liên quan pháp hữu duyên sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn hữu duyên, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Vật liên quan 
uẩn, uẩn liên quan vật;... 1 đại sung; sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan 
đại sung. 

167 . 

Pháp hữu duyên liên quan pháp hữu duyên sanh ra do Cảnh duyên:... tóm tắt... do Bất 
ly duyên. 

168 . 

Nhân 1, Cảnh 1,... tóm tắt... Bất ly 1. 

Dứt thuận tùng 

169 . 

Pháp hữu duyên liên quan pháp hữu duyên sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn hữu duyên thuộc vô nhân, 2 uẩn... sát-na tục sinh 
vô nhân:... luôn đến nguời Vô tuởng. 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật... tóm tắt... 

170 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 1, phi Truởng 1, phi Ly 1. 

Dứt đổi lập (paccanĩya) 

171 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 1,... phi Truởng 1,... tóm tắt... phi Ly 1. 

Dứt thuận tùng, đổi lập 

172 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1,... Vô gián l,--- tóm tắt... Bất ly 1. 

Dứt đổi lập, thuận tùng 

Phần đồng sanh cũng nhu phần liên quan (paticcavãra) 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) 

173 . 

Pháp hữu duyên ỷ truợng pháp hữu duyên sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm ỷ truợng (paccayã) 1 uẩn hữu duyên. Sát-na tục sinh: Vật nhờ cậy 
(paccayã) uẩn, uẩn nhờ cậy vật;... 1 đại sung; uẩn hữu duyên nhờ cậy vật (vatthu). 

174 . 

Pháp hữu duyên nhờ cậy pháp hữu duyên sanh ra do Cảnh duyên,... tóm tắt... 

Dù phần ỷ truợng, y chỉ, hòa hợp, tuơng ung cũng nên phân rộng nhu đây. 

Nên phân rộng tất cả duyên đều có 1 câu đề. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãro) 

175 . 

Pháp hữu duyên làm duyên cho pháp hữu duyên bằng Nhân duyên: 





60 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu duyên 


Nhân hữu duyên làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng Nhân duyên. Sát-na 
tục sinh... 

176 . 

* Pháp hữu duyên làm duyên cho pháp hữu duyên bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới... rồi nhớ lại, phản khán 
phuớc thiện đã tạo chứa truớc kia. 

- Xuất thiền phản khán thiền. Chu Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả... 
phiền não đã trừ... phiền não hạn chế... rõ thấu phiền não đã từng sanh truớc kia. 

- Nhãn... vật... uẩn hữu duyên bằng cách vô thuờng... uu sanh ra. Thiên nhãn thấy 
sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Tha tâm thông rõ thấu tâm nguời tề toàn tâm hữu duyên. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ; Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tuởng phi phi tuởng xứ. sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên 
cho thân thức, uẩn hữu duyên làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng 
thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông và chiếu khán (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 


* Pháp vô duyên làm duyên cho pháp hữu duyên bằng Cảnh duyên: 

Chu Thánh phản khán Níp Bàn. Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc, dũ tịnh, đạo, 
quả, khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

177 . 

* Pháp hữu duyên làm duyên cho pháp hữu duyên bằng Truởng duyên có Truởng cảnh 
và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, .. .thọ trì thanh tịnh giới., rồi 
nặng về đó mới nhớ lại... truớc kia... thiền... chu Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi 
phản khán, nặng về quả...; 

- Nhãn... vật... nặng về uẩn hữu duyên rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng chấp đó 
nên ái sanh, tà kiến phát. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng hữu duyên làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc 
tâm bằng Truởng duyên. 


* 


178 . 


179 . 


180 . 


* 


* 


181 . 


Pháp vô duyên làm duyên cho pháp hữu duyên bằng Truởng duyên: 

Truởng cảnh nhu: Chu Thánh nặng về Níp Bàn rồi phản khán. Níp Bàn làm duyên 
cho chuyển tộc, dũ tịnh, đạo, quả bằng Truởng duyên. 

Pháp hữu duyên làm duyên cho pháp hữu duyên bằng Vô gián duyên,... tóm tắt... bằng 
Cận y duyên, Cận y căn có 2 câu đề;... bằng Tiền sanh duyên,... tóm tắt... bằng Bất ly 
duyên. Tất cả đều có 1 câu đề. 

Nhân 1, Cảnh 2, Truởĩig 2, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tuơng 1, Y chỉ 1, 
Cận y 2, Tiền sanh 1, tất cả đều 1, Bất ly 1. Nên đếm nhu thế. 

Dứt thuận tùng 

Pháp hữu duyên làm duyên cho pháp hữu duyên bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Dị thời 
nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

Pháp vô duyên làm duyên cho pháp hữu duyên bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 1, phi Truởng 2, phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2,... tóm tắt... phi 
Cận y 2, phi Tiền sanh 2,... tóm tắt... phi Ly 2, phi Bất ly 2, nên đếm nhu thế. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


61 


Dứt đổi lập 

182 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 1,... phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ 
tương 1, phi Cận y 1,... tóm tắt... phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, 
phi Ly 1. Nên đếm như thế. 

Dứt thuận tùng, đổi lập 

183 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Trưởng 2, Vô gián 1,... tóm tắt... Cận y 2, Tiền sanh L--- 
tóm tắt... Bất ly 1. Nên đếm như thế. 

Dứt thuận tùng, đổi lập 

Het nhị đề hữu duyên (sappaccayadukam niịthitam) 


NHỊ ĐÈ HỮU VI (SANKHATADUKAM) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

184 . 

Pháp hữu vi liên quan pháp hữu vi sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn hữu vi. Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên 
quan vật;... 1 đại sung, sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

Nhị đề này trùng như nhị đề hữu duyên không chi khác. 


NHỊ ĐÈ HỮU KIÉN (SANIDASSANADUKAM) 

Phần Liên Quan (Paticcavãro) 

185 . 

* Pháp vô kiến liên quan pháp vô kiến sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn vô kiến và sắc tâm thuộc vô kiến liên quan 1 uẩn vô kiến, 2 uẩn... Sát-na tục 
sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh vô kiến liên quan 1 uẩn vô kiến, 2 uẩn... 

- Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật;... 1 đại sung, sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y 
sinh vô kiến liên quan đại sung. 

* Pháp hữu kiến liên quan pháp vô kiến sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm hữu kiến liên quan uẩn vô kiến. Sát-na tục sinh: sắc tâm và sắc tục sinh 
thuộc y sinh hữu kiến liên quan đại sung. 

* Chư pháp hữu kiến và vô kiến liên quan pháp vô kiến sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm hữu kiến vô kiến liên quan 1 uẩn vô kiến, 2 uẩn.... Sát-na tục sinh: 
Sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến và vô kiến liên quan đại sung. 

186 . 

Pháp vô kiến liên quan pháp vô kiến sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô kiến, 2 uẩn... sát-na tục sinh... uẩn liên quan vật. 

187 . 

* Pháp vô kiến liên quan pháp vô kiến sanh ra do Trưởng duyên: 







62 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu kiến 


3 uẩn và sắc tâm vô kiến liên quan 1 uẩn vô kiến, 2 uẩn... 3 đại sung liên quan 1 đại 
sung, 2 đại sung... sắc tâm thuộc y sinh vô kiến liên quan đại sung. 

* Pháp hữu kiến liên quan pháp vô kiến sanh ra do Truởng duyên: 

Sắc tâm hữu kiến liên quan uẩn vô kiến, sắc tâm thuộc y sinh hữu kiến liên quan 
đại sung. 


* 


188 . 


189 . 


* 


Chu pháp hữu kiến và vô kiến liên quan pháp vô kiến sanh ra do Truởng duyên: 

3 uẩn và sắc tâm thuộc hữu kiến và vô kiến liên quan 1 uẩn vô kiến, 2 uẩn...; sắc 
tâm thuộc y sinh hữu kiến và vô kiến liên quan đại sung,... tóm tắt... nên sắp rộng. 

Nhân 3, Cảnh 1, Truởng 3, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 3, Hỗ tuơng 1, Y chỉ 3, 
Cận y 1, Tiền sanh 1, cố huởng 1, Nghiệp 3, Quả 3, tất cả đều 3, Đạo 3, Tuơng ung 1, 
Bất tuơng ung 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. Nên đếm nhu thế. 

Dứt thuận thứ (anuloma) 

Pháp vô kiến liên quan pháp vô kiến sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm vô kiến liên quan 1 uẩn vô kiến vô nhân, 2 uẩn... Sát-na tục sinh 
vô nhân: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, 1 đại sung... sắc tâm và sắc tục sinh 
thuộc y sinh vô kiến liên quan đại sung;... sắc ngoại,... sắc vật thực... sắc âm duơng 
(utujarũpa)... nguời Vô tuởng (asannasattãnam) ... 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 


* Pháp hữu kiến liên quan pháp vô kiến sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sắc tâm hữu kiến liên quan uẩn vô kiến vô nhân. Sát-na tục sinh: sắc tâm và sắc tục 
sinh thuộc y sinh hữu kiến liên quan đại sung;... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm 
duơng... nguời Vô tuởng: sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến liên quan đại sung. 


* Chu pháp hữu kiến và vô kiến liên quan pháp vô kiến sanh ra do phi Nhân duyên: 

- Sắc tâm hữu kiến và vô kiến liên quan 1 uẩn vô kiến vô nhân, 2 uẩn... Sát-na tục 
sinh: sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm duơng liên quan đại sung. 

- Nguời Vô tuởng: sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến và vô kiến liên quan đại sung. 
Nên sắp như thế này. 

190 . 

Phi Nhân 3, phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 
3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dứt đổi lập 

191 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 3, tất cả đều 3, phi Nghiệp 1, phi Tương ưng 
3, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dứt thuận tùng, đổi lập 


Phi Nhân duyên có Cảnh l,--- Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 3, Hỗ tương 1, phi Y 
chỉ 3, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 3,... tóm tắt... phi 
Thiền 3, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 3, phi Hiện hữu 3, phi Vô hữu 
1, phi Ly 3, phi Bất ly 3 


192 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


63 


Dứt đổi lập, thuận tùng 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) 

193 . 

Pháp vô kiến nhờ cậy pháp vô kiến sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm vô kiến nhờ cậy (ỷ trượng) 1 uẩn vô kiến, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: 
Vật nhờ cậy uẩn, uẩn nhờ cậy vật,... nhờ cậy 1 đại sung. 

- Sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến nhờ cậy đại sung; uẩn vô kiến nhờ cậy 
vật. 

(Dù ngoài ra đây) nên sắp 2 câu đề như thế này. 

194 . 

Pháp vô kiến nhờ cậy pháp vô kiến sanh ra do Cảnh duyên: 1 uẩn vô kiến... 2 uẩn... 
Sát-na tục sinh: uẩn nhờ cậy vật; nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân 
xứ, uẩn vô kiến nhờ cậy vật,... tóm tắt... 

195 . 

Nhân 3, Cảnh 1, Trưởng 3... tóm tắt... Bất ly 3. 

Dứt thuận tùng 

196 . 

Pháp vô kiến nhờ cậy pháp vô kiến sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm vô kiến nhờ cậy 1 uẩn vô kiến vô nhân, 2 uẩn... sát-na tục sinh vô 
nhân... luôn đến người Vô tưởng. 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ; uẩn vô kiến vô nhân nhờ 
cậy vật. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật và vật. 

(Ngoài ra đây), nên sắp có 2 câu đề,... tóm tắt... 

197 . 

Phi Nhân 3, phi Cảnh 3, phi Ly 3. 

Dứt đổi lập (paccanĩya) 

198 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Nghiệp 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 3, phi Ly 

3. 

Dứt thuận tùng, đổi lập 

199 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh l,--- Đạo 1, Bất ly 3. 

Dứt đổi lập, thuận tùng 

Phần y chỉ (nissayavãra) cũng sắp như thế. 

Phần Hòa Hơp (Sansatthavãra) 

200 . 

Pháp vô kiến hòa hợp pháp vô kiến sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô 
kiến, 2 uẩn... Tục sinh... 

201 . 

Pháp vô kiến hòa họp pháp vô kiến sanh ra do Cảnh duyên: Tất cả đây nên phân với 
những duyên có hiệp trợ (ghatanã). 

Phần tương ưng cũng như phần hòa họp (sahsattha) 





64 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu kiến 


Phần Vấn Đề (Panhavara) 

202 . 

* Pháp vô kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Nhân duyên: Nhân vô kiến làm duyên 
cho uẩn tương ưng và sắc tâm vô kiến bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô kiến làm duyên cho pháp hữu kiến bằng Nhân duyên: Nhân vô kiến làm 
duyên cho sắc tâm hữu kiến bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô kiến làm duyên cho pháp hữu kiến và pháp vô kiến bằng Nhân duyên: Nhân 
vô kiến làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm hữu kiến vô kiến bằng Nhân duyên. 
Sát-na tục sinh... 

203 . 

* Pháp hữu kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Cảnh duyên: 

- Sắc hữu kiến bằng lối vô thường... ưu sanh ra. Thiên nhãn... sắc xứ làm duyên cho 
nhãn thức bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn hữu kiến làm duyên cho thần thông, túc mạng thông, vị lai thông và chiếu khán 
(ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

* Pháp vô kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh nghiệp ịuposathakammam) 
rồi phản khán, nhớ lại phước thiện đã làm chứa để trước kia; xuất thiền phản khán 
thiền. 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn. Níp Bàn 
làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh, đạo, quả, chiếu khán bằng Cảnh 
duyên. 

- Chư Thánh phản khán phiền não đã trừ... phiền não chất chứa... phiền não đã từng 
sanh trước kia... 

- Nhãn, thân, thinh, vật... uẩn vô kiến bằng cách vô thường ... ưu sanh ra. 

- Thiên nhĩ nghe tiếng, tha tâm thông rõ thấu tâm người tề toàn tâm vô kiến. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thinh xứ làm duyên cho nhĩ thức, xúc xứ làm duyên 
cho thân thức. 

- Uẩn vô kiến làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông và chiếu khán (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

204 . 

* Pháp hữu kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Nặng chấp về sắc vô kiến rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng 
chấp đó nên ái sanh, tà kiến sanh. 

* Pháp vô kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí,... nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh nghiệp 
(Uposathakammam) rồi nặng về đó... phước thiện tạo chứa trước... xuất thiền ...; 

- Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi... nặng về quả rồi... Níp Bàn làm duyên cho 
chuyển tộc, dũ tịnh, đạo, quả bằng Trưởng duyên; 

- Nhãn... vật... nặng về uẩn vô kiến rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng chấp đó nên 
ái sanh tà kiến sanh. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô kiến làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
vô kiến bằng Trưởng duyên. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


65 


* Pháp vô kiến làm duyên cho pháp hữu kiến bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô kiến làm duyên cho sắc tâm hữu kiến bằng 
Trưởng duyên 

* Pháp vô kiến làm duyên cho những pháp hữu kiến và vô kiến bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô kiến làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
hữu kiến bằng và vô kiến bằng Trưởng duyên. 

205 . 

Pháp vô kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Vô gián duyên: 

Uẩn vô kiến sanh trước trước làm duyên cho uẩn vô kiến sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên, thuận thứ làm duyên cho chuyển tộc, chuyển tộc làm duyên cho Đạo; Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

206 . 

Pháp vô kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Liên tiếp duyên,... bằng Đồng sanh 
duyên có 3 câu,... bằng Hỗ tương duyên có 1 câu,... bằng Y chỉ duyên có 3 câu. 

207 . 

* Pháp hữu kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Cận y duyên có Cảnh cận y và Thuần 
cận y: 

- Thuần cận y như: người mong mỏi đầy đủ sắc đẹp (vannasampadam) nên bố thí... 
nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh giới; 

- Mong mỏi tài sản nhan sắc (vannasampadã), đức tin... hi vọng (patthanã) làm 
duyên cho thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp vô kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Cận y duyên: Có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nặng về đức tin có thể bố thí... làm cho nhập thiền phát sanh, gây 
ngã mạn, chấp tà kiến; giới... nặng về chỗ ở có thể bố thí... phá hòa họp Tăng. Đức 
tin... chỗ ở làm duyên cho đức tin... quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

208 . 

* Pháp hữu kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Tiền sanh duyên: 

Sắc hữu kiến bằng lối vô thường... ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc. sắc xứ làm 
duyên cho nhãn thức bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp vô kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và 
Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật bằng lối vô thường... ưu sanh ra. thiên nhĩ nghe 
tiếng. Thinh xứ làm duyên cho nhĩ thức. Xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền 
sanh duyên. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức. Vật làm duyên cho uẩn vô kiến bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp hữu kiến và vô kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Tiền sanh duyên có 
Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

Sắc xứ và vật làm duyên cho uẩn vô kiến bằng Tiền sanh duyên, sắc xứ và nhãn xứ 
làm duyên cho nhãn thức bằng Tiền sanh duyên. 

209 . 

* Pháp vô kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Hậu sanh duyên: 

Uẩn vô kiến sanh sau làm duyên cho thân vô kiến ấy sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 



66 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu kiến 


* Pháp vô kiến làm duyên cho pháp hữu kiến bằng Hậu sanh duyên: 

Uẩn vô kiến sanh sau làm duyên cho thân hữu kiến sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 

* Pháp vô kiến làm duyên cho những pháp hữu kiến và vô kiến bằng Hậu sanh duyên: 

Uẩn vô kiến sanh sau làm duyên cho thân hữu kiến và vô kiến ấy sanh trước bằng 
Hậu sanh duyên. 

210 . 

Pháp vô kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng cố hưởng duyên ;... trước (Purimã)... 

211 . 

* Pháp vô kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Dị thời nghiệp duyên có Đồng sanh và 
Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) vô kiến làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm vô 
kiến bằng Dị thời nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư vô kiến làm duyên cho uẩn quả vô kiến và sắc tục sinh vô kiến 
bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp vô kiến làm duyên cho pháp hữu kiến bằng Dị thời nghiệp duyên có Đồng sanh 
và Biệt thời: Nên phân rộng ra 

* Pháp vô kiến làm duyên cho những pháp hữu kiến và vô kiến bằng Dị thời nghiệp 
duyên có Đồng sanh và Biệt thời: Nên phân rộng ra 

212 . 

* Pháp vô kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Quả duyên có 3 câu. 

* ... bằng Thực duyên có 3 câu, nên sắp đoàn thực (kabalinkãrãhãra) trong cả 3 câu đề. 

* ... bằng Quyền duyên có 3 câu, nên sắp sắc mạng quyền (rũpajĩvatindriya) trong cả 3 
câu. 

* ... bằng Thiền duyên có 3 câu,... bằng Đạo duyên có 3 câu,... bằng Tương ưng duyên 
có 1 câu. 

213 . 

* Pháp vô kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, 
Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn vô kiến làm duyên cho sắc tâm vô kiến bằng Bất tương ưng 
duyên. Sát-na tục sinh: uẩn vô kiến làm duyên cho sắc tục sinh vô kiến bằng Bất 
tương ưng duyên; 

- Uẩn làm duyên cho vật bằng Bất tương ưng duyên. Vật làm duyên cho uẩn bằng Bất 
tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức, vật làm duyên cho uẩn vô kiến bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn vô kiến làm duyên cho thân vô kiến ấy sanh trước bằng Bất 
tương ưng duyên. 

* Pháp vô kiến làm duyên cho pháp hữu kiến bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh 
và Hậu sanh: 

Đồng sanh như: uẩn vô kiến làm duyên cho sắc tâm hữu kiến bằng Bất tương ưng 
duyên. Sát-na tục sinh: uẩn vô kiến sanh sau làm duyên cho thân hữu kiến ấy sanh 
trước bằng Bất tương ưng duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


67 


* Pháp vô kiến làm duyên cho những pháp hữu kiến và vô kiến bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

Đồng sanh như: uẩn vô kiến làm duyên cho sắc tâm hữu kiến và vô kiến bằng Bất 
tương ưng duyên. Sát-na tục sinh: uẩn vô kiến sanh sau làm duyên cho thân hữu 
kiến và vô kiến ấy sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 

214 . 

* Pháp hữu kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Hiện hữu duyên: 

Sắc hữu kiến bằng lối vô thường... ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc. sắc xứ làm 
duyên cho nhãn thức bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp vô kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn vô kiến làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm vô kiến bằng Hiện 
hữu duyên, 2 uẩn... tóm tắt... luôn đến người Vô tưởng. 

- Tiền sanh như: Nhãn... vật, bằng cách vô thường... ưu sanh ra. thiên nhĩ nghe tiếng. 
Thinh xứ làm duyên cho nhĩ thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức, nhãn xứ làm 
duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức, vật làm duyên cho uẩn vô 
kiến bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn vô kiến làm duyên cho thân vô kiến ấy sanh trước bằng Hiện 
hữu duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân vô kiến ấy bằng Hiện hữu duyên, sắc 
mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh vô kiến bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp vô kiến làm duyên cho pháp hữu kiến bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu 
sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn vô kiến làm duyên cho sắc tâm hữu kiến bằng Hiện hữu 
duyên. Sát-na tục sinh: Đại sung làm duyên cho sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh 
hữu kiến bằng Hiện hữu duyên; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương...; người 
Vô tưởng: Đại sung làm duyên cho sắc hữu kiến bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn vô kiến làm duyên cho thân hữu kiến ấy sanh trước bằng Hiện 
hữu duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân hữu kiến ấy bằng Hiện hữu duyên; sắc 
mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh hữu kiến bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp vô kiến làm duyên cho những pháp hữu kiến và vô kiến bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

Đồng sanh như: 1 uẩn vô kiến làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm hữu kiến và vô kiến 
bằng Hiện hữu duyên; 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Đại sung làm duyên cho sắc tâm và 
sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến và vô kiến bằng Hiện hữu duyên; sắc ngoại... sắc 
vật thực... sắc âm dương...; người Vô tưởng: Đại sung làm duyên cho sắc tục sinh 
thuộc y sinh hữu kiến và vô kiến bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp hữu kiến và vô kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Hiện hữu duyên: 

Tiền sanh như: sắc xứ và vật làm duyên cho uẩn vô kiến bằng Hiện hữu duyên, sắc 
xứ và nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Hiện hữu duyên,... bằng Vô hữu 
duyên,... bằng Ly duyên,... bằng Bất ly duyên. 

Nhân 3, Cảnh 2, Trưởng 4, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 3, Hỗ tương 1, Y chỉ 3, 
Cận y 2, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 1, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 3, Quyền 3, 
Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 1, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 5, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 5. 
Nên đếm nhu thế. 


215 . 



68 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu kiến 


216 . 


* 


Dứt thuận tùng 

Pháp hữu kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 

Pháp vô kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Dị 
thời nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 


* Pháp vô kiến làm duyên cho pháp hữu kiến bằng Đồng sanh duyên, bằng Hậu sanh 
duyên, bằng Dị thời nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 


* Pháp vô kiến làm duyên cho những pháp hữu kiến và vô kiến bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Hậu sanh duyên, bằng Dị thời nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền 
duyên. 

Chu pháp hữu kiến và vô kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Tiền sanh duyên. 

217 . 

Phi Nhân 5, phi Cảnh 4, phi Truởng 5, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Đồng sanh 5, 
phi Hỗ tuơng 5, phi Y chỉ 4, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 5, tất cả đều 5, 
phi Tuơng ung 5, phi Bất tuơng ung 4, phi Hiện hữu 4, phi Vô hữu 5, phi Ly 5, phi Bất 
ly 4. 

Dứt đổi lập 

218 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Truởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ 
tuơng 3, phi Cận y 3,... tóm tắt... phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng ung 1, phi Vô hữu 3, 
phi Ly 3. 

Dứt thuận tùng, đổi lập 

219 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Truởng 4, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 3, Hỗ 
tuơng 1, Y chỉ 3, Cận y 2, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố huởng 3, Nghiệp 3,... tóm tắt.. 
Đạo 3, Tuơng ung 1, Bất tuơng ung 3, Hiện hữu 5, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 5. 

Dứt đổi lập, thuận tùng 
Het nhị đề hữu kiến (sanidassanadukam) 


NHỊ ĐÈ HỮU ĐỐI CHIẾU (SAPPATIGHADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

220 . 

* Pháp hữu đối chiếu liên quan pháp hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 

2 đại sung liên quan 1 đại sung hữu đối chiếu,... 1 đại sung liên quan 2 đại sung, sắc 
tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh hữu đối chiếu liên quan đại sung hữu đối chiếu. 
Nhãn xứ, vị xứ liên quan xúc xứ. 

* Pháp vô đối chiếu liên quan pháp hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 

Chất nuớc (ãpodhãtu) liên quan đại sung hữu đối chiếu, sắc tâm và sắc tục sinh 
thuộc y sinh vô đối chiếu liên quan đại sung hữu đối chiếu. Thủy chất (ãpodhãtu), 
nữ quyền, đoàn thực liên quan xúc xứ. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


69 


* Chư pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu liên quan pháp hữu đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên: 

2 đại sung và thủy chất liên quan 1 đại sung hữu đối chiếu, 2 đại sung... sắc tâm và 
sắc tục sinh thuộc y sinh hữu đối chiếu và vô đối chiếu liên quan đại sung hữu đối 
chiếu; nhãn xứ, vị xứ, thủy chất, nữ quyền, đoàn thực liên quan xúc xứ. 

* Pháp vô đối chiếu liên quan pháp vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm vô đối chiếu liên quan 1 uẩn vô đối chiếu, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: 
Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật; sắc tâm, sắc tục sinh thuộc y sinh vô đối chiếu 
liên quan thủy chất; nữ quyền, đoàn thực liên quan thủy chất. 

* Pháp hữu đối chiếu liên quan pháp vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm hữu đối chiếu liên quan uẩn vô đối chiếu. Sát-na tục sinh: Đại sung hữu đối 
chiếu liên quan thủy chất; sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh hữu đối chiếu liên 
quan thủy chất. Nhãn xứ và xúc xứ liên quan thủy chất. 

* Chư pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu liên quan pháp vô đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn và sắc tâm hữu đối chiếu và vô đối chiếu liên quan 1 uẩn vô đối chiếu, 2 
uẩn... Sát-na tục sinh: sắc tâm, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu đối chiếu và vô đối 
chiếu liên quan thủy chất. Nhãn xứ, xúc xứ, nữ quyền, đoàn thực liên quan thủy 
chất. 

* Pháp hữu đối chiếu liên quan những pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên: 

Sắc tâm hữu đối chiếu liên quan uẩn hữu đối chiếu và đại sung. Sát-na tục sinh: 2 
đại sung liên quan 1 đại sung hữu đối chiếu và thủy chất, sắc tâm và sắc tục sinh 
hữu đối chiếu liên quan đại sung hữu đối chiếu và thủy chất; nhãn xứ và vị xứ liên 
quan xúc xứ và thủy chất. 

* Pháp vô đối chiếu liên quan những pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên: 

- Sắc tâm vô đối chiếu liên quan uẩn hữu đối chiếu và đại sung. Sát-na tục sinh: sắc 
tục sinh vô đối chiếu liên quan uẩn vô đối chiếu và đại sung; 

- Sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh vô đối chiếu liên quan xúc xứ và thủy chất. Nữ 
quyền và đoàn thực liên quan xúc xứ và thủy chất. 

* Chư pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu liên quan pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc tâm hữu đối chiếu và vô đối chiếu liên quan uẩn vô đối chiếu và đại sung. Sát- 
na tục sinh: sắc tục sinh hữu đối chiếu và vô đối chiếu liên quan uẩn vô đối chiếu 
và đại sung, sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh hữu đối chiếu và vô đối chiếu liên 
quan xúc xứ và thủy chất; 

- Nhãn xứ, vị xứ, nữ quyền, đoàn thực liên quan xúc xứ và thủy chất. 

221 . 

Pháp vô đối chiếu liên quan pháp vô đối chiếu sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô đối chiếu, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: uẩn liên quan vật. 

222 . 

* Pháp hữu đối chiếu liên quan pháp hữu đối chiếu sanh ra do Trưởng duyên: Nên trừ ra 
tục sinh (paịisandhi) và sắc tục sinh (kaịattãrũpa). 



70 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu đối chiếu 


* ... Do VÔ gián duyên, do Liên tiếp duyên, do Đồng sanh duyên; tất cả câu đề đều nên 
sắp có đại sung. 

223 . ’ 

* ... Do Hỗ tương duyên: 

2 đại sung liên quan 1 đại sung hữu đối chiếu, 2 đại sung... 

* Pháp vô đối chiếu liên quan pháp hữu đối chiếu sanh ra do Hỗ tương duyên: 

Thủy chất liên quan đại sung hữu đối chiếu. 

* Chư pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu liên quan pháp hữu đối chiếu sanh ra do Hỗ 
tương duyên: 

2 đại sung và thủy chất liên quan 1 đại sung hữu đối chiếu, 2 đại sung... 

* Pháp vô đối chiếu liên quan pháp vô đối chiếu sanh ra do Hỗ tương duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô đối chiếu, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn 
liên quan vật. 

* Pháp hữu đối chiếu liên quan pháp vô đối chiếu sanh ra do Hỗ tương duyên: 

Đại sung hữu đối chiếu liên quan thủy chất. Nên sắp đại sung nội và ngoại ấy 
(ajjhattikabãhirã mahãbhutã). 


* Pháp hữu đối chiếu liên quan những pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu sanh ra do Hỗ 
tương duyên: 

2 đại sung liên quan 1 đại sung hữu đối chiếu và thủy chất. 


* 


224 . 


225 . 


* 


... Do Y chỉ duyên,... do Bất ly duyên. 

Nhân 9, Cảnh 1, Trưởng 9, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 9, Hỗ tương 6, Y chỉ 9, 
Cận y 1, Tiền sanh 1, cố hưởng 1, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tương ưng 1, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 9. 

Dứt thuận tùng 

Pháp hữu đối chiếu liên quan pháp hữu đối chiếu sanh ra do phi Nhân duyên có 3 câu. 


* Pháp vô đối chiếu liên quan pháp vô đối chiếu sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm vô đối chiếu liên quan 1 uẩn vô đối chiếu vô nhân, 2 uẩn... Sát-na 
tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật. sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh 
vô đối chiếu liên quan thủy chất; 

- Nữ quyền, đoàn thực liên quan thủy chất, sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 
người Vô tưởng: sắc tục sinh thuộc y sinh vô đối chiếu liên quan thủy chất; 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

- Phần vô đối chiếu căn (mũla) nên sắp 2 câu đề, duyên hiệp trợ có 3 câu. (Sắc) Nội 
và ngoại (ajjhattikãbãhirã mahãbhutã) tất cả đều có đại sung, người hiểu biết nên 
sắp ra. 

226 . 

Pháp hữu đối chiếu liên quan pháp hữu đối chiếu sanh ra do phi Cảnh duyên,... tóm 

tắt... do phi Ly duyên. 

227 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Hỗ tương 9, 

phi Cận y 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


71 


9, phi Thực 9, phi Quyền 9, phi Thiền 9, phi Đạo 9, phi Tương ưng 9, phi Bất tương 
ưng 9, phi Vô hữu 9, phi Ly 9. 

Dứt đổi lập 

228 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 9,... phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Hỗ 
tương 9, phi Cận y 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 1, 
phi Quả 9, phi Tương ưng 9, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 9, phi Ly 9. 

Dứt thuận tùng, đổi lập 

229 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh l,--- Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương 6, Y chỉ 
9, Cận y 1, Tiền sanh 1, cố hưởng 1, Nghiệp 9,... tóm tắt... Đạo 1, Tương ưng 1, Bất 
tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 9. 

Dứt đổi lập, thuận tùng 

Phần đồng sanh cũng như phần liên quan (paựccavãra) 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) 

230 . 

* Pháp hữu đối chiếu ỷ trượng pháp hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp vô đối chiếu ỷ trượng pháp vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm vô đối chiếu ỷ trượng 1 uẩn vô đối chiếu, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: 
Sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh vô đối chiếu ỷ trượng thủy chất; 

- Nữ quyền, đoàn thực ỷ trượng thủy chất, uẩn vô đối chiếu ỷ trượng vật. 

5 câu đề ngoài ra cũng như phần liên quan. 

231 . 

* Pháp vô đối chiếu ỷ trượng pháp hữu đối chiếu sanh ra do Cảnh duyên: 

Nhãn thức ỷ trượng (nhờ cậy) nhãn xứ, thân thức ỷ trượng thân xứ. 

* Pháp vô đối chiếu ỷ trượng pháp vô đối chiếu sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn vô đối chiếu, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: uẩn vô đối chiếu ỷ 
trượng vật. 

* Pháp vô đối chiếu ỷ trượng những pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu sanh ra do Cảnh 
duyên: 

3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, 3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn đồng 
sanh thân thức và thân xứ. 

* ... Do Trưởng duyên,... tóm tắt... do Bất ly duyên. 

232 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 9, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 9, Hỗ tương 6, Y chỉ 9, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, cố hưởng 1, Nghiệp 9, Bất ly 9. 

Cách ngược ịpacdanĩya) đến đây nên đếm như thế. 

Phần y chỉ (nissayavãra) như phần ỷ trượng (pacayavarasadiso). 

Phần hòa họp (saúsatthavãra) tất cả đều có 1 câu đề,... tóm tắt... do Bất ly duyên 
cũng có 1 câu đề. 

Cả 2 phần nên sắp ra. 


Phần Vấn Đề (Panhavara) 

233 . 





72 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu đối chiếu 


* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Nhân duyên: 

Nhân vô đối chiếu làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm vô đối chiếu bằng 
Nhân duyên. Tục sinh... 

* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu đối chiếu bằng Nhân duyên: 

Nhân vô đối chiếu làm duyên cho sắc tâm hữu đối chiếu bằng Nhân duyên. Tục 
sinh... 

* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho những pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu bằng 
Nhân duyên: 

Nhân vô đối chiếu làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm hữu đối chiếu và vô đối 
chiếu bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh... 

234 . 

* Pháp hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Cảnh duyên: 

- Nhãn... xúc (phottabba) bằng lối vô thuờng... uu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, thiên 
nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức. Xúc xứ làm duyên cho thân thức; 

- Uẩn hữu đối chiếu làm duyên cho thần thông, túc mạng thông, vị lai thông và khán 
chiếu (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp (uposathakamma) 
rồi nhớ lại, phản khán phuớc thiện đã tạo chứa truớc kia. 

- Xuất thiền phản khán thiền, chu Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả. Níp 
Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vedanã), đạo, quả và khán chiếu 
bằng Cảnh duyên. 

- Chu Thánh phản khán phiền não đã trừ... phản khán phiền não chứa để, rõ thấu 
phiền não đã từng sanh truớc kia... 

- Vật... nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, thủy chất... Đoàn thực bằng lối vô 
thuờng... uu sanh ra. 

- Tha tâm thông rõ thấu tâm nguời tề toàn tâm vô đối chiếu. Không vô biên xứ làm 
duyên cho Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi tuởng phi phi tuởng 
xứ. 

- Uẩn vô đối chiếu làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông và khán chiếu bằng Cảnh duyên. 

235 . 

* Pháp hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Truởng duyên: 

Truởng cảnh nhu: Nhãn... nặng về xúc (phottabba) rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng chấp đó nên ái sanh, tà kiến phát ra. 

* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Truởng duyên có Truởng 
cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp... 
do nặng chấp đó rồi... phuớc thiện đã từng tạo chứa truớc kia...; 

- Xuất thiền nặng về thiền rồi phản khán. Chu Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản 
khán... nặng về quả rồi...; Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc, dũ tịnh, đạo, quả 
bằng Truởng duyên. 

- Vật... nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, thủy chất... nặng về đoàn thực rồi thỏa 
thích rất hân hoan, do nặng (chấp) đó nên ái sanh, tà kiến phát ra. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


73 


- Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô đối chiếu làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
tâm vô đối chiếu bằng Trưởng duyên. 

* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu đối chiếu bằng Trưởng duyên: 

Trưởng vô đối chiếu làm duyên cho sắc tâm hữu đối chiếu bằng Trưởng duyên. 

* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho những pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu bằng 
Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô đối chiếu làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
tâm hữu đối chiếu và vô đối chiếu bằng Trưởng duyên. 

236. 

Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Vô gián duyên: uẩn vô đối 
chiếu sanh trước trước... quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

237. ’ . ĩ . . 

Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Liên tiếp duyên. 

238. 

* Pháp hữu đối chiếu làm duyên cho pháp hữu đối chiếu bằng Đồng sanh duyên có 9 
câu. 

* ... bằng Hỗ tương duyên có 6 câu,... bằng Y chỉ duyên có 9 câu. 

239. 

* Pháp hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Cận y duyên có Cảnh cận y 
và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương âm dương... chỗ ở mạnh có thể bố thí... phá hòa họp Tăng. 
Âm dương, chỗ ở làm duyên cho đức tin... quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, 
Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí... chấp trước tà kiến. Nương 
giới... thân lạc... thân khổ... vật thực mạnh có thể bố thí... phá hòa họp Tăng; 

- Đức tin... chỗ ở làm duyên cho đức tin... quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

240. 

* Pháp hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Tiền sanh duyên có Cảnh 
tiền sanh và Vật tiền sanh. 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... xúc (phottabba) bằng cách vô thường... ưu sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ 
làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức. Thân xứ làm duyên cho thân 
thức bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Tiền sanh duyên có Cảnh 
tiền sanh, Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Vật... nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, thủy chất... Đoàn 
thực bằng lối vô thường... ưu sanh ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn vô đối chiếu bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Tiền 
sanh duyên có Cảnh tiền sanh, Vật tiền sanh: 

Nhãn xứ và vật, xúc xứ và vật làm duyên cho uẩn vô đối chiếu bằng Tiền sanh 
duyên. 


241 . 



74 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu đối chiếu 


Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Hậu sanh duyên: 

- Uẩn vô đối chiếu sanh sau làm duyên cho thân vô đối chiếu ấy sanh truớc bằng Hậu 
sanh duyên; 

- Uẩn vô đối chiếu sanh sau làm duyên cho thân hữu đối chiếu ấy sanh truớc bằng 
Hậu sanh duyên; 

- Uẩn vô đối chiếu sanh sau làm duyên cho thân hữu đối chiếu và vô đối chiếu ấy 
sanh truớc bằng Hậu sanh duyên. 

Nên sắp căn của 2 duyên. 

242. 

Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng cố huởng duyên: uẩn vô đối 
chiếu sanh truớc truớc... dũ tịnh làm duyên cho đạo bằng cố huởng duyên. 

243. 

* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Dị thời nghiệp duyên có 
Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu (cetanã) vô đối chiếu làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm 
vô đối chiếu bằng Dị thời nghiệp duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu vô đối chiếu làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh vô đối chiếu 
bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu đối chiếu bằng Dị thời nghiệp duyên có 
Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu vô đối chiếu làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm hữu đối 
chiếu bằng Dị thời nghiệp duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu vô đối chiếu làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh hữu đối chiếu 
bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho những pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu bằng Dị 
thời nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời,... tóm tắt... 

244. 

Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Quả duyên: 

... quả vô đối chiếu có 3 câu. 

245. 

Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Thực duyên: 

Thực vô đối chiếu làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm vô đối chiếu bằng Thực 
duyên. Sát-na tục sinh: Đoàn thực làm duyên cho thân vô đối chiếu ấy bằng Thực 
duyên. 

Ngoài ra 2 câu đề, nên sắp có tục sinh và đoàn thực, nên sắp cả 2 câu chót. 

246. 

* Pháp hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Quyền duyên: 

Nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức, thân quyền làm duyên cho thân thức bằng 
Quyền duyên. 

* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Quyền duyên có 3 câu, nên 
sắp mạng quyền trong 3 câu chót. 

* Chu pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Quyền 
duyên: 

- Nhãn quyền và nhãn thức làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng Quyền 
duyên; 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


75 


- Thân quyền và thân thức làm duyên cho uẩn Đồng sanh thân thức bằng Quyền 
duyên. 

247. 

... bằng Thiền duyên có 3 câu,... bằng Đạo duyên có 3 câu,... bằng Tuơng ung duyên 
có 1 câu. 

248. 

* Pháp hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Bất tuơng ung duyên: 

Tiền sanh nhu: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức 
bằng Bất tuơng ung duyên. 

* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Bất tuơng ung duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu: uẩn vô đối chiếu làm duyên cho sắc tâm vô đối chiếu bằng Bất 
tuơng ung duyên; sát-na tục sinh: uẩn làm duyên cho vật bằng Bất tuơng ung 
duyên. Vật làm duyên cho uẩn bằng Bất tuơng ung duyên. 

- Tiền sanh nhu: Vật làm duyên cho uẩn vô đối chiếu bằng Bất tuơng ung duyên. 

- Hậu sanh nhu: uẩn vô đối chiếu làm duyên cho thân vô đối chiếu ấy sanh truớc 
bằng Bất tuơng ung duyên. 

* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu đối chiếu bằng Bất tuơng ung duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu: uẩn vô đối chiếu làm duyên cho sắc tâm hữu đối chiếu bằng Bất 
tuơng ung duyên. Sát-na tục sinh... 

- Hậu sanh nhu: uẩn vô đối chiếu làm duyên cho thân hữu đối chiếu ấy sanh truớc 
bằng Bất tuơng ung duyên. 

* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu đối chiếu và pháp vô đối chiếu bằng Bất 
tuơng ung duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu: uẩn vô đối chiếu làm duyên cho sắc tâm hữu đối chiếu và vô đối 
chiếu bằng Bất tuơng ung duyên. Sát-na tục sinh... 

- Hậu sanh nhu: uẩn vô đối chiếu làm duyên cho thân hữu đối chiếu và vô đối chiếu 
ấy sanh truớc bằng Bất tuơng ung duyên. 

249. 

* Pháp hữu đối chiếu làm duyên cho pháp hữu đối chiếu bằng Hiện hữu duyên có 1 câu 
trùng nhu câu ban đầu trong phần liên quan. 

* Pháp hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh nhu: Đại sung hữu đối chiếu làm duyên cho thủy chất bằng Hiện hữu 
duyên. Đại sung hữu đối chiếu làm duyên cho sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh 
vô đối chiếu bằng Hiện hữu duyên. 

- Xúc xứ làm duyên cho nữ quyền và đoàn thực bằng Hiện hữu duyên, sắc ngoại... 
sắc vật thực... sắc âm duơng... nguời Vô tuởng... 

- Tiền sanh nhu: Nhãn... xúc (phottabba) bằng lối vô thuờng... uu sanh ra. Thiên 
nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức. Xúc xứ làm 
duyên cho thân thức, nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho 
thân thức bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp hữu đối chiếu làm duyên cho những pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu bằng 
Hiện hữu duyên: 



76 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu đối chiếu 


1 đại sung hữu đối chiếu làm duyên cho 2 đại sung và thủy chất bằng Hiện hữu 
duyên; trùng nhu phần liên quan luôn đến nguời Vô tuởng. 

* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh nhu: 1 uẩn vô đối chiếu làm duyên cho 3 uẩn,... luôn đến nguời Vô 
tuởng. 

- Tiền sanh nhu: Vật... nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, thủy chất... Đoàn thực 
bằng lối vô thuờng... uu sanh ra. Vật làm duyên cho uẩn vô đối chiếu bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh nhu: uẩn vô đối chiếu làm duyên cho thân vô đối chiếu ấy sanh truớc 
bằng Hiện hữu duyên; đoàn thực làm duyên cho thân vô đối chiếu ấy bằng Hiện hữu 
duyên, sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh vô đối chiếu bằng Hiện hữu 
duyên. 

* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu đối chiếu bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh nhu: uẩn vô đối chiếu làm duyên cho sắc tâm hữu đối chiếu bằng Hiện 
hữu duyên. Sát-na tục sinh: Thủy chất làm duyên cho đại sung hữu đối chiếu bằng 
Hiện hữu duyên. Thủy chất làm duyên cho sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh hữu 
đối chiếu bằng Hiện hữu duyên; thủy chất làm duyên cho nhãn xứ và xúc xứ bằng 
Hiện hữu duyên, sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm duơng... nguời Vô tuởng... 

- Hậu sanh nhu: uẩn vô đối chiếu làm duyên cho thân hữu đối chiếu ấy sanh truớc 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Đoàn thực làm duyên cho thân hữu đối chiếu ấy bằng Hiện hữu duyên. 

- Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh hữu đối chiếu bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho những pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh nhu: 1 uẩn vô đối chiếu làm duyên cho 3 uẩn hữu đối chiếu và vô đối 
chiếu... giống nhu phần liên quan, luôn đến nguời Vô tuởng... 

- Hậu sanh nhu: uẩn vô đối chiếu làm duyên cho thân hữu đối chiếu và vô đối chiếu 
ấy sanh truớc bằng Hiện hữu duyên. 

- Đoàn thực làm duyên cho thân hữu đối chiếu và vô đối chiếu ấy bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh hữu đối chiếu và vô đối chiếu bằng 
Hiện hữu duyên. 

* Chu pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu đối chiếu bằng Hiện 
hữu duyên trùng nhu phần liên quan, luôn đến nguời Vô tuởng. 

* Chu pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh nhu: uẩn vô đối chiếu và đại sung làm duyên cho sắc tâm vô đối chiếu... 
trùng nhu phần liên quan, luôn đến nguời Vô tuởng. 

- Đồng sanh nhu: 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho 3 uẩn,... 2 
uẩn,... 1 uẩn đồng sanh thân thức và thân xứ làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uẩn... 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


77 


* Chư pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu đối chiếu và pháp vô 
đối chiếu bằng Hiện hữu duyên trùng như phần liên quan 

250 . 

Nhân 3, Cảnh 2, Trưởng 4, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 9, Hỗ tưoaig 6, Y chỉ 9, 
Cận y 2, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 1, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 3, Quyền 5, 
Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 1, Bất tương ưng 4, Hiện hữu 9, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 9. 
Nên đếm nhu thế. 


251 . 


* 


Dứt thuận tùng (anuloma) 

Pháp hữu đối chiếu làm duyên cho pháp hữu đối chiếu bằng Đồng sanh duyên. 


* Pháp hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp hữu đối chiếu làm duyên cho pháp hữu đối chiếu và pháp vô đối chiếu bằng 
Đồng sanh duyên. 


* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Dị 
thời nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu đối chiếu bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Hậu sanh duyên, bằng Dị thời nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp vô đối chiếu làm duyên cho những pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Dị thời nghiệp duyên, bằng Thực 
duyên, bằng Quyền duyên. 


* Chư pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu đối chiếu bằng Đồng 
sanh duyên. 

* Chư pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô đối chiếu bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu làm duyên cho những pháp hữu đối chiếu và 
vô đối chiếu bằng Đồng sanh duyên. 

252 . 

Phi Nhân 9,... tóm tắt... phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Đồng sanh 4, phi Hỗ tương 
9, phi Y chỉ 4, phi Cận y 9, phi Tiền sanh 9,... tóm tắt... phi Tương ưng 9, phi Bất 
tương ưng 9, phi Hiện hữu 4, phi Vô hữu 9, phi Ly 9, phi Bất ly 4. 

Dứt đổi lập 

253 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... tóm tắt... phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3,... tóm tắt... phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 3, phi Ly 

3. 

Dứt thuận tùng, đổi lập 

254 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Trưởng 4, nên đếm nhu đầu đề thuận (anuloma 
mãtikã),... Bất ly 9. 

Dứt đổi lập, thuận tùng 
Het nhị đề hữu đoi chiếu (sappatighaduka) 



78 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu đối chiếu 


NHỊ ĐÈ SẮC (RUPIDUKA) 


Phần Liên Quan (Paticcavara) 

255 . 

* Pháp sắc liên quan pháp sắc sanh ra do Nhân duyên: 

3 đại sung liên quan 1 đại sung, 2 đại sung... sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh 
liên quan đại sung. 

* Pháp phi sắc liên quan pháp sắc sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nghiệp tục sinh: uẩn phi sắc (arũpa) liên quan vật. 

* Chư pháp sắc và phi sắc liên quan pháp sắc sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn phi sắc liên quan vật, sắc tục sinh liên quan đại sung. 

* Pháp phi sắc liên quan pháp phi sắc sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn phi sắc, 2 uẩn... Tục sinh... 

* Pháp sắc liên quan pháp phi sắc sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn phi sắc. Tục sinh... 

* Pháp sắc và phi sắc liên quan pháp phi sắc sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi sắc, 2 uẩn... Tục sinh... 

* Pháp sắc liên quan những pháp sắc và phi sắc sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn phi sắc và đại sung. Sát-na tục sinh: 

* Pháp phi sắc liên quan những pháp sắc và phi sắc sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi sắc và vật, 2 uẩn... 


* 


256 . 


257 , 


Chư pháp sắc và phi sắc liên quan những pháp sắc và phi sắc sanh ra do Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi sắc và vật, 2 uẩn... sắc tục sinh liên quan 
uẩn phi sắc và đại sung,... tóm tắt... 

Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 5, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 9, Hỗ tương 6, Y chỉ 9, 
Cận y 3, Tiền sanh 1, cố hưởng 1, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tương ưng 3, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 9. 

Dứt thuận tùng 


* Pháp sắc liên quan pháp sắc sanh ra do phi Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi sắc liên quan pháp phi sắc sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn phi sắc vô nhân, 2 uẩn... Sát-na tục sinh vô nhân: Si đồng 
sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật. 

* ... Do phi Nhân duyên có 9 câu đề, nên quyết định thuộc về vô nhân. 


258 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 2, phi Quả 
5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 2, phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


79 


Dứt đổi lập 

259 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ 
tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 1, 
phi Quả 5, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dứt thuận tùng, đổi lập 

260 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 9, Hỗ tương 6, Y chỉ 
9, Cận y 3, Tiền sanh 1, cố hưởng 1, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 
1, Tương ưng 3, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 9. 

Dứt đổi lập, thuận tùng 
Phần đồng sanh cũng như phần liên quan (paựccavãra) 


Phần Ỷ Trượng (Paccayavara) 

261 . 

* Pháp sắc nhờ cậy pháp sắc sanh ra do Nhân duyên: 

1 đại sung... như phần liên quan (paựccavãra). 

* Pháp phi sắc nhờ cậy pháp sắc sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn phi sắc nhờ cậy vật. Tục sinh... 

* Chư pháp sắc và phi sắc nhờ cậy pháp sắc sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn phi sắc nhờ cậy vật, sắc tâm nhờ cậy đại sung. Tục sinh... 

Những câu đề ngoài ra nên sắp bình nhựt (pavatti) và tục sinh (paựsandhi) . 

262 . 

* Pháp phi sắc nhờ cậy pháp sắc sanh ra do Cảnh duyên: 

Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ, uẩn phi sắc nhờ cậy vật. 
Tục sinh... 


* Pháp phi sắc nhờ cậy pháp phi sắc sanh ra do Cảnh duyên: 
1 uẩn phi sắc,... 2 uẩn... Tục sinh... 


* 


263 . 


264 . 


* 


Pháp phi sắc nhờ cậy những pháp sắc và phi sắc sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ,... 2 uẩn... đồng sanh thân 
thức; 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi sắc và vật,... 2 uẩn... tóm tắt... 

Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 9, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 9, Hỗ tương 6, Y chỉ 9, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 9,... tóm tắt... Đạo 9, Tương ưng 3, Bất 
tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 9. 

Dứt thuận tùng 

Pháp sắc ỷ trượng pháp sắc sanh ra do phi Nhân duyên: 

1 đại sung,... tóm tắt... người Vô tưởng: 1 đại sung... tóm tắt... 


* Pháp phi sắc ỷ trượng pháp sắc sanh ra do phi Nhân duyên: 

Nhãn thức ỷ trượng (nhờ cậy) nhãn xứ, thân thức ỷ trượng thân xứ, uẩn phi sắc vô 
nhân ỷ trượng vật. Sát-na tục sinh vô nhân: Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật ỷ trượng vật. 


* Chư pháp sắc và phi sắc ỷ trượng pháp sắc sanh ra do phi Nhân duyên: Nên sắp có tục 
sinh và bình nhựt. 




80 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề sắc 


* Pháp phi sắc ỷ trượng pháp phi sắc sanh ra do phi Nhân duyên: 

... 1 uẩn phi sắc vô nhân, sát-na tục sinh: Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng 
dật ỷ trượng uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

* Pháp sắc ỷ trượng pháp phi sắc sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sắc tâm ỷ trượng uẩn phi sắc, tục sinh... 

* Chư pháp sắc và phi sắc ỷ trượng pháp phi sắc sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn phi sắc ..., 2 uẩn, tục sinh... 

* Pháp sắc ỷ trượng những pháp sắc và phi sắc sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sắc tâm ỷ trượng uẩn phi sắc và đại sung. Tục sinh... 

* Pháp phi sắc ỷ trượng những pháp sắc và phi sắc sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ,... 2 uẩn,... đồng sanh thân 
thức,... 3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn phi sắc và vật, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Si đồng sanh 
hoài nghi, đồng sanh phóng dật ỷ trượng uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng 
dật và vật. 

* Chư pháp sắc và phi sắc ỷ trượng những pháp sắc và phi sắc sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

3 uẩn vô nhân ỷ trượng 1 uẩn phi sắc và vật, 2 uẩn... sắc tâm ỷ trượng uẩn phi sắc 
và đại sung, tục sinh... 

265 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 4, phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dứt đổi lập 

266 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... tóm tắt... nên sắp tất cả, phi Nghiệp 3, phi Quả 9, phi 
Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dứt thuận tùng, đổi lập 

267 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3, nên sắp tất cả,... Thiền 9, Đạo 3,... tóm tắt... Bất ly 9. 

Dứt đổi lập, thuận tùng 

Phần y chỉ (nissayavãra) như phần ỷ trượng (nhờ cậy). 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) 

268 . 

Pháp phi sắc hòa hợp pháp phi sắc sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn hòa họp 1 uẩn phi 
sắc,... 2 uẩn, tục sinh... 

269 . 

Phi Nhân 1, phi Bất ly 1. 

Cách đếm ngược (paccanĩya) 3 câu như thế này. Phần tương ưng (sampayuttavãra) 
đều sắp 1 câu đề. 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

270 . 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


81 


* Pháp phi sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Nhân duyên: Nhân phi sắc làm duyên 
cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. Tục sinh... 

* Pháp phi sắc làm duyên cho pháp sắc bằng Nhân duyên: Nhân phi sắc làm duyên cho 
sắc tâm bằng Nhân duyên. Tục sinh... 

* Pháp phi sắc làm duyên cho những pháp sắc và phi sắc bằng Nhân duyên: Nhân phi 
sắc làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. Tục sinh... 

271 . 

* Pháp sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Cảnh duyên: 

Nhãn... vật, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, thủy chất... Đoàn thực bằng lối vô 
thường... ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên 
cho nhãn thức bằng Cảnh duyên. Xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh 
duyên; uẩn sắc làm duyên cho thần thông, túc mạng thông, vị lai thông và khán 
chiếu bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Cảnh duyên: 

- Bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi nhó lại. Phản khán 
phước thiện đã tạo chứa trước kia;... thiền; 

- Chư Thánh xuất đạo... phản khán quả. Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc, dũ tịnh, 
đạo, Quả, khán chiếu bằng Cảnh duyên. 

- Chư Thánh phản khán phiền não đã trừ... phiền não hạn chế... sanh trước kia... uẩn 
phi sắc bằng cách vô thường... ưu sanh ra. Tha tâm thông rõ thấu tâm người tề toàn 
tâm phi sắc; 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. uẩn phi sắc làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, 
túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông và khán chiếu bằng Cảnh duyên. 

272 . 

* Pháp sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Nhãn... nặng về đoàn thực rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng 
chấp đó nên ái sanh hay tà kiến sanh. 

* Pháp phi sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Bố thí... tóm tắt... Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả bằng Trưởng 
duyên, nặng về uẩn phi sắc rồi thỏa thích... có thể ái sanh, tà kiến phát. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi sắc làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp phi sắc làm duyên cho pháp sắc bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi sắc làm duyên cho sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi sắc làm duyên cho những pháp sắc và phi sắc bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như; Trưởng phi sắc làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Trưởng duyên. 

273 . 

* Pháp phi sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Vô gián duyên: uẩn phi sắc sanh trước 
trước làm duyên cho uẩn phi sắc sanh sau sau và quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 



82 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề sắc 


* ... bằng Liên tiếp duyên,... bằng Đồng sanh duyên có 7 câu, không có duyên hiệp trợ;... 
bằng Hỗ tuơng duyên có 6 câu,... bằng Y chỉ duyên có 7 câu không có duyên hiệp trợ 
ịmihahatanã natthi). 

274 . 

* Pháp sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Cận y duyên có Cảnh cận y và Thuần cận 

y- , 

- Thuần cận y nhu: Nuoaig âm duOTig... vật thực... chỗ ở mạnh có thể bố thí... phá hòa 
họp Tăng. 

- Âm Duơng, vật thực, chỗ ở làm duyên cho đức tin... quả nhập thiền bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp phi sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin mạnh có thể bố thí... trì giới... nuơng thân khổ 
mạnh có thể bố thí... phá hòa họp Tăng. Đức tin... thân khổ làm duyên cho đức tin... 
quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

275 . 

* Pháp sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật 
tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh nhu: Nhãn... vật... đoàn thực bằng lối vô thuờng... uu sanh ra. Thiên 
nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm 
duyên cho thân thức. 

- Vật tiền sanh nhu: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức. Vật làm duyên cho uẩn phi sắc bằng Tiền sanh duyên. 

276 . 

Pháp phi sắc làm duyên cho pháp sắc bằng Hậu sanh duyên: uẩn phi sắc sanh sau làm 
duyên cho thân ấy sanh truớc bằng Hậu sanh duyên. 

277 . 

Pháp phi sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng cố huởng duyên:... truớc truớc... . 

278 . 

* Pháp phi sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Dị thời nghiệp duyên có Đồng sanh và 
Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu; Tu (cetanã) phi sắc làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Dị thời 
nghiệp duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu phi sắc làm duyên cho uẩn quả bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp phi sắc làm duyên cho pháp sắc bằng Dị thời nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 
thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu phi sắc làm duyên cho sắc tâm bằng Dị thời nghiệp duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu phi sắc làm duyên cho sắc tục sinh bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp phi sắc làm duyên cho những pháp sắc và phi sắc bằng Dị thời nghiệp duyên có 
Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu phi sắc làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng Dị thời 
nghiệp duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu phi sắc làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng Dị thời 
nghiệp duyên. 


279 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


83 


Pháp phi sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Quả duyên có 3 câu. 

280 . 

* Pháp sắc làm duyên cho pháp sắc bằng Thực duyên: Đoàn thực làm duyên cho thân ấy 
bằng Thực duyên. 

* Pháp phi sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Thực duyên có 3 câu. 

281 . 

* Pháp sắc làm duyên cho pháp sắc bằng Quyền duyên: sắc mạng quyền làm duyên cho 
sắc tục sinh bằng Quyền duyên. 

* Pháp sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Quyền duyên: Nhãn quyền làm duyên cho 
nhãn thức, thân quyền làm duyên cho thân thức bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Quyền duyên có 3 câu. 

* Chư pháp sắc và phi sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Quyền duyên: Nhãn quyền 
và nhãn thức làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng Quyền duyên. Thân 
quyền... 

282 . 

Pháp phi sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Thiền duyên có 3 câu,... bằng Đạo 
duyên có 3 câu,... bằng Tương ưng duyên có 1 câu. 

283 . 

* Pháp sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và Tiền 
sanh: 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh, vật làm duyên cho uẩn phi sắc bằng Bất tương ưng 
duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức, vật làm duyên cho uẩn phi sắc bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp phi sắc làm duyên cho pháp sắc bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu 
sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn phi sắc làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tương ưng duyên. Sát- 
na tục sinh: uẩn phi sắc làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi sắc làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất tương ưng 
duyên. 

284 . 

* Pháp sắc làm duyên cho pháp sắc bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Thực và 
Quyền: 

Đồng sanh như: 1 đại sung... luôn đến người Vô tưởng.... Đoàn thực làm duyên cho 
thân ấy bằng Hiện hữu duyên, sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Hiện hữu duyên. 

* Pháp sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền 
sanh: 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh, vật làm duyên cho uẩn phi sắc bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn... Đoàn thực bằng lối vô thường... ưu sanh ra. Thiên nhãn... 
thiên nhĩ... sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức, nhãn 
xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức; vật làm duyên cho 
uẩn phi sắc bằng Hiện hữu duyên. 



84 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề sắc 


* Pháp phi sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn phi sắc làm duyên cho 3 uẩn, 2 uẩn... sát-na tục sinh... 

* Pháp phi sắc làm duyên cho pháp sắc bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu 
sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn phi sắc làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. Sát-na 
tục sinh... 

- Hậu sanh như: uẩn phi sắc làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp phi sắc làm duyên cho những pháp sắc và phi sắc bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn phi sắc làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... sát-na 
tục sinh... 

* Chư pháp sắc và phi sắc làm duyên cho pháp sắc bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, 
Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn phi sắc và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi sắc và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi sắc và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp sắc và phi sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho 3 uẩn bằng 
Hiện hữu duyên;... 2 uẩn; 1 uẩn phi sắc đồng sanh thân thức và vật làm duyên cho 3 
uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: 1 uẩn phi sắc và vật làm duyên 
cho 3 uẩn,... 2 uẩn. 


* ... bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên. 

285 . 

Nhân 3, Cảnh 2, Trưởng 4, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 7, Hỗ tương 6, Y chỉ 7, 
Cận y 2, Tiền sanh 1, Hậu sanh 1, cố hưởng 1, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 4, Quyền 6, 
Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 1, Bất tương ưng 2, Hiện hữu 7, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 7. 
Nên đếm nhu thế. 


286 . 


* 


Dứt thuận tùng (anuloma) 

Pháp sắc làm duyên cho pháp sắc bằng Đồng sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng 
Quyền duyên. 


* Pháp sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp phi sắc làm duyên cho pháp sắc bằng Đồng sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, 
bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp phi sắc làm duyên cho những pháp sắc và phi sắc bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Dị thời nghiệp duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


85 


* Chư pháp sắc và phi sắc làm duyên cho pháp sắc bằng Đồng sanh duyên, bằng Hậu 
sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Chư pháp sắc và phi sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Tiền sanh duyên. 

287 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 6, 
phi Hỗ tương 6, phi Y chỉ 6, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7,... tóm tắt... phi Đạo 7, phi 
Tương ưng 6, phi Bất tương ưng 5, phi Hiện hữu 4, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi Bất ly 
4. Nên đếm nhu thế. 

288 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ 
tương 1, phi Cận y 3, tất cả đều 3, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 
3, phi Ly 3. Nên đếm như thế. 

Dứt thuận tùng, đổi lập 

289 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... trưởng 4. Nên sắp theo đầu đề thuận (anuỉoma mãtikã)... 
phi Bất ly 7. 

Dứt nghịch thuận 

Het nhị đề sắc (rũpĩdukam nitthitam) 


NHỊ ĐÈ HIỆP THẾ (Lokiyaduka) 

Phần Liên Quan ịPaticcavãra) 

290 . 

* Pháp hiệp thế liên quan pháp hiệp thế sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn hiệp thế,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: Vật liên quan 
uẩn, uẩn liên quan vật;... 1 đại sung, sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan 
đại sung. 

* Pháp siêu thế liên quan pháp siêu thế sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn siêu thế,... 2 uẩn. 

* Pháp hiệp thế liên quan pháp siêu thế sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn siêu thế. 

* Chư pháp hiệp thế và siêu thế liên quan pháp siêu thế sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn siêu thế, .. .2 uẩn. 

* Pháp hiệp thế liên quan những pháp hiệp thế và siêu thế sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn siêu thế và đại sung. 

291 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Trưởng 5, Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 5, Hỗ tương 2, Y chỉ 5, 
Cận y 2, Tiền sanh 2, cố hưởng 2, Nghiệp 5, Quả 5, Thực 5, Quyền 5, Thiền 5, Đạo 5, 
Tương ưng 2, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 5, Vô hữu 2, Ly 2, Bất ly 5. 

Dứt thuận tùng 


292 . 





86 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hiệp thế 


Pháp hiệp thế liên quan pháp hiệp thế sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn hiệp thế vô nhân, ...2 uẩn. Tục sinh vô nhân luôn 
đến người Vô tưởng; 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật,... tóm tắt... 

293 . 

* Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 2, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5. 

* Trong phần phi cố hưởng căn (na ãsevanamũlake) về siêu thế và tịnh Vô sắc 
ịsuddhake arũpe) nên quyết gọi là quả. Còn những pháp ngoài ra đó nên sắp theo 
thông thường (pakatikãyeva). 


* 


294 . 


Phi Nghiệp 2, phi Quả 5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương 
ưng 3, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dứt cách nghịch 


* Nhân duyên có phi Cảnh 3,... Phi Trưởng 2. 


* Phi Vô gián... như phần đối lập (paccanĩyasadisã)', phi Quả 5, phi Tương ưng 3, phi 
Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dứt thuận nghịch 


295 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1,... Vô gián l,--- tóm tắt... phi Bất ly 1. 

Dứt nghịch thuận 


Phần đồng sanh trùng như phần liên quan. 


Phần Ỷ Trương (Paccayavara) 

296 . 

* Pháp hiệp thế ỷ trượng pháp hiệp thế sanh ra do Nhân duyên: 

... ỷ trượng 1 uẩn hiệp thế,... tóm tắt..., 1 đại sung; sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y 
sinh ỷ trượng đại sung, uẩn hiệp thế ỷ trượng vật. 

* Pháp siêu thế ỷ trượng pháp hiệp thế sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn siêu thế ỷ trượng vật. 

* Chư pháp hiệp thế và siêu thế ỷ trượng pháp hiệp thế sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn siêu thế ỷ trượng vật, sắc tâm ỷ trượng đại sung. 

* Pháp siêu thế ỷ trượng pháp siêu thế sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hiệp thế ỷ trượng những pháp hiệp thế và siêu thế sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm ỷ trượng uẩn siêu thế và đại sung. 

* Pháp siêu thế ỷ trượng những pháp hiệp thế và siêu thế sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn siêu thế và vật, 2 uẩn... 

* Chư pháp hiệp thế và siêu thế ỷ trượng những pháp hiệp thế và siêu thế sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn siêu thế và vật, .. .2 uẩn. sắc tâm ỷ trượng uẩn siêu thế và đại 
sung,... tóm tắt... 


297 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


87 


Nhân 9, Cảnh 4, Trưởng 9, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 9, Hỗ tương 4, Y chỉ 9, 
Cận y 4, Tiền sanh 4, cố hưởng 4, Nghiệp 9, Quả 9,... tóm tắt... Đạo 9, Tương ưng 4, 
Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 9. 

Dứt thuận tùng 

298 . 

Pháp hiệp thế ỷ trượng pháp hiệp thế sanh ra do phi Nhân duyên: 

- ... 1 uẩn hiệp thế vô nhân... luôn đến người Vô tưởng. Nhãn thức ỷ trượng nhãn xứ, 
thân thức ỷ trượng thân xứ. uẩn hiệp thế vô nhân ỷ trượng vật; 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật ỷ trượng uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật và vật,... tóm tắt... 

299 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 4, phi Vô gián 3,... tóm tắt... phi Cận y 3, phi Tiền 
sanh 4, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9. 

Trong siêu thế và Vô sắc, nên quyết định là Quả, phi Nghiệp 4, phi Quả 9, phi Thực 
1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 2, phi Vô 
hữu 3, phi Ly 3. 

Dứt đổi lập (paccanĩya) 

300 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3, .. .Phi Trưởng 4, trong câu phi Vô gián... như phần đối lập, 
phi Quả 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dứt nghịch thuận 

301 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1,... Vô gián 1, Bất ly 1. 

Dứt nghịch thuận 

Phần Hòa Hơp (Sansatthavãra) 

302 . 

* Pháp hiệp thế hòa họp pháp hiệp thế sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn hiệp thế,... 2 uẩn, sát-na tục sinh... 

* Pháp siêu thế hòa họp pháp siêu thế sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn siêu thế,... 2 uẩn. 

Phần hòa họp ịsansatthãvãra) nên sắp rộng như thế, chung cả đến 2 câu đề. 

Phần Tương ưng trùng nhu phần hòa họp. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

303 . 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Nhân duyên: 

Nhân hiệp thế làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên, sát-na 
tục sinh... 

* Pháp siêu thế làm duyên cho pháp siêu thế bằng Nhân duyên có 3 câu. 

304 . 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp ịuposathakamma) 
rồi phản khán, nhớ lại những phước thiện đã làm chứa để trước kia,... thiền. 

- Chư Thánh phản khán chuyển tộc (gotrabhũ), phản khán dũ tịnh, phản khán phiền 
não đã trừ, phản khán phiền não hạn chế, rõ thấu phiền não đã từng sanh 





88 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hiệp thế 


- Nhãn... vật... uẩn hiệp thế bằng cách vô thường... ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, 
thiên nhĩ nghe tiếng. Tha tâm thông rõ thấu tâm người tề toàn tâm hiệp thế. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức, uẩn hiệp thế làm 
duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông 
và khán chiếu bằng Cảnh duyên. 

* Pháp siêu thế làm duyên cho pháp siêu thế bằng Cảnh duyên: 

- Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả bằng Cảnh duyên. 

* Pháp siêu thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc, dũ tịnh, khán chiếu bằng Cảnh duyên. 

- Tha tâm thông của chư Thánh rõ thấu tâm người tề toàn tâm siêu thế, uẩn siêu thế 
làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông và khán chiếu bằng Cảnh 
duyên. 

305 . 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 

Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh nghiệp 
Nghiệp... trước kia... thiền, bậc hữu học nặng về chuyển tộc rồi... nặng về dũ tịnh 
rồi phản khán ... nhãn... vật... nặng về uẩn hiệp thế rồi thỏa thích rất hân hoan do 
nặng chấp đó nên ái sanh hay tà kiến sanh. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng hiệp thế làm duyên cho uẩn tưong ưng và sắc tâm 
bằng Trưởng duyên. 

* Pháp siêu thế làm duyên cho pháp siêu thế bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 

Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả bằng Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng siêu thế làm duyên cho uẩn tưong ưng bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp siêu thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 

Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi... nặng về quả rồi... nặng về 
Níp Bàn rồi phản khán. Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc, dũ tịnh bằng Trưởng 
duyên. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng siêu thế làm duyên cho sắc tâm bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp siêu thế làm duyên cho những pháp hiệp thế và siêu thế bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng siêu thế làm duyên cho uẩn tưong ưng và sắc tâm 
bằng Trưởng duyên. 

306 . 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn hiệp thế sanh trước trước làm duyên cho uẩn hiệp thế sanh sau sau... 

- Thuận thứ làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), thuận thứ làm duyên cho dũ tịnh 
bằng Vô gián duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


89 


* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp siêu thế bằng Vô gián duyên: 

Chuyển tộc làm duyên cho đạo, dũ tịnh làm duyên cho đạo, thuận thứ làm duyên 
cho quả nhập thiền. Khi xuất thiền diệt, Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho 
quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp siêu thế làm duyên cho pháp siêu thế bằng Vô gián duyên: 

Uẩn siêu thế sanh trước trước làm duyên cho uẩn siêu thế sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. Đạo làm duyên cho quả, quả làm duyên cho quả bằng Vô gián duyên. 

* Pháp siêu thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Vô gián duyên: 

Quả làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên. 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Liên tiếp duyên,... bằng Đồng sanh 
duyên có 5 câu không có duyên hiệp trợ (ghatanãnatthi),... bằng Hỗ tương duyên có 2 
câu,... bằng Y chỉ duyên có 7 câu. 

307 . 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuần cận y; 

Thuần cận y như: Nương đức tin hiệp thế mạnh có thể bố thí... còn làm cho pháp 
quán phát sanh, thần thông (abhinnã) phát sanh, nhập thiền phát sanh, gây ngã mạn, 
chấp trước tà kiến; nương giới hiệp thế... chỗ ở mạnh có thể bố thí... phá hòa họp 
Tăng. Đức tin hiệp thế... chỗ ở làm duyên cho đức tin hiệp thế... thân khổ bằng Cận 
y duyên, thiện và bất thiện làm duyên cho nghiệp quả ịkammam vipãkassa) bằng 
Cận y duyên. 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp siêu thế bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và 
Thuần cận y; 

Thuần cận y như: Tâm chỉnh lý ịparikamma) sơ đạo làm duyên cho sơ đạo bằng 
Cận y duyên,... chỉnh lý tứ đạo làm duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 

* Pháp siêu thế làm duyên cho pháp siêu thế bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Tâm sơ đạo làm duyên cho tâm nhị đạo bằng Cận y duyên, tâm 
tam đạo làm duyên cho tâm tứ đạo bằng Cận y duyên. 

* Pháp siêu thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Chư Thánh nương đạo mạnh dù thiền chưa từng nhập cũng có thể 
nhập thiền đặng, có thể quán ngộ hành vi vô thường, khổ não, vô ngã; Đạo ấy... 
khéo rõ xứ, phi xứ bằng Cận y duyên. Nhập thiền quả làm duyên cho thân lạc bằng 
Cận y duyên. 

308 . 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và 
Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã... ưu sanh ra. 
Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ 
làm duyên cho thân thức. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức, vật làm duyên cho uẩn hiệp thế bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp siêu thế bằng Tiền sanh duyên: 



90 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hiệp thế 


Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn siêu thế bằng Tiền sanh duyên. 

309 . 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Hậu sanh duyên: 

Uẩn hiệp thế sanh sau làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp siêu thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Hậu sanh duyên: 

Uẩn siêu thế sanh sau làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

310 . 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng cố hưởng duyên: 

Uẩn hiệp thế sanh trước trước làm duyên cho uẩn hiệp thế sanh sau sau bằng cố 
hưởng duyên, thuận thứ làm duyên cho chuyển tộc, thuận thứ làm duyên cho dũ tịnh 
bằng Cố hưởng duyên. 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp siêu thế bằng cố hưởng duyên: 

Chuyển tộc làm duyên cho đạo, dũ tịnh làm duyên cho đạo bằng cố hưởng duyên. 

311 . 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Dị thời nghiệp duyên có Đồng sanh 
và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư hiệp thế làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Dị thời 
nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư hiệp thế làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng Dị thời 
nghiệp duyên. 

* Pháp siêu thế làm duyên cho pháp siêu thế bằng Dị thời nghiệp duyên có Đồng sanh và 
Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư hiệp thế làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Dị thời nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời như: Tư siêu thế làm duyên cho uẩn quả bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp siêu thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Dị thời nghiệp duyên: Tư siêu thế làm 
duyên cho sắc tâm bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp siêu thế làm duyên cho những pháp hiệp thế và siêu thế bằng Dị thời nghiệp 
duyên: Tư siêu thế làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Dị thời nghiệp 
duyên. 

312 . 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Nghiệp duyên: 

1 uẩn hiệp thế làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Quả duyên;... 2 uẩn, sát-na tục 
sinh... 

* Pháp siêu thế làm duyên cho pháp siêu thế bằng Quả duyên có 3 câu. 

313 . 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Thực duyên: 

Thực hiệp thế làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Thực duyên. Sát-na 
tục sinh: Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Thực duyên. 

* Pháp siêu thế làm duyên cho pháp siêu thế bằng Thực duyên có 3 câu. 

314 . 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Quyền duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


91 


Nên sắp có tục sinh. Nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức, thân quyền làm duyên 
cho thân thức bằng Quyền duyên, sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Quyền duyên. 

* Pháp siêu thế làm duyên cho pháp siêu thế bằng Quyền duyên: Có 3 câu. 

315 . 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Thiền duyên có 1 câu. 

* Pháp siêu thế... có 3 câu. 

* ... bằng Đạo duyên: hiệp thế có 1 câu, siêu thế có 3 câu. 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Tuơng ung duyên có 1 câu. 

* Pháp siêu thế... có 1 câu. 

316 . 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Bất tuơng ung duyên có Đồng sanh, 
Tiền sanh và Hậu sanh. 

- Đồng sanh nhu: uẩn hiệp thế làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tuơng ung duyên. 
Sát-na tục sinh: uẩn làm duyên cho vật bằng bất tuơng ung duyên; vật làm duyên 
cho uẩn bằng Bất tuơng ung duyên. 

- Tiền sanh nhu: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức, vật làm duyên cho uẩn hiệp thế bằng Bất tuơng ung duyên. 

- Hậu sanh nhu: uẩn hiệp thế làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng Bất tuơng ung 
duyên. 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp siêu thế bằng Bất tuơng ung duyên: 

Tiền sanh nhu: Vật làm duyên cho uẩn siêu thế bằng Bất tuơng ung duyên. 

* Pháp siêu thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Bất tuơng ung duyên: Có Đồng sanh 
và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu: uẩn siêu thế làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tuơng ung duyên. 

- Hậu sanh nhu: uẩn siêu thế làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng Bất tuơng ung 
duyên. 

317 . 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Hậu sanh nhu: 1 uẩn hiệp thế làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm... luôn đến nguời Vô 
tuởng. 

- Tiền sanh nhu: Nhãn... vật... trùng như Tiền sanh duyên. Vật làm duyên cho uẩn 
hiệp thế bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn hiệp thế làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu 
duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu duyên, sắc mạng quyền 
làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp siêu thế bằng Hiện hữu duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn siêu thế bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp siêu thế làm duyên cho pháp siêu thế bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn siêu thế làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... 



92 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hiệp thế 


* Pháp siêu thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu 

sanh: 

- Đồng sanh nhu: uẩn siêu thế làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh nhu: uẩn siêu thế làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng Hiện hữu 
duyên. 

* Pháp siêu thế làm duyên cho những pháp hiệp thế và siêu thế bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn siêu thế làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... 

* Chu pháp hiệp thế và siêu thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Hiện hữu duyên có 

Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Hậu sanh nhu: uẩn siêu thế và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh nhu: uẩn siêu thế và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh nhu: uẩn siêu thế và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Hiện hữu duyên. 


* Chu pháp hiệp thế và siêu thế làm duyên cho pháp siêu thế bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh nhu: 1 uẩn siêu thế và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 
uẩn... bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên: 

318 . 

Nhân 4, Cảnh 3, Truởng 4, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 5, Hỗ tuơng 2, Y chỉ 7, 
Cận y 4, Tiền sanh 2, Hậu sanh 2, cố huởng 2, Nghiệp 4, Quả 4, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 4, Tuơng ung 2, Bất tuơng ung 3, Hiện hữu 7, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 7. 

Dứt thuận tùng 


319 . 


* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Dị thời nghiệp 
duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 


* Pháp hiệp thế làm duyên cho pháp siêu thế bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 


* Pháp siêu thế làm duyên cho pháp siêu thế bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên. 


* Pháp siêu thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp siêu thế làm duyên cho những pháp hiệp thế và siêu thế bằng Đồng sanh duyên: 

* Chu pháp hiệp thế và siêu thế làm duyên cho pháp hiệp thế bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Chu pháp hiệp thế và siêu thế làm duyên cho pháp siêu thế bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Tiền sanh duyên. 

320 . 

Phi Nhân 7, .. .tóm tắt... phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 5, phi Hỗ tuơng 5, phi Y chỉ 5, 
phi Cận y 7, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 7,... tóm tắt... phi Đạo 7, phi Tuơng ung 5, 
phi Bất tuơng ung 4, phi Hiện hữu 4, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi Bất ly 4. 

Dứt nghịch (paccanĩya) 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


93 


321 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4,... tóm tắt... phi Liên tiếp 4, phi Hỗ tương 2, phi Cận y 4,... 
tóm tắt... phi Đạo 4, phi Tương ưng 2, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

Dứt nghịch thuận 

322 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Trưởng 4, nên sắp theo đầu đề thuận ịanuloma 
mãtikã),... Bất ly 7. 

Dứt nghịch thuận 

Het nhị đề hiệp thế (lokiyadukam niịthitam). 


NHỊ ĐÈ CŨNG có TÂM BIÉT ĐẶNG (KENACINAVINNEYYADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

323 . 

* Pháp cũng có tâm biết liên quan pháp cũng có tâm biết sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn cũng có tâm biết (kenacỉvihheyya), 2 uẩn... Sát-na 
tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật; 3 đại sung liên quan 1 đại sung, sắc 
tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Pháp cũng có tâm không biết liên quan pháp cũng có tâm biết sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn cũng có tâm không biết (kenaciviũneyya) và sắc tâm liên quan 1 uẩn cũng có 
tâm biết (kenacivỉnneyya), 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan 
vật, 1 đại sung... sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Chư pháp cũng có tâm biết và cũng có tâm không biết liên quan pháp cũng có tâm biết 
sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn cũng có tâm biết, cũng có tâm không biết và sắc tâm liên quan 1 uẩn cũng có 
tâm biết, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, 1 đại sung... 
sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Pháp cũng có tâm không biết liên quan pháp cũng có tâm không biết sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn cũng có tâm không biết và sắc tâm liên quan 1 uẩn cũng có tâm không biết, 2 
uẩn... Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, 1 đại sung... sắc tâm và 
sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Pháp cũng có tâm biết liên quan pháp cũng có tâm không biết sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn cũng có tâm biết và sắc tâm liên quan 1 uẩn cũng có tâm không biết, 2 uẩn... 
Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, 1 đại sung... sắc tâm và sắc tục 
sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Chư pháp cũng có tâm biết và cũng có tâm không biết liên quan pháp cũng có tâm 
không biết sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn cũng có tâm biết, cũng có tâm không biết và sắc tâm liên quan 1 uẩn cũng có 
tâm không biết, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, 1 đại 
sung... sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Pháp cũng có tâm biết liên quan những pháp cũng có tâm biết và cũng có tâm không 
biết sanh ra do Nhân duyên: 





94 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề cũng có tâm biết đặng 


3 uẩn cũng có tâm biết và sắc tâm liên quan 1 uẩn cũng có tâm biết và cũng có tâm 
không biết, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, 1 đại 
sung... sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Pháp cũng có tâm không biết liên quan những pháp cũng có tâm biết và cũng có tâm 
không biết sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn cũng có tâm không biết và sắc tâm liên quan 1 uẩn cũng có tâm biết và cũng 
có tâm không biết, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, 1 
đại sung... sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Chu pháp cũng có tâm biết và cũng có tâm không biết liên quan những pháp cũng có 
tâm biết và cũng có tâm không biết sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn cũng có tâm biết, cũng có tâm không biết và sắc tâm liên quan 1 uẩn cũng có 
tâm biết và cũng có tâm không biết, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn 
liên quan vật, 1 đại sung... sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung... 
tóm tắt... 

324 . 

Nhân 9, Cảnh 9,... tóm tắt... Bất ly 9. 

Dứt thuận tùng 

325 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9,... tóm tắt... phi Ly 9. Cách đếm cả 4 cách nên sắp đầy đủ như 
thế này. 

Dù phần đồng sanh, phần ỷ trượng, phần y chỉ, phần hòa họp, phần tương ưng nên sắp 
rộng như thế. 

Phần ỷ trượng nên trình bày vật và ngũ xứ, nên sắp theo cách thích họp. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

326 . 

Pháp cũng có tâm biết làm duyên cho pháp cũng có tâm biết bằng Nhân duyên: Nhân 
cũng có tâm biết làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên, tục 
sinh... tóm tắt... 

327 . 

Nhân 9, Cảnh 9,... tóm tắt... Bất ly 9. 

Dứt thuận tùng 

328 . 

Phi Nhân 9, phi Ly 9. 

Dứt đổi lập 

Nên đếm cả 4 cách, sắp đầy đủ như thế. 

Dứt nhị đề cũng có tâm biết 





NHỊ ĐE LẠƯ (TRAM) (ASA VADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

329 . 

* Pháp lậu liên quan pháp lậu sanh ra do Nhân duyên: 

- Tà kiến lậu, vô minh lậu liên quan dục lậu, 

- Dục lậu, vô minh lậu liên quan tà kiến lậu, 

- Dục lậu, tà kiến lậu liên quan vô minh lậu, 

- Vô minh lậu liên quan hữu lậu (bhavãsava), 

- Vô mi nh lậu liên quan tà kiến lậu; dù 1 cách cũng nên sắp cách luân ịcakka). 

* Pháp phi lậu liên quan pháp lậu sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tuơng ung lậu và sắc tâm liên quan lậu. 

* Chu pháp lậu và phi lậu liên quan pháp lậu sanh ra do Nhân duyên: 

Tà kiến lậu, vô minh lậu, uẩn tuơng ung và sắc tâm liên quan dục lậu; nên sắp cách 
luân. 


* Pháp phi lậu liên quan pháp phi lậu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi lậu, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, 
uẩn liên quan vật,... 1 đại sung, sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại 
sung. 


* Pháp lậu liên quan pháp phi lậu sanh ra do Nhân duyên: 

Tứ lậu liên quan uẩn phi lậu. 

* Chu pháp lậu và phi lậu liên quan pháp phi lậu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn với lậu và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi lậu, 2 uẩn... 

* Pháp lậu liên quan những pháp lậu và phi lậu sanh ra do Nhân duyên: 

Tà kiến lậu, vô minh lậu liên quan dục lậu và uẩn tuơng ung; nên sắp cách luân. 

* Pháp phi lậu liên quan những pháp lậu và phi lậu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi lậu và lậu, 2 uẩn... 


* Chu pháp lậu và phi lậu liên quan những pháp lậu và phi lậu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn, tà kiến lậu, vô minh lậu và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi lậu và dục lậu, 2 uẩn... 
nên sắp cách luân,... tóm tắt... 

330 . 

Nhân 9, Cảnh 9, tất cả đều 9, Quả 1, Thực 9, Bất ly 9. 

Dứt thuận tùng (anuloma) 

331 . 

* Pháp phi lậu liên quan pháp phi lậu sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi lậu vô nhân, 2 uẩn... Sát-na tục sinh vô nhân: 
Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật... 1 đại sung... luôn đến nguời Vô tuởng. 


* Pháp lậu liên quan pháp phi lậu sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 


332 . 



96 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề lậu 


* Pháp phi lậu liên quan pháp lậu sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan lậu. 

* Pháp phi lậu liên quan pháp phi lậu sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn phi lậu. Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn,... 1 đại sung, luôn 
đến nguời Vô tuởng. 

* Pháp phi lậu liên quan những pháp lậu và phi lậu sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan lậu và uẩn tuơng ung,... tóm tắt... 

333 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 3, phi Truởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tuơng 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng 
ung 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dứt đổi lập (paccanĩya) 

334 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3, ...Phi Truởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ 
tuơng 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 3, 
phi Quả 9, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng ung 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dứt thuận nghịch 

335 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Vô gián 2, Quả 1, Đạo 1, Bất ly 2. 

Dứt nghịch thuận 

Phần đồng sanh cũng nhu phần liên quan (paticcavãra) 

Phần Ỷ Trương (Paccayavãra) 

336 . 

* Pháp lậu ỷ truợng pháp lậu sanh ra do Nhân duyên: 

Phần lậu căn (asavamũlaka) có 3 câu nhu phần liên quan (paticcasadisam) 

* Pháp phi lậu ỷ truợng pháp phi lậu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm ỷ truợng (paccayã) 1 uẩn phi lậu, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Vật ỷ 
truợng uẩn, uẩn ỷ truợng vật; sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh ỷ truợng đại 
sung, uẩn phi lậu ỷ truợng vật. 

* Pháp lậu ỷ truợng pháp phi lậu sanh ra do Nhân duyên: 

Lậu ỷ truợng uẩn phi lậu, lậu ỷ truợng vật. 

* Chu pháp lậu và phi lậu ỷ truợng pháp phi lậu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn với lậu và sắc tâm ỷ truợng 1 uẩn phi lậu, 2 uẩn... Lậu và uẩn tuơng ung ỷ 
truợng vật. 

* Pháp lậu ỷ truợng những pháp lậu và phi lậu sanh ra do Nhân duyên: 

Tà kiến lậu và vô minh lậu ỷ truợng dục lậu và uẩn tuơng ung. Nên sắp cách luân 
(cakkam bandhỉtabbam),... tà kiến lậu và vô minh lậu ỷ truợng dục lậu và vật,... nên 
sắp cách luân... 

* Pháp phi lậu ỷ truợng những pháp lậu và phi lậu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm ỷ truợng 1 uẩn phi lậu và lậu, 2 uẩn... uẩn phi lậu ỷ truợng lậu và 
vật. 

* Chu pháp và phi lậu ỷ truợng những pháp lậu và phi lậu sanh ra do Nhân duyên: 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


97 


3 uẩn, tà kiến lậu, vô minh lậu và sắc tâm ỷ truợng 1 uẩn phi lậu và dục lậu, 2 uẩn... 
nên sắp cách luân. Tà kiến lậu, vô minh lậu và uẩn tuơng ung ỷ truợng dục lậu và 
vật; nên sắp cách luân,... tóm tắt... 

337 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Truởng 9,... tóm tắt... quả 1, Bất ly 9. 

Dứt thuận tùng (anuloma) 

338 . 


* Pháp phi lậu ỷ truợng pháp phi lậu sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm ỷ truợng (nhờ cậy) 1 uẩn phi lậu vô nhân, 2 uẩn... sát-na tục sinh 
vô nhân luôn đến nguời Vô tuởng. 

- Nhãn thức ỷ truợng nhãn xứ, thân thức ỷ truợng thân xứ. uẩn phi lậu vô nhân ỷ 
truợng vật. 


* Pháp lậu ỷ truợng pháp phi lậu sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật ỷ truợng uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và vật. 

339 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 3, phi Truởng 9, phi Nghiệp 3, phi Bất tuơng ung 9, phi Vô hữu 
3, phi Ly 3. Cách đếm tất cả đều như thế. 

Phần y chỉ (nỉssayavãra) như phần ỷ trượng (nhờ cậy). 


Phần Hòa Hơp (Sansatthavara) 

340 . 

Pháp lậu hòa họp pháp lậu sanh ra do Nhân duyên: 

Tà kiến lậu và vô minh lậu hòa họp dục lậu, nên sắp cách luân;... tóm tắt... 

341 . 

Nhân 9, Cảnh 9, tất cả đều 9, Quả 1, Bất ly 9. 

342 . 

Phi Nhân 2, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 9. 

Đem phần tương ưng như phần hòa họp (sansatthãvãra). 


Phần Vấn Đề (Paỉihavara) 

343 . 

* Pháp lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Nhân duyên: 

- Dục lậu làm duyên cho tà kiến lậu và vô minh lậu bằng Nhân duyên. 

- Hữu lậu làm duyên cho vô Minh lậu bằng Nhân duyên, nên sắp cách luân. 

* Pháp lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Nhân duyên: 

Nhân lậu làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp lậu làm duyên cho những pháp lậu và phi lậu bằng Nhân duyên: 

Dục lậu làm duyên cho tà kiến lậu, vô minh lậu, uẩn tương ưng và sắc tâm bằng 
Nhân duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Nhân duyên: 

Nhân phi lậu làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. Tục 
sinh... 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Nhân duyên: 

Nhân phi lậu làm duyên cho uẩn tương ưng và lậu bằng Nhân duyên. 





98 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề lậu 


* Pháp phi lậu làm duyên cho những pháp lậu và phi lậu bằng Nhân duyên: 

Nhân phi lậu làm duyên cho uẩn tuong ung lậu và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Chu pháp lậu và phi lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Nhân duyên: 

Nhân lậu và phi lậu làm duyên cho uẩn tuong ung và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

344 . 

* Pháp lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Cảnh duyên: 

Lậu mở mối cho lậu sanh ra. 

* Pháp lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Cảnh duyên: 

Lậu mở mối cho uẩn phi lậu sanh ra. 

* Pháp lậu làm duyên cho những pháp lậu và phi lậu bằng Cảnh duyên: 

Lậu mở mối cho lậu và uẩn tuơng ung sanh ra. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Cảnh duyên: 

- Bố thí... giới... thanh tịnh nghiệp... thiền... chu Thánh xuất đạo rồi phản khán đạo, 
phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc, dũ tịnh, đạo, quả và khán chiếu bằng Cảnh 
duyên. 

- Chu Thánh phản khán phiền não phi lậu đã trừ... phiền não hạn chế... rõ thấu phiền 
não đã từng sanh truớc kia... 

- Nhãn... vật... uẩn phi lậu bằng cách vô thuờng... uu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, 
thiên nhĩ nghe tiếng. Tha tâm thông rõ thấu tâm nguời tề toàn tâm phi lậu. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tuởng phi phi tuởng xứ. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức, uẩn phi lậu làm 
duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông 
và khán chiếu (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Cảnh duyên: 

Sau khi bố thí ấy rất hớn hở thỏa thích hân hoan, do đó khai đoan lậu sanh ra. 
Giới... thanh tịnh nghiệp... thiền... nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan uẩn phi lậu, 
do đó khai đoan lậu sanh ra. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho những pháp lậu và phi lậu bằng Cảnh duyên: 

Bố thí... nhu câu thứ 2 (dutiyagamanam), thỏa thích rất hân hoan do đó mở mối lậu 
và uẩn tuong ung sanh ra. 

* Chu pháp lậu và phi lậu làm duyên cho lậu bằng Cảnh duyên: 

Lậu và uẩn tuơng ung mở mối cho lậu sanh ra. 

* Chu pháp lậu và phi lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Cảnh duyên: 

Lậu và uẩn tuơng ung mở mối cho uẩn phi lậu sanh ra. 

* Chu pháp lậu và phi lậu làm duyên cho những pháp lậu và phi lậu bằng Cảnh duyên: 

Lậu và uẩn tuơng ung mở mối cho lậu và uẩn tuơng ung sanh ra. 

345 . 

* Pháp lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Truởng duyên: 

Truởng cảnh nhu: Nặng về lậu rồi làm cho lậu sanh ra, có 3 câu. 

Nên sắp nặng về Cảnh (garukãrammanã) trùng nhu Cảnh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


99 


* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Truởng duyên có Truởng cảnh và 
Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp... 
truớc...; chu Thánh... đạo... quả... nặng về Níp Bàn. Níp Bàn làm duyên cho chuyển 
tộc, dũ tịnh, đạo, quả bằng Truởng duyên; nhãn... vật... nặng chấp về uẩn phi lậu rồi 
thỏa thích rất hân hoan, do nặng chấp đó nên ái sanh tà kiến phát. 

- Truởng đồng sanh nhu; Truởng phi lậu làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm 
bằng Truởng duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Truởng duyên có Truởng cảnh và Truởng 
đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Bố thí... nặng về uẩn phi lậu rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng 
chấp đó nên ái sanh, tà kiến phát. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng phi lậu làm duyên cho uẩn tuơng ung lậu bằng 
Truởng duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho những pháp lậu và phi lậu bằng Truởng duyên có Truởng 
cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Sau khi bố thí... nặng về uẩn phi lậu rồi thỏa thích rất hân hoan, 
do nặng đó nên ái sanh, tà kiến phát. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng phi lậu làm duyên cho uẩn tuơng ung lậu và sắc 
tâm bằng Truởng duyên. 

* Chu pháp lậu và phi lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Truởng duyên: 

Truởng cảnh nhu: Nặng về lậu và uẩn tuơng ung rồi thỏa thích... Lậu sanh ra. 

Nên sắp có 3 câu, nặng về cảnh. 

346 . 

* Pháp lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Vô gián duyên: 

Lậu sanh truớc truớc làm duyên cho lậu sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Vô gián duyên: 

Lậu sanh truớc truớc làm duyên cho phi lậu sanh sau sau bằng Vô gián duyên. Lậu 
làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên. 

* Pháp lậu làm duyên cho những pháp lậu và phi lậu bằng Vô gián duyên: 

Lậu sanh truớc truớc làm duyên cho lậu và uẩn tuơng ung sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Vô gián duyên: 

Uẩn phi lậu sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn phi lậu sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. Thuận thứ làm duyên cho chuyển tộc, quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Vô gián duyên: 

Uẩn phi lậu sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn lậu sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho những pháp lậu và phi lậu bằng Vô gián duyên: 

Uẩn phi lậu sanh truớc truớc làm duyên cho lậu và uẩn tuơng ung sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

* Chu pháp lậu và phi lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Vô gián duyên có 3 câu. 



100 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề lậu 


* Pháp lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Liên tiếp duyên,... bằng Đồng sanh duyên có 9 
câu,... bằng Hỗ tuơng duyên có 9 câu,... bằng Y chỉ duyên có 9 câu, nên trình bày có 
vật (vatthucadassetabbam). 

347 . 

* Pháp lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và 
Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu lậu làm duyên cho lậu bằng Cận y duyên có 3 câu. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh, gây ngã 
mạn, chấp tà kiến. Nuơng giới... chỗ ở mạnh có thể bố thí... phá hòa họp Tăng. Đức 
tin... chỗ ở làm duyên cho đức tin... quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y 
và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin mạnh, gây ngã mạn, chấp tà kiến, giới... cho đến 
phá hòa họp Tăng. Đức tin... chỗ ở làm duyên cho ái... mong mỏi bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho những pháp lậu và phi lậu bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y; 

Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin mạnh, gây ngã mạn, chấp tà kiến, nuơng giới... 
chỗ ở mạnh có thể sát sanh... cho đến phá hòa họp Tăng. Đức tin... chỗ ở làm duyên 
cho ái... mong mỏi bằng Cận y duyên. 

* Chu pháp lậu và phi lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y và Thuần cận y có 3 câu. 

348 . 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và 
Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh nhu: Nhãn... vật... nên sắp như thế này. Xúc xứ làm duyên cho thân 
thức bằng Tiền sanh duyên. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức, vật làm duyên cho uẩn phi lậu bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật 
tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan lậu sanh 
ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho lậu bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho những pháp lậu và phi lậu bằng Tiền sanh duyên có Cảnh 
tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan lậu và uẩn tương 
ưng sanh ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho lậu và uẩn tương ưng lậu bằng Tiền sanh 
duyên. 

349 . 

* Pháp lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Hậu sanh duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


101 


Lậu sanh sau làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Hậu sanh duyên: 

Uẩn phi lậu sanh sau làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng Hậu sanh duyên. 

* Chu pháp lậu và phi lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Hậu sanh duyên: 

Lậu và uẩn tuơng ung sanh sau làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng Hậu sanh 
duyên. 

350 . 

Pháp lậu làm duyên cho pháp lậu bằng cố huởng duyên có 9 câu. 

351 . 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Dị thời nghiệp duyên có Đồng sanh và 
Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu phi lậu làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng Dị thời 
nghiệp duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu phi lậu làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng Dị thời 
nghiệp duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Dị thời nghiệp duyên: 

Tu phi lậu làm duyên cho lậu tuơng ung bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho những pháp lậu và phi lậu bằng Dị thời nghiệp duyên: 

Tu phi lậu làm duyên cho uẩn tuơng ung với lậu và sắc tâm bằng Dị thời nghiệp 
duyên. 

352 . 

Pháp phi lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Quả duyên có 1 câu. 

353 . 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Thực duyên: 

Thực phi lậu làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng Thực duyên. Sát-na tục 
sinh: Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Thực duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Thực duyên: 

Thực phi lậu làm duyên cho lậu tuơng ung bằng Thực duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho những pháp lậu và phi lậu bằng Thực duyên: 

Thực phi lậu làm duyên cho uẩn tuơng ung với lậu và sắc tâm bằng Thực duyên. 

354 . 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Quyền duyên: 

Quyền phi lậu làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng Quyền duyên. Sát-na 
tục sinh: Nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức, thân quyền làm duyên cho thân 
thức bằng Quyền duyên. 

* Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Quyền duyên có 3 câu. 

* ... bằng Thiền duyên có 3 câu,... bằng Đạo duyên có 9 câu,... bằng Tuơng ung duyên 
có 9 câu. 

355 . 

* Pháp lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Bất tuơng ung duyên có Đồng sanh và Hậu 
sanh: 

- Đồng sanh nhu: Lậu làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tuơng ung duyên. 

- Hậu sanh nhu: Lậu làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng Bất tuơng ung duyên. 



102 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề lậu 


* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Bất tuơng ung duyên có Đồng sanh, 
Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu: uẩn phi lậu làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tuơng ung duyên. Sát- 
na tục sinh: uẩn làm duyên cho vật bằng Bất tuơng ung duyên; vật làm duyên cho 
uẩn bằng Bất tuơng ung duyên. 

- Tiền sanh nhu: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức, vật làm duyên cho uẩn phi lậu bằng Bất tuơng ung duyên. 

- Hậu sanh nhu: uẩn phi lậu làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng Bất tuơng ung 
duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Bất tuơng ung duyên: 

Tiền sanh nhu: Vật làm duyên cho lậu bằng Bất tuơng ung duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho những pháp lậu và phi lậu bằng Bất tuơng ung duyên: 

Tiền sanh nhu: Vật làm duyên cho lậu và uẩn tuơng ung bằng Bất tuơng ung duyên. 

* Chu pháp phi lậu và phi lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Bất tuơng ung duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu: Uậu và uẩn tuơng ung làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tuơng ung 
duyên 

- Hậu sanh nhu: Lậu và uẩn tuơng ung làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng Bất 
tuơng ung duyên. 

356 . 

* Pháp lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Hiện hữu duyên: 

Dục lậu làm duyên cho tà kiến lậu bằng Hiện hữu duyên, nên sắp cách luân (cakkam 
bandhitabbam). 

* Pháp lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu 
sanh: 

- Đồng sanh nhu: Lậu làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh nhu: Lậu làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp lậu làm duyên cho những pháp lậu và phi lậu bằng Hiện hữu duyên: 

Dục lậu làm duyên cho tà kiến lậu, vô minh lậu, uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng 
Hiện hữu duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh nhu; 1 uẩn phi lậu làm duyên cho 3 uẩn, luôn đến nguời Vô tuởng. 

- Tiền sanh nhu: Nhãn... vật bằng cách vô thuờng... uu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, 
thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân 
thức. Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức, vật làm 
duyên cho uẩn phi lậu bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh nhu: uẩn phi lậu làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng Hiện hữu duyên. 
Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu duyên, sắc mạng quyền làm 
duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền 
sanh: 

- Đồng sanh nhu: uẩn phi lậu làm duyên cho lậu bằng Hiện hữu duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


103 


- Tiền sanh như: Nhãn... vật thỏa thích rất hân hoan do đó mở mối cho lậu sanh ra. 
Vật làm duyên cho lậu bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho những pháp lậu và phi lậu bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn phi lậu làm duyên cho 3 uẩn với lậu và sắc tâm bằng Hiện 
hữu duyên, 2 uẩn... nên sắp cách luân. 


* Chư pháp lậu và phi lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh 
và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: Dục lậu và uẩn tưong ưng phi lậu làm duyên cho tà kiến lậu và vô 
minh lậu bằng Hiện hữu duyên, nên sắp cách luân. Dục lậu và vật làm duyên cho tà 
kiến lậu và vô minh lậu bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp lậu và phi lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi lậu và lậu làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: Lậu và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. Lậu 
và vật làm duyên cho uẩn phi lậu bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Lậu và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Lậu và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu 
duyên. 


* Chư pháp lậu và phi lậu làm duyên cho những pháp lậu và phi lậu bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi lậu và dục lậu làm duyên cho 3 uẩn, tà kiến lậu, vô minh 
lậu và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... nên sắp cách luân. 

- Đồng sanh như: Dục lậu và vật làm duyên cho tà kiến lậu, vô minh lậu và uẩn tương 
ưng bằng Hiện hữu duyên, nên sắp cách luân. 

357 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Đạo 9, 
Tương ưng 9, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

Dứt thuận tùng 


358 . 


* Pháp lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận 
y duyên. 


* Pháp lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 


* Pháp phi lậu làm duyên cho những pháp lậu và phi lậu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Dị thời nghiệp 
duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 



104 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề lậu 


* Pháp phi lậu làm duyên cho những pháp lậu và phi lậu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chu pháp lậu và phi lậu làm duyên cho pháp lậu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chu pháp lậu và phi lậu làm duyên cho pháp phi lậu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Chu pháp lậu và phi lậu làm duyên cho những pháp lậu và phi lậu bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

359 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Truởng 9, tất cả đều 9, phi Bất ly 9. 

Dứt đổi lập 

360 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 7,... phi Truởng 7, phi Vô gián7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ 
tuong 3, phi Cận y 7, tất cả đều 7, phi Đạo 7, phi Tuong ung 3, phi Bất tuong ung 7, 
phi Hiện hữu 7, phi Ly 7. 

Dứt thuận tùng, đổi lập 

361 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Truởng 9, nên sắp đầy đủ câu thuận tùng,... phi Ly 9. 

Dứt nghịch thuận 

Het nhị đề lậu (ãsavadukam nitthitam) 


NHỊ ĐÈ CẢNH LẬU (SASAVADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

362 . 

* Pháp cảnh lậu liên quan pháp cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn cảnh lậu, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Vật liên quan 
uẩn, uẩn liên quan vật, 1 đại sung... sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan 
đại sung. 

* Pháp phi cảnh lậu liên quan pháp phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn phi cảnh lậu, 2 uẩn... 

* Pháp cảnh lậu liên quan pháp phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn phi cảnh lậu (anãsava). 

* Chu pháp cảnh lậu và phi cảnh lậu liên quan phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi cảnh lậu, 2 uẩn... 

* Pháp cảnh lậu liên quan những pháp cảnh lậu và phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn phi cảnh lậu và đại sung. 

Nhị đề hiệp thế trong tông đề đỉnh (cũlantaraduka) nhu thế nào, đây sắp nhu thế đó 
không chi khác. 


Dứt nhị đề cảnh lậu (Sasavaduka) 






NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG LẬU (ASAVA SAMPAYUTTADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

363 . 

* Pháp tương ưng lậu liên quan pháp tương ưng lậu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng lậu, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng lậu liên quan pháp lậu sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng lậu, si và sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh ưu. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu liên quan pháp tương ưng lậu sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn tương ưng lậu, 2 uẩn... 3 uẩn với si và sắc tâm liên 
quan 1 uẩn đồng sanh ưu, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng lậu liên quan pháp bất tương ưng lậu sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn bất tương ưng lậu, 2 uẩn...; 

- Sắc tâm liên quan si đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Sát- 
na tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, 3 đại sung liên quan 1 đại sung, 1 
đại sung liên quan 3 đại sung, 2 đại sung liên quan 2 đại sung; sắc tâm và sắc tục 
sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Pháp tương ưng lậu liên quan pháp bất tương ưng lậu sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng liên quan si đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng 
dật. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu liên quan pháp bất tương ưng lậu sanh ra 
do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan si đồng sanh ưu, đồng sanh hoài nghi, đồng 
sanh phóng dật. 

* Pháp tương ưng lậu liên quan những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu sanh ra 
do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh ưu, đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và 
si, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng lậu liên quan những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu sanh 
ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng lậu và đại sung, sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh 
ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu liên quan những pháp tương ưng lậu và 
bất tương ưng lậu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật và si, 2 uẩn... 

364 . 

* Pháp tương ưng lậu liên quan pháp tương ưng lậu sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng lậu, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng lậu liên quan pháp tương ưng lậu sanh ra do Cảnh duyên: 

Si liên quan uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 



106 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng lậu 


* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu liên quan pháp tương ưng lậu sanh ra do 
Cảnh duyên: 

3 uẩn và si liên quan 1 uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, 

2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng lậu liên quan pháp bất tương ưng lậu sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn bất tương ưng lậu, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: uẩn liên quan vật. 

* Pháp tương ưng lậu liên quan pháp bất tương ưng lậu sanh ra do Cảnh duyên: 

Uẩn tương ưng liên quan si đồng sanh ưu, đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng 
dật. 

* Pháp tương ưng lậu liên quan những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu sanh ra 
do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh ưu, đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và 
si, 2 uẩn... 

365 . 

* Pháp tương ưng lậu liên quan pháp tương ưng lậu sanh ra do Trưởng duyên có 3 câu. 

* Pháp bất tương ưng lậu liên quan pháp bất tương ưng lậu sanh ra do Trưởng duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn bất tương ưng lậu, 2 uẩn... sắc tâm liên quan si 
đồng sanh ưu, 1 đại sung... sắc tâm thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Pháp tương ưng lậu liên quan pháp bất tương ưng lậu sanh ra do Trưởng duyên: 

Uẩn tương ưng liên quan si đồng sanh ưu. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu liên quan pháp bất tương ưng lậu sanh ra 
do Trưởng duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan si đồng sanh ưu. 

* Pháp tương ưng lậu liên quan những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu sanh ra 
do Trưởng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh ưu và si, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng lậu liên quan những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu sanh 
ra do Trưởng duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng lậu và đại sung, sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh 
ưu và si. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu liên quan những pháp tương ưng lậu và 
bất tương ưng lậu sanh ra do Trưởng duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn đồng sanh ưu và si, 2 uẩn... 


Tất cả duyên đều phân rộng như thế, tóm tắt... 

366 . 

Nhân 9, Cảnh 6, Trưởng 9, Vô gián 6, Liên tiếp 6, Đồng sanh 9, Hỗ tương 6, Y chỉ 9, 
Cận y 6, Tiền sanh 6, cố hưởng 6, Nghiệp 9, Quả 1, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tương ưng 6, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 6, Ly 6, Bất ly 9. 

Dứt thuận tùng 


367 . 


* Pháp bất tương ưng lậu liên quan pháp tương ưng lậu sanh ra do phi Nhân duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


107 


Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

* Pháp bất tương ưng lậu liên quan pháp bất tương ưng lậu sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn bất tương ưng lậu vô nhân, 2 uẩn... Tục sinh vô 
nhân luôn đến người Vô tưởng. 

368 . 

* Pháp bất tương ưng lậu liên quan pháp tương ưng lậu sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng lậu. 

* Pháp bất tương ưng lậu liên quan pháp bất tương ưng lậu sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn bất tương ưng lậu, sắc tâm liên quan si đồng sanh ưu đồng 
sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, 1 đại 
sung... luôn đến người Vô tưởng. 

* Pháp bất tương ưng lậu liên quan những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu sanh 
ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng lậu và đại sung, sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh 
ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si. 

369 . 

Pháp tương ưng lậu liên quan pháp tương ưng lậu sanh ra do phi Trưởng duyên,... tóm 
tắt... 

370 . 

* Pháp tương ưng lậu liên quan pháp tương ưng lậu sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng lậu, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng lậu liên quan pháp tương ưng lậu sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh 
hoài nghi, đồng sanh phóng dật và sắc tâm liên quan uẩn tương ưng lậu. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu liên quan pháp tương ưng lậu sanh ra do 
phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn và si liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, 
2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng lậu liên quan pháp bất tương ưng lậu sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn bất tương ưng lậu, 2 uẩn... sắc tâm liên quan uẩn 
bất tương ưng lậu, sắc tâm liên quan si đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng 
sanh phóng dật. Tục sinh luôn đến người Vô tưởng. 

* Pháp tương ưng lậu liên quan pháp bất tương ưng lậu sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: Uẩn tương ưng liên quan si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

* Pháp tương ưng lậu liên quan những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu sanh ra 
do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si, 
2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng lậu liên quan những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu sanh 
ra do phi Tiền sanh duyên: 



108 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng lậu 


Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng lậu và đại sung, sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh 
ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si, có 2 câu. 

* ... Do phi Hậu sanh duyên có 9 câu, do phi cố hưởng duyên có 9 câu. 

371 . 

* Pháp tương ưng lậu liên quan pháp tương ưng lậu sanh ra do phi Dị thời nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) tương ưng liên quan uẩn tương ưng lậu. 

* Pháp bất tương ưng lậu liên quan pháp bất tương ưng lậu sanh ra do phi Dị thời nghiệp 
duyên: 

Tư bất tương ưng liên quan uẩn bất tương ưng lậu. 

* Pháp tương ưng lậu liên quan pháp bất tương ưng lậu sanh ra do phi Dị thời nghiệp 
duyên: 

Tư tương ưng liên quan si đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

* Pháp tương ưng lậu liên quan những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu sanh ra 
do phi Dị thời nghiệp duyên: 

Tư tương ưng liên quan uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng 
dật và si. 

* ... Do phi Quả duyên, do phi Thực duyên, do phi Quyền duyên, do phi Thiền duyên, do 
phi Đạo duyên, do phi Tương ưng duyên, do phi Bất tương ưng duyên, do phi Vô hữu 
duyên, do phi Ly duyên. 

372 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 6, phi Vô hữu 3, phi Ly 3 

Dứt cách ngược 

373 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Tiền sanh 6, phi Quả 9, phi Tương ưng 3, phi Bất 
tương ưng 4, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dứt thuận tùng, đổi lập 

374 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Vô gián 2, Liên tiếp 2, Nghiệp 2, Quả 1, Thực 2, Đạo 1, 
Tương ưng 2, Bất tương ưng 2, Ly 2, Bất ly 2. 

Dứt nghịch thuận 

Phần đồng sanh cũng như phần liên quan (paticcavãra) 

Phần Ỷ Trương (Paccayavãra) 

375 . 

* Pháp tương ưng lậu ỷ trượng pháp tương ưng lậu sanh ra do Nhân duyên có 3 câu, như 
phần liên quan 

* Pháp bất tương ưng lậu ỷ trượng pháp bất tương ưng lậu sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn bất tương ưng lậu, 2 uẩn... sắc tâm ỷ trượng si đồng 
sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

- Sát-na tục sinh: Vật ỷ trượng uẩn, uẩn ỷ trượng vật, 3 đại sung ỷ trượng 1 đại sung. 
Sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh ỷ trượng đại sung. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


109 


- Uẩn bất tương ưng lậu ỷ trượng vật, si đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng 
sanh phóng dật ỷ trượng vật. 

* Pháp tương ưng lậu ỷ trượng pháp bất tương ưng lậu sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng lậu ỷ trượng vật, uẩn tương ưng ỷ trượng si đồng sanh ưu đồng sanh 
hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu ỷ trượng pháp bất tương ưng lậu sanh ra 
do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng lậu ỷ trượng vật, sắc tâm ỷ trượng đại sung, uẩn tương ưng và sắc 
tâm ỷ trượng si đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. uẩn đồng 
sanh ưu và si ỷ trượng vật. 

* Pháp tương ưng lậu ỷ trượng những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu sanh ra 
do Nhân duyên: 

3 uẩn ỷ trượng, 1 uẩn tương ưng lậu và vật, 2 uẩn... 3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn đồng sanh 
ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng lậu ỷ trượng pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu sanh ra do 
Nhân duyên: 

Sắc tâm ỷ trượng uẩn tương ưng lậu và đại sung, sắc tâm ỷ trượng uẩn đồng sanh ưu 
đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si. Si đồng sanh ưu ỷ trượng uẩn đồng 
sanh ưu và vật. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu ỷ trượng những pháp tương ưng lậu và 
bất tương ưng lậu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn tương ưng lậu và vật, 2 uẩn... sắc tâm ỷ trượng uẩn tương ưng 
lậu và đại sung. 3 uẩn và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật và si, 2 uẩn... 3 uẩn và si ỷ trượng 1 uẩn đồng sanh ưu và vật, 

2 uẩn... 

376 . 

* Pháp tương ưng lậu ỷ trượng pháp tương ưng lậu sanh ra do Cảnh duyên có 3 câu như 
phần liên quan 

* Pháp bất tương ưng lậu ỷ trượng pháp bất tương ưng lậu sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn bất tương ưng lậu và vật, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: uẩn ỷ 
trượng vật, nhãn thức ỷ trượng nhãn xứ, thân thức ỷ trượng thân xứ. uẩn bất tương 
ưng lậu ỷ trượng vật. Si đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật ỷ 
trượng vật. 

* Pháp tương ưng lậu ỷ trượng pháp bất tương ưng lậu sanh ra do Cảnh duyên: 

Uẩn tương ưng lậu ỷ trượng vật. uẩn tương ưng ỷ trượng si đồng sanh ưu đồng sanh 
hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu ỷ trượng pháp bất tương ưng lậu sanh ra 
do Cảnh duyên: 

Uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si ỷ trượng vật. 

* Pháp tương ưng lậu ỷ trượng những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu sanh ra 
do Cảnh duyên: 

3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn tương ưng lậu và vật, 2 uẩn... 



110 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng lậu 


* Pháp bất tương ưng lậu ỷ trượng những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu sanh 
ra do Cảnh duyên: 

Si đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật ỷ trượng uẩn đồng sanh 
ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và vật. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu ỷ trượng những pháp tương ưng lậu và 
bất tương ưng lậu sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn và si ỷ trượng 1 uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật 
và vật, 2 uẩn... 

* ... Do Trưởng duyên, do Vô gián duyên, do Bất ly duyên. 

377 . 

Nhân 9, Cảnh 9, tất cả đều 9, Nghiệp 9, Quả 1, Bất ly 9. 

Dứt thuận tùng (anuloma) 

378 . 

* Pháp bất tương ưng lậu ỷ trượng pháp tương ưng lậu sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật ỷ trượng uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

* Pháp bất tương ưng lậu ỷ trượng pháp bất tương ưng lậu sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn bất tương ưng lậu vô nhân, 2 uẩn... sát-na tục sinh 
vô nhân, luôn đến người Vô tưởng. 

- Nhãn thức ỷ trượng nhãn xứ, thân thức ỷ trượng thân xứ; uẩn bất tương ưng lậu vô 
nhân ỷ trượng vật. 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật ỷ trượng vật (vatthu). 

* Pháp bất tương ưng lậu ỷ trượng những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu sanh 
ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật ỷ trượng uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật và vật,... tóm tắt... 

379 . 

Phi Nhân 3, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 6, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Đem 2 cách đây cũng như thế. Phần y chỉ trùng như phần ỷ trượng (nhờ cậy). 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) 

380 . 

Pháp tương ưng lậu hòa họp pháp tương ưng lậu sanh ra do Nhân duyên: ... 

381 . 

Nhân 6, Cảnh 6, Trưởng 6, tất cả đều 6, Quả 1, Bất ly 6. 

Dứt thuận tùng 

382 . 

* Pháp bất tương ưng lậu hòa họp pháp tương ưng lậu sanh ra do phi Nhân duyên: Si 
đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật hòa họp uẩn sanh hoài nghi đồng sanh 
phóng dật. 

* Pháp bất tương ưng lậu hòa họp pháp bất tương ưng lậu sanh ra do phi Nhân duyên:... 

383 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


111 


Phi Nhân 2, phi Trưởng 6, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 6, phi cố hưởng 6, phi 
Nghiệp 4, phi Quả 6, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tưong ưng 6. 

Sắp đếm cả 2 cách đây cũng như thế. 

Phần tương ưng như phần hòa họp (sansatthãvãra) 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

384 . 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng Nhân duyên: 

Nhân tương ưng lậu làm duyên cho uẩn tương ưng lậu bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Nhân duyên: 

Nhân tương ưng lậu làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên, sân làm duyên cho si 
và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu 
bằng Nhân duyên: 

- Nhân tương ưng lậu làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

- Sân làm duyên cho uẩn tương ưng với si và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Nhân duyên: 

Nhân bất tương ưng lậu làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 
Si đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật làm duyên cho sắc tâm 
bằng Nhân duyên. Tục sinh... 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng Nhân duyên: 

Si đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật làm duyên cho uẩn 
tương ưng bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu 
bằng Nhân duyên: 

Si đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật làm duyên cho uẩn 
tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng 
Nhân duyên: 

Sân và si làm duyên cho uẩn tương ưng lậu bằng Nhân duyên. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu 
bằng Nhân duyên: 

Sân và si làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng 
lậu và bất tương ưng lậu bằng Nhân duyên: 

Sân và si làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

385 . 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng Cảnh duyên: 

Uẩn tương ưng lậu mở mối cho uẩn tương ưng lậu sanh ra. 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Cảnh duyên: 

Uẩn tương ưng lậu mở mối cho uẩn bất tương ưng lậu và si sanh ra. 




112 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng lậu 


* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu 
bằng Cảnh duyên: 

Uẩn tương ưng lậu mở mối cho uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật và si sanh ra. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp... rồi phản khán,... 
thiện từng tạo chứa trước kia... thiền... 

- Chư Thánh xuất đạo... đạo... quả... Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc, dũ tịnh, đạo, quả và khán chiếu bằng Cảnh 
duyên. 

- Chư Thánh phản khán phiền não bất tương ưng lậu đã trừ, phản khán phiền não hạn 
chế trước kia... 

- Nhãn... vật... quán ngộ uẩn bất tương ưng lậu bằng cách vô thường, khổ não, vô ngã 
không có sự thỏa thích. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Tha tâm thông rõ thấu tâm người tề toàn 
tâm bất tương ưng lậu. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức, uẩn bất tương 
ưng lậu làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông, khán chiếu và si bằng Cảnh duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng Cảnh duyên: 

- Bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi thỏa thích rất hân hoan, 
do đó mở mối cho ái, tà kiến, hoài nghi... phóng dật... ưu sanh ra. 

- ... thiện chứa để trước... xuất thiền... thiền... 

- Nhãn... vật... vui mừng rất hớn hở uẩn bất tương ưng lậu, do đó mở mối cho ái... tà 
kiến, ưu, hoài nghi... phóng dật sanh ra. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu 
bằng Cảnh duyên: 

Nhãn... vật... uẩn bất tương ưng lậu mở mối cho uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật và si sinh ra. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng 
Cảnh duyên: 

Uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si mở mối cho uẩn 
tương ưng lậu sanh ra. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu 
bằng Cảnh duyên: 

Uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si mở mối cho uẩn 
bất tương ưng lậu và si sanh ra. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng 
lậu và bất tương ưng lậu bằng Cảnh duyên: 

Uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si mở mối cho uẩn 
đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si sanh ra. 


386 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


113 


* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về uẩn tương ưng lậu rồi làm cho uẩn tương ưng lậu sanh 
ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng tương ưng lậu làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng tương ưng lậu làm duyên cho sắc tâm bằng Trưởng 
duyên. Trưởng đồng sanh ưu làm duyên cho si và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu 
bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng tương ưng lậu làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
tâm bằng Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh ưu làm duyên cho uẩn tương ưng với si và sắc tâm bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Bố thí... trì giới... thanh tịnh nghiệp... do nặng về đó rồi phản 
khán.... thiện đã làm chứa để trước kia... xuất thiền... thiền. Chư Thánh xuất đạo 
phản khán đạo... quả... nặng về Níp Bàn rồi phản khán. Níp Bàn làm duyên cho 
chuyển tộc, dũ tịnh, đạo, quả bằng Cảnh duyên. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng bất tương ưng lậu làm duyên cho uẩn tương ưng và 
sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Bố thí... trì giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi thỏa thích rất hân 
hoan, do nặng chấp đó nên ái sanh, tà kiến phát, thiền tạo chứa trước... thiền... 
nhãn... vật... nặng về uẩn bất tương ưng lậu rồi thỏa thích rất hân hoan do nặng chấp 
đó nên ái sanh, tà kiến phát sanh. 

387 . 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng Vô gián duyên: 

Uẩn tương ưng lậu sanh trước trước làm duyên cho uẩn tương ưng lậu sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Vô gián duyên: 

Uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh trước trước làm 
duyên cho si đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên; uẩn tương ưng lậu làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng 
Vô gián duyên. 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu 
bằng Vô gián duyên: 

Uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh trước trước làm 
duyên cho uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Vô gián duyên: 



114 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng lậu 


- Si đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh trước trước làm 
duyên cho si đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn bất tương ưng lậu sanh trước trước làm duyên cho uẩn bất tương ưng lậu sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Thuận thứ làm duyên cho chuyển tộc, quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng Vô gián duyên: 

- Si đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh trước trước làm 
duyên cho uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 

- Khán chiếu (ãvajjana) làm duyên cho uẩn tương ưng lậu bằng Vô gián duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu 
bằng Vô gián duyên: 

- Si đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh trước trước làm 
duyên cho uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Khán chiếu làm duyên cho uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng 
dật và si bằng Vô gián duyên. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng 
Vô gián duyên: 

Uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si sanh trước trước 
làm duyên cho uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu 
bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si sanh trước trước 
làm duyên cho si đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho 
quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng 
lậu và bất tương ưng lậu bằng Vô gián duyên: 

Uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si sanh trước trước 
làm duyên cho uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng Liên tiếp duyên,... bằng 
Đồng sanh duyên có 9 câu,... bằng Hỗ tương duyên có 6 câu, bằng Y chỉ duyên có 9 
câu. 

388 . 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: uẩn tương ưng lậu làm duyên cho uẩn tương ưng lậu bằng Cận y 
duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


115 


* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Cận y duyên có Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: uẩn tương ưng lậu làm duyên cho uẩn bất tương ưng lậu và si 
bằng Cận y duyên. 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu 
bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y; 

Thuần cận y như: uẩn tương ưng lậu làm duyên cho uẩn đồng sanh ưu đồng sanh 
hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí...; giới... trí, thân lạc, chỗ ở... 
nương si mạnh có thể làm cho nhập thiền phát sanh, nương đức tin... trí, thân lạc, 
thân khổ và si làm duyên cho đức tin và si bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể gây ngã mạn, chấp tà kiến, nương 
giới... trí, thân lạc, thân khổ, âm dương ịutu), vật thực, chỗ ở... si mạnh có thể sát 
sanh... phá hòa họp Tăng. Đức tin và si làm duyên cho ái... mong mỏi bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu 
bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương đức tin... giới... si làm duyên cho uẩn đồng sanh ưu đồng 
sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng 
Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và 
si làm duyên cho uẩn tương ưng lậu bằng Cận y duyên, nên hỏi đến căn (mũỉa)-, uẩn 
đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho uẩn 
bất tương ưng lậu và si bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng 
lậu và bất tương ưng lậu bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và 
si làm duyên cho uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si 
bằng Cận y duyên. 

389 . 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Tiền sanh duyên 
có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã. 
Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ 
làm duyên cho thân thức. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức; vật làm duyên cho uẩn bất tương ưng lậu và si bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng Tiền sanh duyên có 
Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 



116 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng lậu 


- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái sanh... 
ưu sanh. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn tưong ưng lậu bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu 
bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật... mở mối cho uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật và si sanh ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng 
sanh phóng dật và si bằng Tiền sanh duyên. 

390 . 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Hậu sanh duyên: 

Uẩn tương ưng lậu sanh sau làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Hậu sanh duyên: 

Uẩn bất tương ưng lậu và si sanh sau làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu 
sanh duyên. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu 
bằng Hậu sanh duyên: 

Uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si sanh sau làm 
duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

391 . 

Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng cố hưởng duyên có 9 
câu, không có khán chiếu (ãvajjana) và quả sơ khởi (vutthãna). 

392 . 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng Dị thời nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) tương ưng lậu làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Dị thời nghiệp 
duyên. 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Dị thời nghiệp duyên 
có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư tương ưng lậu làm duyên cho sắc tâm bằng Dị thời nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời như: Tư tương ưng lậu làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng Dị thời 
nghiệp duyên; 

- Tư đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật làm duyên cho si và sắc 
tâm bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu 
bằng Dị thời nghiệp duyên: 

- Tư tương ưng lậu làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Dị thời nghiệp 
duyên. 

- Tư đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật làm duyên cho uẩn 
tương ưng với si và sắc tâm bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Dị thời nghiệp 
duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


117 


- Đồng sanh như: Tư bất tương ưng lậu làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Dị thời nghiệp duyên. 

- Biệt thòi như: Tư bất tương ưng lậu làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng Dị 
thời nghiệp duyên. 

393 . 

Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Quả duyên có 1 
câu. 

394 . 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng Thực duyên: 

Thực tương ưng lậu làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Thực duyên: 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Thực duyên: 

- Thực tương ưng lậu làm duyên cho sắc tâm bằng Thực duyên: 

- Thực đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật làm duyên cho si và 
sắc tâm bằng Thực duyên. 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu 
bằng Thực duyên: 

- Thực tương ưng lậu làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Thực duyên: 

- Thực đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật làm duyên cho uẩn 
tương ưng với si và sắc tâm bằng Thực duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Thực duyên: 

- Thực bất tương ưng lậu làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Thực duyên: 

- Sát-na tục sinh: Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Thực duyên: 

395 . 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng Quyền duyên có 4 câu. 

* ... bằng Thiền duyên có 4 câu, bằng Đạo duyên có 4 câu, bằng Tương ưng duyên có 6 
câu. 

396 . 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Bất tương ưng duyên 
có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn tương ưng lậu làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tương ưng 
duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn tương ưng lậu làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất tương 
ưng duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... nên sắp rộng. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng Bất tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn tương ưng lậu bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu 
bằng Bất tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng 
sanh phóng dật và si bằng Bất tương ưng duyên. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu 
bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 



118 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng lậu 


- Đồng sanh như: uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si 
làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si 
làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 

397 . 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng Hiện hữu duyên có 1 câu. 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn tương ưng lậu làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 
Uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật làm duyên cho si và 
sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn tương ưng lậu làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu 
duyên. 

* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu 
bằng Hiện hữu duyên trùng như Đồng sanh duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Hiện hữu duyên 
có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền,... tóm tắt... nên sắp rộng. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Si đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật làm 
duyên cho uẩn tương ưng bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn... vật thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái sanh, tà kiến 
sanh;... hoài nghi, phóng dật... ưu sanh ra. 

- Vật làm duyên cho uẩn tương ưng lậu bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu 
bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Si đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật làm 
duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn... vật mở mối cho uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật và si sanh ra. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn tương ưng lậu và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu 
duyên; 2 uẩn... 1 uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si 
làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên; 2 uẩn... 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu 
bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn tương ưng lậu và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện 
hữu duyên; uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si làm 
duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên, uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật và vật làm duyên cho si bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn tương ưng lậu và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện 
hữu duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


119 


- Hậu sanh như: uẩn tương ưng lậu và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh 
bằng Hiện hữu duyên. 


* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu và 
bất tương ưng lậu bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh ưu đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và si 
làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... 

398 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 5, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 6, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 4, Tương ưng 6, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

Dứt thuận tùng 


399 . 


* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên. 


* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Dị thời nghiệp 
duyên. 


* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, 
bằng Dị thời nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 


* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 


* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 


* Chư pháp tương ưng lậu và bất tương ưng lậu làm duyên cho những pháp tương ưng 
lậu và bất tương ưng lậu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

400 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, tất cả đều 9, phi Bất ly 9. 

Dứt đổi lập 

401 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 9,... phi Trưởng 9,... tóm tắt... phi Liên tiếp 9, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 9,... tóm tắt... phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 9, phi Vô hữu 
9, phi Ly 9. 

Dứt thuận tùng, đổi lập 

402 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9, Trưởng 5,... tóm tắt... nên đếm như thuận tùng, phi Bất ly 

9. 



120 


Dứt nghịch thuận 
Het nhị đề tương ưng lậu 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng lậu 


NHỊ ĐÈ LẬU CẢNH LẬU (ASA VA SASA VADUKA) 

Phần Liên Quan 
403 . 

* Pháp lậu cảnh lậu liên quan pháp lậu cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên: 

- Tà kiến lậu và vô minh lậu liên quan dục lậu, nên sắp cách luân. 

- Vô minh lậu liên quan hữu lậu, nên sắp cách luân. 

- Vô minh lậu liên quan tà kiến lậu. 

* Pháp cảnh lậu phi lậu liên quan pháp lậu cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tuơng ung và sắc tâm liên quan lậu. 

* Chu pháp lậu cảnh lậu và cảnh lậu phi lậu liên quan pháp lậu cảnh lậu sanh ra do Nhân 
duyên: 

- Tà kiến lậu, vô minh lậu, uẩn tuơng ung và sắc tâm liên quan dục lậu. 

- Hữu lậu... nên sắp cách luân (cakkaựi bandhitabbam). 

* Pháp cảnh lậu phi lậu liên quan pháp cảnh lậu phi lậu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn cảnh lậu phi lậu, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Vật liên 
quan uẩn, uẩn liên quan vật, 1 đại sung... 

* Pháp lậu cảnh lậu liên quan pháp cảnh lậu phi lậu sanh ra do Nhân duyên: 

Lậu liên quan uẩn cảnh lậu phi lậu. 

* Pháp lậu cảnh lậu và cảnh lậu phi lậu liên quan pháp cảnh lậu phi lậu sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn với lậu và sắc tâm liên quan 1 uẩn cảnh lậu phi lậu, 2 uẩn... 

* Pháp lậu cảnh lậu liên quan những pháp lậu cảnh lậu và cảnh lậu phi lậu sanh ra do 
Nhân duyên: 

Tà kiến lậu và vô minh lậu liên quan dục lậu và uẩn tuơng ung, nên sắp cách luân. 

* Pháp cảnh lậu phi lậu liên quan những pháp lậu cảnh lậu và cảnh lậu phi lậu sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn cảnh lậu phi lậu và lậu, 2 uẩn... 

* Chu pháp lậu cảnh lậu và cảnh lậu phi lậu liên quan những pháp lậu cảnh lậu và cảnh 
lậu phi lậu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn, tà kiến lậu, vô minh lậu và sắc tâm liên quan 1 uẩn cảnh lậu phi lậu và dục 
lậu, 2 uấn... nên sắp cách luân (cakkam bandhitabbam). 


Dù phần liên quan, phần đồng sanh, phần ỷ truợng, phần y chỉ, phần hòa họp, phần 
tuơng ung đây cũng nên sắp nhu nhị đề ấy không chi khác. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


121 


Phần Vấn Đằ (Paiihavara) 

Trong phần vấn đề về Nhân duyên và Cảnh duyên không sắp siêu thế, nên sắp “Bậc hữu 
học” phản khán chuyển tộc phản khán dũ tịnh, dù Trưởng duyên. Người biết cả duyên 
nên sắp đầy đủ. 

404 . 

* Pháp lậu cảnh lậu làm duyên cho pháp lậu cảnh lậu bằng Vô gián duyên: 

Lậu sanh trước trước làm duyên cho lậu sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp lậu và cảnh lậu làm duyên cho pháp cảnh lậu phi lậu bằng Vô gián duyên: 

Lậu sanh trước trước làm duyên cho uẩn cảnh lậu phi lậu sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. Lậu làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên. 

* Pháp lậu cảnh lậu làm duyên cho những pháp lậu cảnh lậu và cảnh lậu phi lậu bằng Vô 
gián duyên: 

Lậu sanh trước trước làm duyên cho lậu sanh sau sau và uẩn tương ưng bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp cảnh lậu phi lậu làm duyên cho pháp cảnh lậu phi lậu bằng Vô gián duyên: 

Uẩn cảnh lậu phi lậu sanh trước trước làm duyên cho uẩn cảnh lậu phi lậu sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên, thuận thứ làm duyên cho chuyển tộc, thuận thứ làm duyên 
cho dũ tịnh, khán chiếu làm duyên cho uẩn cảnh lậu phi lậu bằng Vô gián duyên. 

* Pháp cảnh lậu phi lậu làm duyên cho pháp lậu cảnh lậu bằng Vô gián duyên: 

Uẩn cảnh lậu phi lậu sanh trước trước làm duyên cho lậu sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên, khán chiếu làm duyên cho lậu bằng Vô gián duyên. 

* Pháp cảnh lậu phi lậu làm duyên cho những pháp lậu cảnh lậu và cảnh lậu phi lậu bằng 
Vô gián duyên: 

Uẩn cảnh lậu phi lậu sanh trước trước làm duyên cho lậu và uẩn tương ưng sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên, khán chiếu làm duyên cho lậu và uẩn tương ưng bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp lậu cảnh lậu và cảnh lậu phi lậu làm duyên cho pháp lậu cảnh lậu bằng Vô gián 
duyên: 

Lậu và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho lậu sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp lậu cảnh lậu và cảnh lậu phi lậu làm duyên cho pháp cảnh lậu phi lậu bằng Vô 
gián duyên: 

Lậu và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho uẩn cảnh lậu phi lậu sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên; lậu và uẩn tương ưng làm duyên cho quả sơ khởi 
(vutthãna) bằng Vô gián duyên. 

* Pháp lậu cảnh lậu và cảnh lậu phi lậu làm duyên cho pháp lậu cảnh lậu và cảnh lậu phi 
lậu bằng Vô gián duyên: 

Lậu và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho lậu và uẩn tương ưng sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

Tất cả sắp rộng như thế này. Nên sắp rộng nhu Vô gián trong nhị đề lậu, dù khán chiếu 
(ãvajjana) hay quả sơ khởi (vutthãna) đây là phát sanh lên (samaddittham),... tóm 

tắt... 




122 


Vị trí -Nhị đề - Nhị đề lậu tương ưng lậu 


Tất cả nên sắp đầy đủ như nhị đề lậu không chi khác. 

Het nhị đề lậu (ãsavaduka) 


NHỊ ĐÈ LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU (ASAVA ASAVASAMPAYUTTADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

405 . 

* Pháp lậu tương ưng lậu liên quan pháp lậu tương ưng lậu sanh ra do Nhân duyên: 

- Tà kiến lậu và vô minh lậu liên quan dục lậu, nên sắp cách luân. 

- Vô minh lậu liên quan hữu lậu, nên sắp cách luân. Vô minh lậu liên quan tà kiến 
lậu. 

* Pháp tương ưng lậu phi lậu liên quan pháp lậu tương ưng lậu sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng liên quan lậu. 

* Chư pháp lậu tương ưng lậu và tương ưng lậu phi lậu liên quan pháp lậu tương ưng lậu 
sanh ra do Nhân duyên: 

Tà kiến lậu, vô minh lậu và uẩn tương ưng liên quan tương ưng lậu, dục lậu. Nên 
sắp cách luân. 

* Pháp tương ưng lậu phi lậu liên quan pháp tương ưng lậu phi lậu sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng lậu phi lậu, 2 uẩn... 

* Pháp lậu tương ưng lậu liên quan pháp tương ưng lậu phi lậu sanh ra do Nhân duyên: 

Lậu liên quan uẩn tương ưng lậu phi lậu. 

* Chư pháp lậu tương ưng lậu và tương ưng lậu phi lậu liên quan pháp tương ưng lậu phi 
lậu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và lậu liên quan 1 uẩn tương ưng lậu phi lậu, 2 uẩn... 

* Pháp lậu tương ưng lậu liên quan những pháp lậu tương ưng lậu và tương ưng lậu phi 
lậu sanh ra do Nhân duyên: 

Tà kiến lậu và vô minh lậu liên quan dục lậu và uẩn tương ưng, nên sắp cách luân. 

* Pháp tương ưng lậu phi lậu liên quan những pháp lậu tương ưng lậu và tương ưng lậu 
phi lậu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng lậu phi lậu và lậu, 2 uẩn... 

* Chư pháp lậu tương ưng lậu và tương ưng lậu phi lậu liên quan những pháp lậu tương 
ưng lậu và tương ưng lậu phi lậu sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn, tà kiến lậu, vô minh lậu liên quan 1 uẩn tương ưng lậu phi lậu và dục lậu, 2 
uẩn... nên sắp cách luân... tất cả duyên đều phân như thế. 

406 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, tất cả đều 9,... tóm tắt... Nghiệp 9, quả không có, Thực 9, 
Bất ly 9. 

407 . 

* Pháp lậu tương ưng lậu liên quan pháp lậu tương ưng lậu sanh ra do phi Trưởng 
duyên. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


123 


* Phi nhân căn không có,... do phi Tiền sanh duyên,... do phi Hậu sanh duyên,... tóm 
tắt... 

408 . 

Phi Truởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Bất tuơng ung 9. 

Hai cách đếm ngoài ra đây, dù đồng sanh, ỷ truợng, y chỉ, hòa hợp, tuơng ung nên 
sắp đầy đủ nhu phần liên quan 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

409 . 

* Pháp lậu tuơng ung lậu làm duyên cho pháp lậu tuơng ung lậu bằng Nhân duyên có 3 
câu. 

* Pháp tuơng ung lậu phi lậu làm duyên cho pháp tuơng ung lậu phi lậu bằng Nhân 
duyên: 

Nhân tuơng ung lậu phi lậu làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nhân duyên. 

410 . 

* Pháp lậu tuơng ung lậu làm duyên cho pháp lậu tuơng ung lậu bằng Cảnh duyên có 3 
câu. 

* Pháp tuơng ung lậu phi lậu làm duyên cho pháp tuơng ung lậu phi lậu bằng Cảnh 
duyên: 

Uẩn tuơng ung lậu phi lậu mở mối cho uẩn tuơng ung lậu phi lậu sanh ra. 

* Pháp tuơng ung lậu phi lậu làm duyên cho pháp lậu tuơng ung lậu bằng Cảnh duyên: 
Uẩn tuơng ung lậu phi lậu mở mối cho lậu sanh ra. 

* Pháp tuơng ung lậu phi lậu làm duyên cho những pháp lậu tuơng ung lậu và tuơng 
ung lậu phi lậu bằng Cảnh duyên: 

Uẩn tuơng ung lậu phi lậu mở mối cho lậu và uẩn tuơng ung sanh ra. 

* Chu pháp lậu tuơng ung lậu và tuơng ung lậu phi lậu làm duyên cho pháp lậu tuơng 
ung lậu bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

* Truởng duyên trùng nhu Cảnh duyên: Nặng về cảnh... 

* Vô gián duyên nhu Cảnh duyên: Chỉ sắp “sanh truớc truớc”... 

* Liên tiếp duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ tuơng duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên trùng 
nhu Cảnh duyên: Chỉ không có phần 3 câu. Cận y duyên nên phân ra. 

411 . 

* Pháp tuơng ung lậu phi lậu làm duyên cho pháp tuơng ung lậu phi lậu bằng Dị thời 
nghiệp duyên có 3 câu. 

* ... bằng Thực duyên có 3 câu, bằng Quyền duyên, bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên 
có 9 câu, bằng Tuơng ung duyên có 9 câu, bằng Hiện hữu duyên, bằng Vô hữu duyên, 
bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên có 9 câu. 

412 . 

Nhân 4, Cảnh 9, Truởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tuơng 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố huởng 9, Nghiệp 9, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 9, Tuơng ung 9, Hiện 
hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

413 . 

* Pháp lậu tuơng ung lậu làm duyên cho pháp lậu tuơng ung lậu bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 




124 


Vị trí -Nhị đề - Nhị đề lậu tương ưng lậu 


* Pháp tương ưng lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu phi lậu bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp lậu tương ưng lậu làm duyên cho những pháp lậu tương ưng lậu và tương ưng lậu 
phi lậu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp tương ưng lậu phi lậu làm duyên cho pháp tương ưng lậu phi lậu bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp tương ưng lậu phi lậu làm duyên cho pháp lậu tương ưng lậu bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp tương ưng lậu phi lậu làm duyên cho những pháp lậu tương ưng lậu và tương 
ưng lậu phi lậu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp lậu tương ưng lậu và tương ưng lậu phi lậu làm duyên cho pháp lậu tương ưng 
lậu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp lậu tương ưng lậu và tương ưng lậu phi lậu làm duyên cho pháp tương ưng 
lậu phi lậu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp lậu tương ưng lậu và tương ưng lậu phi lậu làm duyên cho những pháp lậu 
tương ưng lậu và tương ưng lậu phi lậu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên. 

414 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, tất cả 9, phi Bất ly 9. 

415 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4,... tóm tắt... phi Liên tiếp 4, phi Cận y 4, phi Đạo 4, phi Bất 
tương ưng 4, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

416 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 9, nên đếm như câu thuận tùng (Anuỉomapadãni 
ganetabbãni),... Bất ly 9. 

Het nhị đề lậu tương ưng lậu 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU CẢNH LẬU 
(ẪSA VA VIPPA YUTTA SẴSA VADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

417 . 

* Pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu liên quan pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn bất tương ưng lậu, cảnh lậu, 2 uẩn... Sát-na tục 
sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, 1 đại sung... 

* Pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu liên quan pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

Nhị đề hiệp thế trong tông đề đỉnh (cũlantaraduka) như thế nào, đây nên phân rộng như 
thế đó không chi khác,... tóm tắt... 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyến 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


125 


Hết nhị đề bất tương ưng lậu cảnh lậu 


NHỊ ĐÈ TRIỀN (SAMYOJANNADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

418 . 

* Pháp triền liên quan pháp triền sanh ra do Nhân duyên: 

- Tà kiến triền và vô minh triền liên quan dục ái triền. 

- Giới cấm thủ triền và vô minh triền liên quan dục ái triền. 

- Ngã Mạn triền và vô minh triền liên quan dục ái triền. 

- Vô minh triền liên quan dục ái triền. 

- Tật Đố triền và vô minh triền liên quan phẫn nhuế triền. 

- Lận sắc triền và vô minh triền liên quan phẫn nhuế triền. 

- Vô minh triền liên quan phẫn nhuế triền. 

- Hữu ái triền và vô minh triền liên quan ngã mạn triền. 

- Vô minh triền liên quan hữu ái triền. 

- Vô minh triền liên quan hoài nghi triền. 

* Pháp phi triền liên quan pháp triền sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan triền. 

* Chư pháp triền và phi triền liên quan pháp triền sanh ra do Nhân duyên: 

Tà kiến triền, vô minh triền, uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan dục ái triền, nên 
sắp cách luân (cakkam bandhitabbam). 

* Pháp phi triền liên quan pháp phi triền sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi triền, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Vật liên quan 
uẩn, uẩn liên quan vật, 1 đại sung... sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan 
đại sung. 

* Pháp triền liên quan pháp phi triền sanh ra do Nhân duyên: 

Triền liên quan uẩn phi triền. 

* Chư pháp triền và phi triền liên quan pháp phi triền sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn với triền và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi triền, 2 uẩn... 

* Pháp triền liên quan những pháp triền và phi triền sanh ra do Nhân duyên: 

Tà kiến triền và vô minh triền liên quan dục ái triền và uẩn tương ưng, nên sắp cách 
luân. 

* Pháp phi triền liên quan những pháp triền và phi triền sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi triền và triền, 2 uẩn... 

* Chư pháp triền và phi triền liên quan những pháp triền và phi triền sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn, tà kiến triền, vô minh triền và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi triền và dục ái 
triền, nên sắp cách luân. 

* ... Trong Cảnh duyên không có sắc. 

* Trưởng duyên nhu Nhân duyên, không có hoài nghi triền. 





126 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề triền 


* ... Do VÔ gián duyên, do Bất ly duyên. 

419 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, tất cà đều 9, Quả 1, Thực 9, Bất ly 9. 

420 . 

* Pháp triền liên quan pháp triền sanh ra do phi Nhân duyên: 

Vô minh triền liên quan hoài nghi triền. 

* Pháp phi triền liên quan pháp phi triền sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi triền vô nhân, 2 uẩn... luôn đến người Vô 
tưởng. 

* Pháp triền liên quan pháp phi triền sanh ra do phi Nhân duyên: 

Vô minh triền liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

* Pháp triền liên quan những pháp triền và phi triền sanh ra do phi Nhân duyên: 

Vô minh triền liên quan hoài nghi triền và uẩn tương ưng... tóm tắt... 

Trùng như phần chùm lậu (ãsavagocchaka) nên bớt ra phi Cảnh 

421 . 

Phi Nhân 4, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

422 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 9, tất cả nên đếm nhu thế. 

423 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4, tất cả đều 4, Quả 1, Thực 4, Đạo 3, Tương ưng 4, Bất ly 4. 
pháp triền đồng sanh... 

Phần Ỷ Trương (Paccayavãra) 

424 . 

* Pháp triền ỷ trượng pháp triền sanh ra do Nhân duyên có 3 câu trùng nhu phần liên 
quan 

* Pháp phi triền ỷ trượng pháp phi triền sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn phi triền, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Vật ỷ trượng 
uẩn, uẩn ỷ trượng vật; 1 đại sung... sắc tâm, sắc tục sinh thuộc y sinh ỷ trượng đại 
sung, uẩn phi triền ỷ trượng vật. 

* Pháp triền ỷ trượng pháp phi triền sanh ra do Nhân duyên: triền ỷ trượng uẩn phi triền. 

* Chư pháp triền và phi triền ỷ trượng pháp phi triền sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn với triền và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn phi triền, 2 uẩn... Triền ỷ trượng vật, sắc 
tâm ỷ trượng đại sung, triền và uẩn tương ưng ỷ trượng vật. 

* Pháp triền ỷ trượng những pháp triền và phi triền sanh ra do Nhân duyên: 

Tà kiến triền và vô minh triền ỷ trượng dục ái triền và uẩn tương ưng. Tà kiến triền 
và vô minh triền ỷ trượng dục ái triền và vật; nên sắp cách luân. 

* Pháp phi triền ỷ trượng những pháp triền và phi triền sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm ỷ trượng (paccayã) 1 uẩn phi triền và triền, 2 uẩn... nên sắp cách 
luân; uẩn phi triền ỷ trượng triền và vật. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


127 


* Chư pháp triền và phi triền ỷ trượng những pháp triền và phi triền sanh ra do Nhân 
duyên: 

- 3 uẩn, tà kiến triền, vô minh triền và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn phi triền và dục ái triền, 
2 uẩn... nên sắp cách luân. 

- Tà kiến triền, vô minh triền và uẩn tưong ưng ỷ trượng dục ái triền và vật, nên sắp 
cách luân,... tóm tắt... 

425 . 

Nhân 9, Cảnh 9, tất cả đều 9, Quả 1, Bất ly 9. 

426 . 

Phi Nhân 4, trong câu nào có thể đặng vật (vatthu) thì trong câu ấy nên sắp có vật đồng 
nhau phi Cảnh 3, phi Ly 3. 

Hai cách đếm ngoài ra đây, dù phần y chỉ (nissayavãra) nên phân như thế. 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãm) 

427 . 

Pháp triền hòa hợp pháp triền sanh ra do Nhân duyên: Tà kiến triền và vô minh triền 
hòa hợp dục ái triền. 

Trong Vô sắc đếm 9 vấn đề (panhã) như thế này, dù phần hòa họp (sansatthavãra) hay 
phần tương ưng (sampayuttavãra) nên sắp như thế. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

428 . 

* Pháp triền làm duyên cho pháp triền bằng Nhân duyên: 

Nhân triền làm duyên cho tương ưng triền bằng Nhân duyên. 

* Pháp triền làm duyên cho pháp phi triền bằng Nhân duyên: 

Nhân triền làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp triền làm duyên cho những pháp triền và phi triền bằng Nhân duyên: 

Nhân triền làm duyên cho uẩn tương ưng triền và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi triền làm duyên cho pháp phi triền bằng Nhân duyên: 

Nhân phi triền làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. Sát-na 
tục sinh... 

429 . 

* Pháp triền làm duyên cho pháp triền bằng Cảnh duyên: 

- Triền mở mối cho triền sanh ra, nên sắp căn (mũlamkatabbam). 

- Triền mở mối cho uẩn phi triền sanh ra, nên sắp căn. 

- Triền mở mối cho triền và uẩn tương ưng sanh ra. 

* Pháp phi triền làm duyên cho pháp phi triền bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi nhó lại đó, phản 
khán thiện đã làm chứa để trước. 

- Xuất thiền phản khán thiền, chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, quả... phản khán 
Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vedanã), đạo, quả và khán 
chiếu (ãvajjana). 

- Chư Thánh phản khán phiền não phi triền đã trừ, phiền não hạn chế, phiền não đã 
từng sanh trước kia. 





128 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề triền 


- Nhãn... vật... uẩn phi triền bằng cách vô thường... ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, 
thiên nhĩ nghe tiếng. Tha tâm thông rõ thấu tâm người tề toàn tâm phi triền. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức. Xúc xứ làm duyên cho thân thức, uẩn phi triền 
làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai 
thông và khán chiếu bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi triền làm duyên cho pháp triền bằng Cảnh duyên: 

- Bố thí... giới... thanh tịnh nghiệp... trước... thiền... 

- Nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan uẩn phi triền do đó mở mối cho ái... ưu sanh. 

* Pháp phi triền làm duyên cho những pháp triền và phi triền bằng Cảnh duyên: 

- Bố thí... giới... thanh tịnh nghiệp... trước kia... thiền... 

- Nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan uẩn phi triền do đó mở mối cho triền và uẩn 
tương ưng triền sanh ra. 

* Chư pháp triền và phi triền làm duyên cho pháp triền bằng Cảnh duyên có 3 câu, nên 
sắp câu “do mở mối”. 

430 . 

* Pháp triền làm duyên cho pháp triền bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Nặng về triền rồi... nặng về cảnh rồi... có 3 câu. 

* Pháp phi triền làm duyên cho pháp phi triền bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh: 

Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... có 3 câu. 

... Trưởng cảnh, Trưởng đồng sanh phân rộng 3 câu, nên phân thêm 3 câu nữa. 

* Chư pháp triền và phi triền làm duyên cho pháp triền bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Nặng về triền và uẩn tương ưng rồi... có 3 câu. 

431 . 

* Pháp triền làm duyên cho pháp triền bằng Vô gián duyên: 

Triền sanh trước trước làm duyên cho triền sanh sau sau bằng Vô gián duyên có 3 
câu. 

* Pháp phi triền làm duyên cho pháp phi triền bằng Vô gián duyên: 

Uẩn phi triền sanh trước trước... sau sau... quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi triền làm duyên cho pháp triền bằng Vô gián duyên: 

Uẩn phi triền sanh trước trước làm duyên cho triền sanh sau sau... cả 2 cách nên sắp 
thế này. 

* Chư pháp triền và phi triền làm duyên cho pháp triền bằng Vô gián duyên có 3 câu. 

* Pháp triền làm duyên cho pháp triền bằng Liên tiếp duyên có 9 câu. 

* ... bằng Đồng sanh duyên có 9 câu, bằng Hỗ tương duyên có 9 câu, bằng Cận y duyên 
có 9 câu. 

432 . 

* ... bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y, Thuần cận y... 

Thuần cận y như: triền làm duyên cho triền bằng Cận y duyên; dù 3 câu cũng như 
thế. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


129 


* Pháp phi triền làm duyên cho pháp phi triền bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuần cận y... 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh, gây ngã 
mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới... trí, ái... hy vọng (patthãna)... chỗ ở mạnh có thể bố thí... phá hòa hợp 
Tăng. 

- Đức tin... chỗ ở làm duyên cho đức tin... quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi triền làm duyên cho pháp triền bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận 
y và Thuần cận y... 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể gây ngã mạn, chấp tà kiến, nương 
giới... chỗ ở mạnh có thể sát sanh... cho đến phá hòa họp Tăng. 

- Đức tin... chỗ ở làm duyên cho ái... hy vọng bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi triền làm duyên cho những pháp triền và phi triền bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y... 

Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh (có thể) gây ngã mạn, chấp tà kiến, nương 
giới... chỗ ở mạnh có thể sát sanh... cho đến phá hòa họp Tăng. Đức tin... chỗ ở làm 
duyên cho triền và uẩn tương ưng bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp triền và phi triền làm duyên cho pháp triền bằng Cận y duyên có 3 câu. 

433 . ' , , 

* Pháp phi triền làm duyên cho pháp phi triền bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh 
và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh: Nhãn... vật bằng cách vô thường... ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, 
thiên nhĩ nghe tiếng; sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân 
thức bằng Cảnh duyên. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức, vật làm duyên cho uẩn phi triền bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi triền làm duyên cho pháp triền bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và 
Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh: Nhãn... vật thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái... ưu sanh ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho triền bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi triền làm duyên cho những pháp triền và phi triền bằng Tiền sanh duyên có 
Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh: Nhãn... vật thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan triền và uẩn 
tương ưng sanh ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho triền và uẩn tương ưng bằng Tiền sanh 
duyên. 

434 . 

* Pháp triền làm duyên cho pháp phi triền bằng Hậu sanh duyên có 1 câu. 

* Pháp phi triền làm duyên cho pháp phi triền bằng Hậu sanh duyên. 

* Chư pháp triền và phi triền làm duyên cho pháp phi triền bằng Hậu sanh duyên. 

435 . 

Pháp triền làm duyên cho pháp triền bằng cố hưởng duyên có 9 câu. 


436 . 



130 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề triền 


Pháp phi triền làm duyên cho pháp phi triền bằng Dị thời nghiệp duyên có 3 câu,... 
bằng Quả duyên có 1 câu,... bằng Thực duyên có 3 câu,... bằng Quyền duyên có 3 
câu,... bằng Thiền duyên có 3 câu ..., bằng Đạo duyên có 9 câu,... bằng Bất tương ưng 
duyên có 9 câu. 

437 . 

* Pháp triền làm duyên cho pháp phi triền bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, Hậu 
sanh; nên sắp rộng. 

* Pháp phi triền làm duyên cho pháp phi triền bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, 
Tiền sanh, Hậu sanh, xin sắp rộng. 

* Pháp phi triền làm duyên cho pháp triền bằng Bất tương ưng duyên: 

- Tiền sanh như: Vật làm duyên cho triền bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp phi triền làm duyên cho những pháp triền và phi triền bằng Bất tương ưng duyên: 

- Tiền sanh như: Vật làm duyên cho triền và uẩn tương ưng bằng Bất tương ưng 
duyên. 

* Chư pháp triền và phi triền làm duyên cho pháp phi triền bằng Bất tương ưng duyên có 
Đồng sanh, Hậu sanh; xin phân rộng. 

438 . 

* Pháp triền làm duyên cho pháp triền bằng Hiện hữu duyên có 1 câu nhu phần liên quan 

* Pháp triền làm duyên cho pháp phi triền bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu 
sanh,... tóm tắt... 

* Pháp triền làm duyên cho những pháp triền và phi triền bằng Hiện hữu duyên trùng 
như phần liên quan 

* Pháp phi triền làm duyên cho pháp phi triền bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền... tóm tắt... 

* Pháp phi triền làm duyên cho pháp triền bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền 
sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn phi triền làm duyên cho tương ưng triền bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn... vật thỏa thích rất hân hoan do đó mở mối cho ái hay ưu 
sanh. 

- Vật làm duyên cho triền bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp phi triền làm duyên cho những pháp triền và phi triền bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: phi triền... tóm tắt... trùng nhu nhị đề lậu. 

* Chư pháp triền và phi triền làm duyên cho pháp triền bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Tiền sanh trùng nhu nhị đề lậu. 

* Chư pháp triền và phi triền làm duyên cho pháp phi triền bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền; nên phân rộng nhu nhị đề lậu. 

* Chư pháp triền và phi triền làm duyên cho những pháp triền và phi triền bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh; nên phân ra nhu nhị đề lậu. 


439 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


131 


Nhân 4, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, 
Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

440 . " 

* Pháp triền làm duyên cho pháp triền bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên. 

* Pháp triền làm duyên cho pháp phi triền bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp triền làm duyên cho những pháp triền và phi triền bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi triền làm duyên cho pháp phi triền bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Dị thời nghiệp 
duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi triền làm duyên cho pháp triền bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi triền làm duyên cho những pháp triền và phi triền bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp triền và phi triền làm duyên cho pháp triền bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp triền và phi triền làm duyên cho pháp phi triền bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Chư pháp triền và phi triền làm duyên cho những pháp triền và phi triền bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

441 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, tất cả đều 9, phi Bất ly 9. 

442 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4,... tóm tắt... phi Liên tiếp 4, phi Hỗ tương 2, phi Cận y 4,... 
tóm tắt... phi Đạo 4, phi Tương ưng 2, phi Bất tương ưng 4, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

443 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 9, nên sắp theo đầu đề thuận (anuỉoma mãtikã)... 
Bất ly 9. 

Het nhị đề triền 


NHỊ ĐÈ CẢNH TRIỀN (SAMYOJANITADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

444 . 

Pháp cảnh triền liên quan pháp cảnh triền sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn cảnh triền, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, 1 đại sung... 
Như nhị đề hiệp thế trong tông đề đỉnh (cũlantaraduka) không chi khác. 





132 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề triền 


Hết nhị đề cảnh triền (samyqịanitaduka) 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG TRIỀN (SAMYONASAMPAYUTTADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

445 . 

* Pháp tương ưng triền liên quan pháp tương ưng triền sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng triền, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng triền liên quan pháp tương ưng triền sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng triền. 

* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền liên quan pháp tương ưng triền sanh 
ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn tương ưng triền, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng triền liên quan pháp bất tương ưng triền sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn Bất tương ưng triền, 2 uẩn... sắc tâm liên quan si 
đồng sanh phóng dật. Tục sinh... 

* Pháp tương ưng triền liên quan pháp bất tương ưng triền sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng liên quan si đồng sanh phóng dật. 

* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền liên quan pháp bất tương ưng triền 
sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan si đồng sanh phóng dật. 

* Pháp tương ưng triền liên quan những pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền 
sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh phóng dật và si, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng triền liên quan những pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền 
sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng triền và đại sung, sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh 
phóng dật và si. 

* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền liên quan những pháp tương ưng 
triền và bất tương ưng triền sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn đồng sanh phóng dật và si, 2 uẩn... 

446 . 

* Pháp tương ưng triền liên quan pháp tương ưng triền sanh ra do Cảnh duyên: 

... 1 uẩn tương ưng triền,... 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng triền liên quan pháp tương ưng triền sanh ra do Cảnh duyên: 

Si đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh phóng dật. 

* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền liên quan pháp tương ưng triền sanh 
ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn và si liên quan 1 uẩn đồng sanh phóng dật, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng triền liên quan pháp bất tương ưng triền sanh ra do Cảnh duyên: 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


133 


3 uẩn liên quan 1 uẩn Bất tuơng ung triền, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: uẩn liên quan 
vật. 

* Pháp tuơng ung triền liên quan pháp bất tuơng ung triền sanh ra do Cảnh duyên: 

Uẩn tuơng ung liên quan si đồng sanh phóng dật. 

* Pháp tuoTig ung triền liên quan những pháp tuoTig ung triền và bất tuơng ung triền 
sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh phóng dật và si, 2 uẩn... 

447 . 

* Pháp tuơng ung triền liên quan pháp tuơng ung triền sanh ra do Truởng duyên có 3 
câu. 

* Pháp bất tuơng ung triền liên quan pháp bất tuơng ung triền sanh ra do Truởng duyên 
có 1 câu. 

* Pháp bất tuơng ung triền liên quan những pháp tuơng ung triền và bất tuơng ung triền 
sanh ra do Truởng duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tuơng ung triền và đại sung... tóm tắt... 

448 . 

Nhân 9, Cảnh 6, Truởng 5, Vô gián 6, Liên tiếp 6, Đồng sanh 9, Hỗ tuơng 6, Y chỉ 9, 
Cận y 6, Tiền sanh 6, cố huởng 6, Nghiệp 9, Quả 1, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tuơng ung 6, Bất tuơng ung 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 6, Ly 6, Bất ly 9. 

449 . 

* Pháp tuơng ung triền liên quan pháp tuơng ung triền sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi. 

* Pháp bất tuơng ung triền liên quan pháp tuơng ung triền sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh phóng dật. 

* Pháp bất tuơng ung triền liên quan pháp bất tuơng ung triền sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

... 1 uẩn bất tuơng ung triền vô nhân, luôn đến nguời Vô tuởng. 

450 . 

* Phi Nhân 3, phi Cảnh 3, phi Truởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tuơng 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng 
ung 6, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

451 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3, ...Phi Truởng 9, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 6, phi Hậu 
sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 9, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng ung 
4, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

452 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... quả 1, Thực 3, Đạo 2, Bất ly 3. 

Phần đồng sanh trùng như phần liên quan 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) 

453 . 

* Pháp tương ưng triền ỷ trượng pháp tương ưng triền sanh ra do Nhân duyên có 3 câu, 
trùng như phần liên quan. 




134 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng triền 


* Pháp bất tương ưng triền ỷ trượng pháp bất tương ưng triền sanh ra do Nhân duyên: 

Luôn đến tục sinh,... 1 đại sung, uẩn bất tương ưng triền ỷ trượng vật. Si đồng sanh 
phóng dật ỷ trượng vật (vatthu). 

* Pháp tương ưng triền ỷ trượng pháp bất tương ưng triền sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng triền ỷ trượng vật, uẩn tương ưng ỷ trượng si đồng sanh phóng dật. 

* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền ỷ trượng pháp bất tương ưng triền 
sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng triền ỷ trượng vật, sắc tâm ỷ trượng đại sung, uẩn tương ưng và sắc 
tâm ỷ trượng si đồng sanh phóng dật. 

* Pháp tương ưng triền ỷ trượng những pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền sanh 
ra do Nhân duyên: 

3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn tương ưng triền và vật, 2 uẩn... 3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn đồng 
sanh phóng dật và si, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng triền ỷ trượng những pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền 
sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc tâm ỷ trượng uẩn tương ưng triền và đại sung, sắc tâm ỷ trượng uẩn đồng sanh 
phóng dật và si. 

* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền ỷ trượng những pháp tương ưng triền 
và bất tương ưng triền sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn tương ưng triền và vật, 2 uẩn... sắc tâm ỷ trượng uẩn tương 
ưng triền và đại sung, 3 uẩn và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn đồng sanh phóng dật và si, 2 

uẩn... 

454 . 

* Pháp tương ưng triền ỷ trượng pháp tương ưng triền sanh ra do Cảnh duyên có 3 câu, 
trùng như phần liên quan 

* Pháp bất tương ưng triền ỷ trượng pháp bất tương ưng triền sanh ra do Cảnh duyên: 

Luôn đến tục sinh, uẩn bất tương ưng triền ỷ trượng vật, nhãn thức ỷ trượng nhãn 
xứ, thân thức ỷ trượng thân xứ. uẩn bất tương ưng triền ỷ trượng vật. Si đồng sanh 
phóng dật ỷ trượng vật. 

* Pháp tương ưng triền ỷ trượng pháp bất tương ưng triền sanh ra do Cảnh duyên: 

Uẩn tương ưng triền ỷ trượng vật, uẩn tương ưng ỷ trượng si đồng sanh phóng dật. 

* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền ỷ trượng pháp bất tương ưng triền 
sanh ra do Cảnh duyên: 

Uẩn đồng sanh phóng dật và si ỷ trượng vật. 

* Pháp tương ưng triền ỷ trượng những pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền sanh 
ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn tương ưng triền và vật, 2 uẩn... 3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn đồng 
sanh phóng dật và si, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng triền ỷ trượng những pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền 
sanh ra do Cảnh duyên: 

Si đồng sanh phóng dật ỷ trượng uẩn đồng sanh phóng dật và vật. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


135 


* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền ỷ trượng những pháp tương ưng triền 
và bất tương ưng triền sanh ra do Cảnh duyên: 

- 3 uẩn và si ỷ trượng 1 uẩn đồng sanh phóng dật và vật, 2 uẩn... 

455 . 

* Pháp tương ưng triền ỷ trượng pháp tương ưng triền sanh ra do Trưởng duyên: ... 

* ... do Bất ly duyên: ... 

456 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, tất cả đều 9, Quả 1, Thực 9, Bất ly 9. 

457 . 

* Pháp tương ưng triền ỷ trượng pháp tương ưng triền sanh ra do phi Nhân duyên; 

Si đồng sanh hoài nghi ỷ trượng uẩn đồng sanh hoài nghi. 

* Pháp bất tương ưng triền ỷ trượng pháp tương ưng triền sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh phóng dật ỷ trượng uẩn đồng sanh phóng dật. 

* Pháp bất tương ưng triền ỷ trượng pháp bất tương ưng triền sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

- ... 1 uẩn bất tương ưng triền vô nhân,... luôn đến người Vô tưởng. 

- Nhãn thức ỷ trượng nhãn xứ, thân thức ỷ trượng thân xứ. 

- Uẩn bất tương ưng triền vô nhân và si đồng sanh phóng dật ỷ trượng vật. 

* Pháp tương ưng triền ỷ trượng pháp bất tương ưng triền sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi ỷ trượng vật. 

* Pháp tương ưng triền ỷ trượng những pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền sanh 
ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi ỷ trượng uẩn đồng sanh hoài nghi và vật. 

* Chư pháp bất tương ưng triền ỷ trượng những pháp tương ưng triền và bất tương ưng 
triền sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh phóng dật ỷ trượng uẩn đồng sanh phóng dật và vật, ... 

458 . 

Phi Nhân 6, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 6, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

459 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 9, nên sắp thế này. 

460 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 6,... tất cả đều 6, Quả 1, Thực 6, Đạo 6, Bất ly 6. 

Phần y chỉ trùng như phần ỷ trượng (nhờ cậy). 

Phần Hòa Hơp ( Sansatthavũra) 

461 . 

* Pháp tương ưng triền hòa họp pháp tương ưng triền sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn hòa 
họp 1 uẩn tương ưng triền, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng triền hòa họp pháp bất tương ưng triền sanh ra do Nhân duyên: 3 
uẩn hòa họp 1 uẩn Bất tương ưng triền, 2 uẩn... sát-na tục sinh... 




136 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng triền 


* Pháp tương ưng triền hòa hợp pháp bất tương ưng triền sanh ra do Nhân duyên: uẩn 
tương ưng hòa hợp si đồng sanh phóng dật. 

* Pháp tương ưng triền hòa họp những pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền sanh 
ra do Nhân duyên: 3 uẩn hòa họp 1 uẩn đồng sanh phóng dật và si, 2 uẩn... tóm tắt... 

462 . 

Nhân 4, Cảnh 6, Trưởng 2, Vô gián 6, Liên tiếp 6, Bất ly 6. 

463 . 

Phi Nhân 3, phi Trưởng 6, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 6, phi cố hưởng 6, phi 
Nghiệp 4, phi Quả 6, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 6. 

Hai duyên hay phần tương ưng đều sắp như thế. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

464 . 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền bằng Nhân duyên: 

Nhân tương ưng triền làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng triền bằng Nhân duyên: 

Nhân tương ưng triền làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho những pháp tương ưng triền và bất tương ưng 
triền bằng Nhân duyên: 

Nhân tương ưng triền làm duyên cho uẩn tương ưng triền và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng triền bằng Nhân duyên: 

Nhân bất tương ưng triền làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. Si đồng sanh phóng dật làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên. Tục 
sinh... 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền bằng Nhân duyên: 

Si đồng sanh phóng dật làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho những pháp tương ưng triền và bất tương ưng 
triền bằng Nhân duyên: 

Si đồng sanh phóng dật làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

465 . 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền bằng Cảnh duyên: 

Uẩn tương ưng triền mở mối cho uẩn tương ưng triền sanh ra, nên sắp căn. uẩn 
tương ưng triền mở mối cho uẩn bất tương ưng triền và si sanh ra, nên sắp căn. uẩn 
tương ưng triền mở mối cho uẩn đồng sanh phóng dật và si sanh ra. 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng triền bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi nhớ lại, phản khán 
thiện tạo chứa trước kia. Xuất thiền phản khán thiền. 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vedanã), đạo, quả và khán 
chiếu bằng Cảnh duyên. 

- Chư Thánh phản khán phiền não bất tương ưng triền đã trừ, phản khán phiền não 
hạn chế, rõ thấu phiền não đã từng sanh trước kia. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


137 


- Nhãn... vật... quán ngộ uẩn bất tuơng ung triền và si bằng cách vô thuờng... 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Tha tâm thông rõ thấu tâm nguời hội hợp 
tâm Bất tuơng ung triền. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, sắc xứ... xúc xứ... 

- Uẩn bất tuoTig ung triền làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, 
tùy nghiệp thông, vị lai thông và khán chiếu bằng Cảnh duyên. 

* Pháp bất tuơng ung triền làm duyên cho pháp tuơng ung triền bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp... nhớ lại thiện tạo 
chứa truớc kia... xuất thiền... 

- Nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan uẩn bất tuơng ung triền và si, do đó mở mối 
cho ái... uu sanh ra. 

* Pháp bất tuơng ung triền làm duyên cho pháp tuơng ung triền và pháp bất tuơng ung 
triền bằng Cảnh duyên: 

Nhãn... vật... uẩn bất tuơng ung triền và si mở mối cho uẩn đồng sanh phóng dật và 
si sanh ra. 

* Chu pháp tuơng ung triền và bất tuơng ung triền làm duyên cho pháp tuơng ung triền 
bằng Cảnh duyên: 

- Uẩn đồng sanh phóng dật và si mở mối cho uẩn tuơng ung triền sanh ra, nên sắp 
căn. 

- Uẩn đồng sanh phóng dật và si mở mối cho uẩn bất tuơng ung triền và si sanh ra, 
nên sắp căn. uẩn đồng sanh phóng dật và si mở mối cho uẩn đồng sanh phóng dật 
và si sanh ra. 

466 . 

* Pháp tuơng ung triền làm duyên cho pháp tuơng ung triền bằng Truởng duyên có 
Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Ái... tà kiến... do nặng về đó rồi thỏa thích rất hân hoan có thể ái 
hay tà kiến phát sanh. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng tuơng ung triền làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng 
Truởng duyên. 

* Pháp tuơng ung triền làm duyên cho pháp bất tuơng ung triền bằng Truởng duyên: 

Truởng đồng sanh nhu: Truởng tuơng ung triền làm duyên cho sắc tâm bằng 
Truởng duyên. 

* Pháp tuơng ung triền làm duyên cho những pháp tuơng ung triền và bất tuơng ung 
triền bằng Truởng duyên: 

Truởng đồng sanh nhu: Truởng tuơng ung triền làm duyên cho uẩn tuơng ung và 
sắc tâm bằng Truởng duyên. 

* Pháp bất tuơng ung triền làm duyên cho pháp bất tuơng ung triền bằng Truởng duyên 
có Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng đồng sanh nhu: Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh 
nghiệp rồi nặng về đó nhớ lại, phản khán thiện đã làm chứa để truớc kia... xuất 
thiền...; chu Thánh xuất đạo... quả... Níp Bàn...; 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc, dũ tịnh, đạo, quả bằng Truởng duyên. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng bất tuơng ung triền làm duyên cho uẩn tuơng ung 
và sắc tâm bằng Truởng duyên. 



138 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng triền 


* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng đồng sanh như: Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh 
nghiệp rồi nặng về đó thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó nên ái hay tà kiến phát 
sanh, thiện từng chứa để trước kia... xuất thiền...; 

- Nhãn... vật... nặng về uẩn bất tương ưng triền rồi thỏa thích, do thỏa thích ấy nên ái 
hay tà kiến sanh. 

467 . 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền bằng Vô gián duyên: 

Uẩn tương ưng triền sanh trước trước làm duyên cho uẩn tương ưng triền sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng triền bằng Vô gián duyên: 

Uẩn đồng sanh phóng dật sanh trước trước làm duyên cho si đồng sanh phóng dật 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên, uẩn tương ưng triền làm duyên cho quả sơ khởi 
(vutthãna) bằng Vô gián duyên. 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền bằng 
Vô gián duyên: 

Uẩn đồng sanh phóng dật sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh phóng dật 
và si sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng triền bằng Vô gián duyên: 

- Si đồng sanh phóng dật sanh trước trước làm duyên cho si đồng sanh phóng dật 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn bất tương ưng triền sanh trước trước làm duyên cho... sanh sau... tóm tắt... quả 
nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền bằng Vô gián duyên: 

Si đồng sanh phóng dật sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh phóng dật 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên, khán chiếu làm duyên cho uẩn tương ưng triền 
bằng Vô gián duyên. 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho những pháp tương ưng triền và bất tương ưng 
triền bằng Vô gián duyên: 

Si đồng sanh phóng dật sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh phóng dật và 
si sanh sau sau bằng Vô gián duyên, khán chiếu làm duyên cho uẩn đồng sanh 
phóng dật và si bằng Vô gián duyên. 

* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền 
bằng Vô gián duyên: 

Uẩn đồng sanh phóng dật và si sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh 
phóng dật sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng 
triền bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn đồng sanh phóng dật và si sanh trước trước làm duyên cho si đồng sanh phóng 
dật sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián 
duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


139 


* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền làm duyên cho những pháp tương 
ưng triền và bất tương ưng triền bằng Vô gián duyên: 

Uẩn đồng sanh phóng dật và si sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh 
phóng dật và si sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền bằng Liên tiếp duyên có 9 
câu,... bằng Đồng sanh duyên có 9 câu, bằng Hỗ tương duyên có 6 câu, bằng Y chỉ 
duyên có 9 câu. 

468 . 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: uẩn tương ưng triền làm duyên cho uẩn tương ưng triền bằng Cận 
y duyên. 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng triền bằng Cận y duyên có 
Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: uẩn tương ưng triền làm duyên cho uẩn bất tương ưng triền và si 
bằng Cận y duyên. 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho những pháp tương ưng triền và bất tương ưng 
triền bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: uẩn tương ưng triền làm duyên cho uẩn đồng sanh phóng dật và 
si bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng triền bằng Cận y duyên 
có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí... làm cho nhập thiền phát sanh; 
nương giới... trí, thân lạc, thân khổ, chỗ ở... si mạnh có thể bố thí... làm cho nhập 
thiền phát sanh; đức tin... chỗ ở và si làm duyên cho đức tin... quả nhập thiền bằng 
Cận y duyên. 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng triền bằng Cận y duyên 
có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới... trí, thân lạc... chỗ ở... si mạnh có thể sát sanh... phá hòa hợp Tăng; 
đức tin... chỗ ở và si làm duyên cho ái... mong mỏi (patthãna) bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho những pháp tương ưng triền và bất tương ưng 
triền bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y; 

Thuần cận y như; đức tin... trí, thân lạc... chỗ ở và si làm duyên cho uẩn đồng sanh 
phóng dật và si bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền 

bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y; 

Thuần cận y như: uẩn đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho uẩn tương ưng 
triền bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng 

triền bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: uẩn đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho uẩn bất tương ưng 
triền và si bằng Cận y duyên. 



140 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng triền 


* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền làm duyên cho những pháp tương 
ưng triền và bất tương ưng triền bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y; 

Thuần cận y như: uẩn đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho uẩn đồng sanh 
phóng dật và si bằng Cận y duyên. 

469 . 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng triền bằng Tiền sanh 
duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật... bằng lối vô thường... thiên nhãn thấy sắc, thiên 
nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức. Xúc xứ làm duyên cho thân thức. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức, vật làm duyên cho uẩn bất tương ưng triền và si bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền bằng Tiền sanh duyên 
có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan, do đó mở mối cho ái... ưu 
phát sanh. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn tương ưng triền bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho những pháp tương ưng triền và bất tương ưng 
triền bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật... mở mối cho uẩn đồng sanh phóng dật và si sanh 
ra. 

- Vật làm duyên cho uẩn đồng sanh phóng dật và si bằng Tiền sanh duyên. 

470 . 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng triền bằng Hậu sanh duyên: 

Uẩn tương ưng triền sanh sau làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng triền bằng Hậu sanh 
duyên: 

Uẩn bất tương ưng triền và si sanh sau làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu 
sanh duyên. 

* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng 
triền bằng Hậu sanh duyên: 

Uẩn đồng sanh phóng dật và si sanh sau làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hậu sanh duyên. 

471 . 

Pháp tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền bằng cố hưởng duyên có 9 
câu, khán chiếu (ãvajjana) và quả sơ khởi (vutthãna) đều không có. 

472 . 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền bằng Dị thời nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) tương ưng (Triền) làm duyên cho uẩn tương ưng triền bằng Dị thời 
nghiệp duyên. 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng triền bằng Dị thời nghiệp 
duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư tương ưng triền làm duyên cho sắc tâm bằng Dị thời nghiệp 
duyên; tư đồng sanh phóng dật làm duyên cho si và sắc tâm bằng Dị thời nghiệp 
duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


141 


- Biệt thời như: Tư tương ưng triền làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng Dị 
thời nghiệp duyên. 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền bằng 
Dị thời nghiệp duyên: 

- Tư tương ưng triền làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Dị thời nghiệp 
duyên. 

- Tư đồng sanh phóng dật làm duyên cho uẩn tương ưng với si và sắc tâm bằng Dị 
thời nghiệp duyên. 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng triền bằng Dị thời nghiệp 
duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư bất tương ưng triền làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Dị thời nghiệp duyên. Sát-na tục sinh... 

- Biệt thời như: Tư bất tương ưng triền làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng 
Dị thời nghiệp duyên. 

473 . 

Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng triền bằng Quả duyên: Có 
1 câu. 

474 . 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền bằng Thực duyên có 4 câu. 

* ... bằng Quyền duyên có 4 câu, bằng Thiền duyên có 4 câu, bằng Đạo duyên có 4 câu, 
bằng Tương ưng duyên có 6 câu. 

475 . 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng triền bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng triền bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền bằng Bất tương ưng 
duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn tương ưng triền bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho những pháp tương ưng triền và bất tương ưng 
triền bằng Bất tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn đồng sanh phóng dật và si bằng Bất tương 
ưng duyên. 

* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng 
triền bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

476 . 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền bằng Hiện hữu duyên có 1 
câu trùng như phần liên quan. 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng triền bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn tương ưng triền làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 
Uẩn đồng sanh phóng dật làm duyên cho si và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn tương ưng triền làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện 
hữu duyên. 



142 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng triền 


* Pháp tương ưng triền làm duyên cho những pháp tương ưng triền và bất tương ưng 
triền bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn tương ưng triền làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn 
1 uẩn đồng sanh phóng dật làm duyên cho 3 uẩn với si và sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng triền bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền... tóm tắt... nên sắp rộng. 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Si đồng sanh phóng dật làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn... vật thỏa thích rất hân hoan do đó mở mối cho ái... ưu sanh 
ra. Vật làm duyên cho uẩn tương ưng triền bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho những pháp tương ưng triền và bất tương ưng 
triền bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Si đồng sanh phóng dật làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn... vật mở mối cho uẩn đồng sanh phóng dật và si sanh ra. Vật 
làm duyên cho uẩn đồng sanh phóng dật và si bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền 
bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn tương ưng triền và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uẩn.... 1 uẩn đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện 
hữu duyên, 2 uẩn... 

* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng 
triền bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn tương ưng triền với si và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng 
Hiện hữu duyên, uẩn đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện 
hữu duyên; uẩn đồng sanh phóng dật và vật làm duyên cho si bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho thân ấy sanh trước 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn tương ưng triền và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn tương ưng triền và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh 
bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền làm duyên cho những pháp tương 
ưng triền và bất tương ưng triền bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm 
bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... 

- Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh phóng dật và vật làm duyên cho 3 uẩn và si bằng 
Hiện hữu duyên, 2 uẩn... 

* ... bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên, 

477 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


143 


Nhân 6, Cảnh 9, Trưởng 5, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 6, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 4, Tương ưng 6, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

478 . 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng triền bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Dị thời nghiệp 
duyên. 

* Pháp tương ưng triền làm duyên cho những pháp tương ưng triền và bất tương ưng 
triền bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng triền bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh 
duyên, bằng Dị thời nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp bất tương ưng triền làm duyên cho những pháp tương ưng triền và bất tương ưng 
triền bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh 
duyên. 

* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền làm duyên cho pháp bất tương ưng 
triền bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh 
duyên. 

* Chư pháp tương ưng triền và bất tương ưng triền làm duyên cho những pháp tương 
ưng triền và bất tương ưng triền bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y 
duyên. 

479 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, tất cả đều 9, phi Ly 9, phi Bất ly 9. 

480 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 6 ,... tóm tắt... phi Liên tiếp 6 , phi Hỗ tương 2, phi Cận y 6 ,... 
tóm tắt... phi Đạo 6, phi Tương ưng 2, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 6, phi Ly 6. 

481 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 5, nên đếm như câu thuận tùng,... Bất ly 9. 

Het nhị đề tương ưng triền 




NHỊ ĐÈ TRIỀN CẢNH TRIỀN (SAMYOJANA SAMYOJANIYADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

482 . 

* Pháp triền cảnh triền liên quan pháp triền cảnh triền sanh ra do Nhân duyên: 

Tà kiến triền và vô minh triền liên quan dục ái triền, nên sắp cách luân. 

* Pháp cảnh triền phi triền liên quan pháp triền cảnh triền sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan triền. 

* Chư pháp triền cảnh triền và cảnh triền phi triền liên quan pháp triền cảnh triền sanh ra 
do Nhân duyên: 

Tà kiến triền và vô minh triền, uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan dục ái triền. Nên 
sắp cách luân. 

* Pháp cảnh triền phi triền liên quan pháp cảnh triền phi triền sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn cảnh triền phi triền, 2 uẩn... Tục sinh luôn đến đại 
sung. 

* Pháp triền cảnh triền liên quan pháp cảnh triền phi triền sanh ra do Nhân duyên: 

Triền liên quan uẩn cảnh triền phi triền. 

* Chư pháp triền cảnh triền và cảnh triền phi triền liên quan pháp cảnh triền phi triền 
sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn với triền và sắc tâm liên quan 1 uẩn cảnh triền phi triền, 2 uẩn... 

* Pháp triền cảnh triền liên quan những pháp triền cảnh triền và cảnh triền phi triền sanh 
ra do Nhân duyên: 

Tà kiến triền và vô minh triền liên quan dục ái triền và uẩn tương ưng, nên sắp cách 
luân. 

* Pháp cảnh triền phi triền liên quan những pháp triền cảnh triền và cảnh triền phi triền 
sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn cảnh triền phi triền với triền, 2 uẩn... 

* Chư pháp phi triền cảnh triền và cảnh triền phi triền liên quan những pháp triền cảnh 
triền và cảnh triền phi triền sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn, tà kiến triền, vô minh triền và sắc tâm liên quan 1 uẩn cảnh triền phi triền và 
dục ái triền, 2 uẩn... nên sắp cách luân. 

Trùng như nhị đề ban đầu trong tông đề chùm triền (samyojanagocchaka), nhị đề 
này nên sắp rộng như thế không chi khác, chỉ trừ ra siêu thế. 

Dứt nhị đề triền cảnh triền 




NHỊ ĐÈ TRIỀN TƯƠNG ƯNG TRIỀN 
(SAMYOJANA SAMYOJANA SAMPAYUTTA DUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

483 . 

* Pháp triền tương ưng triền liên quan pháp triền tương ưng triền sanh ra do Nhân 
duyên: 

Tà kiến triền và vô minh triền liên quan dục ái triền. 

* Pháp tương ưng triền phi triền liên quan pháp triền tương ưng triền sanh ra do Nhân 
duyên: 

Uẩn tương ưng liên quan triền. 

* Chư pháp triền tương ưng triền và tương ưng triền phi triền liên quan pháp triền tương 
ưng triền sanh ra do Nhân duyên: 

Tà kiến triền, vô minh triền và uẩn tương ưng liên quan dục ái triền. 

* Pháp tương ưng triền phi triền liên quan pháp tương ưng triền phi triền sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng triền phi triền, 2 uẩn... 

* Pháp triền tương ưng triền liên quan tương ưng triền phi triền sanh ra do Nhân duyên: 

Triền liên quan uẩn tương ưng triền phi triền. 

* Chư pháp triền tương ưng triền và tương ưng triền phi triền liên quan pháp tương ưng 
triền phi triền sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn với triền liên quan 1 uẩn tương ưng triền phi triền, 2 uẩn... 

* Pháp triền tương ưng triền liên quan những pháp triền tương ưng triền và tương ưng 
triền phi triền sanh ra do Nhân duyên: 

Tà kiến triền và vô minh triền liên quan dục ái triền và uẩn tương ưng, nên sắp cách 

luân. 

* Pháp tương ưng triền phi triền liên quan pháp triền tương ưng triền và tương ưng triền 
phi triền sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 3 uẩn tương ưng triền phi triền với triền, 2 uẩn... 

* Chư pháp triền tương ưng triền và tương ưng triền phi triền liên quan pháp triền tương 
ưng triền và tương ưng triền phi triền sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn, tà kiến triền và vô minh triền liên quan 1 uẩn tương ưng triền phi triền và dục 

ái triền, 2 uấn... nên sắp cách luân (cakkarỵi bandhỉtabbarỵi). 

484 . 

Nhân 5, Cảnh 9, Trưởng 9, tất cả đều 9, Nghiệp 9, Thực 9, Bất ly 9. 

485 . 

* Pháp triền tương ưng triền liên quan pháp triền tương ưng triền sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

Vô minh triền liên quan hoài nghi triền. 

* Pháp triền tương ưng triền liên quan pháp tương ưng triền phi triền sanh ra do phi 
Nhân duyên: 



146 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề triền tương ưng triền 


Si đồng sanh hoài nghi liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi. 

* Pháp triền tương ưng triền liên quan pháp triền tương ưng triền và tương ưng triền phi 
triền sanh ra do phi Nhân duyên: 

Vô minh triền liên quan hoài nghi triền và uẩn tương ưng. 

486 . 

Phi Nhân 3, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Bất tương ưng 9. 

Sắp đếm phần đồng sanh thứ hai như thế này. 

Dù phần ỷ trượng, phần y chỉ, phần hòa hợp, phần tương ưng đều trùng như phần 
liên quan 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

487 . 

* Pháp triền tương ưng triền làm duyên cho pháp triền tương ưng triền bằng Nhân 
duyên: 

Dục ái triền làm duyên cho tà kiến triền và vô minh triền bằng Nhân duyên. Nên sắp 
cách luân (cakkam bandhitabbam). 

* Pháp triền tương ưng triền làm duyên cho pháp tương ưng triền phi triền bằng Nhân 
duyên: 

Nhân triền tương ưng triền làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

* Pháp triền tương ưng triền làm duyên cho pháp triền tương ưng triền và tương ưng 
triền phi triền bằng Nhân duyên: 

Dục ái triền làm duyên cho tà kiến triền, vô minh triền và uẩn tương ưng bằng Nhân 

duyên. 

488 . 

* Pháp triền tương ưng triền làm duyên cho pháp triền tương ưng triền bằng Cảnh 
duyên: 

Triền mở mối cho triền sanh ra. Nên sắp căn; triền mở mối cho uẩn tương ưng triền 

phi triền sanh ra. Nên sắp căn. Triền mở mối cho uẩn triền tương ưng triền sanh ra. 

* Pháp tương ưng triền phi triền làm duyên cho pháp tương ưng triền phi triền bằng 
Cảnh duyên: 

Uẩn tương ưng triền phi triền mở mối cho uẩn tương ưng triền phi triền sanh ra. 

* Pháp tương ưng triền phi triền làm duyên cho pháp tương ưng triền bằng Cảnh duyên: 

Uẩn tương ưng triền phi triền mở mối cho triền sanh ra. 

* Pháp tương ưng triền phi triền làm duyên cho pháp triền tương ưng triền và tương ưng 
triền phi triền bằng Cảnh duyên: 

Uẩn tương ưng triền phi triền mở mối cho triền và uẩn tương ưng triền sanh ra. 

* Chư pháp triền tương ưng triền và tương ưng triền phi triền làm duyên cho pháp triền 
tương ưng triền bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

489 . 

* Pháp triền tương ưng triền làm duyên cho pháp triền tương ưng triền bằng Trưởng 
duyên: Trưởng cảnh có 3 câu. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


147 


* Pháp tương ưng triền phi triền làm duyên cho pháp tương ưng triền phi triền bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh có 3 câu. 

Dù Trưởng cảnh hay Trưởng đồng sanh nên sắp 3 câu như thế. 

* Chư pháp triền tương ưng triền và tương ưng triền phi triền làm duyên cho pháp triền 
tương ưng triền bằng Trưởng duyên: Trưởng cảnh có 3 câu. 

490 . 

* Pháp triền tương ưng triền làm duyên cho pháp triền tương ưng triền bằng Vô gián 
duyên có 9 câu trùng như Cảnh duyên, không có cách đếm chi khác hơn. 

* ... bằng Liên tiếp duyên có 9 câu, bằng Đồng sanh duyên có 9 câu, bằng Hỗ tương 
duyên có 9 câu, bằng Y chỉ duyên có 9 câu, bằng Cận y duyên có 9 câu, nên sắp theo 
Cảnh duyên;... bằng cố hưởng duyên có 9 câu. 

491 . 

* Pháp tương ưng triền phi triền làm duyên cho pháp tương ưng triền phi triền bằng Dị 
thời nghiệp duyên có 3 câu. 

* ... bằng Thực duyên có 3 câu, bằng Quyền duyên có 3 câu, bằng Thiền duyên có 3 câu, 
bằng Đạo duyên có 9 câu, bằng Tương ưng duyên có 9 câu, bằng Bất tương ưng duyên 
có 9 câu, bằng Hiện hữu duyên có 9 câu, bằng Vô hữu duyên có 9 câu, bằng Ly duyên 
có 9 câu, bằng Bất ly duyên có 9 câu. 

492 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Hiện 
hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

493 . 

Pháp triền tương ưng triền làm duyên cho pháp triền tương ưng triền bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên,... tóm tắt... nên sắp 9 câu như đã nói, chỉ 
thay đổi 3 câu chớ không chi khác. 

494 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, tất cả đều 9, phi Bất ly 9. 

495 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... tóm tắt... phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3,... 
tóm tắt... phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

496 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 9, nên sắp theo câu thuận tùng,... Bất ly 9. 

Het nhị đề triền tương ưng triền 




NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG TRIỀN CẢNH TRIỀN 
(SAMYOIANAVIPPAYUTTA SAMYOIANIYADUKA) 


Phần Liên Quan (Paticcavara) 

497 . 

* Pháp bất tương ưng triền cảnh triền liên quan pháp bất tương ưng triền cảnh triền sanh 
ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn bất tương ưng triền cảnh triền, 2 uẩn... Tục sinh 
luôn đến người Vô tưởng và đại sung. 

* Pháp bất tương ưng triền phi cảnh triền liên quan pháp bất tương ưng triền phi cảnh 
triền sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn bất tương ưng triền phi cảnh triền, 2 uẩn... 


* 


Pháp bất tương ưng triền phi cảnh triền... nên sắp 2 câu. 

Nhị đề này trùng như nhị đề hiệp thế trong tông đề đỉnh (cũlantaraduka) không chi 
khác. 

Het nhị đề bất tương ưng triền cảnh triền 


NHỊ ĐÈ PHƯỢC (GANTHADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

498 . 

* Pháp phược liên quan pháp phược sanh ra do Nhân duyên: 

Tham ác thân phược liên quan giới cấm thủ thân phược, giới cấm thủ thân phược 
liên quan tham ác thân phược, tham ác thân phược liên quan ngã kiến thân phược, 
ngã kiến thân phược liên quan tham ác thân phược. 

* Pháp phi phược liên quan pháp phược sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan phược. 

* Chư pháp phược và phi phược liên quan pháp phược sanh ra do Nhân duyên: 

Tham ác thân phược, uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan giới cấm thủ thân phược; 
nên sắp cách luân. 

* Pháp phi phược liên quan pháp phi phược sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và sắc tâm 
liên quan 1 uẩn phi phược, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: 

Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, 1 đại sung... 

* Pháp phược liên quan pháp phi phược sanh ra do Nhân duyên: 

Phược liên quan uẩn phi phược. 

* Chư pháp phược và phi phược liên quan pháp phi phược sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn với phược và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi phược, 2 uẩn... 

* Pháp phược liên quan những pháp phược và phi phược sanh ra do Nhân duyên: 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


149 


Tham ác thân phược liên quan giới cấm thủ thân phược và uẩn tương ưng, nên sắp 
cách luân. 

* Pháp phi phược liên quan những pháp phược và phi phược sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi phược và phược, 2 uẩn... 

* Chư pháp phược và phi phược liên quan những pháp phược và phi phược sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn với tham ác thân phược và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi phược và giới cấm thủ 
thân phược, 2 uẩn... Nên sắp cách luân,... tóm tắt... . 

* ... Do Cảnh duyên, do Bất ly duyên. 

499 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, tất cả đều 9, Quả 1, Thực 9, Bất ly 9. 

500 . 

Pháp phi phược liên quan pháp phi phược sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi phược vô nhân, 2 uẩn... Sát-na tục sinh vô 
nhân luôn đến người Vô tưởng. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên 
quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

501 . 

* Pháp phi phược liên quan pháp phược sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan phược. 

* Pháp phi phược liên quan pháp phi phược sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn phi phược. Tục sinh luôn đến người Vô tưởng. 

* Pháp phi phược liên quan những pháp phược và phi phược sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan phược và uẩn tương ưng,... tóm tắt... 

* ... Do phi Trưởng duyên có 9 câu, do phi Vô gián duyên có 3 câu, do phi Liên tiếp 
duyên có 3 câu, do phi Hỗ tương duyên có 3 câu, do phi Cận y duyên có 3 câu. 

502 . 

* Pháp phược liên quan pháp phược sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: Tham ác thân phược liên quan ngã kiến thân phược. Ngã kiến thân 
phược liên quan tham ác thân phược. Trong Vô sắc: không có giới cấm thủ. 

Nên sắp 9 câu thế này:... do phi Hậu sanh duyên có 9 câu, do phi cố hưởng duyên 
có 9 câu, do phi Dị thời nghiệp duyên có 3 câu,... do phi Quả duyên có 9 câu, do phi 
Thực duyên có 1 câu, do phi Quyền duyên có 1 câu, do phi Thiền duyên có 1 câu, do 
phi Đạo duyên có 1 câu, do phi Tương ưng duyên có 3 câu, do phi Bất tương ưng 
duyên có 9 câu, do phi Vô hữu duyên có 3 câu, do phi Ly duyên có 3 câu. 

503 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

504 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 9, nên đếm nhu thế. 

505 . ^ 

Phi Nhân duyên có Cảnh l,--- Vô gián 1, Bất ly 1. 

Phần đồng sanh trùng như phần liên quan 



150 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề phược 


Phần Ỷ Trương (Paccayavara) 

506 . 

* Pháp phược ỷ trượng pháp phược sanh ra do Nhân duyên có 3 câu trùng như phần liên 
quan 

* Pháp phi phược ỷ trượng pháp phi phược sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn phi phược, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: Vật ỷ trượng 
uẩn, uẩn ỷ trượng vật, 1 đại sung... uẩn phi phược ỷ trượng vật. 

* Pháp phược ỷ trượng pháp phi phược sanh ra do Nhân duyên: 

Phược ỷ trượng uẩn phi phược, phược ỷ trượng vật. 

* Chư pháp phược và phi phược ỷ trượng pháp phi phược sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn với phược và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn phi phược, 2 uẩn... phược và uẩn tương 
ưng ỷ trượng vật. 

* Pháp phược ỷ trượng những pháp phược và phi phược sanh ra do Nhân duyên: 

Tham ác thân phược ỷ trượng giới cấm thủ thân phược và uẩn tương ưng, nên sắp 
cách luân. Tham ác thân phược ỷ trượng giới cấm thủ thân phược và vật, nên sắp 
cách luân. 

* Pháp phi phược ỷ trượng những pháp phược và phi phược sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn phi phược với phược, 2 uẩn... uẩn phi phược ỷ 
trượng phược và vật. 

* Chư pháp phược và phi phược ỷ trượng những pháp phược và phi phược sanh ra do 
Nhân duyên: 

- 3 uẩn với tham ác thân phược và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn phi phược và giới cấm thủ 
thân phược, 2 uẩn... Nên sắp cách luân. 

- Tham ác thân phược và uẩn tương ưng ỷ trượng giới cấm thủ thân phược và vật. 
Nên sắp cách luân. 

507 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Bất ly 9. 

508 . 

Pháp phi phược ỷ trượng pháp phi phược sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn phi phược vô nhân, 2 uẩn... Tục sinh luôn đến 
người Vô tưởng. 

- Nhãn thức ỷ trượng nhãn xứ, thân thức ỷ trượng thân xứ, uẩn phi phược vô nhân ỷ 
trượng vật, si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật ỷ trượng uẩn đồng sanh 
hoài nghi, đồng sanh phóng dật và vật,... tóm tắt... 

509 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, nên đếm nhu thế. 

510 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 9, phi Ly 3. 

511 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1,... Bất ly 1. 

Phần y chỉ cũng nhu phần ỷ trượng (nhờ cậy). 

Phần hòa họp, phần tương ưng nên sắp 9 câu, không có sắc. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


151 


Phần Vấn Đằ (Panhavara) 

512 . 

* Pháp phược làm duyên cho pháp phược bằng Nhân duyên: 

Nhân phược làm duyên cho tương ưng phược bằng Nhân duyên. 

* Pháp phược làm duyên cho pháp phi phược bằng Nhân duyên: 

Nhân phược làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp phược làm duyên cho những pháp phược và phi phược bằng Nhân duyên: 

Nhân phược làm duyên cho uẩn tương ưng với phược và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi phược làm duyên cho pháp phi phược bằng Nhân duyên: 

Nhân phi phược làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. Tục 
sinh... 

* Pháp phi phược làm duyên cho pháp phược bằng Nhân duyên: 

Nhân phi phược làm duyên cho tương ưng phược bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi phược làm duyên cho những pháp phược và phi phược bằng Nhân duyên: 

Nhân phi phược làm duyên cho uẩn tương ưng với phược và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phược và phi phược làm duyên cho pháp phược bằng Nhân duyên: 

Nhân phược và phi phược làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

* Chư pháp phược và phi phược làm duyên cho pháp phi phược bằng Nhân duyên: 

Nhân phược và phi phược làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phược và phi phược làm duyên cho những pháp phược và phi phược bằng 
Nhân duyên: 

Nhân phược và phi phược làm duyên cho uẩn tương ưng với phược và sắc tâm bằng 
Nhân duyên. 

513 . 

* Pháp phược làm duyên cho pháp phược bằng Cảnh duyên: 

- Phược mở mối cho phược sanh ra, nên sắp căn. 

- Phược mở mối cho uẩn phi phược sanh ra, nên sắp căn. 

- Phược mở mối cho phược và uẩn tương ưng sanh ra. 

* Pháp phi phược làm duyên cho pháp phi phược bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi nhó lại... phản 
khán thiện đã làm chứa để trước kia... xuất thiền phản khán thiền... 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo,... phản khán quả,... phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vedanã), đạo, quả và khán 
chiếu (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

- Chư Thánh phản khán phiền não phi phược đã trừ... phiền não hạn chế,... phiền não 
đã từng sanh trước kia... 

- Nhãn... vật... uẩn phi phược bằng cách vô thường... ưu sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông rõ thấu tâm người hội họp tâm phi phược. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 




152 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề phược 


- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức. 

- Uẩn phi phược làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông và khán chiếu bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi phược làm duyên cho pháp phược bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi thỏa thích rất 
hân hoan, do đó mở mối cho ái sanh, tà kiến sanh... ưu sanh. 

- Thiện đã làm chứa để trước kia... xuất thiền phản khán thiền. 

- Nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan uẩn phi phược do đó mở mối cho ái sanh... ưu 
sanh. 

* Pháp phi phược làm duyên cho những pháp phược và phi phược bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi thỏa thích rất 
hân hoan, do đó mở mối cho phược và uẩn tương ưng sanh ra. 

- Thiện đã làm chứa để trước kia... xuất thiền phản khán thiền. 

- Nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan uẩn phi phược do đó mở mối cho phược và uẩn 
tương ưng sanh ra. 

* Chư pháp phược và phi phược làm duyên cho pháp phược bằng Cảnh duyên có 3 câu, 
nên sắp “do mở mối”. 

514 . 

* Pháp phược làm duyên cho pháp phược bằng Trưởng duyên có 3 câu, nên sắp “nặng 
về cảnh” trùng nhu Cảnh duyên. 

* Pháp phi phược làm duyên cho pháp phi phược bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp... 
thiện từng tạo chứa trước kia... xuất thiền... chư Thánh xuất đạo... quả... Níp Bàn... 
Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc, dũ tịnh, đạo, quả bằng Trưởng duyên. Nhãn... 
vật... nặng về uẩn phi phược rồi thỏa thích rất hân hoan do nặng (chấp) đó nên ái 
sanh hoặc tà kiến sanh. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi phược làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi phược làm duyên cho pháp phược bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh 
nghiệp...; thiện từng tạo chứa trước kia... xuất thiền.... Nhãn... vật... nặng về uẩn 
phi phược rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng (chấp) đó nên ái sanh hay tà kiến 
sanh. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi phược làm duyên cho phược bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp phi phược làm duyên cho những pháp phược và phi phược bằng Trưởng duyên 
có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: (sau khi) bố thí... nặng về uẩn phi phược rồi thỏa thích rất hân 
hoan, do nặng (chấp) đó làm phược và uẩn tương ưng sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như; Trưởng phi phược làm duyên cho uẩn tương ưng với phược 
và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


153 


* Chư pháp phược và phi phược làm duyên cho pháp phược bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh có 3 câu. 

515 . 

* Pháp phược làm duyên cho pháp phược bằng Vô gián duyên: 

Phược sanh trước trước làm duyên cho phược sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phược làm duyên cho pháp phi phược bằng Vô gián duyên: 

Phược sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi phược sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. Phược làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phược làm duyên cho những pháp phược và phi phược bằng Vô gián duyên: 

Phược sanh trước trước làm duyên cho phược sanh sau sau và uẩn tương ưng bằng 
Vô gián duyên. 

* Pháp phi phược làm duyên cho pháp phi phược bằng Vô gián duyên có 3 câu: 

2 câu nên sắp cho khán chiếu (ãvajjana), câu thứ nhất không có. 

* Chư pháp phược và phi phược làm duyên cho pháp phược bằng Vô gián duyên có 3 
câu, quả sơ khởi (vuỊỊhãna) nên sắp vào đoạn giữa (majjhe). 

* Pháp phược làm duyên cho pháp phược bằng Liên tiếp duyên có 9 câu, bằng Đồng 
sanh duyên có 9 câu, bằng Hồ tương duyên có 9 câu, bằng Y chỉ duyên có 9 câu. 

516 . 

* Pháp phược làm duyên cho pháp phược bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận 
y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Phược làm duyên cho phược, có 3 câu. 

* Pháp phi phược làm duyên cho pháp phi phược bằng Cận y duyên, có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí... gây ngã mạn, chấp tà kiến; 
nương giới... chỗ ở mạnh có thể bố thí... cho đến phá hòa họp Tăng; đức tin... chỗ ở 
làm duyên cho đức tin... quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi phược làm duyên cho pháp phược bằng Cận y duyên, có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể gây ngã mạn, chấp tà kiến; nương 
giới... chỗ ở mạnh có thể sát sanh... phá hòa họp Tăng; đức tin... chỗ ở làm duyên 
cho ái... mong mỏi (patthãna) bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi phược làm duyên cho những pháp phược và phi phược bằng Cận y duyên, có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể gây ngã mạn, chấp tà kiến; nương 
giới... chỗ ở mạnh có thể sát sanh... phá hòa họp Tăng; đức tin... chỗ ở làm duyên 
cho phược và uẩn tương ưng bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp phược và phi phược làm duyên cho pháp phược bằng Cận y duyên, có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y có 3 câu, nên sắp theo Cảnh duyên. 

517 . 

* Pháp phi phược làm duyên cho pháp phi phược bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền 
sanh và Vật tiền sanh: 



154 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề phược 


- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật bằng lối vô thường... ưu sanh ra; thiên nhãn thấy 
sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho 
thân thức. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức, vật làm duyên cho uẩn phi phược bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi phược làm duyên cho pháp phược bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh 
và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... thỏa thích rất hân hoan vật, do đó mở mối cho ái sanh, 
tà kiến sanh... ưu sanh. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho phược bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi phược làm duyên cho những pháp phược và phi phược bằng Tiền sanh duyên 
có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... thỏa thích rất hân hoan vật, do đó mở mối cho ái sanh, 
tà kiến sanh... ưu sanh, phược và uẩn tương ưng sanh. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho phược và uẩn tương ưng bằng Tiền sanh 
duyên. 

* ... Do Hậu sanh duyên có 3 câu, do cố hưởng duyên có 9 câu. 

518 . 

* Pháp phi phược làm duyên cho pháp phi phược bằng Dị thời nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư phi phược làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Dị 
thời nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư phi phược làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh (katattãrũpa) 
bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp phi phược làm duyên cho pháp phược bằng Dị thời nghiệp duyên: 

Tư phi phược làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp phi phược làm duyên cho những pháp phược và phi phược bằng Dị thời nghiệp 
duyên: 

Tư phi phược làm duyên cho uẩn tương ưng với phược và sắc tâm bằng Dị thời 
nghiệp duyên. 

* Pháp phi phược làm duyên cho pháp phi phược bằng Quả duyên có 1 câu,... bằng 
Thực duyên có 3 câu, bằng Quyền duyên có 3 câu, bằng Thiền duyên có 3 câu, bằng 
Đạo duyên có 9 câu, bằng Tương ưng duyên có 9 câu. 

519 . 

* Pháp phược làm duyên cho pháp phi phược bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh 
và Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp phi phược làm duyên cho pháp phi phược bằng Bất tương ưng duyên có Đồng 
sanh, Tiền sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp phi phược làm duyên cho pháp phược bằng Bất tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho phược bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp phi phược làm duyên cho những pháp phược và phi phược bằng Bất tương ưng 
duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


155 


Tiền sanh như: Vật làm duyên cho phược và uẩn tương ưng bằng Bất tương ưng 
duyên. 

* Chư pháp phược và phi phược làm duyên cho pháp phi phược bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

520 . 

* Pháp phược làm duyên cho pháp phược bằng Hiện hữu duyên có 1 câu, trùng như 
phần liên quan 

* Pháp phược làm duyên cho pháp phi phược bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và 
Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Phược làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: Phược làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp phược làm duyên cho những pháp phược và phi phược bằng Hiện hữu duyên có 
1 câu, trùng như phần liên quan 

* Pháp phi phược làm duyên cho pháp phi phược bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, 
Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền,... tóm tắt... 

* Pháp phi phược làm duyên cho pháp phược bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và 
Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn phi phược làm duyên cho phược bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn... thỏa thích rất hân hoan vật, do đó mở mối cho ái sanh, hay 
tà kiến sanh...; vật làm duyên cho phược bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp phi phược làm duyên cho những pháp phược và phi phược bằng Hiện hữu duyên 
có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi phược làm duyên cho 3 uẩn với phược và sắc tâm bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn... thỏa thích rất hân hoan vật, do đó mở mối cho phược và uẩn 
tương ưng sanh ra; vật làm duyên cho phược và uẩn tương ưng bằng Hiện hữu 
duyên. 

* Chư pháp phược và phi phược làm duyên cho phược bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Giới cấm thủ thân phược và uẩn tương ưng làm duyên cho tham ác 
thân phược bằng Hiện hữu duyên; nên sắp cách luân. 

- Đồng sanh như: Giới cấm thủ thân phược và vật làm duyên cho tham ác thân phược 
bằng Hiện hữu duyên; nên sắp cách luân. 

* Chư pháp phược và phi phược làm duyên cho pháp phi phược bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi phược và phược làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng 
Hiện hữu duyên, 2 uẩn... 

- Đồng sanh như: Phược và vật làm duyên cho uẩn phi phược bằng Hiện hữu duyên. 

- Đồng sanh như: Phược và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Phược và uẩn tương ưng làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Phược và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu duyên. 



156 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề phược 


- Hậu sanh như: Phược và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu 
duyên. 

* Chư pháp phược và phi phược làm duyên cho những pháp phược và phi phược bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi phược và giới cấm thủ thân phược làm duyên cho 3 uẩn 
với tham ác thân phược và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên, nên sắp cách luân. 

- Đồng sanh như: Giới cấm thủ thân phược và vật làm duyên cho tham ác thân phược 
và uẩn tương ưng bằng Hiện hữu duyên, nên sắp cách luân. 

521 . 

Nhân 9, Cảnh 9, tất cả đều 9, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, 
Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Bất tương ung 5, Hiện hữu 9, 
Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

522 . 

* Pháp phược làm duyên cho pháp phược bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên. 

* Pháp phược làm duyên cho pháp phi phược bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp phược làm duyên cho những pháp phược và phi phược bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi phược làm duyên cho pháp phi phược bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Dị thời 
nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi phược làm duyên cho pháp phược bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi phược làm duyên cho những pháp phược và phi phược bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp phược và phi phược làm duyên cho pháp phược bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp phược và phi phược làm duyên cho pháp phi phược bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Chư pháp phược và phi phược làm duyên cho những pháp phược và phi phược bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

523 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, tất cả đều 9, phi Bất ly 9. 

524 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 9,... tóm tắt... phi Liên tiếp 9, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 9, tất 
cả đều 9, phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 9, phi Vô hữu 9, phi Ly 9. 

525 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 9, nên sắp đầy đủ như câu thuận tùng,... Bất ly 9. 




NHỊ ĐÈ CẢNH PHƯỢC (GANTHANIYADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

526 . 

Pháp cảnh phược liên quan pháp cảnh phược sanh ra do Nhân duyên:... 1 uẩn cảnh 
phược,... tóm tắt... 

Nhị đề hiệp thế trong tông đề đỉnh (cũlantaraduka) thế nào, đây nên sắp thế ấy 
không chi khác. 

Het nhị đề cảnh phược 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG PHƯỢC (GANTHASAMPAYUTTADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

527 . 

* Pháp tương ưng phược liên quan pháp tương ưng phược sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng phược, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng phược liên quan pháp tương ưng phược sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng phược, tham và sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh 
tham bất tương ưng tà kiến; sân và sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh ưu. 

* Chư pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược liên quan pháp tương ưng phược 
sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn tương ưng phược, 2 uẩn... 3 uẩn với tham và sắc 
tâm liên quan 1 uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến; 2 uẩn... 3 uẩn với phẫn 
và sắc tâm liên quan 1 uẩn đồng sanh ưu, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng phược liên quan pháp bất tương ưng phược sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn bất tương ưng phược, 2 uẩn...; sắc tâm liên quan 
tham bất tương ưng tà kiến, sắc tâm liên quan phẫn. Sát-na tục sinh:... liên quan 
uẩn... tóm tắt... 

* Pháp tương ưng phược liên quan pháp bất tương ưng phược sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng phược liên quan tham bất tương ưng tà kiến, uẩn tương ưng liên 
quan phẫn. 

* Chư pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược liên quan pháp bất tương ưng 
phược sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tham bất tương ưng tà kiến, uẩn tương ưng và 
sắc tâm liên quan phẫn. 

* Pháp tương ưng phược liên quan những pháp tương ưng phược và bất tương ưng 
phược sanh ra do Nhân duyên: 





158 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưngphược 


3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh tham bất tuơng ung tà kiến, với tham, 2 uẩn...; 3 
uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh uu và phẫn, 2 uẩn... 

* Pháp bất tuơng ung phuợc liên quan những pháp tuơng ung phuợc và bất tuơng ung 
phuợc sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tuơng ung phuợc và đại sung, sắc tâm liên quan uẩn đồng 
sanh tham bất tuơng ung tà kiến và tham, sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh uu và 
phẫn. 

* Chu pháp tuơng ung phuợc và bất tuơng ung phuợc liên quan những pháp tuong ung 
phuợc và bất tuơng ung phuợc sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn đồng sanh tham bất tuơng ung tà kiến và tham, 2 
uẩn...; 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn đồng sanh uu và phẫn, 2 uẩn... 

528 . 

* Pháp tuơng ung phuợc liên quan pháp tuơng ung phuợc sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn tuơng ung phuợc, 2 uẩn... 

* Pháp bất tuơng ung phuợc liên quan pháp tuơng ung phuợc sanh ra do Cảnh duyên: 

Tham liên quan uẩn đồng sanh tham bất tuơng ung tà kiến; phẫn liên quan uẩn đồng 
sanh uu. 

* Chu pháp tuơng ung phuợc và bất tuơng ung phuợc liên quan pháp tuơng ung phuợc 
sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn và tham liên quan 1 uẩn đồng sanh tham bất tuơng ung tà kiến, 2 uẩn...; 3 uẩn 
và phẫn liên quan 1 uẩn đồng sanh uu, 2 uẩn... 

* Pháp bất tuơng ung phuợc liên quan pháp bất tuơng ung phuợc sanh ra do Cảnh 
duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn bất tuơng ung phuợc, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: uẩn liên quan 
vật. 

* Pháp tuơng ung phuợc liên quan pháp bất tuơng ung phuợc sanh ra do Cảnh duyên: 

Uẩn tuơng ung liên quan tham bất tuơng ung tà kiến, uẩn tuơng ung liên quan phẫn. 

* Pháp tuơng ung phuợc liên quan những pháp tuơng ung phuợc và bất tuơng ung 
phuợc sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh tham bất tuơng ung tà kiến và tham; 2 uẩn...; 3 uẩn 
liên quan 1 uẩn đồng sanh uu và phẫn (patigha), 2 uẩn... tóm tắt... 

529 . 

Nhân 9, Cảnh 6, Truởng 9, Vô gián 6, Liên tiếp 6, Đồng sanh 9, Hỗ tuơng 6, Y chỉ 9, 
Cận y 6, Tiền sanh 6, cố huởng 6, Nghiệp 9, Quả 1, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tuơng ung 6, Bất tuơng ung 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 6, Ly 6, Bất ly 9. 

530 . 

Pháp bất tuơng ung phuợc liên quan pháp bất tuơng ung phuợc sanh ra do phi Nhân 
duyên: 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn bất tuơng ung phuợc vô nhân, 2 uẩn... Tục 
sinh vô nhân luôn đến nguời Vô tuởng; si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật 
liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

531 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Truởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tuơng 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 7. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


159 


Chia phi Tiền sanh nên sắp Vô sắc (arũpa) ban đầu, còn nơi nào có sắc giới (Rũpa) 
nên sắp phía sau. 

Trong Vô sắc không có phẫn. 

* Phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 9, phi Thực 1, phi Quyền 1, 
phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng ung 6, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

532 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Truởng 9, nên đếm như thế,... tóm tắt... phi Ly 3. 

533 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh l,--- Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh cũng nên sắp như thế. 

Phần Ỷ Trương (Paccayavãra) 

534 . 

* Pháp tương ưng phược ỷ trượng pháp tương ưng phược sanh ra do Nhân duyên có 3 
câu, trùng như phần liên quan 

* Pháp bất tương ưng phược ỷ trượng pháp bất tương ưng phược sanh ra do Nhân duyên: 

... ỷ trượng 1 uẩn bất tương ưng phược. Sát-na tục sinh: Vật ỷ trượng uẩn, uẩn ỷ 
trượng vật, 1 đại sung... uẩn bất tương ưng phược ỷ trượng vật. 

* Pháp tương ưng phược ỷ trượng pháp bất tương ưng phược sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng phược ỷ trượng vật. uẩn tương ưng phược ỷ trượng tham bất tương 
ưng tà kiến, uẩn tương ưng phược ỷ trượng phẫn. 

* Chư pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược ỷ trượng pháp bất tương ưng 
phược sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng phược ỷ trượng vật. sắc tâm ỷ trượng đại sung; uẩn tương ưng và 
sắc tâm ỷ trượng tham bất tương ưng tà kiến; uẩn tương ưng và sắc tâm ỷ trượng 
phẫn. Uẩn bất tương ưng tà kiến và tham ỷ trượng vật. uẩn đồng sanh ưu và phẫn ỷ 
trượng vật. 

* Pháp tương ưng phược ỷ trượng những pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược 
sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn tương ưng phược và vật, 2 uẩn...; 3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn đồng 
sanh tham bất tương ưng tà kiến với vật và tham, 2 uẩn... 3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn đồng 
sanh ưu với vật và phẫn, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng phược ỷ trượng những pháp tương ưng phược và bất tương ưng 
phược sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm ỷ trượng uẩn tương ưng phược và đại sung, sắc tâm ỷ trượng uẩn đồng sanh 
tham bất tương ưng tà kiến và tham, sắc tâm ỷ trượng uẩn đồng sanh ưu và phẫn. 
Tham ỷ trượng uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và vật. phẫn ỷ trượng uẩn 
đồng sanh ưu và vật. 

* Chư pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược ỷ trượng những pháp tương ưng 
phược và bất tương ưng phược sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn tương ưng phược và vật, 2 uẩn... sắc tâm ỷ trượng uẩn tương 
ưng phược và đại sung, 3 uẩn và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn đồng sanh tham bất tương 
ưng tà kiến và tham, 2 uẩn... 

- 3 uẩn và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn đồng sanh ưu và phẫn, 2 uẩn... 




160 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưngphược 


- 3 uẩn và tham ỷ trượng 1 uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và vật, 2 uẩn... 

- 3 uẩn và phẫn ỷ trượng 1 uẩn đồng sanh ưu và vật, 2 uẩn... tóm tắt... 

535 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, tất cả đều 9, Quả 1, Thực 9, Bất ly 

9. 

536 . 

Pháp bất tương ưng phược ỷ trượng pháp bất tương ưng phược sanh ra do phi Nhân 
duyên. 

- ... bất tương ưng phược vô nhân... Tục sinh vô nhân luôn đến người Vô tưởng. 

- Nhãn thức ỷ trượng nhãn xứ, thân thức ỷ trượng thân xứ, uẩn bất tương ưng phược 
vô nhân ỷ trượng vật, si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật ỷ trượng uẩn 
đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và vật,... tóm tắt... 

537 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3,... tóm tắt... phi Cận y 3, phi Tiền 
sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 9, phi Thực 1, phi 
Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 6, phi Vô hữu 3, 
phi Ly 3. 

538 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 9, nên đếm như thế. 

539 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh l,--- Bất ly 1. 

Phần y chỉ trùng như phần ỷ trượng (pacayavarasadiso). 

Phần Hòa Hơp (Sansatthavãra) 

540 . 

* Pháp tương ưng phược hòa họp pháp tương ưng phược sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn tương ưng phược, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng phược hòa họp pháp tương ưng phược sanh ra do Nhân duyên: 

Tham hòa họp uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến, phẫn hòa họp uẩn đồng 
sanh ưu. 

* Chư pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược hòa họp pháp tương ưng phược 
sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và tham hòa họp 1 uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến, 2 uẩn...; 3 uẩn 
và phẫn hòa họp 1 uẩn đồng sanh ưu, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng phược hòa họp pháp bất tương ưng phược sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn bất tương ưng phược, 2 uẩn... Tục sinh... 

* Pháp tương ưng phược hòa họp pháp bất tương ưng phược sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng hòa họp tham bất tương ưng tà kiến, uẩn tương ưng hòa họp phẫn. 

* Pháp tương ưng phược hòa họp những pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược 
sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến, 2 uẩn...; 3 uẩn hòa họp 
1 uẩn đồng sanh ưu và phẫn, 2 uẩn... tóm tắt... 

541 . 

Nhân 6, Cảnh 6, Trưởng 6, tất cả đều 6, Quả 1, Thực 6, Bất ly 6. 


542 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


161 


Pháp bất tương ưng phược hòa họp pháp bất tương ưng phược sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

... bất tương ưng phược vô nhân... Sát-na tục sinh vô nhân: Si đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật hòa họp uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật,... tóm 
tắt... 

543 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 6, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 6, phi cố hưởng 6, phi 
Nghiệp 4, phi Quả 6, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 6. 

544 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 6,... phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 6, phi cố hưởng 6, phi 
Nghiệp 4, phi Quả 6, phi Bất tương ưng 6. 

545 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1,... Vô gián 1, Bất ly 1. 

Phần Vấn Đằ (Panhãvãra) 

546 . 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng phược bằng Nhân duyên: 

Nhân tương ưng phược làm duyên cho uẩn tương ưng phược bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương ưng phược bằng Nhân duyên: 

- Nhân tương ưng phược làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên. 

- Nhân đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho tham và sắc tâm bằng 
Nhân duyên. 

- Nhân đồng sanh ưu làm duyên cho phẫn và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho những pháp tương ưng phược và bất tương ưng 
phược bằng Nhân duyên: 

- Nhân tương ưng phược làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. 

- Nhân đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho uẩn tương ưng với 
tham và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

- Nhân đồng sanh ưu làm duyên cho uẩn tương ưng với phẫn và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương ưng phược bằng Nhân duyên: 

- Nhân bất tương ưng phược làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. 

- Tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên. 

- Phẫn làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên. Tục sinh... 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng phược bằng Nhân duyên: 

- Tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

- Phẫn làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho những pháp tương ưng phược và bất tương 
ưng phược bằng Nhân duyên: 

- Tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. 

- Phẫn làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 




162 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưngphược 


* Chư pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng 
phược bằng Nhân duyên: 

- Nhân đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho uẩn tương ưng 
bằng Nhân duyên. 

- Nhân đồng sanh ưu và phẫn làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

* Chư pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương 
ưng phược bằng Nhân duyên: 

- Nhân đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho sắc tâm bằng 
Nhân duyên. 

- Nhân đồng sanh ưu và phẫn làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Chư pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược làm duyên cho những pháp tương 
ưng phược và bất tương ưng phược bằng Nhân duyên: 

- Nhân đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho uẩn tương ưng 
và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

- Nhân đồng sanh ưu và phẫn làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. 

547 . 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng phược bằng Cảnh duyên: 

- Uẩn tương ưng phược mở mối cho uẩn tương ưng phược phược sanh ra, nên hỏi 
đến căn, có 3 câu. 

- Uẩn tương ưng phược mở mối cho uẩn bất tương ưng phược sanh ra; uẩn tương 
ưng phược mở mối cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh ra; 
với uẩn đồng sanh ưu và phẫn sanh ra. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương ưng phược bằng Cảnh 
duyên: 

- Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi nhớ lại, phản 
khán thiện tạo chứa trước kia. 

- Xuất thiền phản khán thiền. Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, 
phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc, dũ tịnh, đạo, quả và khán chiếu (ãvajjana) bằng 
Cảnh duyên. 

- Chư Thánh phản khán phiền não bất tương ưng phược đã trừ, phản khán phiền não 
hạn chế, rõ thấu phiền não đã từng sanh trước kia... 

- Nhãn... vật... uẩn bất tương ưng phược với tham và phẫn bằng cách vô thường... rồi 
thỏa thích rất hân hoan, do đó mở mối cho ái bất tương ưng phược sanh ra, hoài 
nghi... phóng dật... ưu sanh ra . 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông rõ thấu tâm người hội họp tâm bất tương ưng phược. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh 
duyên, uẩn bất tương ưng phược làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc 
mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông và khán chiếu bằng Cảnh duyên. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng phược bằng Cảnh duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


163 


Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp... rồi thỏa thích rất 
hân hoan do đó làm cho ái tương ưng phược sanh ra, tà kiến... ưu sanh ra. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho những pháp tương ưng phược và bất tương 
ưng phược bằng Cảnh duyên: 

Nhãn... vật... uẩn bất tương ưng phược với tham và phẫn mở mối cho uẩn đồng sanh 
tham bất tương ưng tà kiến với tham và uẩn đồng sanh ưu với phẫn sanh ra. 

* Chư pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng 
phược bằng Cảnh duyên: 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham, uẩn đồng sanh ưu với phẫn mở 
mối cho uẩn bất tương ưng phược sanh ra; nên hỏi đến căn. 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham, uẩn đồng sanh ưu với phẫn mở 
mối cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến với tham và uẩn đồng sanh ưu 
với phẫn sanh ra. 

548 . 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng phược bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về uẩn tương ưng phược rồi làm cho uẩn tương ưng phược 
sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: uẩn tương ưng phược làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương ưng phược bằng Trưởng duyên 
có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về uẩn tương ưng phược rồi làm cho tham bất tương ưng tà 
kiến sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: uẩn tương ưng phược làm duyên cho sắc tâm bằng Trưởng 
duyên. 

- Trưởng đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho tham và sắc tâm bằng 
Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh ưu làm duyên cho phẫn và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho những pháp tương ưng phược và bất tương ưng 
phược bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về uẩn tương ưng phược rồi làm cho uẩn đồng sanh tham 
bất tương ưng tà kiến và tham sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến làm duyên 
cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh ưu làm duyên cho uẩn tương ưng với phẫn và sắc tâm bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương ưng phược bằng Trưởng 
duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp 
rồi nặng về đó mới phản khán; nặng về thiện đã từng tạo chứa để trước kia rồi nhớ 
lại; xuất thiền nặng về thiền rồi phản khán. Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi 
phản khán, nặng về quả rồi phản khán, nặng về Níp Bàn rồi phản khán; Níp Bàn 
làm duyên cho chuyển tộc, dũ tịnh, đạo, quả bằng Cảnh duyên; chư Thánh phản 
khán phiền não bất tương ưng phược đã trừ, phản khán phiền não hạn chế, rõ thấu 



164 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưngphược 


phiền não đã từng sanh trước kia..nhãn... vật... nặng về uẩn bất tương ưng phược 
và tham rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó làm cho ái bất tương ưng phược 
sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng bất tương ưng phược làm duyên cho uẩn tương ưng 
và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng phược bằng Trưởng duyên; 

Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp... 
thiện đã từng chứa để trước kia... xuất thiền phản khán thiền; nhãn... vật... nặng về 
uẩn bất tương ưng phược và tham rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng (chấp) đó làm 
cho ái tương ưng phược sanh ra, tà kiến sanh. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho những pháp tương ưng phược và bất tương 

ưng phược bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Nhãn... vật... nặng về uẩn bất tương ưng phược và tham rồi do 
nặng đó làm cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh ra. 

* Chư pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng 

phược bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Nặng về uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham rồi 
làm duyên cho uẩn tương ưng phược sanh ra; nên hỏi đến căn; nặng về uẩn đồng 
sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham rồi làm cho tham bất tương ưng tà kiến 
sanh ra, nên hỏi đến căn; nặng về uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và 
tham rồi làm cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh ra. 

549 . 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng phược bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn tương ưng phược sanh trước trước làm duyên cho uẩn tương ưng phược sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên, nên hỏi đến căn; 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến sanh trước trước làm duyên cho tham bất 
tương ưng tà kiến sanh sau sau bằng Vô gián duyên; 

- Uẩn đồng sanh ưu sanh trước trước làm duyên cho phẫn sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên; uẩn tương ưng phược làm duyên cho quả sơ khởi (vuỊỊhãna) bằng Vô gián 
duyên; nên hỏi đến căn; 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến sanh trước trước làm duyên cho uẩn 
đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh sau sau bằng Vô gián duyên; 

- Uẩn đồng sanh ưu sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh ưu và phẫn sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương ưng phược bằng Vô gián 

duyên: 

- Tham bất tương ưng tà kiến sanh trước trước làm duyên cho tham bất tương ưng tà 
kiến sanh sau sau bằng Vô gián duyên; 

- Phẫn đồng sanh ưu sanh trước trước làm duyên cho phẫn sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên; 

- Uẩn bất tương ưng phược sanh trước trước làm duyên cho uẩn bất tương ưng phược 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên; 

- Thuận thứ làm duyên cho chuyển tộc, quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng phược bằng Vô gián duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


165 


- Tham bất tương ưng tà kiến sanh trước trước làm duyên cho uẩn bất tương ưng tà 
kiến sanh sau sau bằng Vô gián duyên; 

- Phẫn sanh trước trước làm duyên uẩn đồng sanh ưu sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên; 

- Khán chiếu (ãvajjana) làm duyên cho uẩn bất tương ưng phược bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho những pháp tương ưng phược và bất tương 
ưng phược bằng Vô gián duyên: 

- Tham bất tương ưng tà kiến sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh tham 
bất tương ưng tà kiến và tham sanh sau sau bằng Vô gián duyên; 

- Phẫn sanh trước trước làm duyên uẩn đồng sanh ưu và phẫn sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên; 

- Khán chiếu làm duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến với tham, uẩn 
đồng sanh ưu với phẫn bằng Vô gián duyên. 

* Chư pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng 
phược bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh trước trước làm duyên cho 
uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến sanh sau sau bằng Vô gián duyên; 

- Uẩn đồng sanh ưu và phẫn sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh ưu sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên; nên hỏi đến căn; 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh trước trước làm duyên cho 
tham bất tương ưng tà kiến sanh sau sau bằng Vô gián duyên; uẩn đồng sanh ưu và 
phẫn sanh trước trước làm duyên cho phẫn sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến với tham và uẩn đồng sanh ưu với phẫn 
làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên; nên hỏi đến căn. 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh trước trước làm duyên cho 
uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- Uẩn đồng sanh ưu và phẫn sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh ưu và 
phẫn sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng phược bằng Liên tiếp duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Hỗ tương duyên, bằng Y chỉ duyên. 

550 . 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng phược bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: uẩn tương ưng phược làm duyên cho uẩn tương ưng phược bằng 
Cận y duyên, nên hỏi đến căn. 

Nên sắp Cận y duyên cả 3 câu. 

- Uẩn tương ưng phược làm duyên cho uẩn bất tương ưng phược bằng Cận y duyên, 
nên hỏi đến căn. 

Nên sắp Cận y duyên đủ 3 câu. 

- Uẩn tương ưng phược làm duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và 
tham bằng Cận y duyên, uẩn đồng sanh ưu và phẫn bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương ưng phược bằng Cận y 
duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 



166 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưngphược 


- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí... làm cho nhập thiền phát sanh, 
gây ngã mạn. 

- Nương giới... trí, ái, sân, si, ngã mạn, mong mỏi, thân lạc, thân khổ, âm dương, vật 
thực... chỗ ở mạnh có thể bố thí... làm cho nhập thiền phát sanh, sát sanh... phá hòa 
họp Tăng. 

- Nương đức tin... trí, ái... mong mỏi, chỗ ở làm duyên cho đức tin... trí, ái, sân, si, 
ngã mạn, mong mỏi bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng phược bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể gây ngã mạn, chấp tà kiến; nương 
giới... trí... ái... Ngã mạn... mong mỏi... chỗ ở mạnh có thể sát sanh... phá hòa họp 
Tăng; đức tin... chỗ ở làm duyên cho ái, sân, si, ngã mạn, tà kiến, mong mỏi bằng 
Cận y duyên. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho những pháp tương ưng phược và bất tương 
ưng phược bằng Cận y duyên có 3 câu: 

- Nương đức tin mạnh có thể gây ngã mạn. nương giới... trí, ái, sân, si, ngã mạn, 
mong mỏi, thân lạc... chỗ ở mạnh có thể sát sanh... cho đến phá hòa họp Tăng. 

- Đức tin... trí, ái, sân, si, ngã mạn, mong mỏi, chỗ ở làm duyên cho uẩn đồng sanh 
tham bất tương ưng tà kiến và tham, uẩn đồng sanh ưu và phẫn bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng 
phược bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y; 

- Thuần cận y như: uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham, uẩn đồng 
sanh ưu và phẫn làm duyên cho uẩn tương ưng phược bằng Cận y duyên; nên hỏi 
đến căn. 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham, uẩn đồng sanh ưu và phẫn làm 
duyên cho uẩn bất tương ưng phược với tham bất tương ưng tà kiến và phẫn bằng 
Cận y duyên; nên hỏi đến căn. 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham, uẩn đồng sanh ưu và phẫn làm 
duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham, uẩn đồng sanh ưu và 
phẫn bằng Cận y duyên. 

551 . 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương ưng phược bằng Tiền sanh 
duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn...Vật... bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân hoan do 
đó mở mối cho ái bất tương ưng phược sanh ra, hoài nghi... phóng dật... ưu sanh ra; 
thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng; sắc xứ làm duyên cho nhãn thức. Xúc xứ 
làm duyên cho thân thức. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức, vật làm duyên cho uẩn bất tương ưng phược, tham bất tương ưng tà kiến với 
phẫn bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng phược bằng Tiền sanh 
duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... thỏa thích rất hân hoan vật do đó mở mối cho ái tương 
ưng phược sanh ra, tà kiến... ưu sanh ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn tương ưng phược bằng Tiền sanh duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


167 


* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho những pháp tương ưng phược và bất tương 
ưng phược bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật mở mối cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà 
kiến và tham, với uẩn đồng sanh ưu và phẫn sanh ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và 
tham, với uẩn đồng sanh ưu và phẫn bằng Tiền sanh duyên. 

552 . 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương ưng phược bằng Hậu sanh 
duyên có 1 câu. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương ưng phược bằng Hậu sanh 
duyên có 1 câu. 

* Chư pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương 
ưng phược bằng Hậu sanh duyên: 

Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh sau, uẩn đồng sanh ưu và 
phẫn làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

553 . 

Pháp tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng phược bằng cố hưởng duyên 
trùng như Vô gián duyên: Khán chiếu (ãvajjana) và quả sơ khởi (vutthãna) không có. 

554 . 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng phược bằng Dị thời nghiệp 
duyên: 

Tư (cetanã) tương ưng phược làm duyên cho uẩn tương ưng phược bằng Dị thời 
nghiệp duyên. 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương ưng phược bằng Dị thời nghiệp 
duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư tương ưng phược làm duyên cho sắc tâm bằng Dị thời nghiệp 
duyên; tư đồng sanh tham bất tương ưng phược và tham làm duyên cho sắc tâm 
bằng Dị thời nghiệp duyên; tư đồng sanh ưu làm duyên cho phẫn và sắc tâm bằng 
Dị thời nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư tương ưng phược làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng Dị 
thời nghiệp duyên. 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho những pháp tương ưng phược và bất tương ưng 
phược bằng Dị thời nghiệp duyên: 

Tư tương ưng phược làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Dị thời nghiệp 
duyên; tư đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho uẩn tương ưng với 
tham và sắc tâm bằng Dị thời nghiệp duyên; tư đồng sanh ưu làm duyên cho uẩn 
tương ưng với phẫn và sắc tâm bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương ưng phược bằng Dị thời 
nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư bất tương ưng phược làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Dị thời nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư bất tương ưng phược làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng 
Dị thời nghiệp duyên. 


555 . 



168 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưngphược 


Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương ưng phược bằng Quả 
duyên có 1 câu. 

556 . 

Pháp tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng phược bằng Thực duyên có 4 
câu,... bằng Quyền duyên có 4 câu,... bằng Thiền duyên có 4 câu,... bằng Đạo duyên 
có 4 câu,... bằng Tương ưng duyên có 6 câu. 

557 . 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương ưng phược bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh và Hậu sanh,... tóm tắt... nên phân rộng. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương ưng phược bằng Bất tương 
ưng duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng phược bằng Bất tương ưng 
duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn tương ưng phược bằng Bất tương ưng 
duyên. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho những pháp tương ưng phược và bất tương 
ưng phược bằng Bất tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và 
tham, uẩn đồng sanh ưu và phẫn bằng Bất tương ưng duyên. 

* Chư pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương 
ưng phược bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho 
sắc tâm bằng Bất tương ưng duyên; uẩn đồng sanh ưu và phẫn làm duyên cho sắc 
tâm bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham, uẩn đồng sanh 
ưu và phẫn làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 

558 . 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng phược bằng Hiện hữu duyên có 
1 câu, trùng như phần liên quan 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương ưng phược bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh, Hậu sanh,... tóm tắt...; nên phân rộng. 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho những pháp tương ưng phược và bất tương ưng 
phược bằng Hiện hữu duyên có 1 câu, trùng như phần liên quan 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương ưng phược bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền,... tóm tắt...; nên phân rộng. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng phược bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Hiện hữu duyên. Phẫn đồng sanh ưu làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan vật do đó mở mối cho ái tương 
ưng phược... tà kiến... ưu sanh ra; vật làm duyên cho uẩn tương ưng phuợc bằng 
Hiện hữu duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


169 


* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho những pháp tương ưng phược và bất tương 
ưng phược bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
tâm bằng Hiện hữu duyên, phẫn làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn... vật... mở mối cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến 
và tham, uẩn đồng sanh ưu và phẫn sanh ra. Vật làm duyên cho uẩn đồng sanh tham 
bất tương ưng tà kiến và tham, uẩn đồng sanh ưu và phẫn bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng 
phược bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn tương ưng phược và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho 
3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... 1 uẩn đồng sanh ưu và phẫn làm duyên cho 3 
uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... 

* Chư pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương 
ưng phược bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn tương ưng phược và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Đồng sanh như: uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho 
sắc tâm bằng Hiện hữu duyên... . 

- Đồng sanh như: uẩn đồng sanh ưu và phẫn làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên, uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và vật làm duyên cho tham bằng 
Hiện hữu duyên, uẩn đồng sanh ưu và vật làm duyên cho phẫn bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham, uẩn đồng sanh 
ưu và phẫn làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn tương ưng phược và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn tương ưng phược và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục 
sinh bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược làm duyên cho những pháp tương 
ưng phược và bất tương ưng phược bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho 
3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... 

- Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh ưu và phẫn làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng 
Hiện hữu duyên, 2 uẩn... 

- Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và vật làm duyên cho 3 
uẩn và tham bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... 

- Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh ưu và vật làm duyên cho 3 uẩn và phẫn bằng Hiện 
hữu duyên, 2 uẩn... 

559 . 

Nhân 9, Cảĩih 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 6, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 4, Tương ưng 6, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 


560 . 



170 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưngphược 


* Pháp tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng phược bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương ưng phược bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Dị thời nghiệp 
duyên. 

* Pháp tương ưng phược làm duyên cho những pháp tương ưng phược và bất tương ưng 
phược bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương ưng phược bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu 
sanh duyên, bằng Dị thời nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng phược bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp bất tương ưng phược làm duyên cho những pháp tương ưng phược và bất tương 
ưng phược bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền 
sanh duyên. 

* Chư pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược làm duyên cho pháp tương ưng 
phược bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược làm duyên cho pháp bất tương 
ưng phược bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu 
sanh duyên. 

* Chư pháp tương ưng phược và bất tương ưng phược làm duyên cho những pháp tương 
ưng phược và bất tương ưng phược bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên. 

561 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, tất cả đều 9, phi Bất ly 9. 

562 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 9,... phi Trưởng 9,... tóm tắt... phi Liên tiếp 9, phi Hỗ tương 3, 
phi Y chỉ 9, phi Cận y 9,... tóm tắt... phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 6, 
phi Vô hữu 9, phi Ly 9. 

563 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 9, nên sắp rộng theo đầu đề thuận, Bất ly 9. 

Het nhị đề tương ưng phược 




NHỊ ĐÈ PHƯỢC CẢNH PHƯỢC (GANTHAGANTHANIYADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

564 . 

* Pháp phược cảnh phược liên quan pháp phược cảnh phược sanh ra do Nhân duyên: 

Tham ác thân phược liên quan giới cấm thủ thân phược, giới cấm thủ thân phược 
liên quan tham ác thân phược, tham ác thân phược liên quan ngã chấp thân phược, 
ngã chấp thân phược liên quan tham ác thân phược. 

* Pháp cảnh phược phi phược liên quan pháp phược cảnh phược sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan phược. 

* Chư pháp phược cảnh phược và cảnh phược phi phược liên quan pháp phược cảnh 
phược sanh ra do Nhân duyên: 

Dù phần liên quan, phần đồng sanh, phần ỷ trượng, phần y chỉ, phần hòa hợp hay 
phần tương ưng trùng như nhị đề phược không chi khác. 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

565 . 

Pháp phược cảnh phược làm duyên cho pháp phược cảnh phược bằng Nhân duyên: 
Nhân phược làm duyên cho tương ưng phược bằng Nhân duyên. 

Có 9 câu đề nên phân như đã kể. 

566 . 

* Pháp phược cảnh phược làm duyên cho pháp phược cảnh phược bằng Cảnh duyên: 

Phược mở mối cho uẩn cảnh phược phi phược sanh ra, nên hỏi đến căn. Phược mở 
mối cho phược và uẩn tương ưng sanh ra. 

* Pháp cảnh phược phi phược làm duyên cho pháp cảnh phược phi phược bằng Cảnh 
duyên: 

- Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi phản khán. 
Thiện từng tạo chứa trước kia... thiền...; 

- Chư Thánh phản khán chuyển tộc (gotrabhũ), phản khán dũ tịnh ịvedanã), phiền 
não đã trừ... phiền não hạn chế, rõ thấu phiền não đã từng sanh trước kia; 

- Nhãn... vật... uẩn cảnh phược phi phược bằng cách vô thường... ưu sanh ra; thiên 
nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Tất cả đều nên sắp rộng; 

- ... Khán chiếu bằng Cảnh duyên. 

* Pháp cảnh phược phi phược làm duyên cho pháp phược cảnh phược bằng Cảnh duyên: 

Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi thỏa thích rất 
hân hoan do đó mở mối cho ái sanh, tà kiến... hoài nghi... phóng dật... ưu sanh; 
thiện đã từng chứa để trước kia... xuất thiền... thiền; nhãn... vật... thỏa thích rất hân 
hoan uẩn cảnh phược phi phược, do đó mở mối cho ái sanh, tà kiến... ưu sanh ra. 

* Pháp cảnh phược phi phược làm duyên cho những pháp phược cảnh phược và cảnh 
phược phi phược bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp... thiện đã từng 
chứa để trước kia... xuất thiền... thiền; nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan uẩn 
cảnh phược phi phược, do đó mở mối cho phược và uẩn tương ưng sanh ra. 




172 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề phược tương ưng phược 


3 duyên ngoài ra nên sắp như đã kể, nên sắp câu “do mở mối”, nhị đề này “không 
có siêu thế”, trùng như nhị đề phược không chi khác, nên quyết rằng “cảnh phược”. 
Đạo nên sắp có 9 câu đề. 

Het nhị đề phược cảnh phược 


NHỊ ĐÈ PHƯỢC TƯƠNG ƯNG PHƯỢC (GANTHAGANTHASAMPAYUTTADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

567 . 

* Pháp phược tưong ưng phược liên quan pháp phược tưong ưng phược sanh ra do Nhân 
duyên: 

Tham ác thân phược liên quan giới cấm thủ thân phược. Giới cấm thủ thân phược 
liên quan tham ác thân phược. Tham ác thân phược liên quan ngã chấp thân phược, 
ngã chấp thân phược liên quan tham ác thân phược. 

* Pháp tưong ưng phược phi phược liên quan pháp phược tưong ưng phược sanh ra do 
Nhân duyên: 

Uẩn tưong ưng liên quan phược. 

* Chư pháp phược tương ưng phược và tương ưng phược phi phược liên quan pháp 
phược tương ưng phược sanh ra do Nhân duyên: 

Tham ác thân phược và uẩn tương ưng liên quan giới cấm thủ thân phược, nên sắp 
cách luân. 

* Pháp tương ưng phược phi phược liên quan pháp tương ưng phược phi phược sanh ra 
do Nhân duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng phược phi phược, 2 uẩn... 

* Pháp phược tương ưng phược liên quan pháp tương ưng phược phi phược sanh ra do 
Nhân duyên: 

Phược liên quan uẩn tương ưng phược phi phược. 

* Chư pháp phược tương ưng phược và tương ưng phược phi phược liên quan pháp 
tương ưng phược phi phược sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn với phược liên quan 1 uẩn tương ưng phược phi phược, 2 uẩn... 

* Pháp phược tương ưng phược liên quan những pháp phược tương ưng phược và tương 
ưng phược phi phược sanh ra do Nhân duyên: 

Phược liên quan phược và uẩn tương ưng. 

* Pháp tương ưng phược phi phược liên quan những pháp phược tương ưng phược và 
tương ưng phược phi phược sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng phược phi phược với phược, 2 uẩn... 

* Chư pháp phược tương ưng phược và tương ưng phược phi phược liên quan những 
pháp phược tương ưng phược và tương ưng phược phi phược sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và tham ác thân phược liên quan 1 uẩn tương ưng phược phi phược và giới 
cấm thủ thân phược, 2 uẩn... tóm tắt... nên sắp cách luân. 

568 . 

Nhân 9, Cảnh 9, tất cả đều 9, Nghiệp 9, Thực 9, Bất ly 9. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


173 


569 . 

Pháp phược tương ưng phược liên quan pháp phược tương ưng phược sanh ra do phi 
Trưởng duyên;... tóm tắt... phần này “không có phi Nhân duyên”. 

570 . 

Phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Bất tương ưng 5. 

Đem 2 cách ngoài ra như thế, dù phần đồng sanh, phần ỷ trượng, phần y chỉ, phần 
hòa họp, phần tương ưng đều trùng như phần liên quan 

Phần Vấn Đề (Paỉihãvãra) 

571 . 

* Pháp phược tương ưng phược làm duyên cho pháp phược tương ưng phược bằng Nhân 
duyên: 

Nhân phược tương ưng phược làm duyên cho tương ưng phược bằng Nhân duyên. 

* Pháp phược tương ưng phược làm duyên cho pháp phược tương ưng phược phi phược 
bằng Nhân duyên: 

Nhân phược tương ưng phược làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

* Pháp phược tương ưng phược làm duyên cho những pháp phược tương ưng phược và 
tương ưng phược phi phược bằng Nhân duyên: 

Nhân phược tương ưng phược làm duyên cho uẩn tương ưng với phược bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp tương ưng phược phi phược làm duyên cho pháp tương ưng phược phi phược 
bằng Nhân duyên: 

Nhân tương ưng phược phi phược làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng phược phi phược làm duyên cho pháp phược tương ưng phược bằng 
Nhân duyên: 

Nhân tương ưng phược phi phược làm duyên cho tương ưng phược bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp tương ưng phược phi phược làm duyên cho pháp phược tương ưng phược và 
tương ưng phược phi phược bằng Nhân duyên: 

Nhân tương ưng phược phi phược làm duyên cho uẩn tương ưng với phược bằng 
Nhân duyên. 

* Chư pháp phược tương ưng phược và tương ưng phược phi phược làm duyên cho 
phược tương ưng phược bằng Nhân duyên: 

Nhân phược tương ưng phược và tương ưng phược phi phược làm duyên cho tương 
ưng phược bằng Nhân duyên. 

* Chư pháp phược tương ưng phược và tương ưng phược phi phược làm duyên cho pháp 
tương ưng phược phi phược bằng Nhân duyên: 

Nhân phược tương ưng phược và tương ưng phược phi phược làm duyên cho uẩn 
tương ưng bằng Nhân duyên. 

* Chư pháp phược tương ưng phược và tương ưng phược phi phược làm duyên cho 
những pháp phược tương ưng phược và tương ưng phược phi phược bằng Nhân duyên: 




174 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề phược tương ưng phược 


Nhân phược tương ưng phược và tương ưng phược phi phược làm duyên cho uẩn 
tương ưng với phược bằng Nhân duyên. 

572 . 

* Pháp phược tương ưng phược làm duyên cho pháp phược tương ưng phược bằng Cảnh 
duyên: 

Phược mở mối cho phược sanh ra, nên sắp căn. Phược mở mối cho uẩn tương ưng 
phược phi phược sanh ra, nên sắp căn. Phược mở mối cho phược và uẩn tương ưng 
phược sanh ra. 

* Pháp tương ưng phược phi phược làm duyên cho pháp tương ưng phược phi phược 
bằng Cảnh duyên: 

Uẩn tương ưng phược phi phược mở mối cho uẩn tương ưng phược phi phược sanh 
ra, nên sắp căn; uẩn tương ưng phược phi phược mở mối cho phược sanh ra, nên hỏi 
đến căn; uẩn tương ưng phược phi phược mở mối cho phược và uẩn tương ưng 
phược sanh ra. 

Dù Trưởng duyên, Vô gián duyên, Cận y duyên trùng như Cảnh duyên, không có 
phân tích (vibhanga). 

573 . ^ ^ 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Hiện 
hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9, chỉ sanh cõi Vô sắc. Nên sắp mỗi câu đề đều có 3 câu. 

Cảnh, Đồng sanh, Cận y kể rộng đều có 9 câu. 

Dù Phần Vấn Đẻ nên sắp như đây tất cả. 

Dứt nhị đề phược tương ưngphược 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG PHƯỢC CẢNH PHƯỢC 
(GANTHA VIPPA YUTTA GANTHANIYAD UKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

574 . 

Pháp bất tương ưng phược cảnh phược liên quan pháp bất tương ưng phược cảnh 
phược sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn bất tương ưng phược cảnh phược, 2 uẩn... Sát-na 
tục sinh: 1 đại sung... 

Nhị đề hiệp thế trong tông đề đỉnh (cũlantaraduka) thế nào, đây nên sắp rộng như 
thế đó không chi khác. 

Het nhị đề bất tương ưngphược cảnh phược 







NHỊ ĐÈ CHÙM Bộc, PHỐI (OGHA YOGAGOCCHAKADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

575 . 

* ... Liên quan pháp bộc... 

* Pháp phối liên quan pháp phối sanh ra do Nhân duyên: 

Cả 2 chùm (gocchaka) này như chùm lậu (ãsava gocchaka) không chi khác. 

Het nhị đề chùm lậu, phổi 


NHỊ ĐÈ CÁI (NIVARANADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

576 . 

* Pháp cái liên quan pháp cái sanh ra do Nhân duyên: 

- Hôn trầm thùy miên cái, phóng dật cái và vô minh cái liên quan dục dục cái; 

- Phóng dật cái và vô minh cái liên quan dục dục cái; 

- Hôn trầm thùy miên cái, phóng dật cái và vô minh cái liên quan sân độc cái; 

- Phóng dật cái và vô minh cái liên quan sân độc cái. 

- Hôn trầm thùy miên cái, phóng dật cái, hối hận cái và vô minh cái liên quan sân độc 
cái. 

- Phóng dật cái, hối hận cái và vô minh cái liên quan sân độc cái. 

- Phóng dật cái liên quan hoài nghi cái. 

- Vô minh cái liên quan phóng dật cái. 

* Pháp phi cái liên quan pháp cái sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan cái. 

* Chư pháp cái và phi cái liên quan pháp cái sanh ra do Nhân duyên: 

Hôn trầm thùy miên cái, phóng dật cái, vô minh cái, uẩn tương ưng và sắc tâm liên 
quan dục dục cái; nên sắp cách luân. 

* Pháp phi cái liên quan pháp phi cái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi cái, tục sinh... 

* Pháp cái liên quan pháp phi cái sanh ra do Nhân duyên: 

Cái liên quan uẩn phi cái. 

* Chư pháp cái và phi cái liên quan pháp phi cái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn với cái và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi cái, 2 uẩn... 

* Pháp cái liên quan những pháp cái và phi cái sanh ra do Nhân duyên: 

Hôn trầm thùy miên cái, phóng dật cái và vô minh cái liên quan dục dục cái và uẩn 
tương ưng, nên sắp cách luân. 





176 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề cái 


* Pháp phi cái liên quan những pháp cái và phi cái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi cái với cái, 2 uẩn... 

* Chu pháp cái và phi cái liên quan những pháp cái và phi cái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn, hôn trầm thùy miên cái, phóng dật cái và vô minh cái liên quan 1 uẩn phi cái 
và dục dục cái, 2 uẩn... nên sắp cách luân. 

577 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Truởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, tất cả đều 9, Quả 1, Thực 9, Bất ly 

9. 

578 . 

* Pháp cái liên quan pháp cái sanh ra do phi Nhân duyên: 

Vô minh cái liên quan hoài nghi cái; vô minh cái liên quan phóng dật cái. 

* Pháp phi cái liên quan pháp phi cái sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi cái vô nhân, 2 uẩn... Tục sinh vô nhân luôn đến 
nguời Vô tuởng. 

* Pháp cái liên quan pháp phi cái sanh ra do phi Nhân duyên: 

Vô minh cái liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

* Pháp cái liên quan những pháp cái và phi cái sanh ra do phi Nhân duyên: 

Vô minh cái liên quan hoài nghi cái và uẩn tuơng ung. Vô minh cái liên quan phóng 
dật cái và uẩn tuơng ung. 

579 . 

* Pháp phi cái liên quan pháp cái sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan cái. 

* Pháp phi cái liên quan pháp phi cái sanh ra do phi Cảnh duyên; 

Sắc tâm liên quan uẩn phi cái, luôn đến nguời Vô tuởng. 

* Pháp phi cái liên quan những pháp cái và phi cái sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan cái và uẩn tuơng ung,... tóm tắt... 

* ... Do phi Truởng duyên, do phi Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ 
tuơng duyên, do phi Cận y duyên. 

580 . 

* Pháp cái liên quan pháp cái sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

- Trong Vô sắc: Hôn trầm thùy miên cái, phóng dật cái và vô minh cái liên quan dục 
dục cái. 

- Trong Vô sắc: Phóng dật cái và vô minh cái liên quan dục dục cái. 

- Trong Vô sắc: Phóng dật cái và vô minh cái liên quan hoài nghi cái. 

- Trong Vô sắc: Vô minh cái liên quan phóng dật cái. 

* Pháp phi cái liên quan pháp cái sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Trong Vô sắc: uẩn tuơng ung liên quan cái, sắc tâm liên quan cái. 

Tất cả câu đề ngoài ra nên phân rộng. Trong Vô sắc nên sắp truớc, sắc giới sắp sau 
theo chỗ đáng sắp. 

* Pháp cái liên quan những pháp cái và phi cái sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Trong Vô sắc: Hôn trầm thùy miên cái và phóng dật cái liên quan uẩn phi cái và dục 
dục cái; nên sắp cách luân (cakka). 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


177 


* Pháp phi cái liên quan những pháp cái và phi cái sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Trong Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi cái với cái, 2 uẩn... sắc tâm liên quan cái và 
uẩn tuơng ung. sắc tâm liên quan cái và đại sung. 

* Chu pháp cái và phi cái liên quan những pháp cái và phi cái sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: 

Trong Vô sắc: 3 uẩn, hôn trầm thùy miên cái, phóng dật cái và vô mi nh cái liên 
quan 1 uẩn phi cái và dục dục cái, nên sắp cách luân;... tóm tắt... . 

581 . 

Phi Nhân 4, phi Cảnh 3, phi Truởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tuơng 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng 
ung 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

582 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3, phi Truởng 9,... tóm tắt... 

583 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Đạo 3, Bất ly 4. 

Phần đồng sanh cũng nên sắp rộng nhu thế này. 

Phần Ỷ TrưoTig (Paccayavãra) 

584 . 

* Pháp cái ỷ truợng pháp cái sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi cái ỷ truợng pháp phi cái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm ỷ truợng 1 uẩn phi cái, luôn đến sắc tứ đại sung nội; uẩn phi cái ỷ 
truợng vật. 

* Pháp cái ỷ truợng pháp phi cái sanh ra do Nhân duyên: 

Cái ỷ truợng uẩn phi cái; cái ỷ truợng vật. 

* Chu pháp cái và phi cái ỷ truợng pháp phi cái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn với cái và sắc tâm ỷ truợng 1 uẩn phi cái, 2 uẩn... Cái và uẩn tuơng ung ỷ 
truợng vật. 

* Pháp cái ỷ truợng những pháp cái và phi cái sanh ra do Nhân duyên: 

- Hôn trầm thùy miên cái, phóng dật cái và vô minh cái ỷ truợng dục dục cái và uẩn 
tuơng ung; nên sắp cách luân; 

- Hôn trầm thùy miên cái và vô minh cái ỷ truợng dục dục cái và vật. Nên sắp cách 
luân. 

* Pháp phi cái ỷ truợng những pháp cái và phi cái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm ỷ truợng 1 uẩn phi cái với cái, 2 uẩn... uẩn tuơng ung ỷ truợng cái 
với vật; sắc tâm ỷ truợng cái với uẩn tuơng ung, sắc tâm ỷ truợng cái và đại sung. 

* Chu pháp cái và phi cái ỷ truợng những pháp cái và phi cái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn, hôn trầm thùy miên cái, phóng dật cái và vô minh cái ỷ truợng 1 uẩn phi cái 
và dục dục cái, 2 uẩn... nên sắp cách luân; hôn trầm thùy miên cái, phóng dật cái, vô 
minh cái và uẩn tuơng ung ỷ truợng dục dục cái và vật, nên sắp cách luân,... tóm 
tắt... 

585 . 

Nhân 9, Cảnh 9, tất cả đều 9, Quả 1, Bất ly 1. 




178 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề cái 


586 . 

* Pháp cái ỷ trượng pháp cái sanh ra do phi Nhân duyên: 

Vô minh cái ỷ trượng hoài nghi cái, vô minh cái ỷ trượng phóng dật cái. 

* Pháp phi cái ỷ trượng pháp phi cái sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn phi cái vô nhân, 2 uẩn... luôn đến người Vô tưởng; 
uẩn phi cái vô nhân ỷ trượng vật. 

* Pháp cái ỷ trượng pháp phi cái sanh ra do phi Nhân duyên: 

Vô minh cái ỷ trượng uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, vô minh cái ỷ 
trượng vật. 

* Pháp cái ỷ trượng những pháp cái và phi cái sanh ra do phi Nhân duyên: 

Vô minh cái ỷ trượng hoài nghi cái và uẩn tương ưng. Vô minh cái ỷ trượng phóng 
dật cái và uẩn tương ưng. Vô minh cái ỷ trượng hoài nghi cái và vật. Vô minh cái ỷ 
trượng phóng dật cái và vật,... tóm tắt... 

587 . 

Phi Nhân 4, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

588 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 9,... tóm tắt... 

589 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đạo 3, Bất ly 4. 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) 

590 . 

Pháp cái hòa hợp pháp cái sanh ra do Nhân duyên: 

Hôn trầm thùy miên cái, phóng dật cái và vô minh cái hòa họp dục dục cái; nên sắp 
cách luân. Tất cả đều nên sắp rộng. 

591 . 

Nhân 9, Cảnh 9, tất cả đều 9, Quả 1, Bất ly 9. 

592 . 

Pháp cái hòa họp pháp cái sanh ra do phi Nhân duyên: 

Vô minh cái hòa họp hoài nghi cái, vô minh cái hòa họp phóng dật cái,... tóm tắt... 

593 . 

Phi Nhân 4, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 9. 

Đem 2 cách ngoài ra, dù phần tương ưng cũng nên sắp theo lối tường thuật. 

Phần Vấn Đằ (Panhãvãro) 

594 . 

* Pháp cái làm duyên cho pháp cái bằng Nhân duyên: 

Nhân cái làm duyên cho tương ưng cái bằng Nhân duyên. 

* Pháp cái làm duyên cho pháp phi cái bằng Nhân duyên: 

Nhân cái làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


179 


* Pháp cái làm duyên cho những pháp cái và phi cái bằng Nhân duyên: 

Nhân cái làm duyên cho uẩn tương ưng với cái và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi cái làm duyên cho pháp phi cái bằng Nhân duyên: 

Nhân phi cái làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. Tục 
sinh... 

595 . 

* Pháp cái làm duyên cho pháp cái bằng Cảnh duyên: 

Cái mở mối cho cái sanh ra, nên hỏi đến căn. Cái mở mối cho uẩn phi cái sanh ra, 
nên hỏi đến căn; cái mở mối cho cái và uẩn tương ưng sanh ra. 

* Pháp phi cái làm duyên cho pháp phi cái bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi nhớ lại, do đó 
thỏa thích rất hân hoan thế ấy nên mở mối cho tà kiến hay ưu sanh ra. thiện đã làm 
chất chứa trước... xuất thiền... thiền; 

- Chư Thánh xuất đạo... đạo... quả... Níp Bàn ...; Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc, 
dũ tịnh, đạo, Quả, khán chiếu bằng Cảnh duyên; 

- Chư Thánh phản khán phiền não phi cái đã trừ, phiền não hạn chế ... phiền não đã 
từng sanh trước kia ...; nhãn... vật... uẩn phi cái bằng cách vô thường... ưu sanh ra; 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng; 

- Tha tâm thông rõ thấu tâm người hội họp tâm phi cái. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ; sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho 
thân thức. Uẩn phi cái làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, 
tùy nghiệp thông, vị lai thông và khán chiếu bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi cái làm duyên cho pháp cái bằng Cảnh duyên: 

Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp... thiện đã từng tạo 
chứa trước kia... thiền... nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan uẩn phi cái do đó mở 
mối cho nhãn... ái sanh ra, tà kiến... hoài nghi... phóng dật... ưu sanh ra. 

* Pháp phi cái làm duyên cho những pháp cái và phi cái bằng Cảnh duyên: 

Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp... thiện đã từng tạo 
chứa trước kia... thiền ...; nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan uẩn phi cái do đó mở 
mối cho cái và uẩn tương ưng sanh ra. 

* Chư pháp cái và phi cái làm duyên cho pháp cái bằng Cảnh duyên: Có 3 câu, nên sắp 
“do mở mối”. 

596 . 

* Pháp cái làm duyên cho pháp cái bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Nặng về cái rồi làm cho cái phát sanh, có 3 câu nhu Cảnh duyên. 

* Pháp phi cái làm duyên cho pháp phi cái bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp 
rồi nặng về đó mới phản khán thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó làm cho ái hay tà 
kiến sanh ra; thiện đã làm chứa để trước... thiền. Chư Thánh xuất đạo... Đạo ... 
Quả... Níp Bàn. Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc, dũ tịnh, đạo, quả bằng Trưởng 
duyên; nhãn... vật... nặng về uẩn phi cái rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó làm 
cho ái sanh hay tà kiến sanh. 



180 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề cái 


- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi cái làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi cái làm duyên cho pháp cái bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng 

đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp... 
trước kia... thiền ...; nhãn... vật... nặng về uẩn phi cái rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó làm cho ái sanh hay tà kiến sanh. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi cái làm duyên cho tương ưng cái bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp phi cái làm duyên cho những pháp cái và phi cái bằng Trưởng duyên có Trưởng 

cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp... 
trước kia... thiền...; nhãn... vật... nặng về uẩn phi cái rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó làm cho cái và uẩn tương ưng sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như; Trưởng phi cái làm duyên cho uẩn tương ưng với cái và sắc 
tâm bằng Trưởng duyên. 

* Chư pháp cái và phi cái làm duyên cho pháp cái bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh có 3 câu, chỉ có Trưởng cảnh. 

597 . 

* Pháp cái làm duyên cho pháp cái bằng Vô gián duyên: 

Cái sanh trước trước làm duyên cho cái sanh sau sau bằng Vô gián duyên; nên hỏi 
đến căn. Cái sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi cái sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên; cái làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên nên hỏi đến 
căn. Cái sanh trước trước làm duyên cho cái và uẩn tương ưng sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên. 

* Pháp phi cái làm duyên cho pháp phi cái bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn phi cái sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi cái sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên; 

- Xuất thiền diệt, Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô 
gián duyên. Nên hỏi đến căn. 

- Uẩn phi cái sanh trước trước làm duyên cho cái sanh sau sau bằng Vô gián duyên, 
khán chiếu (ãvajjana) làm duyên cho cái bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn phi cái sanh trước trước làm duyên cho cái và uẩn tương ưng sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên. 

- Khán chiếu làm duyên cho cái và uẩn tương ưng bằng Vô gián duyên. 

* Chư pháp cái và phi cái làm duyên cho pháp cái bằng Vô gián duyên: 

- Cái và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho cái sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên, nên hỏi đến căn. 

- Cái và uẩn tương ưng làm duyên cho quả sơ khởi bằng Vô gián duyên. Cái và uẩn 
tương ưng sanh trước trước làm duyên cho cái và uẩn tương ưng sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên 

* Pháp cái làm duyên cho pháp cái bằng Liên tiếp duyên, ... bằng Đồng sanh duyên, 

bằng Hỗ tương duyên, bằng Y chỉ duyên. 


598 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


181 


* Pháp cái làm duyên cho pháp cái bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và 
Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Cái,... có 3 câu. 

* Pháp phi cái làm duyên cho pháp phi cái bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí,... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì 
thanh tịnh nghiệp...Thiền phát sanh, Quán... đạo... thông... nhập thiền phát sanh, 
gây ngã mạn, chấp tà kiến; nương giới... trí... ái, sân, si, ngã mạn, tà kiến, mong 
mỏi, thân lạc, thân khổ... chỗ ở mạnh có thể bố thí... cho đến phá hòa họp Tăng; đức 
tin... chỗ ở làm duyên cho đức tin... trí, ái, ... mong mỏi, thân lạc, thân khổ, đạo, quả 
nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi cái làm duyên cho pháp cái bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y 
và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể gây ngã mạn, chấp tà kiến, nương 
giới... chỗ ở mạnh có thể sát sanh... phá hòa họp Tăng; đức tin... chỗ ở làm duyên 
cho ái... mong mỏi bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi cái làm duyên cho những pháp cái và phi cái bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể gây ngã mạn, chấp tà kiến; nương 
giới... chỗ ở mạnh có thể sát sanh... cho đến phá hòa họp Tăng. Đức tin,... chỗ ở làm 
duyên cho cái và uẩn tương ưng bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp cái và phi cái làm duyên cho pháp cái bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Cái và uẩn tương ưng làm duyên cho cái bằng Cận y duyên có 3 
câu. 

599 . 

Pháp phi cái làm duyên cho pháp phi cái bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và 
Vật tiền sanh: 

Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật bằng cách vô thường... ưu sanh ra, có 3 câu. 

Tiền sanh trùng nhu Cảnh; nên phân thiện và bất thiện. 

600 . 

Pháp cái làm duyên cho pháp cái bằng Hậu sanh duyên có 3 câu,... bằng cố hưởng 
duyên có 9 câu. 

601 . 

Pháp phi cái làm duyên cho pháp phi cái bằng Dị thời nghiệp duyên có Đồng sanh và 
Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư phi cái làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Dị thời 
nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư phi cái làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng Dị thời nghiệp 
duyên, nên hỏi đến căn. Tư phi cái làm duyên cho tương ưng cái bằng Dị thời 
nghiệp duyên. Tư phi cái làm duyên cho uẩn tương ưng với cái và sắc tâm bằng Dị 
thời nghiệp duyên. 


602 . 



182 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề cái 


Pháp phi cái làm duyên cho pháp phi cái bằng Quả duyên có 1 câu,... bằng Thực 
duyên, bằng Quyền duyên, bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tương ưng 
duyên. 

603 . 

Pháp cái làm duyên cho pháp phi cái bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu 
sanh: 

Cả 4 câu đề ngoài ra, nên sắp như thế này. 

604 . 

* Pháp cái làm duyên cho pháp cái bằng Hiện hữu duyên: 

Dục dục cái làm duyên cho hôn trầm thùy miên cái, phóng dật cái và vô minh cái 
bằng Hiện hữu duyên. Nên sắp cách luân. 

* Pháp cái làm duyên cho pháp phi cái bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

Cái căn (nĩvaranamũla) cũng có 3 câu đề như thế. 

* Pháp phi cái làm duyên cho pháp phi cái bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền,... tóm tắt... 

* Pháp phi cái làm duyên cho pháp cái bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền 
sanh,... tóm tắt... 

* Pháp phi cái làm duyên cho những pháp cái và phi cái bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Tiền sanh... tóm tắt... 

* Chư pháp cái và phi cái làm duyên cho pháp cái bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh 
và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: Dục dục cái và uẩn tương ưng làm duyên cho hôn trầm thùy miên 
cái, phóng dật cái và vô minh cái bằng Hiện hữu duyên; dục dục cái và vật làm 
duyên cho hôn trầm thùy miên cái và vô minh cái bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp cái và phi cái làm duyên cho pháp phi cái bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi cái với cái làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện 
hữu duyên, 2 uẩn... Cái và vật làm duyên cho uẩn phi cái bằng Hiện hữu duyên; cái 
và uẩn tương ưng làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. Cái và đại sung làm 
duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Cái và uẩn tương ưng làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Cái với uẩn tương ưng và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Cái với uẩn tương ưng và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục 
sinh bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp cái và phi cái làm duyên cho những pháp cái và phi cái bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn phi cái và dục dục cái làm duyên cho 3 uẩn, hôn trầm thùy 
miên cái, phóng dật cái, vô minh cái và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn ...; dục 
dục cái và vật làm duyên cho hôn trầm thùy miên cái, phóng dật cái, vô minh cái và 
uẩn tương ưng bằng Hiện hữu duyên. Nên sắp cách luân. 


605 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


183 


Nhân 4, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, 
Thiền 3 Đạo 3, Tương ưng 9, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

606 . 

* Pháp cái làm duyên cho pháp cái bằng Cảnh duyên,... bằng Đồng sanh duyên,... bằng 
Cận y duyên. 

* Pháp cái làm duyên cho pháp phi cái bằng Cảnh duyên,... bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp cái làm duyên cho những pháp cái và phi cái bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi cái làm duyên cho pháp phi cái bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Dị thời nghiệp 
duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi cái làm duyên cho pháp cái bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi cái làm duyên cho những pháp cái và phi cái bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp cái và phi cái làm duyên cho pháp cái bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp cái và phi cái làm duyên cho pháp phi cái bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Chư pháp cái và phi cái làm duyên cho những pháp cái và phi cái bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

607 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, tất cả đều 9, phi Ly 9, phi Bất ly 9. 

608 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4,... tóm tắt... phi Liên tiếp 4, phi Hỗ tương 2, phi Cận y 4,... 
tóm tắt... phi Đạo 4, phi Tương ưng 2, phi Bất tương ưng 4, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

609 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 9, nên phân rộng nhu đầu đề thuận,... Bất ly 9. 

Het nhị đề cái 


NHỊ ĐÈ CẢNH CÁI (NIVARANIYADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

610 . 

Pháp cảnh cái liên quan pháp cảnh cái sanh ra... 

Nhị đề hiệp thế thế nào, nhị đề cái cũng phân thế đó, không chi khác. 

Họp cái với cái có 8 lần, dục dục cái có 2 lần, phẫn có 4 lần, phóng dật và hoài nghi 
đều 1 lần. 

Đầu đề trong nhị đề cái đã sắp trong phần này. 

Het nhị đề cảnh cái 






NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG CÁI (NIVARANIYADUKA) 

Phần Liên Quan 
611 . 

* Pháp tương ưng cái liên quan pháp tương ưng cái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng cái, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng cái liên quan pháp tương ưng cái sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng cái. 

* Chư pháp tương ưng cái và bất tương ưng cái liên quan pháp tương ưng cái sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn tương ưng cái, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng cái liên quan pháp bất tương ưng cái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn Bất tương ưng cái, 2 uẩn... Tục sinh luôn đến sắc 
đại sung nội. 

* Pháp bất tương ưng cái liên quan những pháp tương ưng cái và bất tương ưng cái sanh 
ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng cái và đại sung,... tóm tắt... 

612 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Trưởng 5, Vô hữu 2, Ly 2, Bất ly 5. 

613 . 

* Pháp tương ưng cái liên quan pháp tương ưng cái sanh ra do phi Nhân duyên: 

Vô minh cái liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

* Pháp bất tương ưng cái liên quan pháp bất tương ưng cái sanh ra do phi Nhân duyên: 

Bất tương ưng cái vô nhân,... tóm tắt... luôn đến người Vô tưởng,... tóm tắt... 

614 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 3, phi Trưởng 5, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 5, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 2, phi Quả 
5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

615 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 5, phi Tiền sanh 4, phi Nghiệp 2, phi Quả 5, 
phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

616 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Đạo l,--- Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh cũng nên sắp như thế. 

Phần Ỷ Trương (Paccayavãra) 

617 . 

* Pháp tương ưng cái ỷ trượng pháp tương ưng cái sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất tương ưng cái ỷ trượng pháp bất tương ưng cái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn Bất tương ưng cái, 2 uẩn... Tục sinh: 1 đại sung... 
uẩn bất tương ưng cái ỷ trượng vật. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


185 


* Pháp tương ưng cái ỷ trượng pháp bất tương ưng cái sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng cái ỷ trượng vật. 

* Chư pháp tương ưng cái và bất tương ưng cái ỷ trượng pháp bất tương ưng cái sanh ra 
do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng cái ỷ trượng vật, sắc tâm ỷ trượng đại sung. 

* Pháp tương ưng cái ỷ trượng những pháp tương ưng cái và bất tương ưng cái sanh ra 
do Nhân duyên: 

3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn tương ưng cái và vật, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng cái ỷ trượng những pháp tương ưng cái và bất tương ưng cái sanh 
ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm ỷ trượng uẩn tương ưng cái và đại sung. 

* Chư pháp tương ưng cái và bất tương ưng cái ỷ trượng những pháp tương ưng cái và 
bất tương ưng cái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn tương ưng cái và vật, 2 uẩn... sắc tâm ỷ trượng uẩn tương ưng 
cái và đại sung,... tóm tắt... 

618 . 

Nhân 9, Cảnh 4, Trưởng 9, Vô gián 4,... quả 1, Bất ly 9. 

619 . 

* Pháp tương ưng cái ỷ trượng pháp tương ưng cái sanh ra do phi Nhân duyên: 

Vô minh cái ỷ trượng uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

* Pháp bất tương ưng cái ỷ trượng pháp bất tương ưng cái sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn bất tương ưng cái vô nhân; luôn đến người Vô 
tưởng. Nhãn thức ỷ trượng nhãn xứ, thân thức ỷ trượng thân xứ. uẩn bất tương ưng 
cái vô nhân ỷ trượng vật. 

* Pháp tương ưng cái ỷ trượng pháp bất tương ưng cái sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật ỷ trượng vật (vatthu). 

* Pháp tương ưng cái ỷ trượng những pháp tương ưng cái và bất tương ưng cái sanh ra 
do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật ỷ trượng uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật và vật. 

620 . 

Phi Nhân 4, phi Cảnh 3,... phi Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 4, phi Quả 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Đem 2 cách ngoài ra, dù phần y chỉ cũng sắp như thế. 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) 

621 . 

Pháp tương ưng cái hòa hợp pháp tương ưng cái sanh ra do Nhân duyên: ... 

622 . 

Nhân 2, Cảnh 2, tất cả đều 2, Quả 1, Bất ly 2. 


623 . 




186 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng cái 


* Pháp tương ưng cái hòa hợp pháp tương ưng cái sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng 
sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật hòa họp uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật. 

* ... Hòa họp pháp bất tương ưng cái... 

624 . 

Phi Nhân 2, phi Trưởng 2, phi Tiền sanh 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thiền 1, phi 
Đạo 1, phi Bất tương ưng 2. 

Đem 2 cách ngoài ra, dù phần tương ưng cũng sắp như thế. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

625 . 

* Pháp tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái bằng Nhân duyên: 

Nhân tương ưng cái làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên; nên hỏi đến 
căn; nhân tương ưng cái làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên. Nhân tương ưng 
cái làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng cái làm duyên cho pháp bất tương ưng cái bằng Nhân duyên: 

Nhân bất tương ưng cái làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 
Tục sinh... 

626 . 

* Pháp tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái bằng Cảnh duyên: 

- Thỏa thích rất hân hoan ái, do đó mở mối cho ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật hay 
ưu sanh ra; thỏa thích rất hân hoan tà kiến, do đó mở mối cho ái, tà kiến, hoài nghi, 
phóng dật hay ưu sanh ra. 

- Hoài nghi mở mối cho hoài nghi, tà kiến, phóng dật hay ưu. Phóng dật mở mối cho 
phóng dật sanh ra, tà kiến... hoài nghi sanh ra. ưu mở mối cho ưu sanh ra, tà kiến... 
hoài nghi... phóng dật sanh ra. 

* Pháp tương ưng cái làm duyên cho pháp bất tương ưng cái bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh phản khán phiền não tương ưng cái đã trừ, phản khán phiền não hạn 
chế, biết rõ phiền não đã từng sanh trước kia. 

- Quán ngộ uẩn tương ưng cái bằng cách vô thường, khổ não hay vô ngã. Tha tâm 
thông rõ thấu tâm người hội họp tâm tương ưng cái. 

- Uẩn tương ưng cái làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông và khán chiếu bằng Cảnh duyên. 

* Pháp bất tương ưng cái làm duyên cho pháp bất tương ưng cái bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi phản khán. Nhớ 
thiện đã từng tạo chứa trước kia... xuất thiền... thiền. 

- Chư Thánh xuất đạo ... Đạo; phản kháng Quả... Níp Bàn; Níp Bàn làm duyên cho 
chuyển tộc, dũ tịnh, đạo, quả và khán chiếu bằng Cảnh duyên. 

- Nhãn... vật... quán ngộ uẩn bất tương ưng cái bằng cách vô thường, khổ não, vô 
ngã. Thiên nhãn thấy sắc, luôn đến khán chiếu (ãvajjana). 

* Pháp bất tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái bằng Cảnh duyên: 

Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp... trước kia... thiền 
... nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan uẩn bất tương ưng cái do đó mở mối cho ái, 
tà kiến, hoài nghi, phóng dật hay ưu sanh ra. 


627 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


187 


* Pháp tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về ái rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó làm cho ái hay 
tà kiến sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng tương ưng cái làm duyên cho uẩn tương ưng cái 
bằng Trưởng duyên. 

* Pháp tương ưng cái làm duyên cho pháp bất tương ưng cái bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng tương ưng cái làm duyên cho sắc tâm bằng Trưởng 
duyên; nên hỏi đến căn. Trưởng tương ưng cái làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp bất tương ưng cái làm duyên cho pháp bất tương ưng cái bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi nặng về đó mới 
phản khán, nhớ lại thiện đã làm chứa để trước... xuất thiền... thiền; chư Thánh xuất 
đạo nặng về đạo rồi... quả... Níp Bàn; Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc, dũ tịnh, 
đạo, quả bằng Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng bất tương ưng cái làm duyên cho uẩn tương ưng và 
sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp bất tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Bố thí... trước kia... thiền... nhãn... vật... nặng về uẩn bất tương 
ưng cái rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó nên ái hay tà kiến sanh ra. 

628 . 

* Pháp tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn tương ưng cái sanh trước trước làm duyên cho uẩn tương ưng cái sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên; nên hỏi đến căn. 

- Uẩn tương ưng cái làm duyên cho quả sơ khởi bằng Vô gián duyên đây “sanh trước 
trước” không có; nên hỏi đến căn. 

- Uẩn bất tương ưng cái sanh trước trước làm duyên cho uẩn bất tương ưng cái sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp bất tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái bằng Vô gián duyên: 

Khán chiếu làm duyên cho uẩn tương ưng cái bằng Vô gián duyên. 

* Pháp tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái bằng Liên tiếp duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Hỗ tương duyên, bằng Y chỉ duyên. 

629 . 

* Pháp tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương ái mạnh có thể sát sanh,... cho đến phá hòa hợp Tăng, 
nương sân... si, ngã mạn, tà kiến... mong mỏi mạnh có thể sát sanh... cho đến phá 
hòa họp Tăng; ái... mong mỏi làm duyên cho ái... mong mỏi bằng Cận y duyên. 

* Pháp tương ưng cái làm duyên cho pháp bất tương ưng cái bằng Cận y duyên có Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương ái mạnh có thể bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh 
tịnh nghiệp, thiền... quán, đạo, thần thông... nhập thiền phát sanh; nương sân... 



188 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng cái 


mong mỏi mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh; ái... mong mỏi làm duyên cho 
đức tin... trí, thân lạc, thân khổ, đạo, quả, nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất tương ưng cái làm duyên cho pháp bất tương ưng cái bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí... giới... đạo... thông... nhập 
thiền phát sanh; nương giới... trí... chỗ ở manh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh; 
đức tin... chỗ ở làm duyên cho đức tin... trí, đạo, quả, nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể gây ngã mạn, chấp tà kiến, nương 
giới... trí... thân lạc... chỗ ở mạnh có thể sát sanh... cho đến phá hòa hợp Tăng, đức 
tin... chỗ ở làm duyên cho ái, sân, si, ngã mạn, tà kiến, mong mỏi bằng Cận y 
duyên. 

630 . 

* Pháp bất tương ưng cái làm duyên cho pháp bất tương ưng cái bằng Tiền sanh duyên 
có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... quán ngộ vật bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã. 
Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức. Xúc xứ 
làm duyên cho thân thức. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức, vật làm duyên cho uẩn bất tương ưng cái bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp bất tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái bằng Tiền sanh duyên có 
Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... thỏa thích rất hân hoan vật, do đó mở mối cho ái, sân, 
si sanh ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn tương ưng cái bằng Tiền sanh duyên. 

631 . 

Pháp tương ưng cái làm duyên cho pháp bất tương ưng cái bằng Hậu sanh duyên có 2 
câu,... bằng Cố hưởng duyên có 2 câu. 

632 . 

* Pháp tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái bằng Dị thời nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) tương ưng cái làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Dị thời nghiệp 
duyên, nên sắp (đến) căn; có Đồng sanh và Biệt thời. 

- Đồng sanh như: Tư tương ưng cái làm duyên cho sắc tâm bằng Dị thời nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời như: Tư tương ưng cái làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng Dị thời 
nghiệp duyên; tư tương ưng cái làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Dị 
thời nghiệp duyên. 

* Pháp bất tương ưng cái làm duyên cho pháp bất tương ưng cái bằng Dị thời nghiệp 
duyên có Đồng sanh và Biệt thời... tóm tắt... 

* ... bằng Quả duyên có 1 câu. 

633 . 

Pháp tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái bằng Thực duyên,... bằng 
Quyền duyên, bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tương ưng duyên có 2 câu. 


634 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


189 


* Pháp tương ưng cái làm duyên cho pháp bất tương ưng cái bằng Bất tương ưng duyên 
có Đồng sanh và Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp bất tương ưng cái làm duyên cho pháp bất tương ưng cái bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp bất tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái bằng Bất tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn tương ưng cái bằng Bất tương ưng duyên. 

635 . 

* Pháp tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn tương ưng cái làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp tương ưng cái làm duyên cho pháp bất tương ưng cái bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn tương ưng cái làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn tương ưng cái làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu 
duyên. 

* Pháp tương ưng cái làm duyên cho những pháp tương ưng cái và bất tương ưng cái 
bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn tương ưng cái làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn 
làm duyên cho 2 uẩn bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp bất tương ưng cái làm duyên cho pháp bất tương ưng cái bằng Hiện hữu duyên 
có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh, Thực và Quyền,... tóm tắt... 

* Pháp bất tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái bằng Hiện hữu duyên: 

Tiền sanh như: Nhãn... thỏa thích rất hân hoan vật do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài 
nghi, phóng dật hay ưu sanh ra; vật làm duyên cho uẩn tương ưng cái bằng Hiện 
hữu duyên. 

* Chư pháp tương ưng cái và bất tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn tương ưng cái và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu 
duyên; 2 uẩn và vật làm duyên cho 2 uẩn bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp tương ưng cái và bất tương ưng cái làm duyên cho pháp bất tương ưng cái 
bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn tương ưng cái và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn tương ưng cái và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn tương ưng cái và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh 
bằng Hiện hữu duyên. 

636 . 

Nhân 4, Cảnh 4, Trưởng 5, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 5, Hỗ tương 2, Y chỉ 7, 
Cận y 4, Tiền sanh 2, Hậu sanh 2, cố hưởng 2, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 4, Tương ưng 2, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 7, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 7. 

637 . 

* Pháp tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên. 



190 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng cái 


* Pháp tương ưng cái làm duyên cho pháp bất tương ưng cái bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Dị thời nghiệp 
duyên. 

* Pháp tương ưng cái làm duyên cho những pháp tương ưng cái và bất tương ưng cái 
bằng Đồng sanh duyên. 

* Pháp bất tương ưng cái làm duyên cho pháp bất tương ưng cái bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, 
bằng Dị thời nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp bất tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp tương ưng cái và bất tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp tương ưng cái và bất tương ưng cái làm duyên cho pháp bất tương ưng cái 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

638 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 5, 
phi Hỗ tương 5, phi Y chỉ 5, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 6, phi Đạo 7, phi Tương ưng 5, 
phi Bất tương ưng 4, phi Hiện hữu 4, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi Bất ly 4. 

639 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4,... phi Trưởng 4, phi Vô gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Hỗ 
tương 2, phi Cận y 4, phi Đạo 4, phi Tương ưng 2, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 4, 
phi Ly 4. 

640 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Trưởng 5, nên đếm theo thuận tùng (anuỉoma), Bất ly 7. 

Het nhị đề tương ưng cái 


NHỊ ĐÈ CÁI CẢNH CÁI (NIVARANA NIVARANIYADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

641 . 

Pháp cái cảnh cái liên quan pháp cái cảnh cái sanh ra do Nhân duyên: 

Hôn trầm thùy miên cái, phóng dật cái và vô minh cái liên quan dục dục cái. 

Tất cả nên đếm như thế, trùng như nhị đề cái không chi khác. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

642 . 

* Pháp cái cảnh cái làm duyên cho pháp cái cảnh cái bằng Nhân duyên: 

Nhân cái cảnh cái làm duyên cho tương ưng cái bằng Nhân duyên. 

* Pháp cái cảnh cái làm duyên cho pháp cảnh cái phi cái bằng Nhân duyên: 

Nhân cái cảnh cái làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


191 


* Pháp cái cảnh cái làm duyên cho những pháp cái cảnh cái và cảnh cái phi cái bằng 
Nhân duyên: 

Nhân cái cảnh cái làm duyên cho uẩn tưong ưng với cái và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp cảnh cái phi cái làm duyên cho pháp cảnh cái phi cái bằng Nhân duyên: 

Nhân cảnh cái phi cái làm duyên cho uẩn tưong ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 
Tục sinh... 

643 . 

* Pháp cái cảnh cái làm duyên cho pháp cái cảnh cái bằng Cảnh duyên: 

- Cái mở mối cho cái sanh ra; nên hỏi đến căn. 

- Cái mở mối cho uẩn cảnh cái phi cái sanh ra; nên hỏi đến căn. 

- Cái mở mối cho cái và uẩn tương ưng sanh ra. 

* Pháp cảnh cái phi cái làm duyên cho pháp cảnh cái phi cái bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi phản khán, thỏa 

thích rất hân hoan do đó khai đoan cho ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật hay ưu sanh 
ra; ^ 

- Nhớ thiện đã làm chứa để trước kia... thiền... chư Thánh phản khán chuyển tộc, dũ 
tịnh... phiền não đã trừ... phiền não hạn chế... phiền não từng sanh trước kia... . 

- Nhãn... vật... quán ngộ uẩn cảnh cái phi cái bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân 
hoan... ưu ...; thiên nhãn... nên sắp luôn đến khán chiếu (ãvajjana). 

* Pháp cảnh cái phi cái làm duyên cho pháp cái cảnh cái bằng Cảnh duyên: 

- Bố thí... giới... thanh tịnh nghiệp... thiện đã làm chứa để trước kia... thiền... . 

- Nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan, uẩn cảnh cái phi cái, do đó mở mối cho ái, tà 
kiến, hoài nghi, phóng dật hay ưu sanh ra. 

* Pháp cảnh cái phi cái làm duyên cho những pháp cái cảnh cái và cảnh cái phi cái bằng 
Cảnh duyên: 

- Bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp... thiện đã làm chứa để 
trước kia... thiền... . 

- Nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan, uẩn cảnh cái phi cái do đó mở mối cho cái và 
uẩn tương ưng cái sanh ra. 

3 câu ngoài ra đây, nên sắp như thế. 

Trưởng duyên trùng nhu Cảnh duyên, dù Tiền sanh duyên cũng trùng như Cảnh 
duyên. 

Riêng phần Y chỉ duyên không nên sắp siêu thế,... tóm tắt... nên sắp rộng như thế. 

Nhị đề cái như thế nào, nên nhớ lại rồi sắp đúng nhu thế. 

Het nhị đề cái cảnh cái 




NHỊ ĐÈ CÁI TƯƠNG ƯNG CÁI (NIVARANA NIVARANA SAMPAYUTTADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

644 . 

* Pháp cái tương ưng cái liên quan pháp cái tương ưng cái sanh ra do Nhân duyên: 

Hôn trầm thùy miên cái, phóng dật cái và vô minh cái liên quan dục dục cái. Nên 
sắp cách luân, nên sắp tất cả cái (nĩvarana). 

* Pháp tương ưng cái phi cái liên quan pháp cái tương ưng cái sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng liên quan cái (nĩvarana). 

* Chư pháp cái tương ưng cái và tương ưng cái phi cái liên quan pháp cái tương ưng cái 
sanh ra do Nhân duyên: 

Hôn trầm thùy miên cái, phóng dật cái, vô minh cái và uẩn tương ưng liên quan dục 
dục cái, nên sắp cách luân. 

* Pháp tương ưng cái phi cái liên quan pháp tương ưng cái phi cái sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng cái phi cái, 2 uẩn... 

* Pháp cái tương ưng cái liên quan pháp tương ưng cái phi cái sanh ra do Nhân duyên: 

Cái liên quan uẩn tương ưng cái phi cái. 

* Chư pháp cái tương ưng cái và tương ưng cái phi cái liên quan pháp tương ưng cái phi 
cái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn với cái liên quan 1 uẩn tương ưng cái phi cái, 2 uẩn... 

* Pháp cái tương ưng cái liên quan những pháp cái tương ưng cái và tương ưng cái phi 
cái sanh ra do Nhân duyên: 

Hôn trầm thùy miên cái, phóng dật cái và vô minh cái liên quan dục dục cái và uẩn 
tương ưng; nên sắp cách luân. 

* Pháp tương ưng cái phi cái liên quan những pháp cái tương ưng cái và tương ưng cái 
phi cái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng cái phi cái với cái, 2 uẩn... 

* Chư pháp cái tương ưng cái và tương ưng cái phi cái liên quan những pháp cái tương 
ưng cái và tương ưng cái phi cái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn, hôn trầm thùy miên cái, phóng dật cái và vô minh cái liên quan 1 uẩn tương 
ưng cái phi cái và dục dục cái, 2 uẩn... nên sắp cách luân,... tóm tắt... 

645 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, tất cả đều 9, Nghiệp 9, Thực 9, Bất ly 9. 

646 . 

* Pháp cái tương ưng cái liên quan pháp cái tương ưng cái sanh ra do phi Nhân duyên: 

Vô minh cái liên quan hoài nghi cái, vô minh cái liên quan phóng dật cái. 

* Pháp cái tương ưng cái liên quan pháp tương ưng cái phi cái sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

Vô minh cái liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


193 


* Pháp cái tương ưng cái liên quan những pháp cái tương ưng cái và tương ưng cái phi 
cái sanh ra do phi Nhân duyên: 

Vô minh cái liên quan hoài nghi cái và uẩn tương ưng. Vô minh cái liên quan phóng 
dật cái và uẩn tương ưng,... tóm tắt... 

647 . 

Phi Nhân 3, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Bất tương ưng 9. 

648 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9,... tóm tắt... phi Bất tương ưng 9. 

649 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3, tất cả đều 3, Đạo 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh, phần ỷ trượng, phần y chỉ, phần hòa họp, phần tương ưng đều trùng 
như phần liên quan (paticcavãra) không chi khác. 

Phần Vấn Đề (Paiihãvãra) 

650 . 

* Pháp cái tương ưng cái làm duyên cho pháp cái tương ưng cái bằng Nhân duyên: 

Nhân cái tương ưng cái làm duyên cho tương ưng cái bằng Nhân duyên. 

* Pháp cái tương ưng cái làm duyên cho pháp tương ưng cái phi cái bằng Nhân duyên: 

Nhân cái tương ưng cái làm duyên cho uẩn tương ưng cái bằng Nhân duyên. 

* Pháp cái tương ưng cái làm duyên cho những pháp cái tương ưng cái và tương ưng cái 
phi cái bằng Nhân duyên: 

Nhân cái tương ưng cái làm duyên cho uẩn tương ưng với cái bằng Nhân duyên. 

651 . 

* Pháp cái tương ưng cái làm duyên cho pháp cái tương ưng cái bằng Cảnh duyên: 

Cái mở mối cho cái sanh ra, nên hỏi đến căn. Cái mở mối cho uẩn tương ưng cái phi 
cái sanh ra, nên hỏi đến căn. Cái mở mối cho cái và uẩn tương ưng sanh ra. 

* Pháp tương ưng cái phi cái làm duyên cho pháp tương ưng cái phi cái bằng Cảnh 
duyên: 

- Uẩn tương ưng cái phi cái mở mối cho uẩn tương ưng cái phi cái sanh ra; nên hỏi 
đến căn. 

- Uẩn tương ưng cái phi cái mở mối cho cái sanh ra. uẩn tương ưng cái phi cái mở 
mối cho cái và uẩn tương ưng sanh ra. 

* Chư pháp cái tương ưng cái và tương ưng cái phi cái làm duyên cho pháp cái tương 
ưng cái bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

652 . 

* Pháp cái tương ưng cái làm duyên cho pháp cái tương ưng cái bằng Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh có 3 câu, nên sắp câu “nặng về Cảnh” 

* Pháp tương ưng cái phi cái làm duyên cho pháp tương ưng cái phi cái bằng Trưởng 
duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về uẩn tương ưng cái phi cái rồi làm cho uẩn tương ưng cái 
phi cái sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng tương ưng cái phi cái làm duyên cho uẩn tương 
ưng bằng Trưởng duyên; nên hỏi đến căn; nặng về uẩn tương ưng cái phi cái rồi 
làm cái sanh ra. 




194 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề cái tương ưng cái 


- Trưởng đồng sanh như: Trưởng tương ưng cái phi cái làm duyên cho tương ưng cái 
bằng Trưởng duyên; nặng về uẩn tương ưng cái phi cái rồi làm cái và uẩn tương 
ưng sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng tương ưng cái phi cái làm duyên cho uẩn tương 
ưng với cái bằng Trưởng duyên. 

* Chư pháp cái tương ưng cái và tương ưng cái phi cái làm duyên cho pháp cái tương 
ưng cái bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh có 3 câu. 

653 . 

* ... bằng Vô gián duyên: “không có” khán chiếu (ãvajjana) và quả sơ khởi (vutthãna); 
tất cả câu nên sắp “trước trước”. 

* ... bằng Liên tiếp duyên có 9 câu,... bằng Đồng sanh duyên có 9 câu,... bằng Hỗ tương 
duyên có 9 câu, bằng Y chỉ duyên có 9 câu,... bằng Cận y duyên có 9 câu,... bằng cố 
hưởng duyên trùng như Cảnh duyên “không có phân tích (vibhanga) 

654 . 

Pháp tương ưng cái phi cái làm duyên cho pháp tương ưng cái phi cái bằng Dị thời 
nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) tương ưng cái phi cái làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Dị thời 
nghiệp duyên; nên hỏi đến căn; tư tương ưng cái phi cái làm duyên cho tương ưng 
cái bằng Dị thời nghiệp duyên; tư tương ưng cái phi cái làm duyên cho uẩn tương 
ưng với cái bằng Dị thời nghiệp duyên. 

655 . 

* Pháp tương ưng cái phi cái làm duyên cho pháp tương ưng cái phi cái bằng Thực 
duyên có 3 câu. 

* ... bằng Quyền duyên có 3 câu,... bằng Thiền duyên có 3 câu, ... bằng Đạo duyên có 3 
câu, ... bằng Tương ưng duyên có 9 câu, ... bằng Hiện hữu duyên có 9 câu, bằng Vô 
hữu duyên có 9 câu,... bằng Ly duyên có 9 câu,... bằng Bất ly duyên có 9 câu. 

656 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 9, Hiện 
hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

657 . 

Pháp cái tương ưng cái làm duyên cho pháp cái tương ưng cái bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

Cả 9 duyên nên thay đổi 3 câu như thế này. 

658 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Bất ly 9. 

659 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, 
phi Đạo 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

660 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 9, nên sắp theo đầu đề thuận,... Bất ly 9. 

Het nhị đề cái tương ưng cái 




NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG CÁI CẢNH CÁI 
(NĨVARANA SAMPAYUTTA NĨVARANĨYADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

661 . 

Pháp bất tương ưng cái cảnh cái liên quan pháp bất tương ưng cái cảnh cái sanh ra do 
Nhân duyên: 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn bất tương ưng cái cảnh cái, 2 uẩn... Tục 
sinh... tóm tắt... 

Nhị đề hiệp thế trong tông đề đỉnh (cũlantaraduka) như thế nào, đây nên sắp như 
thế ấy không chi khác. 

Het nhị đề bất tương ưng cái cảnh cái 


NHỊ ĐÈ KHINH THỊ (PARAMASADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

662 . 

* Pháp phi khinh thị liên quan pháp khinh thị sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan khinh thị. 

* Pháp phi khinh thị liên quan pháp phi khinh thị sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi khinh thị, 2 uẩn... Tục sinh luôn đến người Vô 
tưởng và sắc đại sung (mahãbhũta). 

* Pháp khinh thị liên quan pháp phi khinh thị sanh ra do Nhân duyên: 

Khinh thị liên quan uẩn phi khinh thị. 

* Chư pháp khinh thị và phi khinh thị liên quan pháp phi khinh thị sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn với khinh thị và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi khinh thị, 2 uẩn... 

* Pháp phi khinh thị liên quan những pháp khinh thị và phi khinh thị sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi khinh thị và khinh thị, 2 uẩn... 

663 . 

Nhân 5, Cảnh 5, tất cả đều 5, Quả 1, Bất ly 5. 

664 . 

* Pháp phi khinh thị liên quan pháp phi khinh thị sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi khinh thị vô nhân, 2 uẩn... sát-na tục sinh vô 
nhân luôn đến người Vô tưởng; si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên 
quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

665 . 

* Pháp phi khinh thị liên quan pháp khinh thị sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan khinh thị. 

* Pháp phi khinh thị liên quan pháp phi khinh thị sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn phi khinh thị, luôn đến người Vô tưởng. 





196 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề khinh thị 


* Pháp phi khinh thị liên quan những pháp khinh thị và phi khinh thị sanh ra do phi 
Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan khinh thị và uẩn tuơng ung. 

666 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Truởng 5, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tuơng 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi cố huởng 5, phi Nghiệp 3, phi Quả 
5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng 
ung 5, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

667 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Truởng 5, phi Quả 5, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng 
ung 5, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

668 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1,... Vô gián 1, tất cả đều 1, Bất ly 1. 

Phần đồng sanh trùng nhu phần liên quan 

Phần Ỷ Trương (Paccayavãra) 

669 . 

* Pháp phi khinh thị ỷ truợng pháp khinh thị sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tuơng ung và sắc tâm ỷ truợng khinh thị. 

* Pháp phi khinh thị ỷ truợng pháp phi khinh thị sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm ỷ truợng 1 uẩn phi khinh thị, 2 uẩn... Tục sinh luôn đến sắc đại 
sung nội; uẩn phi khinh thị ỷ truợng vật. 

* Pháp khinh thị ỷ truợng pháp phi khinh thị sanh ra do Nhân duyên: 

Khinh thị ỷ truợng uẩn phi khinh thị. Khinh thị ỷ truợng vật. 

* Chu pháp khinh thị và phi khinh thị ỷ truợng pháp phi khinh thị sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn với khinh thị và sắc tâm ỷ truợng 1 uẩn phi khinh thị, 2 uẩn ...; khinh thị ỷ 
truợng vật, sắc tâm ỷ truợng đại sung. Khinh thị và uẩn tuơng ung ỷ truợng vật. 

* Pháp phi khinh thị ỷ truợng những pháp khinh thị và phi khinh thị sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn và sắc tâm ỷ truợng 1 uẩn phi khinh thị và khinh thị, 2 uẩn... sắc tâm ỷ truợng 
khinh thị và uẩn tuơng ung; sắc tâm ỷ truợng khinh thị và đại sung, uẩn phi khinh 
thị ỷ truợng khinh thị và vật,... tóm tắt... 

670 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Truởng 5, tất cả đều 5, Quả 1, Bất ly 5. 

671 . 

* Pháp phi khinh thị ỷ truợng pháp phi khinh thị sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm ỷ truợng 1 uẩn phi khinh thị vô nhân, 2 uẩn... . 

- Sát-na tục sinh vô nhân luôn đến nguời Vô tuởng. Nhãn thức ỷ truợng nhãn xứ, 
thân thức ỷ truợng thân xứ; 

- Uẩn phi khinh thị vô nhân ỷ truợng vật. 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật ỷ truợng uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật và vật,... tóm tắt... 


672 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


197 


Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 5, phi Vô gián 3,... phi Cận y 3, phi Tiền sanh 5, 
phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 3, phi Quả 5, phi Thực 1, phi Quyền 1, 
phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 5, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

673 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 5, tất cả nên sắp như thế. 

674 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1,... Bất ly 1. 

Phần y chỉ trùng như phần ỷ trượng (paccayavãra). 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) 

675 . 

Pháp phi khinh thị hòa họp pháp khinh thị sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng hòa họp khinh thị; chỉ có trong Vô sắc, nên sắp 5 câu đề như thế. 

Phần hòa họp, phần tương ưng nên sắp như thế. 

Phần Vấn Đề (Panhavãrã) 

676 . 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho pháp phi khinh thị bằng Nhân duyên: 

Nhân phi khinh thị làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị bằng Nhân duyên: 

Nhân phi khinh thị làm duyên cho khinh thị bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho những pháp khinh thị và phi khinh thị bằng Nhân 
duyên: 

Nhân phi khinh thị làm duyên cho uẩn tương ưng với khinh thị và sắc tâm bằng 
Nhân duyên. 

677 . 

* Pháp khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị bằng Cảnh duyên: 

- Khinh thị mở mối cho khinh thị sanh ra, nên sắp cách căn. 

- Khinh thị mở mối cho uẩn phi khinh thị sanh ra. 

- Khinh thị mở mối cho khinh thị và uẩn tương ưng sanh ra 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho pháp phi khinh thị bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi phản khán, thỏa 
thích rất hân hoan, do đó mở mối cho ái, hoài nghi, phóng dật hay ưu sanh ra; thiện 
đã từng tạo chứa trước kia... xuất thiền... thiền. 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn. Níp Bàn 
làm duyên cho chuyển tộc, dũ tịnh, đạo, quả và khán chiếu bằng Cảnh duyên. 

- Chư Thánh phản khán phiền não phi khinh thị đã trừ... phiền não hạn chế... trước 
kia... . 

- Nhãn... vật... quán ngộ uẩn phi khinh thị bằng lối vô thường,... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó mở mối cho ái, hoài nghi, phóng dật hay ưu sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng; tha tâm thông rõ thấu tâm người hội họp 
tâm phi khinh thị. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ; sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho 





198 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề khinh thị 


thân thức. Uẩn phi khinh thị làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng 
thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông và khán chiếu bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị bằng Cảnh duyên: 

- Bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi thỏa thích rất hân hoan, 
do đó mở mối cho tà kiến sanh ra,... trước kia... thiền... . 

- Nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan uẩn phi khinh thị, do đó mở mối cho tà kiến... 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho những pháp khinh thị và phi khinh thị bằng Cảnh 
duyên: 

Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi thỏa thích rất 
hân hoan, do đó mở mối cho khinh thị và uẩn tương ưng sanh ra;... trước kia... 
thiền... nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan uẩn phi khinh thị, do đó mở mối cho 
khinh thị và uẩn tương ưng sanh ra. 

* Chư pháp khinh thị và phi khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị bằng Cảnh duyên: 
Khinh thị và uẩn tưong ưng mở mối... có 3 câu. 

678 . 

* Pháp khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị bằng Trưởng duyên: Nặng về khinh thị 
rồi làm cho khinh thị... 3 câu, nên sắp Trưởng cảnh. 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho pháp phi khinh thị bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Bố thí... giới... thanh tịnh nghiệp do nặng về đó rồi phản khán, 
thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó làm cho ái sanh... trước kia... thiền...; chư 
Thánh xuất đạo nặng về đạo... nặng về Quả... nặng về Níp Bàn. Níp Bàn làm duyên 
cho chuyển tộc, dũ tịnh, đạo, quả bằng Trưởng duyên; nhãn... vật... nặng về uẩn phi 
khinh thị rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó làm cho ái sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi khinh thị làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh 
và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp... trước 
kia... thiền.... Nhãn... vật... nặng về uẩn phi khinh thị rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó làm cho tà kiến... 

- Trưởng đồng sanh như; Trưởng phi khinh thị làm duyên cho khinh thị bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho những pháp khinh thị và phi khinh thị bằng Trưởng 
duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp... trước 
kia... thiền; nhãn... vật... nặng về uẩn phi khinh thị rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó làm cho khinh thị và uẩn tương ưng sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi khinh thị làm duyên cho uẩn tương ưng với 
khinh thị và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Chư pháp khinh thị và phi khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Nặng về khinh thị và uẩn tương ưng rồi... Khinh thị, có 3 câu. 

679 . 

* Pháp khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị bằng Vô gián duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


199 


- Khinh thị sanh trước trước làm duyên cho khinh thị sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên, nên sắp căn. 

- Khinh thị sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi khinh thị sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

- Khinh thị làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên, nên sắp căn; 

- Khinh thị sanh trước trước làm duyên cho khinh thị và uẩn tương ưng sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho pháp phi khinh thị bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn phi khinh thị sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi khinh thị sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

- Thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên, nên sắp căn. 

- Uẩn phi khinh thị sanh trước trước làm duyên cho khinh thị sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

- Khán chiếu (ãvajjana) làm duyên cho khinh thị bằng Vô gián duyên; uẩn phi khinh 
thị sanh trước trước làm duyên cho khinh thị và uẩn tương ưng sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên, khán chiếu làm duyên cho khinh thị và uẩn tương ưng bằng Vô gián 
duyên. 

* Chư pháp khinh thị và phi khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị bằng Vô gián 
duyên: 

- Khinh thị và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho khinh thị sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên; nên sắp căn. 

- Khinh thị và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi khinh thị sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Khinh thị và uẩn tương ưng làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián 
duyên; 

- Khinh thị và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho khinh thị và uẩn tương 
ưng sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp khinh thị và phi khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị bằng Liên tiếp duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Hỗ tương duyên, bằng Y chỉ duyên... có 5 câu. 

680 . 

* Pháp khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Khinh thị làm duyên cho khinh thị bằng Cận y duyên có 3 câu. 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho pháp phi khinh thị bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, 
Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh, gây ngã 
mạn; 

- Giới... trí... ái, sân, si, ngã mạn, mong mỏi, thân lạc... chỗ ở mạnh có thể bố thí... 
nhập thiền phát sanh, sát sanh... phá hòa hợp Tăng; 

- Đức tin... chỗ ở làm duyên cho đức tin,... trí, ái,... mong mỏi, thân lạc, đạo, quả 
nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể chấp tà kiến. giới... trí, ái, mong mỏi, 
thân lạc... chỗ ở mạnh có thể chấp tà kiến; 



200 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề khinh thị 


- Đức tin... chỗ ở làm duyên cho khinh thị bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho những pháp khinh thị và phi khinh thị bằng Cận y 
duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể chấp tà kiến; 

- Nương giới... chỗ ở mạnh có thể chấp tà kiến, nương đức tin... chỗ ở làm duyên cho 
khinh thị và uẩn tương ưng bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp khinh thị và phi khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị bằng Cận y duyên 
có 3 câu thành Cận y: 

Khinh thị và uẩn tương ưng làm duyên cho khinh thị bằng Cận y duyên có 3 câu. 

681 . 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho pháp phi khinh thị bằng Tiền sanh duyên có Cảnh 
tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... quán ngộ vật bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó mở mối cho ái, hoài nghi, phóng dật, ưu phát sanh; thiên nhãn thấy sắc, 
thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức. Xúc xứ làm duyên cho thân 
thức. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức. Thân xứ làm duyên cho thân 
thức. Vật làm duyên cho uẩn phi khinh thị bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền 
sanh và Vật tiền sanh; 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... thỏa thích rất hân hoan vật do đó mở mối cho tà kiến... 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho khinh thị bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho những pháp khinh thị và phi khinh thị bằng Tiền 
sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như; Nhãn... thỏa thích rất hân hoan vật do đó mở mối cho khinh thị 
và uẩn tương ưng sanh ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho khinh thị và uẩn tương ưng bằng Tiền sanh 
duyên. 

682 . 

* Pháp khinh thị làm duyên cho pháp phi khinh thị bằng Hậu sanh duyên có 3 câu, nên 
sắp Hậu sanh. 

* ... bằng Cố hưởng duyên có 9 câu. 

683 . 

Pháp phi khinh thị làm duyên cho pháp phi khinh thị bằng Dị thời nghiệp duyên có 
Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) phi khinh thị làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Dị thời nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư phi khinh thị làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh (kaịattã) 
bằng Dị thời nghiệp duyên; nên sắp căn. 

- Tư phi khinh thị làm duyên cho khinh thị bằng Dị thời nghiệp duyên. 

- Tư phi khinh thị làm duyên cho khinh thị với uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Dị 
thời nghiệp duyên. 

684 . 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho pháp phi khinh thị bằng Quả duyên có 1 câu. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


201 


* ... bằng Thực duyên có 3 câu,... bằng Quyền duyên có 3 câu,... bằng Thiền duyên có 3 
câu. 

685. 

* Pháp khinh thị làm duyên cho pháp phi khinh thị bằng Đạo duyên: 

Chi đạo thảnh khinh thị... có 5 câu đề, nên sắp như thế. 

* ... bằng Tương ưng duyên có 5 câu. 

686 . 

* Pháp khinh thị làm duyên cho pháp phi khinh thị bằng Bất tương ưng duyên có Đồng 
sanh và Hậu sanh... tóm tắt... 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho pháp phi khinh thị bằng Bất tương ưng duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị bằng Bất tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho khinh thị bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho những pháp khinh thị và phi khinh thị bằng Bất 
tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho khinh thị và uẩn tương ưng bằng Bất tương ưng 
duyên. 

* Chư pháp khinh thị và phi khinh thị làm duyên cho pháp phi khinh thị bằng Bất tương 
ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh,... tóm tắt... 

687. 

* Pháp khinh thị làm duyên cho pháp phi khinh thị bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh 
và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Khinh thị làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: Khinh thị làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho pháp phi khinh thị bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền... 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh 
và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn phi khinh thị làm duyên cho khinh thị bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn... thỏa thích rất hân hoan vật do đó mở mối cho tà kiến sanh 
ra. Vật làm duyên cho khinh thị bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho những pháp khinh thị và phi khinh thị bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi khinh thị làm duyên cho 3 uẩn với khinh thị và sắc tâm 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn... thỏa thích rất hân hoan vật, do đó mở mối cho khinh thị và 
uẩn tương ưng sanh ra. Vật làm duyên cho khinh thị và uẩn tương ưng bằng Hiện 
hữu duyên. 

* Chư pháp khinh thị và phi khinh thị làm duyên cho pháp phi khinh thị bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi khinh thị với khinh thị làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm 
bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... . 



202 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề khinh thị 


- Khinh thị và uẩn tương ưng làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. Khinh thị 
và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. Khinh thị và vật làm 
duyên cho uẩn phi khinh thị bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Khinh thị và uẩn tương ưng làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Khinh thị với uẩn tương ưng và đoàn thực làm duyên cho thân ấy 
sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Khinh thị với uẩn tương ưng và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc 
tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

688 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 5, Hỗ tương 5, Y chỉ 5, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, 
Thiền 3, Đạo 5, Tương ưng 5, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 5, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 5. 

689 . 

* Pháp khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp khinh thị làm duyên cho pháp phi khinh thị bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp khinh thị làm duyên cho những pháp khinh thị và phi khinh thị bằng Cảnh duyên, 
bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho pháp phi khinh thị bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Dị 
thời nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi khinh thị làm duyên cho những pháp khinh thị và phi khinh thị bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp khinh thị và phi khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị bằng Cảnh duyên, 
bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp khinh thị và phi khinh thị làm duyên cho pháp phi khinh thị bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Chư pháp khinh thị và phi khinh thị làm duyên cho những pháp khinh thị và phi khinh 
thị bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 

690 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, tất cả đều 9, phi Bất ly 9. 

691 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ 
tương 1, phi Cận y 3,... phi Đạo 3, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 
3, phi Ly 3. 

692 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 9, nên sắp theo đầu đề thuận;... Bất ly 5. 

Het nhị đề khinh thị 




NHỊ ĐÈ CẢNH KHINH THỊ (PARAMATTHADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

693 . 

* Pháp cảnh khinh thị liên quan pháp cảnh khinh thị sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn cảnh khinh thị, 2 uẩn... Tục sinh luôn đến sắc đại 
sung nội. 

* ... Liên quan pháp cảnh khinh thị ... 

Nhị đề hiệp thế trong tông đề đỉnh (cũlantaraduka) như thế nào, đây nên sắp nhị đề 
cảnh khinh thị như thế đó không chi khác. 

Het nhị đề cảnh khinh thị 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG KHINH THỊ (PARAMASASAMPAYUTTADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

694 . 

* Pháp tương ưng khinh thị liên quan pháp tương ưng khinh thị sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng khinh thị, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng khinh thị liên quan pháp tương ưng khinh thị sanh ra do Nhân 
duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng khinh thị. 

* Chư pháp tương ưng khinh thị và bất tương ưng khinh thị liên quan pháp tương ưng 
khinh thị sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn tương ưng khinh thị, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng khinh thị liên quan pháp bất tương ưng khinh thị sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn bất tương ưng khinh thị, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: 
Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, 1 đại sung... 

* Pháp bất tương ưng khinh thị liên quan những pháp bất tương ưng khinh thị và bất 
tương ưng khinh thị sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng khinh thị và đại sung,... tóm tắt... 

695 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Trưởng 5, Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 5, Hỗ tương 2, Y chỉ 5, 
Cận y 2, Tiền sanh 2, cố hưởng 2, Nghiệp 5, Quả 1, Thực 5,... tóm tắt... Đạo 5, Tương 
ưng 2, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 5, Vô hữu 2, Ly 2, Bất ly 5. 

696 . 

Pháp bất tương ưng khinh thị liên quan pháp bất tương ưng khinh thị sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn bất tương ưng khinh thị vô nhân, 2 uẩn... Tục sinh 

vô nhân luôn đến người Vô tưởng; 





204 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng khinh thị 


- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

697 . " 

* Pháp bất tương ưng khinh thị liên quan pháp tương ưng khinh thị sanh ra do phi Cảnh 
duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng khinh thị. 

* Pháp bất tương ưng khinh thị liên quan pháp bất tưong ưng khinh thị sanh ra do phi 
Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn bất tương ưng khinh thị, luôn đến người Vô tưởng... 

* Pháp bất tương ưng khinh thị liên quan những pháp tương ưng khinh thị và bất tương 
ưng khinh thị sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng khinh thị và đại sung,... tóm tắt... 

698 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 5, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 2, phi Quả 
5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

699 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 5, nên đếm như thế. 

700 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh l,--- Bất ly 1. 

Phần đồng sanh trùng như phần liên quan 

Phần Ỷ Trương (Paccayavãra) 

701 . 

* Pháp tương ưng khinh thị ỷ trượng pháp tương ưng khinh thị sanh ra do Nhân duyên 
có 3 câu, trùng như phần liên quan. 

* Pháp bất tương ưng khinh thị ỷ trượng pháp bất tương ưng khinh thị sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn bất tương ưng khinh thị, 2 uẩn... Tục sinh luôn đến 
sắc đại sung nội; uẩn bất tương ưng khinh thị ỷ trượng vật. 

* Pháp tương ưng khinh thị ỷ trượng pháp bất tương ưng khinh thị sanh ra do Nhân 
duyên: 

Uẩn tương ưng khinh thị ỷ trượng vật. 

* Chư pháp tương ưng khinh thị và bất tương ưng khinh thị ỷ trượng pháp bất tương ưng 
khinh thị sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng khinh thị ỷ trượng vật, sắc tâm ỷ trượng đại sung. 

* Pháp tương ưng khinh thị ỷ trượng những pháp tương ưng khinh thị và bất tương ưng 
khinh thị sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn tương ưng khinh thị và vật, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng khinh thị ỷ trượng những pháp tương ưng khinh thị và bất tương 
ưng khinh thị sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm ỷ trượng uẩn tương ưng khinh thị và đại sung. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


205 


* Chư pháp tương ưng khinh thị và bất tương ưng khinh thị ỷ trượng những pháp tương 
ưng khinh thị và bất tương ưng khinh thị sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn ỷ trượng 1 uẩn tương ưng khinh thị và vật, 2 uẩn... sắc tâm ỷ trượng uẩn 
tương ưng khinh thị và đại sung... tóm tắt... 

702 . 

Nhân 9, Cảnh 4, Trưởng 9, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 9, Hỗ tương 4, Y chỉ 9, 
Cận y 4, Tiền sanh 4, cố hưởng 4, Nghiệp 9, Quả 1, Thực 9,... Bất ly 9. 

703 . 

Pháp bất tương ưng khinh thị ỷ trượng pháp bất tương ưng khinh thị sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm ỷ trượng 1 uẩn bất tương ưng khinh thị vô nhân, 2 uẩn... Tục sinh 
vô nhân luôn đến người Vô tưởng. 

- Nhãn thức ỷ trượng nhãn xứ, thân xứ... uẩn bất tương ưng khinh thị vô nhân ỷ 
trượng vật, si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật ỷ trượng uẩn đồng sanh 
hoài nghi, đồng sanh phóng dật và vật. 

704 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

705 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 9, nên đếm như thế. 

706 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh l,--- Bất ly 1. 

Phần y chỉ như phần ỷ trượng (paccayavãra). 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) 

707 . 

Pháp tương ưng khinh thị hòa họp pháp tương ưng khinh thị sanh ra do Nhân duyên... 

708 . 

Nhân 2, Cảnh 2, tất cả đều 2, Quả 1, Bất ly 2. 

709 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 2, phi Tiền sanh 2, phi cố hưởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, 
phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 2. 

Đem 2 cách ngoài ra, dù phần tương ưng cũng nên đếm như thế. 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

710 . 

* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương ưng khinh thị bằng Nhân duyên: 

Nhân tương ưng khinh thị làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên; nên sắp 
căn. nhân tương ưng khinh thị làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên. Nhân 
tương ưng khinh thị làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng Nhân 
duyên: 

Nhân bất tương ưng khinh thị làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. Tục sinh... 


711 . 





206 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng khinh thị 


* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương ưng khinh thị bằng Cảnh duyên: 

Thỏa thích rất hân hoan ái, do đó mở mối cho ái sanh ra. Thỏa thích rất hân hoan 
uẩn tương ưng khinh thị, do đó mở mối cho ái sanh ra. 

* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng Cảnh 
duyên: 

- Chư Thánh phản khán phiền não tương ưng khinh thị đã trừ... phản khán phiền não 
hạn chế, rõ thấu phiền não từng sanh trước kia; 

- Quán ngộ uẩn tương ưng khinh thị bằng cách vô thường... rồi thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan ái bất tương ưng khinh thị, hoài nghi, phóng dật hay ưu sanh 
ra; 

- Tha tâm thông rõ thấu tâm người hội họp tâm tương ưng khinh thị. uẩn tương ưng 
khinh thị làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai 
thông và khán chiếu bằng Cảnh duyên. 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng Cảnh 
duyên: 

- Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi phản khán, thỏa 
thích rất hân hoan, do đó mở mối cho ái bất tương ưng khinh thị, hoài nghi, phóng 
dật hay ưu sanh ra 

- Thiện đã từng tạo chứa trước kia... thiền... chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản 
khán quả... phản khán Níp Bàn. Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc, dũ tịnh, đạo, 
quả và khán chiếu bằng Cảnh duyên; chư Thánh phản khán phiền não bất tương ưng 
khinh thị đã trừ... phiền não hạn chế... trước kia... 

- Nhãn... vật... quán ngộ uẩn bất tương ưng khinh thị bằng lối vô thường... thỏa thích 
rất hân hoan, do đó mở mối cho ái bất tương ưng khinh thị, hoài nghi, phóng dật, ưu 
sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Tha tâm thông rõ thấu tâm người hội họp 
tâm bất tương ưng khinh thị; 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức. Xúc xứ làm duyên cho thân thức, uẩn bất tương 
ưng khinh thị làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông và khán chiếu bằng Cảnh duyên. 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương ưng khinh thị bằng Cảnh 
duyên: 

- Bố thí... giới... thanh tịnh nghiệp... trước kia... thiền...; 

- Nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan uẩn bất tương ưng khinh thị, do đó mở mối 
cho ái sanh ra. 

712 . 

* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương ưng khinh thị bằng Trưởng 
duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về ái rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó làm cho ái 
sanh ra. nặng về uẩn tương ưng khinh thị rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó 
làm cho ái sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng tương ưng khinh thị làm duyên cho uẩn tương ưng 
bằng Trưởng duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


207 


* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng Trưởng 
duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về uẩn tương ưng khinh thị rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó làm cho ái bất tương ưng khinh thị sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng tương ưng khinh thị làm duyên cho sắc tâm bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho những pháp tương ưng khinh thị và bất tương 
ưng khinh thị bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng tương ưng khinh thị làm duyên cho uẩn tương ưng 
và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Bố thí... giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi nặng về đó mới phản 
khán, thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó làm cho ái bất tương ưng khinh thị sanh 
ra;... Trước kia... thiền... chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi... quả... Níp Bàn. Níp 
Bàn làm duyên cho chuyển tộc, dũ tịnh, đạo, quả bằng Trưởng duyên. 

- Nhãn... vật... nặng về uẩn bất tương ưng khinh thị thỏa thích rất hân hoan, do nặng 
đó làm cho ái bất tương ưng khinh thị sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng bất tương ưng khinh thị làm duyên cho uẩn tương 
ưng và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho những pháp tương ưng khinh thị và bất 
tương ưng khinh thị bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi nặng 
về đó thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó làm cho ái tương ưng khinh thị sanh ra. 

... Trước kia... thiền... nhãn... vật... nặng về uẩn bất tương ưng khinh thị thỏa thích 
rất hân hoan, do nặng đó làm cho ái tương ưng khinh thị sanh ra. 

713 . 

* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương ưng khinh thị bằng Vô gián 
duyên: 

- Uẩn tương ưng khinh thị sanh trước trước làm duyên cho uẩn tương ưng khinh thị 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng Vô gián 
duyên: 

- Uẩn tương ưng khinh thị làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng Vô 
gián duyên: 

- Uẩn bất tương ưng khinh thị sanh trước trước làm duyên cho uẩn bất tương ưng 
khinh thị sanh sau sau. 

- Thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương ưng khinh thị bằng Vô gián 
duyên: 

Khán chiếu làm duyên cho uẩn tương ưng khinh thị bằng Vô gián duyên. 

* ... bằng Liên tiếp duyên. 



208 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng khinh thị 


714 . 

* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương ưng khinh thị bằng Đồng sanh 
duyên có 5 câu. 

* ... bằng Hỗ tương duyên có 2 câu;... bằng Y chỉ duyên có 7 câu. 

715 . 

* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương ưng khinh thị bằng Cận y duyên 
có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Ái tương ưng khinh thị... si... mong mỏi làm duyên cho ái tương 
ưng khinh thị, si, mong mỏi bằng Cận y duyên. 

* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng Cận y 
duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái tương ưng khinh thị mạnh có thể bố thí... nhập thiền 
phát sanh, gây ngã mạn... . 

- Nương si tương ưng khinh thị... mong mỏi mạnh có thể bố thí... làm cho nhập thiền 
phát sanh, gây ngã mạn, sát sanh,... cho đến phá hòa hợp Tăng. 

- Nương ái tương ưng khinh thị, si, mong mỏi làm duyên cho đức tin.. .trí, ái, sân, si, 
ngã mạn, mong mỏi, thân lạc, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng Cận y 
duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh, gây ngã 
mạn 

- Nương giới... trí, ái, ngã mạn... mong mỏi mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát 
sanh, sát sanh... phá hòa họp Tăng. Nương thân lạc... chỗ ở mạnh có thể bố thí... phá 
hòa họp Tăng 

- Đức tin... trí, ái, ngã mạn, mong mỏi, thân lạc, chỗ ở làm duyên cho đức tin, trí, ái, 
ngã mạn, mong mỏi, thân lạc, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương ưng khinh thị bằng Cận y 
duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh làm cho ái phát sanh, nương giới... chỗ ở 
mạnh làm duyên cho mong mỏi. nương đức tin... chỗ ở làm duyên cho ái tương ưng 
khinh thị, mong mỏi bằng Cận y duyên. 

716 . 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng Tiền 
sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... quán ngộ vật bằng lối vô thường... rồi thỏa thích rất hân 
hoan, do đó mở mối cho ái bất tương ưng khinh thị, hoài nghi, phóng dật hay ưu 
sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức. Xúc xứ 
làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức. Vật làm duyên cho uẩn bất tương ưng khinh thị bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương ưng khinh thị bằng Tiền sanh 
duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... thỏa thích rất hân hoan, do đó mở mối cho ái tương 
ưng khinh thị sanh ra. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


209 


- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn tương ưng khinh thị bằng Tiền sanh 
duyên. 

717 . 

* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng Hậu sanh 
duyên,... tóm tắt... 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng Hậu 
sanh duyên,... tóm tắt... 

718 . 

Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương ưng khinh thị bằng cố hưởng 
duyên có 2 câu. 

719 . 

* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương ưng khinh thị bằng Dị thời 
nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) tương ưng khinh thị làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Dị thời nghiệp 
duyên. 

* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng Dị thời 
nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư tương ưng khinh thị làm duyên cho sắc tâm bằng Dị thời nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời như: Tư tương ưng khinh thị làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng 
Dị thời nghiệp duyên; nên hỏi đến căn; tư tương ưng khinh thị làm duyên cho uẩn 
tương ưng và sắc tâm bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng Dị 
thời nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư bất tương ưng khinh thị làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
tâm bằng Dị thời nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư bất tương ưng khinh thị làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh 
bằng Dị thời nghiệp duyên. 

* ... bằng Quả duyên có 1 câu,... bằng Thực duyên có 4 câu,... bằng Quyền duyên có 4 
câu,... bằng Thiền duyên có 4 câu,... bằng Đạo duyên có 4 câu,... bằng Tương ưng 
duyên có 2 câu. 

720 . 

* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng Bất tương 
ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng Bất 
tương ưng duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương ưng khinh thị bằng Bất tương 
ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn tương ưng khinh thị bằng Bất tương ưng 
duyên. 

721 . 

* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương ưng khinh thị bằng Hiện hữu 
duyên: 

1 uẩn tương ưng khinh thị làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... 



210 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng khinh thị 


* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng Hiện hữu 
duyên: 

Uẩn tương ưng khinh thị làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên; nên sắp căn. 

* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho những pháp tương ưng khinh thị và bất tương 
ưng khinh thị bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn tương ưng khinh thị làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền,... tóm tắt... 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương ưng khinh thị bằng Hiện hữu 
duyên: 

Tiền sanh như; Nhãn... thỏa thích rất hân hoan vật, do đó mở mối cho ái hay tà kiến 
sanh ra. Vật làm duyên cho uẩn tương ưng khinh thị bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp tương ưng khinh thị và bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương 
ưng khinh thị bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn tương ưng khinh thị và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện 
hữu duyên, 2 uẩn... 

* Chư pháp tương ưng khinh thị và bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất 
tương ưng khinh thị bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

1 uẩn tương ưng khinh thị làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền,... tóm tắt... 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương ưng khinh thị bằng Hiện hữu 
duyên: 

Tiền sanh như: Nhãn... thỏa thích rất hân hoan vật, do đó mở mối cho ái hay tà kiến 
sanh ra. Vật làm duyên cho uẩn tương ưng khinh thị bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp tương ưng khinh thị và bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương 
ưng khinh thị bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn tương ưng khinh thị và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện 
hữu duyên, 2 uẩn... 

* Chư pháp tương ưng khinh thị và bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất 
tương ưng khinh thị bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

- Đồng sanh như: uẩn tương ưng khinh thị và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn tương ưng khinh thị và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn tương ưng khinh thị và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục 
sinh (katattã) bằng Hiện hữu duyên. 

722 . 

Nhân 4, Cảnh 4, Trưởng 5, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 5, Hỗ tương 2, Y chỉ 7, 
Cận y 4, Tiền sanh 2, Hậu sanh 2, cố hưởng 2, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 4, Tương ưng 2, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 7, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 7. 


723 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


211 


* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương ưng khinh thị bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, Hậu sanh duyên, Dị thời nghiệp 
duyên. 

* Pháp tương ưng khinh thị làm duyên cho những pháp tương ưng khinh thị và bất tương 
ưng khinh thị bằng Đồng sanh duyên. 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất tương ưng khinh thị bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, Tiền sanh duyên, Hậu sanh duyên, 
Dị thời nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương ưng khinh thị bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp tương ưng khinh thị và bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp tương 
ưng khinh thị bằng Đồng sanh duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp tương ưng khinh thị và bất tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất 
tương ưng khinh thị bằng Đồng sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, 
bằng Quyền duyên. 

724 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 5, 
phi Hỗ tương 5, phi Y chỉ 5, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 7, tất cả đều 7, 
phi Đạo 7, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 4, phi Hiện hữu 4, phi Vô hữu 7, phi 
Ly 7, phi Bất ly 4. 

725 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4,... phi Trưởng 4, phi Vô gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Hỗ 
tương 2, phi Cận y 4, tất cả đều 4, phi Đạo 4, phi Tương ưng 2, phi Bất tương ưng 2, 
phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

726 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Trưởng 5, nên sắp theo đầu đề thuận,... Bất ly 7. 

Het nhị đề tương ưng khinh thị 


NHỊ ĐÈ KHINH THỊ CẢNH KHINH THỊ (PARAMASA PARAMATTHADUKA) 

Phần Liên Quan ịPaticcavãra) 

727 . 

* Pháp cảnh khinh thị phi khinh thị liên quan pháp khinh thị cảnh khinh thị sanh ra do 
Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan khinh thị. 

* Pháp cảnh khinh thị phi khinh thị liên quan pháp cảnh khinh thị phi khinh thị sanh ra 
do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn cảnh khinh thị phi khinh thị, 2 uẩn... sát-na tục 
sinh luôn đến đại sung nội (ajjhattỉka). 





212 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề khinh thị cảnh khinh thị 


* Pháp khinh thị cảnh khinh thị liên quan pháp cảnh khinh thị phi khinh thị sanh ra do 
Nhân duyên: 

Khinh thị liên quan uẩn cảnh khinh thị phi khinh thị. 

* Chư pháp khinh thị cảnh khinh thị và cảnh khinh thị phi khinh thị liên quan pháp cảnh 
khinh thị phi khinh thị sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn với khinh thị và sắc tâm liên quan 1 uẩn cảnh khinh thị phi khinh thị, 2 uẩn... 

* Pháp cảnh khinh thị phi khinh thị liên quan những pháp khinh thị cảnh khinh thị và 
cảnh khinh thị phi khinh thị sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn cảnh khinh thị phi khinh thị với khinh thị, 2 uẩn... 
tóm tắt... 

Tất cả phần nên sắp như nhị đề khinh thị không chi khác. 

Phần Vấn Đề (Paỉihãvãra) 

728 . 

* Pháp cảnh khinh thị phi khinh thị làm duyên cho pháp cảnh khinh thị phi khinh thị 
bằng Nhân duyên: 

Nhân cảnh khinh thị phi khinh thị làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng 
Nhân duyên; tục sinh... 

* Pháp cảnh khinh thị phi khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị cảnh khinh thị bằng 
Nhân duyên: 

Nhân cảnh khinh thị phi khinh thị làm duyên cho khinh thị bằng Nhân duyên. 

* Pháp cảnh khinh thị phi khinh thị làm duyên cho những pháp khinh thị cảnh khinh thị 
và cảnh khinh thị phi khinh thị bằng Nhân duyên: 

Nhân cảnh khinh thị phi khinh thị làm duyên cho uẩn tương ưng với khinh thị và 
sắc tâm bằng Nhân duyên. 

729 . 

* Pháp khinh thị cảnh khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị cảnh khinh thị bằng Cảnh 
duyên có 3 câu, nên sắp “do mở mối”; trùng như nhị đề khinh thị. 

* Pháp cảnh khinh thị phi khinh thị làm duyên cho pháp cảnh khinh thị phi khinh thị 
bằng Cảnh duyên: 

- Bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh nghiệp rồi thỏa thích rất hân hoan, 
do đó mở mối cho ái, hoài nghi, phóng dật hay ưu sanh ra. 

- ... thiện từng tạo chứa trước kia... thiền... chư Thánh phản khán chuyển tộc, phản 
khán dũ tịnh, phiền não đã trừ... phiền não hạn chế... trước kia... 

- Nhãn... vật... uẩn cảnh khinh thị phi khinh thị bằng lối vô thường... ưu sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc, luôn đến khán chiếu (ãvajjana), nên sắp tất cả. 

* Pháp cảnh khinh thị phi khinh thị làm duyên cho pháp khinh thị cảnh khinh thị bằng 
Cảnh duyên: 

- Bố thí... giới... thanh tịnh nghiệp... trước kia. thiền...; 

- Nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan uẩn cảnh khinh thị phi khinh thị, do đó mở 
mối cho tà kiến... 

* Pháp cảnh khinh thị phi khinh thị làm duyên cho những pháp khinh thị cảnh khinh thị 
và cảnh khinh thị phi khinh thị bằng Cảnh duyên: 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 3 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


213 


- Bố thí... giới... thanh tịnh nghiệp... trước kia. thiền...; 

- Nhãn... vật... quán ngộ uẩn cảnh khinh thị phi khinh thị bằng lối vô thường... rồi 
thỏa thích rất hân hoan, do đó mở mối cho khinh thị và uẩn tưong ưng sanh ra. 

Tất cả ngoài 3 câu ngoài ra đây, nên sắp “do mở mối”. 

Nhị đề này trùng nhu nhị đề khinh thị; riêng về “siêu thế” (lokuttara) nếu không có 
trong đoạn nào, thì không nên sắp trong đoạn ấy. 

Het nhị đề khinh thị cảnh khinh thị 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG KHINH THỊ CẢNH KHINH THỊ 
(PARÃMÃSA VIPPA YUTTA PARÃMA TTHADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

730. 

* Pháp bất tưong ưng khinh thị cảnh khinh thị liên quan pháp bất tưong ưng khinh thị 
cảnh khinh thị sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị liên quan pháp bất tương ưng khinh 
thị phi cảnh khinh thị sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

Nhị đề hiệp thế (lokiyaduka) trong tông đề đỉnh (cũlantaraduka) như thế nào, nơi 
đây nên sắp nhu thế đó không chi khác. 

Het nhị đề bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị 
Đầy đủ nhị đề vị trí thuận (Anulomapatthãna) 


HÉT QUYỂN 3 






214 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề khinh thị cảnh khinh thị 


Hồi hướng và chia phước đến Tứ Đại Thiên Vương và tất cả chúng sanh, nhứt là Chư Thiên 
có oai lực hộ trì tạng Diệu Pháp đặng thạnh hà nh . 

Hoàn mãn bộ Vị Trí (Patthãna) thứ 3 và trọn bộ Abhỉdammapỉtaka vào ngày 03-10-1977 (21- 
8-2521) tại chùa siêu Lý Sài Gòn - Việt Nam vào lúc 17hl8 (giờ Đông Dương) tính theo giờ 
Quốc tế tại Việt Nam/Sài Gòn là 16hl8. 


Sài Gòn / Việt nam mùa thu Đỉnh Tỵ. 
Cư sĩ Báu phụ trách biên tập và ẩn loát 



QUYỂN THỬ Tư 


NHỊ ĐÈ HỮU CẢNH (SARAMMANADUKA) 

Phần Liên Quan ịPaticcavara) 

* Pháp hữu cảnh liên quan pháp hữu cảnh sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu cảnh (sãrammana), 2 uẩn..., sát-na tục sinh... 

* Pháp vô cảnh liên quan pháp hữu cảnh sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm (cittasamutthãna) liên quan uẩn hữu cảnh, sát-na tục sinh... 

* Chu pháp hữu cảnh và vô cảnh liên quan pháp hữu cảnh sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn hữu cảnh, 2 uẩn... sát-na tục sinh... 

* Pháp vô cảnh liên quan pháp vô cảnh sanh ra do Nhân duyên: 

... 1 đại sung, sắc tâm, sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Pháp hữu cảnh liên quan pháp vô cảnh sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn hữu cảnh liên quan vật ịvatthu). 

* Chu pháp hữu cảnh và vô cảnh liên quan pháp vô cảnh sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn hữu cảnh liên quan vật, sắc tục sinh liên quan đại sung. 

* Pháp hữu cảnh liên quan những pháp hữu cảnh và vô cảnh sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu cảnh và vật, 2 uẩn... 

* Pháp vô cảnh liên quan những pháp hữu cảnh và vô cảnh sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn hữu cảnh và đại sung, sát-na tục sinh. 

* Chu pháp hữu cảnh và vô cảnh liên quan những pháp hữu cảnh và vô cảnh sanh ra do 
Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu cảnh và vật, 2 uẩn..., sắc tục sinh liên 
quan uẩn hữu cảnh và đại sung. 

* Pháp hữu cảnh liên quan pháp hữu cảnh sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu cảnh, 2 uẩn... Tục sinh... 

* Pháp hữu cảnh liên quan pháp vô cảnh sanh ra do Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn hữu cảnh liên quan vật. 

* Pháp hữu cảnh liên quan những pháp hữu cảnh và vô cảnh sanh ra do Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu cảnh và vật, 2 uẩn... tóm tắt. 


3 . 




216 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu cảnh 


* Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 5, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 9, Hỗ tương 6, Y chỉ 9, 
Cận y 3, Tiền sanh 1, cố hưởng 1, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tương ưng 3, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 9. 

4 . 

* Pháp hữu cảnh liên quan pháp hữu cảnh sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân hữu cảnh, 2 uẩn..., sát-na tục sinh vô nhân: Si đồng 
sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật. 

* Pháp vô cảnh liên quan pháp hữu cảnh sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn vô nhân hữu cảnh, tục sinh vô nhân. 

* Pháp hữu cảnh và vô cảnh liên quan pháp hữu cảnh sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân hữu cảnh, 2 uẩn... Tục sinh vô nhân. 

* Pháp vô cảnh liên quan pháp vô cảnh sanh ra do phi Nhân duyên: 

1 đại sung; người Vô tưởng: 1 đại sung... 

* Pháp hữu cảnh liên quan pháp vô cảnh sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn hữu cảnh liên quan vật. 

* Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh liên quan pháp vô cảnh sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn hữu cảnh liên quan vật. sắc tục sinh liên quan đại 
sung. 

* Pháp hữu cảnh liên quan pháp vô cảnh sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu cảnh và vật, 2 uẩn... 

* Pháp vô cảnh liên quan những pháp hữu cảnh và vô cảnh sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: sắc tâm liên quan uẩn vô nhân hữu cảnh và đại sung; tục 
sinh vô nhân. 

* Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh liên quan pháp hữu cảnh và vô cảnh sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu cảnh và vật, 2 uẩn...; sắc tục sinh 
liên quan uẩn hữu cảnh và đại sung. 

5 . 

* Pháp vô cảnh liên quan pháp vô cảnh sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn hữu cảnh, sát-na tục sinh... 

* Pháp vô cảnh liên quan pháp vô cảnh sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Luôn Vô tưởng 

* Pháp vô cảnh liên quan những pháp hữu cảnh và vô cảnh sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn hữu cảnh và đại sung, có tục sinh... tóm tắt... 

6 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 2, phi Quả 
5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 2, phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

7 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 9,... tóm tắt... 

8 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


217 


Phi Nhân duyên có Cảnh 3, Đồng sanh 9,... tóm tắt... Đạo 9, Bất ly 9. 
Phần đồng sanh (sahajãta) như phần liên quan (paticca). 

Phần Ỷ Trương (Paccayavãra) 


10 . 


11 . 


12 . 


* Pháp hữu cảnh nhờ cậy pháp hữu cảnh sanh ra do Nhân duyên: 

có 3 câu như phần liên quan (paticcavãra). 

* Pháp vô cảnh nhờ cậy pháp vô cảnh sanh ra do Nhân duyên: 

1 đại sung...; sắc tâm, sắc tục sinh thuộc y sinh nhờ cậy đại sung. 

* Pháp hữu cảnh nhờ cậy pháp vô cảnh sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn hữu cảnh nhờ cậy vật, sát-na tục sinh: uẩn hữu cảnh nhờ cậy vật ịvatthu). 

* Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh nhờ cậy pháp vô cảnh sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn hữu cảnh nhờ cậy vật, sắc tâm nhờ cậy đại sung: Có tục sinh. 

* Pháp hữu cảnh nhò cậy những pháp hữu cảnh và vô cảnh sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu cảnh và vật, 2 uẩn..., có tục sinh. 

* Pháp vô cảnh nhờ cậy những pháp hữu cảnh và vô cảnh sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm nhờ cậy uẩn hữu cảnh và đại sung, có tục sinh. 

* Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh nhờ cậy những pháp hữu cảnh và vô cảnh sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu cảnh và vật, 2 uẩn... sắc tâm nhờ cậy uẩn hữu cảnh và đại 
sung, có tục sinh. 

* Pháp hữu cảnh nhờ cậy pháp hữu cảnh sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu cảnh, 2 uẩn... Tục sinh... 

* Pháp hữu cảnh nhờ cậy pháp vô cảnh sanh ra do Cảnh duyên: 

Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ; uẩn hữu cảnh nhò cậy vật, 
có tục sinh. 

* Pháp hữu cảnh nhờ cậy những pháp hữu cảnh và vô cảnh sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, 2 uẩn... đồng sanh thân thức... 
3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu cảnh và vật, 2 uẩn... có tục sinh (patisandhi)',... tóm tắt... 

Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 9, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 9, Hỗ tưong 6, Y chỉ 9, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tưong ưng 3, Bất tưong ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 9. 

* Pháp hữu cảnh nhờ cậy pháp hữu cảnh sanh ra do phi Nhân duyên: 

Có 3 câu như phần liên quan (paticcavãra). 

* Pháp vô cảnh nhờ cậy pháp vô cảnh sanh ra do phi Nhân duyên: 

1 đại sung... người Vô tưởng... 1 đại sung... 

* Pháp hữu cảnh nhò cậy pháp vô cảnh sanh ra do phi Nhân duyên: 

Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ, uẩn hữu cảnh vô nhân nhờ 
cậy vật, sát-na tục sinh: Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy vật 
(vatthu). 




218 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu cảnh 


* Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh nhờ cậy pháp vô cảnh sanh ra do phi Nhân duyên: 

Uẩn hữu cảnh nhờ cậy vật, sắc tâm nhờ cậy đại sung, có tục sinh. 

* Pháp hữu cảnh nhờ cậy những pháp hữu cảnh và vô cảnh sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, 2 uẩn... đồng sanh thân thức... 
3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu cảnh và vật, 2 uẩn... có tục sinh (patỉsandhỉ). 

* Pháp vô cảnh nhờ cậy những pháp hữu cảnh và vô cảnh sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn hữu cảnh và đại sung, có tục sinh. 

* Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh nhờ cậy những pháp hữu cảnh và vô cảnh sanh ra do 
phi Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu cảnh và vật, 2 uẩn... sắc tâm nhờ cậy uẩn hữu cảnh và đại 
sung. Sát-na tục sinh: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu cảnh và vật, 2 uẩn...; sắc tục sinh 
nhờ cậy uẩn hữu cảnh và đại sung,... tóm tắt... 

13 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 4, phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

14 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 9,... tóm tắt... 

15 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 9,... tóm tắt... Đạo 3, 
Bất ly 9. 

Phần y chỉ ịnissaya) như phần liên quan (paticcavãra). 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) 

16 . 

Pháp hữu cảnh hòa hợp pháp hữu cảnh sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn hữu cảnh,... 2 uẩn hòa họp 2 uẩn. 

17 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Trưởng 1, tất cả đều 1, Bất ly 1. 

18 . 

Pháp hữu cảnh hòa họp pháp hữu cảnh sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô nhân hữu cảnh, 2 uẩn... si hòa họp uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật,... tóm tắt... 

19 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi 
Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 1. 

Ngoài ra phần tương ưng nên sắp đếm 2 cách nhu thế. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

20 . 

* Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Nhân duyên: 

Nhân hữu cảnh làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên, có tục sinh. 

* Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp vô cảnh bằng Nhân duyên: 

Nhân hữu cảnh làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên, có tục sinh. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


219 


* Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh và vô cảnh bằng Nhân duyên: 

Nhân hữu cảnh làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng Nhân duyên, có tục 
sinh. 

21 . 

Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí... nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh giới... rồi phản khán thiện 
đã làm đó thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan... uu phát sanh; nhớ thiện từng 
làm chứa để phản khán thiền... 

- Chu Thánh phản khán chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã). Chu Thánh xuất 
đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán phiền não đã trừ, phản khán phiền 
não hạn chế, biết rõ phiền não đã từng sanh. 

- Quán ngộ uẩn hữu cảnh bằng vô thuờng... uu phát sanh. Tha tâm thông biết lòng 
nguời tề toàn tâm hữu cảnh. Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, Vô 
sở hữu xứ làm duyên cho Phi tuởng phi phi tuởng xứ. 

- Uẩn hữu cảnh làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông luôn khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

- Pháp vô cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Cảnh duyên: 

- Chu Thánh phản khán Níp Bàn, Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ) dũ 
tịnh (vodanã) luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

- Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thuờng... uu phát sanh; thiên nhãn thấy sắc, thiên 
nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức. 
Uẩn vô cảnh làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vi lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

22 . 

* Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Truởng duyên (Adhipatipaccayo) 
có Truởng cảnh, Truởng đồng sanh. 

+ Truởng cảnh (Ẫrammanadhipati) nhu: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi do nặng đó mới 
phản khán, thỏa thích rất hân hoan; nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. 

- Nhớ thiện đã làm từng làm chứa để... xuất thiền phản khán thiền... chu Thánh 
xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán, nặng về quả rồi... nặng về uẩn hữu cảnh rồi 
thỏa thích rất hân hoan do nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. 

+ Truởng đồng sanh (sahajãtadhỉpatỉ) nhu: Truởng hữu cảnh làm duyên cho uẩn 
tuơng ung bằng Truởng duyên. 

* Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp vô cảnh bằng Truởng duyên: Có Truởng đồng 
sanh nhu: 

Truởng hữu cảnh làm duyên cho sắc tâm (cittasamutthãnarũpa) bằng Truởng 
duyên. 

* Pháp hữu cảnh làm duyên cho những pháp hữu cảnh và vô cảnh bằng Truởng duyên: 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng hữu cảnh làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm 
bằng Truởng duyên. 

* Pháp vô cảnh làm duyên cho pháp vô cảnh bằng Truởng duyên: 

+ Truởng cảnh nhu: Chu Thánh nặng về Níp Bàn rồi phản khán Níp Bàn, Níp Bàn 
làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã) quả bằng Truởng duyên. 



220 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu cảnh 


- Nặng về nhãn... vật rồi mới thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh, tà 
kiến phát... . 

23 . 

* Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Vô gián duyên: 

- Pháp hữu cảnh sanh truớc truớc... làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián 
duyên, Liên tiếp duyên... Đồng sanh duyên... 7 câu nhu Đồng sanh duyên trong 
phần liên quan (paịiccavãra). 

* ... bằng Hỗ tuong duyên nhu Hỗ tuơng duyên trong phần liên quan, có 6 câu. 

* ... bằng Y chỉ duyên có 7 câu nhu Y chỉ duyên trong phần ỷ truợng (paccayavãra). 

24 . 

* Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Cận y duyên: 

+ Thuần cận y (pakatũpanssaya): Nuơng đức tin mạnh có thể bố thí, gây ngã mạn, 
chấp tà kiến, giới... trí, hy vọng, thân lạc,... thân khổ mạnh có thể bố thí... nhập thiền 
phát sanh... sát sanh... phá hòa hợp Tăng. 

- Nuơng đức tin, trí, ái,... hy vọng, thân lạc,... thân khổ làm duyên cho đức tin, ái, 
hy vọng, thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp vô cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Cận y duyên: Có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

+ Thuần cận y nhu: Nuong âm duong... vật thực... chỗ ở mạnh có thể bố thí, nhập 
thiền phát sanh, sát sanh, phá hòa hợp Tăng. 

- Nuong âm duong... vật thực... chỗ ở làm duyên cho đức tin ... hy vọng, thân lạc, 
thân khổ, đạo, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

25 . 

* Pháp vô cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Tiền sanh duyên: Có Cảnh tiền sanh 
và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh: Quán ngộ nhãn... vật bằng vô thuờng ... uu phát sanh. Thiên nhãn 
thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên 
cho thân thức. 

- Vật tiền sanh nhu: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức; vật làm duyên cho uẩn hữu cảnh bằng Tiền sanh duyên. 

26 . 

Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp vô cảnh bằng Hậu sanh duyên: Có 1 câu. 

27 . 

Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng cố huởng duyên: Có 1 câu. 

28 . 

* Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp vô cảnh bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 
thời: 

- Đồng sanh (Sahạịãta) nhu: Tu hữu cảnh làm duyên cho sắc tâm bằng Nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời (Nãnãkhanika) nhu: Tu hữu cảnh làm duyên cho sắc tục sinh bằng Nghiệp 
duyên. 

* Pháp hữu cảnh làm duyên cho những pháp hữu cảnh và vô cảnh bằng Nghiệp duyên có 
Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu hữu cảnh làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng Nghiệp 
duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


221 


- Biệt thời như: Tư hữu cảnh làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng Nghiệp 
duyên. 

29 . 

Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Quả duyên có 3 câu. 

30 . 

* Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Thực duyên có 3 câu. 

* Pháp vô cảnh làm duyên cho pháp vô cảnh bằng Thực duyên: 

Đoàn thực (kabalinkãrãhãra) làm duyên cho thân ấy bằng Thực duyên. 

31 . 

* Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Quyền duyên có 3 câu. 

* Pháp vô cảnh làm duyên cho pháp vô cảnh bằng Quyền duyên: 

Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Quyền duyên. 

* Pháp vô cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Quyền duyên: 

Nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức, thân quyền làm duyên cho thân thức bằng 
Quyền duyên. 

* Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Quyền duyên: 

- Nhãn quyền và nhãn thức làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng Quyền 
duyên. 

- Thân quyền và thân thức làm duyên cho uẩn đồng sanh thân thức bằng Quyền 
duyên. 

32 . 

Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Thiền duyên có 3 câu, bằng Đạo 
duyên có 3 câu, bằng Tương ưng duyên có 1 câu. 

33 . 

* Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp vô cảnh bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh 
và Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp vô cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh 
và Tiền sanh. 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Bất tương 
ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn xứ làn duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức 
bằng Bất tương ưng duyên. 

34 . 

* Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn hữu cảnh làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... có tục sinh. 

* Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp vô cảnh bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và 
Hậu sanh... tóm tắt... . 


* Pháp hữu cảnh làm duyên cho những pháp hữu cảnh và vô cảnh bằng Hiện hữu duyên: 
Như phần liên quan (patỉccavãra). 

* Pháp vô cảnh làm duyên cho pháp vô cảnh bằng Hiện hữu duyên: 

1 đại sung luôn đến Vô tưởng (asannattã). 

* Pháp vô cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và 
Tiền sanh: 



222 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hữu cảnh 


- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn hữu cảnh bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng vô thường... ưu phát sanh. Thiên nhãn 
thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên 
cho thân thức, nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức, 
vật làm duyên cho uẩn hữu cảnh bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho 3 uẩn bằng 
Hiện hữu duyên, 2 uẩn...; 1 uẩn đồng sanh thân thức và thân xứ làm duyên cho 3 
uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn...; 1 uẩn hữu cảnh và vật làm duyên cho 3 uẩn 
bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... có tục sinh. 

* Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh làm duyên cho pháp vô cảnh bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh (sahạịãta) như: uẩn hữu cảnh và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng 
Hiện hữu duyên, có tục sinh. 

- Hậu sanh (pacchặịãta) như: uẩn hữu cảnh và đoàn thực làm duyên cho thân ấy 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn hữu cảnh và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Hiện hữu duyên 

35 . 

Nhân 3, Cảnh 2, Trưởng 4, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 7, Hỗ tương 6, Y chỉ 7, 
Cận y 2, Tiền sanh 1, Hậu sanh 1, cố hưởng 1, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 4, Quyền 6, 
Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 1, Bất tương ưng 2, Hiện hữu 7, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 7. 

36 . 

* Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Cảnh duyên... Đồng sanh duyên, 
Cận y duyên, Nghiệp duyên... 

* Pháp hữu cảnh làm duyên cho những pháp vô cảnh bằng Đồng sanh duyên, Hậu sanh 
duyên, Nghiệp duyên. 

* Pháp hữu cảnh làm duyên cho những pháp hữu cảnh và vô cảnh bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Nghiệp duyên, 

* Pháp vô cảnh làm duyên cho pháp vô cảnh bằng Đồng sanh duyên, bằng Thực duyên, 
bằng Quyền duyên. 

* Pháp vô cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh làm duyên cho pháp vô cảnh bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

37 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 6, phi Hỗ tương 6, phi Y chỉ 6, 
phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7,... phi Đạo 7, phi Tương ưng 6, phi Bất 
tương ưng 5, phi Hiện hữu 4, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi Bất ly 4. 


38 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyến 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


223 


Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng..., phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 
3,... phi Đạo 3, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Trưởng 4, Vô gián 1, nên sắp theo tam đề thuận 
(anulomamãtikã),... Bất ly 7. 

Dứt nhị đề hữu cảnh (sãrammanaduka) 


NHỊ ĐÈ TÂM (CITTADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

40 . 

* Pháp phi tâm liên quan pháp tâm sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh liên quan tâm. Sát-na tục sinh: uẩn tương 
ưng và sắc tục sinh liên quan tâm. 

* Pháp phi tâm liên quan pháp phi tâm sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi tâm, 1 uẩn và sắc tâm liên quan 2 uẩn. Sát-na 
tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật,... liên quan 1 đại sung. 

* Pháp tâm liên quan pháp phi tâm sanh ra do Nhân duyên: 

Tâm liên quan uẩn phi tâm. Sát-na tục sinh: Tâm liên quan uẩn phi tâm. Sát-na tục 
sinh: Tâm liên quan vật. 

* Pháp tâm và pháp phi tâm liên quan pháp tâm sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn và tâm và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi tâm,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: 2 uẩn và 
tâm và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn phi tâm; 1 uẩn và tâm và sắc tục sinh liên quan 2 
uẩn. Sát-na tục sinh: Tâm và uẩn tương ưng liên quan vật. 

* Pháp phi tâm liên quan pháp tâm và phi tâm sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi tâm và tâm,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: 2 uẩn và 
sắc tục sinh liên quan 1 uẩn phi tâm và tâm;... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: uẩn phi tâm 
liên quan tâm và vật. 

41 . 

* Pháp phi tâm liên quan pháp tâm sanh ra do Cảnh duyên: 

Uẩn tương ưng liên quan tâm; sát-na tục sinh... 

* Pháp phi tâm liên quan pháp phi tâm sanh ra do Cảnh duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn phi tâm,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: uẩn liên quan vật. 

* Pháp tâm liên quan pháp phi tâm sanh ra do Cảnh duyên: 

Tâm liên quan uẩn phi tâm. Sát-na tục sinh: Tâm liên quan uẩn phi tâm. Sát-na tục 
sinh: Tâm liên quan vật. 

* Pháp tâm và pháp phi tâm liên quan pháp phi tâm sanh ra do Cảnh duyên: 

2 uẩn và tâm liên quan 1 uẩn phi tâm;... liên quan 2 uẩn. Sát-na tục sinh: 2 uẩn và 
tâm liên quan 1 uẩn phi tâm,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: Tâm và uẩn tương ưng liên 
quan vật. 

* Pháp phi tâm liên quan pháp tâm và phi tâm sanh ra do Cảnh duyên: 





224 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hữu cảnh 


2 uẩn liên quan 1 uẩn phi tâm và tâm,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: uẩn phi tâm liên 
quan tâm và vật,... tóm tắt... 

42 . 

* Nhân 5, Cảnh 5, Truởng 5, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 5, Hỗ tuơng 5, Y chỉ 5, 
Cận y 5, Tiền sanh 5, cố huởng 5, Nghiệp 5, Quả 5, Thực 5, Quyền 5, Thiền 5, Đạo 5, 
TuOTig ung 5, Bất tuoTig ung 5, Hiện hữu 5, Vô hữu 5, Ly 5, Bất ly 5. 

43 . 

* Pháp phi tâm liên quan pháp tâm sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tuơng ung và sắc tâm liên quan tâm vô nhân. Sát-na tục sinh vô nhân: Si đồng 
sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan tâm đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật. 

* Pháp phi tâm liên quan pháp phi tâm sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 2 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi tâm vô nhân,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Luôn đến nguời Vô tuởng. 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

* Pháp tâm liên quan pháp phi tâm sanh ra do phi Nhân duyên: 

Tâm liên quan uẩn phi tâm vô nhân. Sát-na tục sinh vô nhân: Tâm liên quan uẩn phi 
tâm. Sát-na tục sinh vô nhân: Tâm liên quan vật. 

* Pháp tâm và phi tâm liên quan pháp phi tâm sanh ra do phi Nhân duyên: 

2 uẩn và tâm và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi tâm vô nhân;... 2 uẩn. Sát-na tục sinh 
vô nhân: Tâm và uẩn tuong ung liên quan vật. 

* Pháp tâm liên quan pháp tâm và phi tâm sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 2 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi tâm vô nhân và tâm,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: 2 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn phi tâm và tâm,... 2 
uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn phi tâm liên quan tâm và vật; si đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật liên quan tâm đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và 
uẩn tuong ung. 

44 . 

* Pháp phi tâm liên quan pháp tâm sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm; có tục sinh (paịisandhi). 

* Pháp phi tâm liên quan pháp phi tâm sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn phi tâm, tục sinh luôn nguời Vô tuởng. 

* Pháp phi tâm liên quan pháp tâm và phi tâm sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan tâm và uẩn tuơng ung, sắc tâm liên quan tâm và đại sung. Sát-na 
tục sinh: sắc tục sinh liên quan tâm và uẩn tuơng ung; sắc tục sinh liên quan tâm và 
đại sung. 

45 . 

* Pháp phi tâm liên quan pháp phi tâm sanh ra do phi Truởng duyên: Có 5 câu. 

* ... Do phi Vô gián duyên,... phi Cận y duyên có 3 câu. 

46 . 

* Pháp phi tâm liên quan pháp tâm sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


225 


Cõi Vô sắc: Uẩn tương ưng liên quan tâm; sắc tâm liên quan tâm. Sát-na tục sinh: 
Uẩn tương ưng và sắc tục sinh liên quan tâm. 

* Pháp phi tâm liên quan pháp phi tâm sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 2 uẩn liên quan 1 uẩn phi tâm;... 2 uẩn. sắc tâm liên quan uẩn phi tâm; 
tục sinh luôn đến người Vô tưởng (asannasatta). 

* Pháp tâm liên quan pháp phi tâm sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: Tâm liên quan uẩn phi tâm. Sát-na tục sinh: Tâm liên quan vật. 

* Pháp tâm và phi tâm liên quan pháp phi tâm sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 2 uẩn và tâm liên quan 1 uẩn phi tâm, sát-na tục sinh: Tâm và uẩn 
tương ưng liên quan vật. 

* Pháp phi tâm liên quan pháp tâm và phi tâm sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 2 uẩn liên quan 1 uẩn phi tâm và tâm,... 2 uẩn. sắc tâm liên quan uẩn 
phi tâm và tâm; sắc tâm liên quan tâm và đại sung. Sát-na tục sinh: uẩn phi tâm liên 
quan tâm và vật. Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan tâm và uẩn tương ưng; sắc 
tục sinh liên quan tâm và đại sung. 

* ... Do phi Hậu sanh duyên,... do phi cố hưởng duyên. 

47 . 

* Pháp phi tâm liên quan pháp tâm sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tư tương ưng liên quan tâm. 

* Pháp phi tâm liên quan pháp phi tâm sanh ra do phi Nhân duyên: 

Tư (cetanã) tương ưng liên quan uẩn phi tâm, sắc ngoại... sắc vật thực,... sắc âm 
dương... 

* Pháp phi tâm liên quan pháp tâm và phi tâm sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tư tương ưng liên quan uẩn phi tâm và tâm,... tóm tắt... 

48 . 

Phi Nhân 5, phi Cảnh 3, phi Trưởng 5, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 3, phi Quả 
5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 5, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

49 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 5,... tóm tắt... 

50 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 5,... Vô gián 5, tất cả đều 5, Đạo 3, Bất ly 5. 

Phần đồng sanh (sahajãta) như phần liên quan (paticca). 

Phần Ỷ Trương (Paccayavãra) 

51 . 

* Pháp phi tâm nhờ cậy pháp tâm sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm nhờ cậy tâm, tục sinh. 

* Pháp phi tâm nhờ cậy pháp phi tâm sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi tâm,... 2 uẩn. Tục sinh luôn đến đại sung, uẩn 
phi tâm nhờ cậy vật. 

* Pháp tâm nhờ cậy pháp phi tâm sanh ra do Nhân duyên: 




226 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hữu cảnh 


Tâm nhờ cậy uẩn phi tâm, tâm nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh: Tâm nhờ cậy uẩn phi 
tâm. Sát-na tục sinh: Tâm nhờ cậy vật. 

* Chu pháp tâm và phi tâm nhờ cậy pháp phi tâm sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn và tâm và sắc tâm nhờ cậy uẩn phi tâm,... 2 uẩn. Tâm và uẩn tuơng ung nhờ 
cậy vật. Sát-na tục sinh: 2 uẩn và tâm và sắc tục sinh nhờ cậy 1 uẩn phi tâm,... 2 
uẩn. Sát-na tục sinh: Tâm và uẩn tuơng ung nhờ cậy Vât. 

* Pháp phi tâm nhờ cậy pháp tâm và phi tâm sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi tâm và tâm, 2 uẩn...; uẩn phi tâm nhờ cậy tâm và 
vật. Sát-na tục sinh: 2 uẩn và sắc tục sinh nhờ cậy 1 uẩn phi tâm và tâm,... 2 uẩn. 
Sát-na tục sinh: uẩn phi tâm nhờ cậy tâm và vật. 

52 . 

* Pháp phi tâm nhờ cậy pháp tâm sanh ra do Cảnh duyên có 1 câu nhu phần liên quan 
(paticca). 

* Pháp phi tâm nhờ cậy pháp phi tâm sanh ra do Cảnh duyên: 

2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi tâm,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: uẩn phi tâm nhờ cậy vật. uẩn 
đồng sanh nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, uẩn đồng sanh thân thức nhờ cậy thân xứ, 
uẩn phi tâm nhờ cậy vật. 

* Pháp tâm nhờ cậy pháp phi tâm sanh ra do Cảnh duyên: 

Tâm nhờ cậy uẩn phi tâm; tâm nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh: Tâm nhờ cậy uẩn phi 
tâm. Sát-na tục sinh: Tâm nhờ cậy vật, nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ 
cậy thân xứ. 

* Pháp tâm và phi tâm nhờ cậy pháp phi tâm sanh ra do Cảnh duyên: 

2 uẩn và tâm nhờ cậy 1 uẩn phi tâm, 2 uẩn...; tâm và uẩn tuơng ung nhờ cậy vật. 
Sát-na tục sinh: Tâm và uẩn tuơng ung nhờ cậy vật; nhãn thức và uẩn tuơng ung 
nhờ cậy nhãn xứ; thân thức và uẩn tuơng ung nhờ cậy thân xứ. 

* Pháp phi tâm nhờ cậy pháp tâm và phi tâm sanh ra do Cảnh duyên: 

2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi tâm và tâm... 2 uẩn, uẩn phi tâm nhờ cậy tâm và vật. Sát-na 
tục sinh: uẩn phi tâm nhờ cậy tâm và vật. uẩn đồng sanh nhãn thức nhờ cậy nhãn 
xứ và nhãn thức,... thân xứ,... tóm tắt... 

53 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Truởng 5, tất cả đều 5, Bất ly 5. 

54 . 

* Pháp phi tâm nhờ cậy pháp tâm sanh ra do phi Nhân duyên: 

Uẩn tuơng ung và sắc tâm nhờ cậy tâm vô nhân. Sát-na tục sinh vô nhân: Si đồng 
sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy tâm đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật. 

* Pháp phi tâm nhờ cậy pháp phi tâm sanh ra do phi Nhân duyên: 

2 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi tâm vô nhân,... 2 uẩn; tục sinh vô nhân luôn đến 
nguời Vô tuởng. uẩn đồng sanh nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, uẩn đồng sanh thân 
thức nhờ cậy thân xứ; uẩn phi tâm vô nhân nhờ cậy vật. Si đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và vật 
ịvatthu). 

* Pháp tâm nhờ cậy pháp phi tâm sanh ra do phi Nhân duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


227 


Tâm nhờ cậy uẩn phi tâm vô nhân; tâm nhờ cậy vật; tục sinh vô nhân...; sát-na tục 
sinh: Tâm nhờ cậy vật, nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... nhờ cậy thân xứ. 

* Pháp tâm và phi tâm nhờ cậy pháp phi tâm sanh ra do phi Nhân duyên: 

2 uẩn và tâm và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi tâm vô nhân,... 2 uẩn; tâm và uẩn tuong 
ung nhờ cậy vật; tục sinh vô nhân...; sát-na tục sinh vô nhân: Tâm và uẩn tuơng ung 
nhờ cậy vật... nhờ cậy nhãn xứ,... nhờ cậy thân xứ. 

* Pháp phi tâm nhờ cậy pháp tâm và phi tâm sanh ra do phi Nhân duyên: 

2 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi tâm vô nhân và tâm,... 2 uẩn. uẩn phi tâm nhờ 
cậy tâm và vật. Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn phi tâm nhờ cậy tâm và vật. uẩn đồng 
sanh nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ và nhãn thức,... thân xứ. Si đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và 
tâm,... tóm tắt... 

55 . 

* Phi Nhân 5, phi Cảnh 3, phi Truởng 5, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tuơng 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi cố huởng 5, phi Nghiệp 3, phi Quả 
5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng 
ung 5, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

56 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Truởng 5,... tóm tắt... . 

57 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 5,... Vô gián 5, tất cả đều 5, Đạo 3, Bất ly 5. 

Phần y chỉ (nissaya) nhu phần ỷ truợng (paccaya) 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) 

58 . 

* Pháp phi tâm hòa họp pháp tâm sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tuơng ung hòa họp tâm; sát-na tục sinh... 

* Pháp phi tâm hòa họp pháp phi tâm sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn hòa họp 1 uẩn phi tâm, 1 uẩn hòa họp 2 uẩn, tục sinh (patisandhi)... 

* Pháp tâm hòa họp pháp phi tâm sanh ra do Nhân duyên: 

Tâm hòa họp uẩn phi tâm, tục sinh. 

* Chu pháp tâm và phi tâm hòa họp pháp phi tâm sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn và tâm hòa họp 1 uẩn phi tâm,... 2 uẩn, tục sinh. 

* Pháp phi tâm hòa họp pháp tâm và phi tâm sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn hòa họp 1 uẩn phi tâm và tâm,... 2 uẩn, tục sinh,... tóm tắt... 

59 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Truởng 5, tất cả đều 5, Bất ly 5,... tóm tắt... 

60 . 

Phi Nhân 5, phi Truởng 5, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi cố huởng 5, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Bất tuơng ung 5. 

Cả 2 cách đếm ngoài ra, dù phần tuơng ung (sampayutta) cũng đều sắp nhu thế. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

61 . 





228 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hữu cảnh 


* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Nhân duyên: 

Nhân phi tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. Sát-na 
tục sinh... 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng Nhân duyên: 

Nhân phi tâm làm duyên cho tâm bằng Nhân duyên. Tục sinh... 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm và phi tâm bằng Nhân duyên: 

Nhân phi tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tâm bằng Nhân duyên, 
tục sinh... 

* Pháp tâm làm duyên cho pháp tâm bằng Cảnh duyên: 

- Tâm mở mối cho tâm sanh ra, nên sắp cách luân (mulam kãtabbam). 

- Tâm mở mối cho uẩn phi tâm sanh ra, nên sắp cách luân. 

- Tâm mở mối cho tâm và uẩn tương ưng sanh ra. 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi mới nhớ lại thiện đã 
làm chứa để vui mừng hớn hở, do đó khai đoan ái... ưu sanh ra... 

- Nhớ lại thiện đã từng làm chứa để... xuất thiền phản khán thiền... chư Thánh xuất 
đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc, dũ tịnh, đạo, quả luôn khán môn bằng Cảnh 
duyên. 

- Chư Thánh phản khán phiền não phi tâm đã trừ, phản khán phiền não hạn chế, rõ 
phiền não đã từng sanh, quán ngộ nhãn... vật... uẩn phi tâm bằng lối vô thường... ưu 
sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông biết rõ lòng người tề toàn phi tâm. 

- Không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... sắc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn 
thức, xúc xứ... 

- Uẩn phi tâm làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng Cảnh duyên: 

- Lời giải như ý nghĩa theo Pãlĩ ban sơ, sau khi bố thí... nhu thế, không chi khác. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức. 

- Uẩn phi tâm làm duyên cho thần thông... luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi tâm làm duyên cho những pháp tâm và phi tâm bằng Cảnh duyên: 

- Giải theo ý nghĩa Pãlĩ câu ban đầu, sau khi bố thí... nhu thế không chi khác. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng, xúc xứ làm duyên cho thân thức 
và uẩn tương ưng. uẩn phi tâm làm duyên cho thần thông,... luôn khán môn bằng 
Cảnh duyên. 

* Chư pháp tâm và phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng Cảnh duyên: 

Tâm và uẩn tương ưng mở mối cho tâm, có 3 câu. 

* Pháp tâm làm duyên cho pháp tâm bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Nặng về tâm rồi làm cho tâm phát sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


229 


* Pháp tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Trưởng duyên: Có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về tâm rồi làm cho uẩn phi tâm sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Tâm trưởng làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp tâm làm duyên cho những pháp tâm và phi tâm bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Nặng về tâm rồi làm cho tâm và uẩn tương ưng sanh ra. 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh: 

+ Trưởng cảnh như: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới nặng về đó rồi mới 
phản khán, thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát... 

- ... thiện từng làm chứa để trước... thiền... chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, 
phản khán quả, phản khán Níp Bàn, nặng về đó rồi mới... nặng về Níp Bàn rồi 
phản khán. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả bằng 
Trưởng duyên. 

- Nặng về nhãn... vật... nặng về uẩn phi tâm rồi làm cho thỏa thích rất hân hoan, do 
đó rồi ái sanh, tà kiến phát... 

+ Trưởng đồng sanh như: 

- Trưởng phi tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng Trưởng duyên: 

Lời giải cả 2 thứ này giống như lời giải Pãlĩ như câu đầu không chi khác, nên sắp 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh. 

* Chư pháp tâm và phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng Trưởng duyên: 

Chỉ có 1 cách là Trưởng cảnh (ãrammanãdhipati), dù 3 cách pháp mà làm cho 
thành Cảnh nặng nề cũng chỉ là Trưởng cảnh. 

* Pháp tâm làm duyên cho pháp tâm bằng Vô gián duyên: 

Tâm sanh trước trước làm duyên cho tâm sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Vô gián duyên: 

- Tâm sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi tâm sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Tâm làm duyên cho quả sơ khởi bằng Vô gián duyên. 

* Pháp tâm làm duyên cho những pháp tâm và phi tâm bằng Vô gián duyên: 

Tâm sanh trước trước làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Vô gián duyên: 

Uẩn phi tâm sanh trước trước... quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

Ý nghĩa mà sẽ đem giải cả 2 đây, sắp đầy đủ giống với ý nghĩa theo PãỊi sẵn có phía 
trước. 

* Chư pháp tâm và phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng Vô gián duyên: 

- Tâm và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho tâm sanh sau bằng Vô gián 
duyên. Nên sắp cách luân (mũla). 



230 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu cảnh 


- Tâm và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi tâm sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

- Tâm và uẩn tương ưng làm duyên cho quả sơ khởi (vuỊỊhãna) bằng Vô gián duyên, 
nên sắp cách luân (mũỉa). 

- Tâm và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

* ... bằng Liên tiếp duyên,... bằng Đồng sanh duyên có 5 câu, như phần liên quan 
(paticcavãra) 

* ... bằng Hỗ tương duyên có 5 câu như phần liên quan. 

* ... bằng Y chỉ duyên có 5 câu như phần ỷ trượng. 

* Pháp tâm làm duyên cho pháp tâm bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và 
Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Tâm làm duyên cho tâm bằng Cận y duyên có 3 câu. 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

+ Thuần cận y như: 

- Nương đức tin mạnh có thể bố thí... gây ngã mạn, chấp tà kiến...; 

- Nương giới... chỗ ở mạnh có thể bố thí... phá hòa họp Tăng; nương đức tin... chỗ 
ở... đức tin làm duyên cho đạo quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng Cận y duyên: 

Ý nghĩa mà sẽ đem giải cả 2 câu này cho đầy đủ giống như ý nghĩa theo PãỊi vẫn có 
giải trước không khác nhau. 

* Chư pháp tâm và phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, 
Vô gián cận y và Thuần cận y. 

Thuần cận y như; Tâm và uẩn tương ưng làm duyên cho tâm bằng Cận y duyên, có 
3 câu. 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và 
Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như... nhãn... vật bằng lối vô thường, ưu phát sanh. Thiên nhãn thấy 
sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Sắc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho uẩn đồng 
sanh thân thức, thân xứ... bằng Tiền sanh duyên. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, thân xứ...; vật 
làm duyên cho uẩn phi tâm bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng Tiền sanh duyên: Có Cảnh tiền sanh và 
Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh:... nhãn... vật bằng lối vô thường... ưu phát sanh, thiên nhãn thấy sắc, 
thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân 
thức. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức, vật làm duyên cho tâm bằng Tiền sanh duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


231 


* Pháp phi tâm làm duyên cho những pháp tâm và phi tâm bằng Tiền sanh duyên có 
Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật bằng vô thường... ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, 
thiên nhĩ nghe tiếng; sắc xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tưong ưng, xúc xứ... 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng bằng Tiền 
sanh duyên. Thân xứ làm duyên cho thân thức và uẩn tương ưng; vật làm duyên cho 
tâm và uẩn tương ưng bằng Tiền sanh duyên. 

67 . 

* Pháp tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Hậu sanh duyên,... tóm tắt... 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Hậu sanh duyên,... tóm tắt... 

* Chư pháp tâm và phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Hậu sanh duyên,... tóm 
tắt... 

68 . 

Pháp tâm làm duyên cho pháp tâm bằng cố hưởng duyên có 9 câu. 

69 . 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 
thời: 

- Đồng sanh như: Tư phi tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời như: Tư phi tâm làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng Nghiệp 
duyên. 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời. 

- Đồng sanh như: Tư phi tâm làm duyên cho tâm bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư phi tâm làm duyên cho tâm quả bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp phi tâm làm duyên cho những pháp tâm và phi tâm bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư phi tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời như: Tư phi tâm làm duyên cho uẩn quả và tâm và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 

70 . 

Pháp tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Quả duyên có 5 câu;... bằng Thực duyên 
có 5 câu,... bằng Quyền duyên có 5 câu. 

71 . 

Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Thiền duyên có 3 câu;... bằng Đạo 
duyên có 3 câu,... bằng Tương ưng duyên có 5 câu. 

72 . 

* Pháp tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, Hậu 
sanh,... tóm tắt... 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, 
Tiền sanh, Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn phi tâm làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tương ưng duyên. 
Sát-na tục sinh: uẩn phi tâm làm duyên cho vật bằng Bất tương ưng duyên; vật làm 
duyên cho uẩn bằng Bất tương ưng duyên. 



232 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu cảnh 


- Tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức; thân xứ làm 
duyên cho uẩn đồng sanh thân thức; vật làm duyên cho uẩn phi tâm bằng Bất tương 
ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi tâm làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất tương ưng 
duyên. 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và 
Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho tâm bằng Bất tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên thân thức, vật 
làm duyên cho tâm bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm và phi tâm bằng Bất tương ưng duyên có Đồng 
sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng Bất 
tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng bằng Bất tương 
ưng duyên, thân xứ làm duyên cho thân thức... vật làm duyên cho tâm và uẩn tương 
ưng bằng Bất tương ưng duyên. 

* Chư pháp tâm và phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Bất tương ưng duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu 
sanh,... tóm tắt... 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực, Quyền... tóm tắt... 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn phi tâm làm duyên cho tâm...; sát-na tục sinh: phi tâm...; sát-na 
tục sinh: Vật làm duyên cho tâm bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng vô thường... nhu Tiền sanh (Purejãta)... 
tóm tắt... 

* Pháp phi tâm làm duyên cho những pháp tâm và phi tâm bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi tâm làm duyên cho 2 uẩn và tâm và sắc tâm bằng Hiện 
hữu duyên. Sát-na tục sinh: 1 uẩn phi tâm...; sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho tâm 
và uẩn tương ưng bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật... nhu Tiền sanh... tóm tắt... 

* Chư pháp tâm và phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi tâm và tâm làm duyên cho 2 uẩn và sắc tâm bằng Hiện 
hữu duyên, 2 uẩn... 

- Đồng sanh như: Tâm và vật làm duyên cho uẩn phi tâm bằng Hiện hữu duyên. Dù 
sát-na tục sinh cũng có 2 câu. 

- Đồng sanh như: Tâm và uẩn tương ưng làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Đồng sanh như: Tâm và sắc đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


233 


- Hậu sanh như: Tâm và uẩn tương ưng làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Tâm và uẩn tương ưng và đoàn thực làm duyên cho thân ấy sanh 
trước bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Tâm và uẩn tương ưng và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục 
sinh bằng Hiện hữu duyên. 

74 . 

* Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 5, Hỗ tương 5, Y chỉ 5, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 5, Thực 5, Quyền 5, 
Thiền 5, Đạo 3, Tương ung 5, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 5, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 5. 

75 . 

* Pháp tâm làm duyên cho pháp tâm bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp tâm làm duyên cho pháp tâm và phi tâm bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, 
bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm và phi tâm bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp tâm và phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp tâm và phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Chư pháp tâm và phi tâm làm duyên cho pháp tâm và phi tâm bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên. 

76 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, tất cả đều 9, phi Bất ly 9. 

77 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 3, tất cả đều 3, 
phi Đạo 3, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 9, nên sắp đầu đề nghịch/thuận. 

Dứt nhị đề tâm 


78 . 




NHỊ ĐÈ SỞ HỮU TÂM 

Phần Liên Quan ịPaticcavãra) 

* Pháp sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn sở hữu tâm, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

* Pháp phi sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên: 

Tâm và sắc tâm liên quan uẩn sở hữu tâm. Sát-na tục sinh: Tâm và sắc tục sinh liên 
quan uẩn sở hữu tâm. 

* Chu pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm sanh ra do Nhân 
duyên: 

2 uẩn và tâm và sắc tâm liên quan 1 uẩn sở hữu tâm... 2 uẩn. Sát-na tục sinh:... 

* Pháp phi sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan tâm. Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan tâm, vật liên quan 
tâm, tâm liên quan vật,... 1 đại sung, sắc tâm, sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại 
sung. 

* Pháp sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tuơng ung liên quan tâm. Sát-na tục sinh: tâm..., sát-na tục sinh: uẩn sở hữu 
tâm liên quan vật. 

* Chu pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm sanh ra do 
Nhân duyên: 

Uẩn tuơng ung và sắc tâm liên quan tâm. Sát-na tục sinh:... tâm. Sát-na tục sinh: 
Tâm và uẩn tuơng ung liên quan vật. 

* Pháp sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn sở hữu tâm và tâm,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 
uẩn sở hữu tâm và tâm, 2 uẩn... sát-na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 uẩn sở hữu tâm và 
tâm và vật, 2 uẩn... 

* Pháp phi sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm và pháp phi sở hữu tâm sanh ra do 
Nhân duyên: sắc tâm liên quan uẩn sở hữu tâm và tâm; sắc tâm liên quan uẩn sở hữu 
tâm và sắc đại sung; sát na tục sinh: sắc nghiệp liên quan uẩn sở hữu tâm và tâm; sát 
na tục sinh: sắc nghiệp liên quan uẩn sở hữu tâm và sắc đại sung; sát na tục sinh: Tâm 
liên quan uẩn sở hữu tâm và vật. 

* Pháp sở hữu tâm và pháp phi sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm và pháp phi sở 
hữu tâm sanh ra do Nhân duyên: 2 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn sở hữu tâm và 
tâm,... 2 uẩn; sát na tục sinh: 2 uẩn và sắc nghiệp liên quan 1 uẩn sở hữu tâm và tâm,... 
2 uẩn; sát na tục sinh: 2 uẩn và tâm liên quan 1 uẩn sở hữu tâm và ý vật, 1 uẩn và tâm 
liên quan 2 uẩn và ý vật. 

* Pháp sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên: 2 uẩn liên quan 1 
uẩn sở hữu tâm,... 2 uẩn; tục sinh: .... 

* Pháp phi sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm sanh ra do Cảnh duyên: Tâm liên quan 
uẩn sở hữu tâm; tục sinh: .... 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


235 


* Pháp sở hữu tâm và pháp phi sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm sanh ra do Cảnh 
duyên: 2 uẩn và tâm liên quan 1 uẩn sở hữu tâm,... 2 uẩn; tục sinh: .... 

* Pháp phi sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm sanh ra do Cảnh duyên: sát na tục 
sinh: Tâm liên quan ý vật. 

* Pháp sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm sanh ra do Cảnh duyên: uẩn tuơng 
ung liên quan tâm; sát na tục sinh:... tâm; sát na tục sinh: uẩn sở hữu tâm liên quan 
vật. 

* Pháp sở hữu tâm và pháp phi sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm sanh ra do 
Cảnh duyên: sát na tục sinh: Tâm và uẩn tuơng ung liên quan vật. 

* Pháp sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm và pháp phi sở hữu tâm bằng Cảnh duyên: 
2 uẩn liên quan 1 uẩn sở hữu tâm và tâm,... 2 uẩn; sát na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 
uẩn sở hữu tâm và tâm,... 2 uẩn sát na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 uẩn sở hữu tâm và ý 
vật,... 2 uẩn . 

* Pháp phi sở hữu tâm liên quan những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm sanh ra do 
Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: Tâm liên quan uẩn sở hữu tâm và vật. 

* Chu pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm liên quan những pháp sở hữu tâm và phi sở 
hữu tâm sanh ra do Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: 2 uẩn và tâm liên quan 1 uẩn sở hữu tâm và vật,... 2 uẩn. 

81 . 

Pháp sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm sanh ra do Truởng duyên:... tóm tắt... . 

82 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Truởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tuong 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 5, cố huởng 5, Nghiệp 9, tất cả đều 9, Bất ly 9. 

83 . 

* Pháp sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm sanh ra do phi Nhân duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn sở hữu tâm vô nhân,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh vô nhân: Si đồng 
sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật. 

* Pháp phi sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm sanh ra do phi Nhân duyên: 

Tâm và sắc tâm liên quan uẩn sở hữu tâm vô nhân. Sát-na tục sinh vô nhân... 

* Chu pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

2 uẩn và tâm và sắc tâm liên quan 1 uẩn sở hữu tâm vô nhân, 2 uẩn... sát-na tục sinh 
vô nhân... 

* Pháp phi sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan tâm vô nhân. Sát-na tục sinh vô nhân: sắc tục sinh liên quan tâm, 
vật liên quan tâm, tâm liên quan vật,... 1 đại sung. Nguời Vô tuởng: 1 đại sung... 

* Pháp sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm sanh ra do phi Nhân duyên: 

- Uẩn tuơng ung liên quan tâm vô nhân; sát-na tục sinh vô nhân: uẩn tuong ung liên 
quan tâm. Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn sở hữu tâm liên quan vật. 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan tâm đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 



236 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề sở hữu tâm 


* Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tâm vô nhân. Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn 
tương ưng và sắc tục sinh liên quan tâm. Sát-na tục sinh vô nhân: Tâm và uẩn tương 
ưng liên quan vật. 

* Pháp sở hữu tâm liên quan những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn sở hữu tâm vô nhân và tâm,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh vô nhân: 
2 uẩn liên quan 1 uẩn sở hữu tâm và tâm,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh vô nhân: 2 uẩn 
liên quan 1 uẩn sở hữu tâm và vật,... 2 uẩn. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và tâm. 

* Pháp phi sở hữu tâm liên quan những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm sanh ra do 
phi Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn sở hữu tâm vô nhân và tâm; sắc tâm liên quan uẩn sở hữu 
tâm vô nhân và đại sung. Sát-na tục sinh vô nhân: sắc tục sinh liên quan uẩn sở hữu 
tâm và tâm; sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn sở hữu tâm và đại sung; sát- 
na tục sinh vô nhân: Tâm liên quan uẩn sở hữu tâm và vật. 

* Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm liên quan những pháp sở hữu tâm và phi sở 
hữu tâm sanh ra do phi Nhân duyên: 

2 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn sở hữu tâm vô nhân và tâm; sát-na tục sinh vô 
nhân: 2 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn sở hữu tâm và tâm; sát-na tục sinh vô 
nhân: 2 uẩn và tâm liên quan 1 uẩn sở hữu tâm và vật,... 2 uẩn. 

84 . 

* Pháp phi sở hữu liên quan pháp sở hữu tâm sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn sở hữu tâm, sát-na tục sinh... 

* Pháp phi sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan tâm, tục sinh luôn đến Vô tưởng. 

* Pháp phi sở hữu tâm liên quan những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm sanh ra do 
phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn sở hữu tâm và thức và tâm; sắc tâm liên quan uẩn sở hữu tâm 
và đại sung. Sát-na tục sinh: Nên sắp 2 câu, tóm tắt... 

85 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 6, phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 6, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

86 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3... phi Trưởng 9,... tóm tắt... 

87 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Vô gián 9,... Tiền sanh 5, cố hưởng 5, Nghiệp 9, tất cả 
đều 9, Đạo 3, Bất ly 9. 

Phần đồng sanh (sahajãta) như phần liên quan. 

Phần Ỷ Trương (Paccayavãra) 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


237 


* Pháp sở hữu tâm nhờ cậy pháp sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu nhu phần 
liên quan ịpaịiccavãra). 

* Pháp phi sở hữu tâm nhờ cậy pháp phi sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm nhờ cậy tâm, tâm nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh: sắc tục sinh nhờ cậy tâm, 
vật nhờ cậy tâm, tâm nhờ cậy vật,... 1 đại sung. 

* Pháp sở hữu tâm nhờ cậy pháp phi sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tuơng ung nhờ cậy tâm, uẩn sở hữu tâm nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh: Nên sắp 2 
cách. 

* Chu pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm nhờ cậy pháp phi sở hữu tâm sanh ra do Nhân 
duyên: 

Uẩn tuơng ung và sắc tâm nhờ cậy tâm, uẩn tuơng ung và tâm nhờ cậy vật. Sát-na 
tục sinh: Nên sắp 2 cách. 

* Pháp sở hữu tâm nhờ cậy những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm sanh ra do Nhân 
duyên: 

2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn sở hữu tâm và tâm,... 2 uẩn; 2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn sở hữu tâm và 
tâm và vật,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: Nên sắp 2 cách. 

* Pháp phi sở hữu tâm nhờ cậy những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm sanh ra do 
Nhân duyên: 

Sắc tâm nhờ cậy uẩn sở hữu tâm và tâm; sắc tâm nhờ cậy uẩn sở hữu tâm và đại 
sung; tâm nhờ cậy uẩn sở hữu tâm và vật; sát-na tục sinh: Nên sắp 3 cách. 

* Chu pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm nhờ cậy những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu 
tâm sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn sở hữu tâm và tâm,... 2 uẩn; 2 uẩn và tâm nhờ cậy 1 
uẩn sở hữu tâm và vật,... 2 uẩn; sát-na tục sinh: Nên sắp 2 cách. 

* Pháp sở hữu tâm nhờ cậy pháp sở hữu tâm sanh ra do Cảnh duyên: Có 3 câu nhu phần 
liên quan (patticavãra). 

* Pháp phi sở hữu tâm nhờ cậy pháp phi sở hữu tâm sanh ra do Cảnh duyên: 

Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ, tâm nhờ cậy vật, tục sinh. 

* Pháp sở hữu tâm nhờ cậy pháp phi sở hữu tâm sanh ra do Cảnh duyên: 

Uẩn đồng sanh nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... nhờ cậy thân xứ. uẩn tuơng ung nhờ 
cậy tâm, uẩn sở hữu tâm nhờ cậy vật; sát-na tục sinh: Nên sắp 2 cách. 

* Chu pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm nhờ cậy pháp phi sở hữu tâm sanh ra do Cảnh 
duyên: 

Uẩn tuơng ung và nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ..., nhờ cậy thân xứ, tâm và uẩn tuơng 
ung nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh 1 câu... 

* Pháp sở hữu tâm nhờ cậy chu pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm sanh ra do Cảnh 
duyên: 

- 2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ... 2 uẩn; 2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn 
đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ,... 2 uẩn;... đồng sanh thân thức. 

- 2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn sở hữu tâm và tâm,... 2 uẩn; 2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn sở hữu tâm và 
vật,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: 2... 



238 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề sở hữu tâm 


* Pháp phi sở hữu tâm nhờ cậy chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm sanh ra do Cảnh 
duyên: 

Nhãn thức nhờ cậy uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ;... đồng sanh thân thức. 
Tâm nhờ cậy uẩn sở hữu tâm và vật, tục sinh: 1... . 

* Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm nhờ cậy những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu 
tâm sanh ra do Cảnh duyên: 

2 uẩn và nhãn thức nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ,... nhờ cậy 3 uẩn, 
2 uẩn và tâm nhờ cậy 1 uẩn sở hữu tâm và vật,... 2 uẩn. Tục sinh: 1... tóm tắt. 

90 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, tất cả đều 9, Tiền sanh 9, cố hưởng 9, Bất ly 9. 

91 . 

Pháp sở hữu tâm nhờ cậy pháp sở hữu tâm sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sở hữu tâm vô nhân,... tóm tắt... 9 câu đề. 5 thức nên sắp giống như Cảnh duyên. Si 
chỉ sắp 3 câu. 

Người biết nên sắp tất cả câu đề đều có bình nhựt (pavatti) và tục sinh (patỉsandhỉ). 

92 . 

* Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Thực 1, 
phi Quyền 1, phi Thiền 9, phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 6, phi Vô 
hữu 3, phi Ly 3. 

93 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3, phi Trưởng 9;... tóm tắt... 

94 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Vô gián 9, tất cả đều 9, Đạo 3, Bất ly 9. 

Phần Hòa Hơp (Sansattha) 

95 . 

* Pháp sở hữu tâm hòa hợp pháp sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn hòa hợp 1 uẩn sở hữu tâm,... 2 uẩn, tục sinh... 

* Pháp phi sở hữu tâm hòa họp pháp sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên: 

Tâm hòa họp uẩn sở hữu tâm, tục sinh... 

* Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm hòa họp pháp sở hữu tâm sanh ra do Nhân 
duyên: 

2 uẩn và tâm hòa họp 1 uẩn sở hữu tâm,... 2 uẩn; tục sinh. 

* Pháp sở hữu tâm hòa họp phi sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng hòa họp tâm, tục sinh. 

* Pháp sở hữu tâm hòa họp những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm sanh ra do Nhân 
duyên: 

2 uẩn hòa họp 1 uẩn sở hữu tâm và tâm,... 2 uẩn. Tục sinh,... tóm tắt... 

96 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Trưởng 5, tất cả đều 5, Bất ly 5. 

97 . 

Pháp sở hữu tâm hòa họp pháp sở hữu tâm sanh ra do phi Nhân duyên. 

Cũng nên sắp 5 nhan đề như thế, si chỉ có 3 câu, tóm tắt... . 


98 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


239 


Phi Nhân 5, phi Trưởng 5, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Bất tương ưng 5. 

Hai cách đếm ngoài ra, dù phần tương ưng (sampayutta) cũng sắp như thế. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

99 . 

* Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng Nhân duyên: 

Nhân sở hữu tâm làm duyên cho uẩn tương ưng sở hữu tâm bằng Nhân duyên, tục 
sinh... 

* Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng Nhân duyên: 

Nhân sở hữu tâm làm duyên cho tâm và sắc tâm bằng Nhân duyên. Tục sinh. 

* Pháp sở hữu tâm làm duyên cho những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm bằng Nhân 
duyên: 

Nhân sở hữu tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tâm bằng Nhân 
duyên, tục sinh. 

100 . 

* Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng Cảnh duyên: 

- Uẩn sở hữu tâm mở mối cho uẩn sở hữu tâm sanh ra, nên hỏi đến căn (mũla). 

- Tâm mở mối cho uẩn sở hữu tâm sanh ra, nên hỏi đến căn. 

- Uẩn sở hữu tâm và tâm mở mối cho sở hữu tâm sanh ra. 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh phản khán quả, phản khán Níp Bàn, Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc 
(gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả và khán (ý) môn (ãvajjana) bằng Cảnh 
duyên. 

- ... nhãn... vật... quán ngộ uẩn phi sở hữu tâm bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan tâm sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông rõ tâm người tề toàn tâm phi sở hữu. 

- Không vô biên xứ... Vô sở hữu xứ... uẩn phi sở hữu tâm làm duyên cho thần thông, 
tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh phản khán Níp Bàn, giải nhu trước. 

- ... nhãn... vật... quán ngộ uẩn phi sở hữu tâm bằng lối vô thường... ưu sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông rõ uẩn người khác phi sở hữu tâm. 

- Không vô biên xứ... Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ; sắc 
xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, xúc xứ... 

- Uẩn phi sở hữu tâm làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm bằng 
Cảnh duyên: 

- Chư Thánh phản khán Níp Bàn, trùng nhu bài giải trước. 




240 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề sở hữu tâm 


- ... nhãn... vật... quán ngộ uẩn phi sở hữu tâm bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan tâm và uẩn tương ưng sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc... 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng bằng Cảnh duyên, xúc xứ... 

- Uẩn phi sở hữu tâm làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

* Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng Cảnh 
duyên: 

- Uẩn sở hữu tâm và tâm mở mối cho uẩn sở hữu tâm sanh ra, nên hỏi đến căn 
(mũla). 

- Uẩn sở hữu tâm và tâm mở mối cho tâm sanh ra, nên hỏi đến căn. 

- Uẩn sở hữu tâm và tâm mở mối cho uẩn sở hữu tâm và tâm sanh ra. 

101 . 

* Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm sanh ra bằng Cảnh duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về uẩn sở hữu tâm rồi làm cho uẩn sở hữu tâm sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng sở hữu tâm làm duyên cho uẩn đồng sanh bằng 

Trưởng duyên, nên hỏi đến căn (mũlam puccitabbam). 

- Trưởng cảnh như: Nặng về uẩn sở hữu tâm rồi làm duyên cho tâm phát sanh. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng sở hữu tâm làm duyên cho tâm và sắc tâm bằng 
Trưởng duyên, nên hỏi đến căn. 

- Trưởng cảnh như: Nặng về uẩn sở hữu tâm rồi làm duyên cho uẩn sở hữu tâm và 
tâm sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng sở hữu tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và 
sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Chư Thánh nặng về Níp Bàn rồi phản khán; Níp Bàn làm duyên 
cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả bằng Trưởng duyên. 

... nhãn... vật... nặng về uẩn phi sở hữu tâm rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng 
đó rồi tâm phát sanh. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi sở hữu tâm làm duyên cho tâm và sắc tâm bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Chư Thánh nặng về Níp Bàn rồi phản khán, ý nghĩa trùng nhu 
bài giải trước. 

... nhãn... vật... nặng về uẩn phi sở hữu tâm rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng 
đó rồi ái sanh tà kiến phát... 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi sở hữu tâm làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm bằng Trưởng 
duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Chư Thánh nặng về Níp Bàn... theo ý nghĩa đã giải ở đoạn trước. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


241 


Nặng về uẩn phi sở hữu tâm rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi uẩn sở 
hữu tâm và tâm phát sanh. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng phi sở hữu tâm làm duyên cho uẩn tuơng ung và 
sắc tâm bằng Truởng duyên 

* Chu pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng Truởng 
duyên. 

Truởng cảnh có 3 câu; chỉ có Truởng cảnh mà thôi. 

102 . 

* Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn sở hữu tâm sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn sở hữu tâm sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên, nên hỏi đến căn. 

- Uẩn sở hữu tâm sanh truớc truớc làm duyên cho tâm sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên, nên hỏi đến căn. 

- Uẩn sở hữu tâm sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn sở hữu tâm và tâm sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng Vô gián duyên: 

- Tâm sanh truớc truớc làm duyên cho tâm sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ) quả nhập thiền bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng Vô gián duyên. 

Nên sắp 3 câu nhu thế, trùng ý truớc nhu văn PãỊi. 

* Chu pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng Vô gián 
duyên có 3 câu, không có khán môn (ãvajjana) và quả so khởi (vutthãna). 

* ... bằng Liên tiếp duyên có 9 câu. 

* ... bằng Đồng sanh duyên có 9 câu nhu phần liên quan (patticcavãra). 

* ... bằng Hỗ tuong duyên có 9 câu nhu phần liên quan. 

* ... bằng Y chỉ duyên có 9 câu nhu phần ỷ truợng (paccayavãra). 

103 . 

* Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, 
Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: uẩn sở hữu tâm làm duyên cho sở hữu tâm bằng Cận y duyên, 
nên hỏi đến căn, có 3 câu. 

- Uẩn sở hữu tâm làm duyên cho tâm bằng Cận y duyên, nên hỏi đến căn, có 3 câu. 

- Uẩn sở hữu tâm làm duyên cho uẩn sở hữu tâm và tâm bằng Cận y duyên 
(Upanissaỵapaccayo). 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuong âm duong... vật thực... chỗ ở, nuong tâm mạnh có thể bố 
thí... phá hòa hợp Tăng. 

- Nuơng âm duong, vật thực,... chỗ ở, nuơng tâm mạnh làm duyên cho đức tin... trí, 
ái..., hy vọng, thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 



242 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề sở hữu tâm 


Thuần cận y như:... âm dương... vật thực... chỗ ở, nương tâm mạnh có thể bố thí, có 
3 câu như ý nghĩa PãỊi đoạn trước không chi khác. 

* Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng Cận y 
duyên có 3 câu. 

104 . 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng Tiền sanh duyên: Có 
Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan tâm sanh; thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng; sắc xứ 
làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức, vật làm duyên cho tâm bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng Tiền sanh duyên có Cảnh 
tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường... ưu sanh ra. Thiên 
nhãn thấy sắc, thiên nhĩ thấy tiếng; sắc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, 
xúc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh thân thức. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, thân xứ... vật 
làm duyên cho uẩn sở hữu tâm bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm bằng 
Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan tâm và uẩn tương ưng sanh; thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ 
nghe tiếng; sắc xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng... xúc xứ... 

- Vật tiền sanh: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng. Thân xứ...; vật 
làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng Tiền sanh duyên. 

105 . 

* Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng Hậu sanh duyên... tóm tắt... 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng Hậu sanh duyên... tóm 
tắt... 

* Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng Hậu 
sanh duyên: .. tóm tắt 

106 . 

Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng cố hưởng 

107 . 

* Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng Nghiệp duyên: Có Đồng sanh 
và Biệt thời. 

- Đồng sanh như: Tư sở hữu tâm làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư sở hữu tâm làm duyên cho uẩn quả bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng Nghiệp duyên: Có Đồng 
sanh và Biệt thời. 

- Đồng sanh như: Tư sở hữu tâm làm duyên cho tâm và sắc tâm bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư sở hữu tâm làm duyên cho tâm quả và sắc nghiệp bằng Nghiệp 
duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


243 


* Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm và pháp phi sở hữu tâm bằng Nghiệp 
duyên: Có Đồng sanh và Biệt thời. 

- Đồng sanh nhu: Tu sở hữu tâm làm duyên cho uẩn sở hữu tâm và tâm và sắc tâm 
bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu sở hữu tâm làm duyên cho uẩn quả và tâm và sắc nghiệp bằng 
Nghiệp duyên. 

108 . 

* Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng Quả duyên: Có 9 câu. 

* ... bằng Thực duyên: 9 câu. 

* ... bằng Quyền duyên: 9 câu. 

* ... bằng Thiền duyên: 3 câu. 

* ... bằng Đạo duyên: 3 câu. 

* ... bằng Tuơng ung duyên: 5 câu. 

109 . 

* Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng Bất tuơng ung duyên: Có 
Đồng sanh và Hậu sanh... tóm tắt... 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng Bất tuơng ung duyên: 
Có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh. 

- Đồng sanh nhu: Tâm làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tuơng ung duyên; sát na tục 
sinh: Tâm làm duyên cho sắc nghiệp bằng bằng Bất tuơng ung duyên, tâm làm 
duyên cho sắc ý vật bằng Bất tuơng ung duyên; sắc ý vật làm duyên cho tâm bằng 
Bất tuơng ung duyên. 

- Tiền sanh: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Bất tuơng ung duyên;... thân xứ 
làm duyên cho thân thức; vật làm duyên cho tâm bằng Bất tuơng ung duyên. Tâm 
sanh sau làm duyên cho thân sanh truớc bằng Bất tuơng ung duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng Bất tuơng ung duyên 
có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh nhu: Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn sở hữu tâm bằng Bất tuơng 
ung duyên. 

- Tiền sanh nhu: Nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, thân xứ...; vật 
làm duyên cho uẩn sở hữu tâm bằng Bất Tuơng duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm bằng 
Bất tuơng ung duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh nhu: Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn sở hữu tâm và tâm bằng 
Bất tuơng ung duyên. 

- Tiền sanh nhu: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tuơng ung, thân xứ...; vật 
làm duyên cho tâm và uẩn tuơng ung bằng Bất tuơng ung duyên. 

* Chu pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng Bất 
tuơng ung duyên có Đồng sanh và Hậu sanh,... tóm tắt... 

110 . 

* Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng Hiện hữu duyên có 1 câu, nhu 
phần liên quan (paịiccavãra). 

* Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Hậu sanh,... tóm tắt... 




244 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề sở hữu tâm 


* Pháp sở hữu tâm làm duyên cho những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm bằng Hiện 
hữu duyên có 1 câu nhu phần liên quan (paựccavãra). 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho những pháp phi sở hữu tâm bằng Hiện hữu duyên 
có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền... 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho những pháp sở hữu tâm bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh nhu: Tâm làm duyên cho uẩn sở hữu tâm bằng Hiện hữu duyên. Sát-na 
tục sinh: tâm..., sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn sở hữu tâm bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Tiền sanh nhu: Quán ngộ nhãn... vật bằng cách vô thuờng... cũng nhu Tiền sanh 
(purejãta) không chi khác. 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh nhu: Tâm làm duyên cho uẩn tuong ung và sắc tâm 
(cittasamutthãnarũpa) bằng Hiện hữu duyên; sát-na tục sinh: tâm..., sát-na tục sinh: 
Vật làm duyên cho uẩn sở hữu tâm và tâm bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh nhu: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thuờng... nhu Tiền sanh (purejãta) 
không chi khác. 

* Chu pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm làm duyên cho những pháp sở hữu tâm bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh nhu: 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho 2 uẩn,... 
đồng sanh thân thức...: 1 uẩn sở hữu tâm và vật và tâm làm duyên cho 2 uẩn bằng 
Hiện hữu duyên;... 2 uẩn. 

- Đồng sanh nhu: 1 uẩn và vật và tâm làm duyên cho 2 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 
uẩn...; sát-na tục sinh: Nên sắp 2 cách. 

* Chu pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh nhu: uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức,... 
đồng sanh thân thức...; uẩn sở hữu tâm và tâm làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện 
hữu duyên; uẩn sở hữu tâm và tâm và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng Hiên 
hữu duyên. 

- Đồng sanh nhu: uẩn sở hữu tâm và vật làm duyên cho tâm bằng Hiện hữu duyên. 
Sát-na tục sinh: Nên sắp 3 cách. 

- Hậu sanh nhu: uẩn sở hữu tâm và tâm làm duyên cho thân ấy sanh truớc bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh nhu: uẩn sở hữu tâm và tâm và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh nhu: uẩn sở hữu tâm và tâm và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục 
sinh bằng Hiện hữu duyên. 

* Chu pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm làm duyên cho những pháp sở hữu tâm và phi 
sở hữu tâm bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh: 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho 2 uẩn và nhãn 
thức bằng Hiện hữu duyên. 1 uẩn đồng sanh thân thức và thân xứ làm duyên cho 2 
uẩn và thân thức bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


245 


- Đồng sanh như: 1 uẩn sở hữu tâm và vật làm duyên cho 2 uẩn và tâm bằng Hiện 
hữu duyên, 2 uẩn...; tục sinh: Nên sắp 2 câu. 

111 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tưoTig 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, 
Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 5, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

112 . 

* Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên; bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp sở hữu tâm làm duyên cho những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho những pháp phi sở hữu tâm bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh 
duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho những pháp sở hữu tâm bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng 
Hậu sanh duyên. 

* Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm làm duyên cho những pháp sở hữu tâm và phi 
sở hữu tâm bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

113 . ^ 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, tất cả đều 9, phi Bất ly 9. 

114 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ 
tương 1, phi Cận y 3, tất cả đều 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 1, 
phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

115 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 9, nên sắp theo đầu đề thuận (anuỉomamãtikã),... 
Bất ly 9. 


Dứt nhị đề sở hữu tâm 




NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG TÂM 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

116 . 

* Pháp tương ưng tâm liên quan pháp tương ưng tâm sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng tâm, 1 uẩn liên quan 2 uẩn, sát-na tục sinh:... 

* Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng tâm. Sát-na tục sinh... 

* Chư pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm liên quan pháp tương ưng tâm sanh ra 
do Nhân duyên: 

2 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn tương ưng tâm,... 2 uẩn; tục sinh... 

* Pháp bất tương ưng liên quan pháp bất tương ưng tâm sanh ra do Nhân duyên: 

... 1 đại sung, sắc tâm liên quan đại sung. Sát-na tục sinh... 1 đại sung, sắc tục sinh 
thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Pháp tương ưng tâm liên quan pháp bất tương ưng tâm sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn tương ưng tâm liên quan vật. 

* Chư pháp tương ưng và bất tương ưng tâm liên quan pháp bất tương ưng tâm sanh ra 
do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn tương ưng tâm liên quan vật, sắc tục sinh liên quan đại sung. 

* Pháp tương ưng tâm liên quan nhũng pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm sanh 
ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng tâm và vật,... 2 uẩn. 

* Pháp bất tương ưng tâm liên quan pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm sanh ra 
do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng tâm và đại sung. Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên 
quan uẩn tương ưng tâm và đại sung. 

* Chư pháp tương ưng tâm và bất tương ưng liên quan những pháp tương ưng tâm và bất 
tương ưng tâm sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng tâm và vật,... 2 uẩn; sắc tục sinh 
liên quan uẩn tương ưng tâm và đại sung. 

117 . 

* Pháp tương ưng tâm liên quan pháp tương ưng tâm sanh ra do Cảnh duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng tâm,... 2 uẩn. Tục sinh (patisandhi). 

* Pháp tương ưng tâm liên quan pháp bất tương ưng tâm sanh ra do Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn tương ưng tâm liên quan vật. 

* Pháp tương ưng tâm liên quan những pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm sanh 
ra do Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng tâm và vật,... 2 uẩn ,... tóm tắt... 


118 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


247 


Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 5, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 9, Hỗ tương 6, Y chỉ 9, 
Cận y 3, Tiền sanh 1, cố hưởng 1, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tương ưng 3, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 9. 

119 . 

Pháp tương ưng tâm liên quan pháp tương ưng tâm sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng tâm vô nhân, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn 
đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

Nên sắp 9 câu đề như đã tường thuật, nhứt định tất cả câu gọi là vô nhân 
(ahetuka). Nên sắp đầy đủ, si căn (mohamũla) chỉ có 1 câu. 

120 . 

* Pháp bất tương ưng tâm liên quan pháp tương ưng tâm sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng tâm, tục sinh... 

* Pháp bất tương ưng tâm liên quan pháp bất tương ưng tâm sanh ra do phi Cảnh duyên: 

... 1 đại sung luôn Vô tưởng. 

* Pháp bất tương ưng tâm liên quan những pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm 
sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng tâm và đại sung; sát-na tục sinh: 1 đại sung... tóm 
tắt... 

121 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 2, phi Quả 
5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

122 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 9, phi Nghiệp 1, phi Quả 5, phi Tương ưng 
3, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

123 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3, Hỗ tương 6, Tiền sanh 1, cố 
hưởng 1, Nghiệp 9, Đạo 1, Bất ly 9. 

Phần đồng sanh (sahajãta) như phần liên quan (paticca). 

Phần Ỷ Trương (Paccayavãra) 

124 . 

* Pháp tương ưng tâm nhờ cậy pháp tương ưng tâm sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu 
như phần liên quan. 

* Pháp bất tương ưng nhờ cậy pháp bất tương ưng tâm sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu 
như liên quan (paticca). 

* Pháp tương ưng nhờ cậy pháp bất tương ưng tâm sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng tâm nhờ cậy vật, sát-na tục sinh... 

* Chư pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm nhờ cậy pháp bất tương ưng tâm sanh 
ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng tâm nhờ cậy vật, sắc tâm nhờ cậy đại sung, tục sinh (patỉsandhỉ). 

* Pháp tương ưng tâm nhờ cậy những pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm sanh ra 
do Nhân duyên: 




248 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng tâm 


2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn tuơng ung tâm và vật,... 2 uẩn, tục sinh... 

* Pháp bất tuơng ung tâm nhờ cậy những pháp tuơng ung tâm và bất tuơng ung tâm 
sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn tuơng ung tâm và đại sung, tục sinh. 

* Chu pháp tuoTig ung tâm và bất tuoTig ung tâm nhờ cậy những pháp tUOTig ung tâm và 
bất tuơng ung tâm sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn tuơng ung tâm và vật, 2 uẩn...; sắc tâm nhờ cậy uẩn tuơng ung 
tâm và đại sung. Tục sinh. 

125 . 

* Pháp tuơng ung tâm nhờ cậy pháp tuơng ung tâm sanh ra do Cảnh duyên: Có 1 câu 
nhu liên quan (paịiccavãra). 

* Pháp tuơng ung tâm nhờ cậy pháp bất tuơng ung tâm sanh ra do Cảnh duyên: 

Uẩn đồng sanh nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân xứ; uẩn tuơng ung tâm nhờ cậy 
vật; tục sinh... 

* Pháp tuơng ung tâm nhờ cậy pháp tuơng ung tâm và pháp bất tuơng ung tâm sanh ra 
do Cảnh duyên: 

2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ,... 2 uẩn... ,... Đồng sanh thân 
thức, 2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn tuơng ung tâm và vật. Sát-na tục sinh:... tóm tắt... 

126 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Truởng 9, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 9, Hỗ tuơng 6, Y chỉ 9, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, cố huởng 3, Nghiệp 9,... Bất ly 9. 

127 . 

* Pháp tuơng ung tâm nhờ cậy pháp tuơng ung tâm sanh ra do phi Nhân duyên: Có 3 
câu nhu liên quan. 

* Pháp bất tuơng ung tâm nhờ cậy pháp bất tuơng ung tâm sanh ra do phi Nhân duyên: 

1 đại sung luôn đến Vô tuởng. 

* Pháp tuơng ung tâm nhờ cậy pháp bất tuơng ung tâm sanh ra do phi Nhân duyên: 

Uẩn đồng sanh nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân xứ... uẩn tuơng ung tâm vô nhân 
nhờ cậy vật, tục sinh (patỉsandhỉ); si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ 
cậy vật. 

* Chu pháp tuơng ung tâm và bất tuơng ung tâm nhờ cậy pháp bất tuơng ung tâm sanh 
ra do phi Nhân duyên: 

Uẩn tuơng ung tâm vô nhân nhờ cậy vật, sắc tâm nhờ cậy đại sung. Tục sinh. 

* Pháp tuơng ung tâm nhờ cậy những pháp tuơng ung tâm và bất tuơng ung tâm sanh ra 
do phi Nhân duyên: 

2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ,... 2 uẩn;... nhờ cậy 1 uẩn 
đồng sanh thân thức và thân xứ, 2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn tuơng ung tâm vô nhân và 
vật,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh vô nhân: Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật 
nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và vật. 

Nên sắp 2 câu đề có bình nhựt và tục sinh như thế,... tóm tắt... 

128 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi 
Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 9, phi Thực 1, phi 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


249 


Quyền 1, phi Thiền 4, phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 3, 
phi Ly 3. 

129 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Nghiệp 3, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 3, phi Ly 

3. 

130 . 

Nhân duyên có Cảnh 3,... Đạo 3,... Bất ly 9. 

Phần y chỉ (nissaya) như phần ỷ trượng (paccayavãra). 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) 

131 . 

Pháp tương ưng tâm hòa hợp pháp tương ưng tâm sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn hòa họp 1 uẩn tương ưng tâm,... 2 uẩn. Tục sinh. 

132 . , , , 

Nhân 1, Cảnh 1, Trưởng 1, tất cả đều 1, Bất ly 1 

133 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi 
Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 1. 

Ngoài ra 2 cách đếm, dù phần tương ưng (sampayutta) nên sắp như thế. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

134 . 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng Nhân duyên: 

Nhân tương ưng tâm làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. Tục sinh... 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng Nhân duyên: 

Nhân tương ưng tâm làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên. Tục sinh... 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho những pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm 
bằng Nhân duyên: 

Nhân tương ưng tâm làm duyên cho uẩn tương ưng tâm và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. Tục sinh... 

135 . 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi thỏa thích rất hân 
hoan do đó khai đoan ái sanh, ưu phát; 

- Nhớ lại thiện từng làm chứa để, xuất thiền phản khán thiền. 

- Chư Thánh xuất đạo, phản khán đạo, phản khán quả, phản khán phiền não đã trừ, 
phản khán phiền não hạn chế, rõ phiền não đã từng sanh. 

- Quán ngộ uẩn tương ưng tâm bằng vô thường... ưu sanh ra. 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm tương ưng tâm. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ; uẩn tương ưng tâm làm duyên cho thần thông, tha tâm 
thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn (ãvajjana) 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh phản khán Níp Bàn, Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ 
tịnh (vodanã), đạo, quả luôn khán (ý) môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên; 





250 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng tâm 


- Nhãn... vật... quán ngộ uẩn bất tương ưng tâm bằng lối vô thường... ưu sanh; 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng; sắc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh 
nhãn thức, xúc xứ... uấn bất tương ưng tâm làm duyên cho thần thông, túc mạng 
thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông và khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

136 . 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

+ Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới do nặng 
chấp đó rồi phản khán, thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó ái sanh tà kiến phát; 

- ... thiện trước... thiền... chư Thánh xuất đạo, nặng về đạo rồi phản khán, nặng về 
quả rồi phản khán, nặng về uẩn tương ưng tâm rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó rồi ái sanh tà kiến phát. 

+ Trưởng đồng sanh như: Trưởng tương ưng tâm làm duyên cho uẩn tương ưng tâm 
bằng Trưởng duyên. 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng tương ưng tâm làm duyên cho sắc tâm bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho những pháp tương ưng và bất tương ưng tâm bằng 
Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng tương ưng tâm làm duyên cho uẩn tương ưng tâm 
và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Chư Thánh nặng về Níp Bàn rồi phản khán, Níp Bàn làm duyên 
cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả bằng Trưởng duyên. 

- Nhãn... vật... nặng về uẩn bất tương ưng tâm rồi thỏa thích rất hân hoan do nặng đó 
rồi ái sanh, tà kiến phát. 

137 . 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng Vô gián duyên: 

Uẩn tương ưng tâm sanh trước trước... quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

* ... bằng Liên tiếp duyên,... bằng Đồng sanh duyên có 7 câu như phần liên quan 
(paticcavãra) không có duyên hiệp trợ trong câu vấn đề (panhã ghaịanã natthi). 

* ... bằng Hỗ tương duyên có 6 câu như phần liên quan. 

* ... bằng Y chỉ duyên có 7 câu như phần ỷ trượng (paccayavãra), duyên hiệp trợ không 
có (ghatanã natthi). 

138 . 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí... gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương trì giới mạnh... nương hy vọng mạnh... nương thân lạc mạnh... nương thân 
khổ mạnh có thể bố thí... sát sanh, phá hòa họp Tăng. 

- Nương đức tin... thân khổ mạnh làm duyên cho đức tin... đạo, quả nhập thiền bằng 
Cận y duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


251 


* Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương âm dương... vật thực... chỗ ở mạnh có thể bố thí... phá hòa 
họp Tăng. 

- Nương âm dương... vật thực... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin... quả nhập thiền 
bằng Cận y duyên. 

139 . 

* Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng Tiền sanh duyên có 
Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh (ãrammanapurejãta) như; Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô 
thường... ưu sanh ra; thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng; sắc xứ làm duyên 
cho uẩn đồng sanh nhãn thức, xúc xứ... 

- Vật tiền sanh (vatthupurejãta) như: Nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn 
thức, thân xứ...; vật làm duyên cho uẩn tương ưng tâm bằng Tiền sanh duyên. 

140 . 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng Hậu sanh duyên:... 
tóm tắt... có 1 câu. 

* ... bằng Cố hưởng duyên có 1 câu. 

141 . 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư tương ưng tâm làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời như: Tư tương ưng tâm làm duyên cho uẩn quả bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng Nghiệp duyên có 
Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư tương ưng tâm làm duyên cho sắc tâm bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư tương ưng tâm làm duyên cho sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho những pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm 
bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư tương ưng tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng 
Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư tương ưng tâm làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 

142 . 

Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng Quả duyên có 3 câu. 

143 . 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng Thực duyên có 3 câu. 

* Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng Thực duyên: 

Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Thực duyên. 

144 . 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng Quyền duyên có 3 
câu. 

* Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng Quyền duyên: 

Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Quyền duyên. 



252 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng tâm 


* Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng Quyền duyên: 

Nhãn quyền làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng Quyền duyên; thân 
quyền... 

* Chư pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm 
bằng Quyền duyên: 

Nhãn quyền và xả quyền làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng Quyền 
duyên; thân quyền và lạc quyền... thân quyền và khổ quyền làm duyên cho uẩn 
đồng sanh thân thức bằng Quyền duyên. 

* ... bằng Thiền duyên có 3 câu,... bằng Đạo duyên có 3 câu, bằng Tương ưng duyên có 
1 câu. 

145 . 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh và Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn tương ưng tâm bằng Bất 
tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng Bất tương 
ưng duyên,... thân xứ... vật làm duyên cho uẩn tương ưng tâm bằng Bất tương ưng 
duyên. 

146 . 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng Hiện hữu duyên có 1 
câu như phần liên quan (patỉccavãra). 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh và Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho những pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm 
bằng bằng Hiện hữu duyên như phần liên quan (paticcavãra). 

* Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho những pháp bất tương ưng tâm bằng bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Thực và Quyền... tóm tắt... 

* Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn tương ưng tâm bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn... vật... bằng lối vô thường... nhu Tiền sanh (purejãta). 

* Chư pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm 
bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho 2 uẩn... thân 
xứ... 1 uẩn tương ưng tâm và vật làm duyên cho 2 uẩn...; 2 uẩn... Tục sinh 
(patisandhi). 

* Chư pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm 
bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

- Đồng sanh như: uẩn tương ưng tâm và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện 
hữu duyên, tục sinh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


253 


- Hậu sanh như: uẩn tương ưng tâm và đoàn thực làm duyên cho thân bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn tương ưng tâm và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh 
bằng Hiện hữu duyên. 

147 . 

Nhân 3, Cảnh 2, Trưởng 4, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 7, Hỗ tương 6, Y chỉ 7, 
Cận y 2, Tiền sanh 1, Hậu sanh 1, cố hưởng 1, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 4, Quyền 6, 
Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 1, Bất tương ưng 2, Hiện hữu 7, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 7. 

148 . 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp tương ưng tâm làm duyên cho những pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho những pháp bất tương ưng tâm bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

149 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 6, 
phi Hỗ tương 6, phi Y chỉ 6, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, tất cả đều 7, phi Tương ưng 
6, phi Bất tương ưng 5, phi Hiện hữu 4, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi Bất ly 4. 

150 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ 
tương 1, phi Cận y 3, tất cả đều 3, phi Tương ưng 1, phi Bất Tương l,-” phi Vô hữu 3, 
phi Ly 3. 

151 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Trưởng 4, nên sắp thuận theo đầu đề (anulomamãtikã),... 
Bất ly 7. 


Dứt nhị đề tương ưng tâm 




NHỊ ĐÈ HOÀ HỢP TÂM (CITTASANSATTHADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

152 . 

* Pháp hòa hợp tâm liên quan pháp hòa họp tâm sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn hòa họp tâm,... 2 uẩn. Tục sinh. 

* Pháp Bất hòa họp tâm liên quan pháp hòa họp tâm sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn hòa họp tâm, tục sinh (patỉsandhỉ). 

Nhị đề hòa họp tâm (cittasansattha) nên sắp như nhị đề tương ưng tâm không chi 
khác. 


NHỊ ĐÈ CÓ TÂM LÀM sở SANH (CITTA SAMUTTHANA DUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavara) 

153 . 

* Pháp có tâm làm sở sanh liên quan pháp có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn có tâm làm sở sanh,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: 2 uẩn 
liên quan 1 uẩn có tâm làm sở sanh,... 2 uẩn; 1 đại sung có tâm làm sở sanh, sắc tâm 
thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh liên quan pháp có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân 
duyên: 

Tâm liên quan uẩn có tâm làm sở sanh. Sát-na tục sinh: Tâm và sắc tục sinh liên 
quan nhân có tâm làm sở sanh. 

* Pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh liên quan pháp có tâm làm sở sanh 
sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn và tâm và sắc tâm liên quan 1 uẩn có tâm làm sở sanh,... 2 uẩn. Sát-na tục 
sinh: 2 uẩn và tâm và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn có tâm làm sở sanh,... 2 uẩn... 

* Pháp phi tâm làm sở sanh liên quan pháp phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân 
duyên: 

Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan tâm, vật liên quan tâm, tâm liên quan vật,... 1 
đại sung; sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Pháp có tâm làm sở sanh liên quan pháp phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân 
duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tâm. Sát-na tục sinh: uẩn tương ưng liên quan 
tâm. Sát-na tục sinh: uẩn có tâm làm sở sanh liên quan vật. 

* Pháp có tâm làm sở sanh và pháp phi có tâm làm sở sanh liên quan pháp phi có tâm 
làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn tưoưg ưng và sắc tục sinh liên quan tâm. Sát-na tục sinh: Tâm 
và uẩn tương ưng liên quan vật (vatthu). 

* Pháp có tâm làm sở sanh liên quan những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm 
sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn có tâm làm sở sanh và tâm... 2 uẩn; sát-na tục sinh: 
2 uẩn liên quan 1 uẩn có tâm làm sở sanh và tâm,... 2 uẩn. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


255 


* Pháp phi có tâm làm sở sanh liên quan những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm 
làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn có tâm làm sở sanh và tâm. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn có tâm làm sở sanh và đại sung. 

- Sát-na tục sinh: Tâm liên quan uẩn có tâm làm sở sanh và vật. 

* Chu pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh liên quan những pháp có tâm 
làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn có tâm làm sở sanh và tâm,... 2 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn và tâm liên quan 1 uẩn có tâm làm sở sanh và vật,... 2 uẩn. 

154 . 

* Pháp có tâm làm sở sanh liên quan pháp có tâm làm sở sanh sanh ra do Cảnh duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn có tâm làm sở sanh,... 2 uẩn. Tục sinh... 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh liên quan pháp có tâm làm sở sanh sanh ra do Cảnh 
duyên: 

Tâm liên quan uẩn có tâm làm sở sanh, tục sinh... 

* Chu pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh liên quan pháp có tâm làm sở 
sanh sanh ra do Cảnh duyên: 

2 uẩn và tâm liên quan 1 uẩn có tâm làm sở sanh,... 2 uẩn tục sinh. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh liên quan pháp phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Cảnh 
duyên: 

Sát-na tục sinh: Tâm liên quan vật (vatthu). 

* Pháp có tâm làm sở sanh liên quan pháp phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Cảnh 
duyên: 

Uẩn tuơng ung liên quan tâm.Sát-na tục sinh: uẩn tuơng ung liên quan tâm; sát-na 
tục sinh: uẩn có tâm làm sở sanh liên quan vật. 

* Chu pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh liên quan pháp phi có tâm làm 
sở sanh sanh ra do Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: Tâm và uẩn tuơng ung liên quan vật. 

* Pháp có tâm làm sở sanh sanh ra liên quan những pháp có tâm làm sở sanh và phi có 
tâm làm sở sanh sanh ra do Cảnh duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn có tâm làm sở sanh và tâm,... 2 uẩn; sát-na tục sinh: 2 uẩn liên 
quan 1 uẩn có tâm làm sở sanh,... 2 uẩn; sát-na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 uẩn có 
tâm làm sở sanh và vật,... 2 uẩn. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh liên quan những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm 
làm sở sanh sanh ra do Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: Tâm liên quan uẩn có tâm làm sở sanh và vật. 

* Chu pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh liên quan những pháp có tâm 
làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: 2 uẩn và tâm liên quan 1 uẩn có tâm làm sở sanh và vật,... 2 uẩn. 


155 . 



256 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề có tâm làm sở sanh 


Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 5, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 5, cố hưởng 5, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tương ưng 9, tất cả đều 9, Bất ly 9. 

156 . 

* Pháp có tâm làm sở sanh liên quan pháp có tâm làm sở sanh sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

- 2 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân có tâm làm sở sanh,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: 2 uẩn liên quan 1 uẩn có tâm làm sở sanh,... 2 uẩn;... 1 đại 
sung có tâm làm sở sanh; sắc tâm thuộc y sinh liên quan đại sung. Si đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh liên quan pháp có tâm làm sở sanh sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

Tâm liên quan uẩn vô nhân có tâm làm sở sanh. Sát-na tục sinh vô nhân: Tâm và 
sắc tục sinh liên quan uẩn có tâm làm sở sanh. 

* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh liên quan pháp có tâm làm sở 
sanh sanh ra do phi Nhân duyên: 

2 uẩn và tâm và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân có tâm làm sở sanh;... 2 uẩn. Sát- 
na tục sinh... 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh liên quan pháp phi có tâm làm sở sanh sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: sắc tục sinh liên quan tâm, vật liên quan tâm, tâm liên quan 
vật,... 1 đại sung, nên sắp luôn đến người Vô tưởng. 

* Pháp có tâm làm sở sanh liên quan pháp phi có tâm làm sở sanh sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tâm vô nhân, sát-na tục sinh vô nhân:... tâm; 
sát-na tục sinh vô nhân: uẩn có tâm làm sở sanh liên quan vật; si đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật liên quan vật. 

* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh liên quan pháp phi có tâm làm 
sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn tương ưng và sắc tục sinh liên quan tâm. Sát-na tục 
sinh vô nhân: Tâm và uẩn tương ưng liên quan vật. 

* Pháp có tâm làm sở sanh liên quan những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm 
sở sanh sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 2 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân có tâm làm sở sanh và tâm,... 2 uẩn; sát-na 
tục sinh vô nhân: 2 uẩn liên quan 1 uẩn có tâm làm sở sanh và tâm,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: 2 uẩn liên quan 1 uẩn có tâm làm sở sanh và vật,... 2 uẩn. 
Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật và tâm. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh liên quan những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm 
làm sở sanh sanh ra do phi Nhân duyên: 

- Sát-na tục sinh vô nhân: sắc tục sinh liên quan uẩn có tâm làm sở sanh và tâm. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: sắc tục sinh liên quan uẩn có tâm làm sở sanh và đại sung. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Tâm liên quan uẩn có tâm làm sở sanh và vật. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


257 


* Pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh liên quan những pháp có tâm làm 
sở sanh và phi có tâm làm sở sanh sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: 2 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn có tâm làm sở sanh và 
tâm,... 2 uẩn sát-na tục sinh vô nhân: 2 uẩn và tâm liên quan 1 uẩn có tâm làm sở 
sanh và vật,... 2 uẩn. 

157 . 

* Pháp có tâm làm sở sanh liên quan pháp có tâm làm sở sanh sanh ra do phi Cảnh 
duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn có tâm làm sở sanh,... 1 đại sung; sắc tâm thuộc y sinh liên 
quan sắc đại sung. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh liên quan pháp có tâm làm sở sanh sanh ra do phi Cảnh 
duyên: 

Sát-na tục sinh: sắc tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn có tâm làm sở sanh. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh liên quan pháp phi có tâm làm sở sanh sanh ra do phi 
Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan tâm, vật liên quan tâm, 1 đại sung luôn đến 
Vô tuởng. 

* Pháp có tâm làm sở sanh liên quan pháp phi có tâm làm sở sanh sanh ra do phi Cảnh 
duyên: 

Sắc tâm liên quan tâm. 

* Pháp có tâm làm sở sanh liên quan những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm 
sở sanh sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn có tâm làm sở sanh và tâm, sắc tâm liên quan tâm và đại 
sung. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh liên quan những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm 
làm sở sanh sanh ra do phi Cảnh duyên: 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn có tâm làm sở sanh và tâm. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn có tâm làm sở sanh và đại sung,... tóm 
tắt... 

158 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 6, phi Truởng 9, phi Vô gián 6, phi Liên tiếp 6, phi Hỗ tuơng 9, 
phi Cận y 6, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 

5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 6, phi Đạo 9, phi Tuơng ung 6, phi Bất tuơng 
ung 6, phi Vô hữu 6, phi Ly 6. 

159 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 6,... phi Truởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 5, phi Tuơng ung 

6, phi Bất tuơng ung 5, phi Vô hữu 6, phi Ly 6. 

160 . 

Phi nhân có Cảnh 9,... Vô gián 9, Liên tiếp 9, Tiền sanh 5, cố huởng 5, Thiền 3, Đạo 
3, Bất ly 9. 

Phần đồng sanh (sahạịãtavãra) nhu phần liên quan (paticcavãra). 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) 

161 . 




258 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề có tãm làm sở sanh 


* Pháp có tâm làm sở sanh nhờ cậy pháp có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: Có 
3 câu như liên quan. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh nhờ cậy pháp phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân 
duyên: 

Tâm nhờ cậy vật; sát-na tục sinh: Như liên quan. 

* Pháp có tâm làm sở sanh nhờ cậy pháp phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm nhờ cậy tâm; uẩn có tâm làm sở sanh nhờ cậy vật; sát-na 
tục sinh: Nên sắp 2 câu. 

* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh nhờ cậy pháp phi có tâm làm 
sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

Tâm và uẩn tương ưng nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh: Có 2 câu như liên quan. 

* Pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn có tâm làm sở sanh và tâm,... 2 uẩn; 2 uẩn liên quan 1 uẩn có 
tâm làm sở sanh và vật... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: Có 2 câu nhu phần liên quan. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh liên quan pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở 
sanh sanh ra do Nhân duyên: 

Tâm liên quan uẩn có tâm làm sở sanh và vật. Sát-na tục sinh: Nên sắp có 3 câu như 
phần liên quan (paticcavãra). 

* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh nhờ cậy những pháp có tâm 
làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn và tâm nhờ cậy 1 uẩn có tâm làm sở sanh và vật,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: 2 
câu nên sắp như liên quan. 

162 . 

* Pháp có tâm làm sở sanh nhờ cậy pháp có tâm làm sở sanh sanh ra do Cảnh duyên: 3 
câu như liên quan. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh nhờ cậy pháp phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Cảnh 
duyên: 

Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân xứ; tâm nhờ cậy vật. 

* Pháp có tâm làm sở sanh nhờ cậy pháp phi tâm làm sở sanh sanh ra do Cảnh duyên: 

Uẩn tương ưng nhờ cậy nhãn thức,... thân thức; uẩn tương ưng nhờ cậy tâm. uẩn có 
tâm làm sở sanh nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh: Có 2 câu... 

* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh nhò cậy pháp phi tâm làm sở 
sanh sanh ra do Cảnh duyên: 

Nhãn thức và uẩn tương ưng nhờ cậy nhãn xứ,... thân xứ. Tâm và uẩn tương ưng 
nhờ cậy vật. Tục sinh... . 

* Pháp có tâm làm sở sanh nhờ cậy pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh 
sanh ra do Cảnh duyên: 

2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn có tâm làm sở sanh và tâm,... 2 uẩn. 2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn có 
tâm làm sở sanh và vật,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: 2 câu nên sắp. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh nhò cậy những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm 
làm sở sanh sanh ra do Cảnh duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


259 


Nhãn thức nhờ cậy uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ..., đồng sanh thân thức. 
Tâm nhờ cậy uẩn có tâm làm sở sanh và vật. Sát-na tục sinh:... 

* Chu pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh nhờ cậy pháp có tâm làm sở 
sanh và phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Cảnh duyên: 

2 uẩn và nhãn thức nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ,... 2 uẩn,... thân 
thức. 2 uẩn và tâm nhờ cậy 1 uẩn có tâm làm sở sanh và vật,... 2 uẩn. Tục sinh... 
tóm tắt... 

163 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Truởng 9, tất cả đều 9, Bất ly 9. 

164 . 

Pháp có tâm làm sở sanh nhờ cậy pháp có tâm làm sở sanh sanh ra do phi Nhân duyên: 
Tất cả đều có 9 câu, nên sắp nhu phần liên quan (paựccavãra), dù sắp 5 thức 
(vinnãna) mà si chỉ có 3 câu. 

165 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 6, phi Truởng 9, phi Vô gián 6, phi Liên tiếp 6, phi Hỗ tuơng 6, 
phi Cận y 6, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 9, phi Đạo 9, phi Tuong ung 6, phi Bất tuong 
ung 6, phi Vô hữu 6, phi Ly 6. 

Dù 2 cách đếm ngoài ra, hay phần y chỉ ịnisaya) cũng nhu thế. 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) 

166 . 

* Pháp có tâm làm sở sanh hòa hợp pháp có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn hòa hợp 2 uẩn có tâm làm sở sanh,... 2 uẩn; tục sinh (patisandhi)... 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh hòa họp pháp có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

Tâm hòa họp uẩn có tâm làm sở sanh, tục sinh... 

* Chu pháp có tâm làm sở sanh hòa họp pháp có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân 
duyên: 

2 uẩn và tâm hòa họp 1 uẩn có tâm làm sở sanh,... 2 uẩn. Tục sinh (patisandhi)... 

* Pháp có tâm làm sở sanh hòa họp pháp phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tuơng ung hòa họp tâm, tục sinh... 

* Pháp có tâm làm sở sanh hòa họp những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm 
sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn hòa họp 1 uẩn có tâm làm sở sanh và tâm,... 2 uẩn, tục sinh... tóm tắt... 

167 . 

Nhân 5, Cảnh 5, tất cả đều 5, Bất ly 5. 

168 . 

Pháp có tâm làm sở sanh hòa họp pháp có tâm làm sở sanh sanh ra do phi Nhân duyên: 
Nên sắp 5 câu đề, si chỉ có 3 câu. 

169 . 

Phi Nhân 5, phi Truởng 5, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi cố huởng 5, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Bất tuong ung 5. 

Dù ngoài ra 2 cách hay phần tuong ung nên sắp như thế. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 





260 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề có tâm làm sở sanh 


170 . 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Nhân duyên: 

Nhân có tâm làm sở sanh làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. Tục sinh. 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng Nhân 
duyên: 

Nhân có tâm làm sở sanh làm duyên cho tâm bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh: 
Nhân có tâm làm sở sanh làm duyên cho tâm và sắc tục sinh bằng Nhân duyên. 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm 
làm sở sanh bằng Nhân duyên: 

Nhân có tâm làm sở sanh làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tâm bằng 
Nhân duyên. Sát-na tục sinh... 

171 . 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Cảnh duyên: 

- Uẩn có tâm làm sở sanh mở mối cho uẩn có tâm làm sở sanh sanh ra, nên sắp căn 
(mũla). 

- Tâm mở mối cho uẩn có tâm làm sở sanh sanh ra, nên sắp căn (mũla). 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng Cảnh 
duyên: 

- Chư Thánh phản khán Níp Bàn, Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ 
tịnh (vodanã), đạo, quả luôn khán ý môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

- ... nhãn... vật... quán ngộ uẩn phi có tâm làm sở sanh bằng lối vô thường... thỏa 
thích rất hân hoan, do đó khai đoan tâm phát sanh. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng.... 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm phi có tâm làm sở sanh. 

- Không vô biên xứ... Vô sở hữu xứ... 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ... 

- Uẩn phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng 
thông, tùy nghiệp thông,vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Cảnh 
duyên: 

- Chư Thánh phản khán Níp Bàn, ý nghĩa theo nhu PãỊi giải ở đoạn trước. 

- Nhãn... vật... quán ngộ uẩn phi có tâm làm sở sanh bằng lối vô thường... ưu sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc... tóm tắt... 

- Sắc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, xúc xứ... 

- Uẩn phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng 
thông... vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho những pháp có tâm làm sở sanh và phi có 
tâm làm sở sanh bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh phản khán Níp Bàn, nhu ý nghĩa PãỊi câu trước 

- Quán ngộ uẩn phi có tâm làm sở sanh bằng vô thường... thỏa thích rất hân hoan, do 
đó khai đoan tâm và uẩn tương ưng sanh 

- Thiên nhãn... sắc xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng, xúc xứ... 

- Uẩn phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng 
thông,... vị lai thông luôn khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


261 


* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm 
làm sở sanh bằng Cảnh duyên: Có 3 câu, nên sắp khai đoan (ãrabbha). 

172 . 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Trưởng duyên 
có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về uẩn có tâm làm sở sanh rồi làm duyên cho uẩn có tâm 
làm sở sanh sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipati) có tâm làm sở sanh làm duyên cho uẩn 
tương ưng và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

Dù Trưởng cảnh hay Trưởng đồng sanh nên sắp 3 câu. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng Trưởng 
duyên: 

Trưởng cảnh như: Chư Thánh nặng về Níp Bàn rồi... nặng về uẩn phi có tâm làm sở 
sanh rồi thỏa thích rất hân hoan do nặng đó rồi khai đoan (mở mối) cho tâm phát 
sanh. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Trưởng 
duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Chư Thánh nặng về Níp Bàn rồi...; nặng về uẩn phi có tâm làm 
sở sanh rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó làm cho ái sanh tà kiến phát. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho uẩn tương 
ưng và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho những pháp có tâm làm sở sanh và phi có 
tâm làm sở sanh bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Chư Thánh nặng về Níp Bàn rồi...; nặng về uẩn phi có tâm làm 
sở sanh rồi... và tâm và uẩn tương ưng tâm sanh ra. 

* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm 
làm sở sanh bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh 3 câu, chỉ có Trưởng cảnh. 

173 . 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Vô gián duyên 
có 3 câu, không có quả sơ khởi (vutthãna) 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng Vô 
gián duyên: 

Tâm sanh trước trước làm duyên cho tâm sanh sau sau... Khi xuất thiền diệt, tâm 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

Nên sắp đếm 2 câu này theo đây chỉ như 1. 

* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm 
làm sở sanh bằng Vô gián duyên: Nên sắp 3 câu không có quả sơ khởi (vutthãna). 

174 . 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Đồng sanh 
duyên như liên quan. 

* ... bằng Hỗ tương duyên như phần liên quan (paticca). 

* ... bằng Y chỉ duyên như phần ỷ trượng (paccaya). 

175 . 



262 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề có tâm làm sở sanh 


* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Cận y duyên: 
Có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y; 

Thuần cận y như: Nên sắp 3 câu đề. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng Cận y 
duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: âm dương... thực phẩm... chỗ ở... phá hòa họp Tăng... nương âm 
dương... vật thực... chỗ ở... nương tâm mạnh làm duyên cho tâm bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Cận y 
duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y: âm dương... vật thực... chỗ ở... nương tâm mạnh có thể bố thí... phá 
hòa họp Tăng. 

- Nương âm dương... vật thực... chỗ ở... tâm làm duyên cho đức tin, đạo, quả nhập 
thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho những pháp có tâm làm sở sanh và phi có 
tâm làm sở sanh bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y: âm dương... vật thực... chỗ ở... nương tâm mạnh có thể bố thí... phá 
hòa họp Tăng; nương âm dương... vật thực... chỗ ở... nương tâm mạnh làm duyên 
cho nhân có tâm làm sở sanh và tâm bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm 
làm sở sanh bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y có 3 câu. 

176 . 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Tiền sanh 
duyên: 

- Cảnh tiền sanh như; Quán ngộ sắc có tâm làm sở sanh... xúc bằng lối vô thường... 
ưu sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Sắc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng Tiền sanh duyên. Xúc xứ làm 
duyên cho uẩn đồng sanh thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng Tiền sanh 
duyên: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ sắc có tâm làm sở sanh... quán ngộ xúc bằng lối vô 
thường... thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan tâm phát sanh. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh 
duyên. 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm 
làm sở sanh bằng Tiền sanh duyên: 

- Cảnh tiền sanh: sắc tâm... quán ngộ xúc bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan tâm và uẩn tương ưng tâm sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng bằng Tiền sanh duyên, xúc xứ... 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng Tiền 
sanh duyên: Có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


263 


- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật... thân... sắc... quán ngộ xúc bằng lối vô thường... 
do đó khai đoan tâm sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ... 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ...; vật làm duyên cho 
tâm bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Tiền sanh 
duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường... ưu sanh ra. Thiên 
nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng; sắc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, 
xúc xứ... 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, thân xứ... vật 
làm duyên cho uẩn có tâm làm sở sanh... 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho những pháp có tâm làm sở sanh và phi có 
tâm làm sở sanh bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh. 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường... do đó khai đoan tâm 
và uẩn tương ưng sanh ra. 

- Thiên nhãn... thiên nhĩ... sắc xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng, xúc 

xứ... 

- Vật tiền sanh như; Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng, thân xứ... 
vật làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm 
làm sở sanh bằng Tiền sanh duyên: Có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Sắc xứ có tâm làm sở sanh và vật làm duyên cho uẩn có tâm làm sở sanh bằng Tiền 
sanh duyên. 

- Xúc xứ có tâm làm sở sanh... sắc xứ có tâm làm sở sanh và nhãn xứ làm duyên cho 
uẩn đồng sanh nhãn thức, xúc xứ có tâm làm sở sanh và thân xứ . 

* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi có 
tâm làm sở sanh bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Sắc xứ có tâm làm sở sanh và vật làm duyên cho tâm bằng Tiền sanh duyên; xúc xứ 
có tâm làm sở sanh và vật... . 

- Sắc xứ có tâm làm sở sanh và nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức; xúc xứ có tâm làm 
sở sanh và thân xứ... 

* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho những pháp có 
tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và 
Vật tiền sanh: 

Sắc xứ có tâm làm sở sanh và vật làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng Tiền 
sanh duyên; xúc xứ có tâm làm sở sanh và vật... sắc xứ có tâm làm sở sanh và nhãn 
xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng bằng Tiền sanh duyên, xúc xứ có 
tâm làm sở sanh... 

177 . 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Hậu sanh 
duyên: 

Hậu sanh như: Nhân có tâm làm sở sanh sanh sau làm duyên cho thân ấy sanh trước 
bằng Hậu sanh duyên. Nên sắp Hậu sanh... Nên sắp Hậu sanh rộng theo cách này. 



264 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề có tâm làm sở sanh 


* ... bằng CỐ hưởng duyên CÓ 9 câu. 

178 . 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Nghiệp duyên: 
Có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) có tâm làm sở sanh làm duyên cho uẩn tương ưng và 
sắc tâm bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư có tâm làm sở sanh làm duyên cho uẩn quả và sắc tâm bằng 
Nghiệp duyên. 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng Nghiệp 
duyên có Đồng sanh và Biệt thời; 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) có tâm làm sở sanh làm duyên cho tâm bằng Nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời như: Tư có tâm làm sở sanh làm duyên cho tâm quả và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm 
làm sở sanh bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) có tâm làm sở sanh làm duyên cho uẩn tương ưng và 
tâm và sắc tâm bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư có tâm làm sở sanh làm duyên cho uẩn quả và tâm và sắc tục sinh 
bằng Nghiệp duyên. 

179 . 

Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Quả duyên có 
9 câu. 

180 . 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Thực duyên: 

- Thực có tâm làm sở sanh làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Thực 
duyên. Tục sinh, nên sắp căn (mũỉa). 

- Thực có tâm làm sở sanh làm duyên cho tâm bằng Thực duyên. 

- Sát-na tục sinh: Đoàn thực có tâm làm sở sanh làm duyên cho thân phi có tâm làm 
sở sanh ấy bằng Thực duyên; nên sắp căn. Thực có tâm làm sở sanh làm duyên cho 
uẩn tương ưng và tâm và sắc tâm bằng Thực duyên. Tục sinh (patisandhi). 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng Thực 
duyên: 

- Sát-na tục sinh: Thực phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho sắc tục sinh bằng Thực 
duyên. Đoàn thực phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho thân phi có tâm làm sở 
sanh ấy bằng Thực duyên, nên sắp căn (mũla). 

- Thực phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Thực 
duyên. Tục sinh (patỉsandhỉ), nên hỏi đến căn (mũỉa). 

- Sát-na tục sinh: Thực phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
tục sinh bằng Thực duyên. 

* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm 
làm sở sanh bằng Thực duyên: 

- Thực có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho uẩn tương ưng 
và sắc tâm bằng Thực duyên. Tục sinh, nên sắp căn (mũla). 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


265 


- Sát-na tục sinh: Thực có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho 
sắc tục sinh bằng Thực duyên. 

- Đoàn thực có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho thân, phi 
có tâm làm sở sanh ấy bằng Thực duyên, Nên sắp căn. 

- Sát-na tục sinh: Thực có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho 
uẩn tương ưng và sắc tục sinh bằng Thực duyên. 

181 . 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Quyền duyên 
có 3 câu. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng Quyền 
duyên: 

- Sát-na tục sinh: Quyền phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Quyền duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức, thân quyền làm duyên cho 
thân thức. Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Quyền duyên. Nên sắp 
căn. 

- Quyền phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng 
Quyền duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhãn quyền làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, thân quyền... 
nên sắp căn. 

- Sát-na tục sinh: Quyền phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
tục sinh bằng Quyền duyên. Nhãn quyền làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức 
bằng Quyền duyên, thân quyền... 

* Pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở 
sanh bằng Quyền duyên: 

- Quyền (ỉndrĩya) có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho uẩn 
tương ưng và sắc tâm bằng Quyền duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhãn quyền và xả quyền làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, 
thân quyền và lạc quyền... 

- Thân quyền và khổ quyền làm duyên cho uẩn đồng sanh thân thức bằng Quyền 
duyên, nên sắp căn. 

- Sát-na tục sinh: Quyền có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên 
cho sắc tục sinh bằng Quyền duyên. 

- Nhãn quyền và xả quyền làm duyên cho nhãn thức; thân quyền... nên sắp căn. 

- Sát-na tục sinh: Những quyền (indrĩya), có tâm làm sở sanh (cittasamutthãna) và 
phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh bằng Quyền 
duyên. Nhãn quyền và xả quyền làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng bằng 
Quyền duyên; thân quyền... 

* ... bằng Thiền duyên có 3 câu. 

* ... bằng Đạo duyên có 3 câu. 

* ... bằng Tương ưng duyên có 5 câu. 

182 . 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh và Hậu sanh,... tóm tắt... 



266 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề có tâm làm sở sanh 


* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

Đồng sanh như: Sát-na tục sinh... tóm tắt... 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm 
làm sở sanh bằng Bất tương ưng duyên. 

Hậu sanh... tóm tắt... 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng Bất 
tương ưng duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh: Tâm làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất tương 
ưng duyên. Tâm làm duyên cho vật, vật làm duyên cho tâm bằng Bất tương ưng 
duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn Thúc, thân xứ làm duyên cho thân 
thức, vật làm duyên cho tâm bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho thân phi có tâm làm sở 
sanh ấy sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Bất tương 
ưng duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho những pháp có tâm làm sở sanh và phi có 
tâm làm sở sanh bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh,... tóm 
tắt... 

* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm 
làm sở sanh bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi có 
tâm làm sở sanh bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho những pháp có 
tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, 
Hậu sanh,... tóm tắt... 

183 . 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh và Thực,... tóm tắt... 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm 
làm sở sanh bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền... tóm tắt... 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho những pháp có tâm làm sở sanh và phi có 
tâm làm sở sanh bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực... 
tóm tắt... 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


267 


* Chư pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm 
làm sở sanh bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh nhãn thức... tóm tắt... 

* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi có 
tâm làm sở sanh bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và 
Quyền: 

Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức 
bằng Hiện hữu duyên,... đồng sanh thân thức (kãyaviMãna). 

* Pháp có tâm làm sở sanh... 

- Đồng sanh như: Phần ỷ trượng (paccayavãra). Dù tục sinh hay bình nhựt đều đầy 
đủ câu đề. 

- Hậu sanh như: uẩn có tâm làm sở sanh và tâm làm duyên cho thân phi có tâm làm 
sở sanh ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn có tâm làm sở sanh và tâm và đoàn thực làm duyên cho thân phi 
có tâm làm sỏ sanh ấy bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn có tâm làm sở sanh và tâm và sắc mạng quyền làm duyên cho 
sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho những pháp có 
tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh: 

Đồng sanh như:... đồng sanh nhãn thức... tóm tắt... 

* ... bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên. 

Phần ỷ trượng (paccaya) như phần đồng sanh (sahajãta) đều nên sắp câu đồng sanh. 

184 . , , 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tưo^g 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, Hậu sanh 9, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, tất cả đều 9, Quyền 9, 
Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 5, Bất tương ưng 9,... Bất ly 9. 

185 . 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh 
duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu 
sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng Thực duyên. 

* Pháp có tâm làm sở sanh làm duyên cho những pháp có tâm làm sở sanh và phi tâm 
làm sở sanh bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền 
sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu 
sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu 
sanh duyên. 



268 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề có tâm làm sở sanh 


* Pháp phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho những pháp có tâm làm sở sanh và phi có 
tâm làm sở sanh bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng 
Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm 
làm sở sanh bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền 
sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi có 
tâm làm sở sanh bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng 
Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho những pháp có 
tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

186 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, tất cả đều 9,... phi Bất ly 9. 

187 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ 
tương 2, phi Cận y 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 2, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, 
phi Ly 3. 

188 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 9, nên sắp đếm theo thuận tùng (anuloma)... Bất 
ly 9. 

Dứt nhị đề có tâm làm sở sanh 


NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH TỒN VỚI TÂM (CITTASAHABHUDUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

189 . 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân 
duyên: 

2 uẩn đồng sanh tồn với tâm (cittasahabhu) và sắc tâm liên quan (paticca) 1 uẩn 
đồng sanh tồn với tâm,... 2 uẩn; vào sát-na tục sinh, 2 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh 
tồn với tâm... 2 uẩn. 

* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân 
duyên: 

Tâm và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm liên quan uẩn đồng sanh tồn với tâm. Sát-na 
tục sinh: Tâm và sắc tục sinh liên quan uẩn đồng sanh tồn với tâm. 

* Chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp đồng 
sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân duyên: 

- 2 uẩn và tâm và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm, phi đồng sanh tồn với tâm liên quan 
1 uẩn đồng sanh tồn với tâm; 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn và tâm và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn đồng sanh tồn với tâm. 

* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do 
Nhân duyên: 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


269 


Sắc tâm phi đồng sanh tồn với tâm liên quan tâm; sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên 
quan tâm, vật liên quan tâm, tâm liên quan vật...; 1 đại sung, sắc tâm, sắc tục sinh 
thuộc y sinh phi đồng sanh tồn với tâm liên quan đại sung. 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân 
duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm liên quan tâm. Sát-na tục sinh: 
Uẩn tương ưng liên quan tâm. Sát-na tục sinh: uẩn đồng sanh tồn với tâm liên quan 
vật. Sắc tâm thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp phi đồng 
sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân duyên: 

- Uẩn tương ưng và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm liên 
quan tâm. 

- Sát-na tục sinh: uẩn tương ưng và sắc tục sinh liên quan tâm. 

- Sát-na tục sinh: Tâm và uẩn tương ưng liên quan vật. sắc tâm thuộc y sinh đồng 
sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm liên quan đại sung. 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm liên quan chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng 
sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân duyên: 

- 2 uẩn và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm ịcittasahabhũ) liên quan 1 uẩn đồng sanh 
tồn với tâm và tâm. 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh tồn với tâm và tâm,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh tồn với tâm và vật ịvatthu)', 2 
uẩn...; sắc tâm thuộc y sinh sanh tồn với tâm liên quan uẩn đồng sanh tồn với tâm và 
sắc đại sung (mahãbhũtarũpa). 

* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm liên quan những pháp đồng sanh tồn với tâm và pháp 
phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc tâm phi đồng sanh tồn với tâm liên quan uẩn đồng sanh tồn với tâm và tâm. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn đồng sanh tồn với tâm và tâm. 

- Sát-na tục sinh: Tâm liên quan uẩn đồng sanh tồn với tâm và vật. sắc tâm phi đồng 
sanh tồn với tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan uẩn đồng sanh tồn với tâm 
và đại sung. 

* Chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm liên quan những pháp 
đồng sanh tồn với tâm và pháp phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân duyên: 

- 2 uẩn và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm liên quan 1 
uẩn đồng sanh tồn với tâm và tâm,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn đồng sanh tồn với tâm và tâm, 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn và tâm liên quan 1 uẩn đồng sanh tồn với tâm và vật, 2 uẩn... 
sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan uẩn đồng sanh tồn với tâm và đại sung,... tóm 
tắt... 

190 . 

Nhân 9, Cảnh 9. 

Trong Vô sắc tất cả nên đem ra trình bày nhu nhị đề có tâm làm sở sanh 
(cittasamutthãnaduka); nên sắp sắc đại sung trong 6 câu đề; 3 câu đề không có 
Trưởng (adhipati). 



270 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề đồng sanh tồn với tâm 


VÔ gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, Cận y 9, Tiền sanh 5, cố 
hưởng 5, Nghiệp 9, tất cả đều 9, Bất ly 9. 

191 . 

Pháp đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân 
duyên: 

- 2 uẩn và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm liên quan 1 uẩn vô nhân đồng sanh tồn với 
tâm,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn 
đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

Nên sắp 9 câu đầu như đã tường thuật, nhứt định gọi là vô nhân ịahetuka); trong 
thuận thứ (anuloma) Ngài phân để thế nào thì nên làm theo thế ấy. 

Si có 3 cách; trong nhị đề có tâm làm sở sanh (cittasamutthãnaduka) Ngài sắp thế 
nào, đây nên sắp thế ấy. 

192 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Hỗ tương 9, 
phi Cận y 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9. 

193 . 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp đồng sanh tồn với tâm sanh ra do phi 
Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) đồng sanh tồn với tâm ịcittasahabhu) liên quan uẩn đồng sanh tồn với 
tâm. 

* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do 
phi Nghiệp duyên: 

Ngoại (bãhĩra)... vật thực (ãhãra)... âm dương (utu)... 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do phi 
Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) tương ưng liên quan tâm. 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm liên quan những pháp đồng sanh tồn với tâm và phi pháp 
đồng sanh tồn với tâm sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tư tương ưng liên quan uẩn đồng sanh tồn với tâm và tâm. 

194 . 

Phi Nghiệp 4, phi Quả 9, phi Thực 1, phi Quyền 1. 

195 . 

Pháp đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp đồng sanh tồn với tâm sanh ra do phi 
Thiền duyên: .. đồng sanh 5 thức (vinnana). 

196 . 

Phi Thiền 6, phi Đạo 9, phi Tương ưng 9, phi Bất tương ưng 6, phi Vô hữu 9, phi Ly 9. 
Nên sắp đếm 2 cách ngoài ra cũng nhu thế. 

Dù phần đồng sanh (sahajãta) cũng như phần liên quan (paticcavãra). 

Phần Ỷ Trương (Paccayavãra) 

197 . 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy pháp đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu như phần liên quan (paựccavãra). 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


271 


* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy pháp phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do 
Nhân duyên: 

Tâm nhờ cậy (paccayã) vật. sắc tâm phi đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy tâm. Tục 
sinh: Như phần liên quan, tất cả đại sung (mahãbhũta). 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy pháp phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân 
duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy tâm. uẩn đồng sanh tồn 
với tâm nhờ cậy vật, tục sinh: Tất cả đại sung như phần liên quan. 

* Chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy pháp phi đồng 
sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm và phi Đồng sanh với tâm nhờ cậy 
tâm. Tâm và uẩn tương ưng nhờ cậy vật. Tục sinh như phần liên quan, tất cả đại 
sung. 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy những pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng 
sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh tồn với tâm và 
tâm, 2 uẩn..., 2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh tồn với tâm và vật,... 2 uẩn; tục sinh 
như phần liên quan (paticcavãra), tất cả đại sung. 

* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm liên quan những pháp đồng sanh tồn với tâm và phi 
đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm phi đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy uẩn đồng sanh tồn với tâm và tâm, tâm 
nhờ cậy uẩn đồng sanh tồn với tâm và vật. sắc tâm phi đồng sanh tồn với tâm nhờ 
cậy uẩn đồng sanh tồn với tâm và đại sung. Tục sinh: Như phần liên quan, tất cả đại 
sung. 

* Chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy những pháp 
đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn 
đồng sanh tồn với tâm và tâm, 2 uẩn và tâm nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh với tâm và 
tâm, 2 uẩn và tâm nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh tồn với tâm và vật,... 2 uẩn. Tục sinh 
như phần liên quan, tất cả đại sung. 

198 . 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy pháp đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Cảnh 
duyên... có 3 câu như phần liên quan. 

* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy pháp phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do 
Cảnh duyên: 

Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân xứ. Trong phần ỷ trượng này như Cảnh 
(Ẵrammana) trong nhị đề có tâm làm sở sanh (cittasamutthãnaduka). Nên sắp 5 
thức (vinnana) thành 6 cách này;... tóm tắt... 

199 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, tất cả đều 9, Bất ly 9. 

200 . 

Pháp đồng sanh tồn với tâm nhờ cậy pháp đồng sanh tồn với tâm sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

1 uẩn vô nhân đồng sanh tồn với tâm... tóm tắt... 



272 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề đồng sanh tồn với tâm 


Đeu nên sắp mỗi thứ có 5 thức (vinnana) của phần nhờ cậy (paccayavara). 6 căn 
của tất cả pháp cũng nên sắp tất cả đại sung. Si có 3 cách như nhau,... tóm tắt... 

201 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Hỗ tưong 9, 
phi Cận y 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 9, phi Đạo 9, phi Tương ưng 9, phi Bất tương 
ưng 6, phi Vô hữu 9, phi Ly 9. 

202 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 9, tất cả đều 9,... phi Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Tương ưng 9, 
phi Bất tương ưng 5, phi Vô hữu 9, phi Ly 9. 

203 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Vô gián 9, tất cả đều 9, Đạo 3, Bất ly 9. 

Phần y chỉ (nissaya) như phần ỷ trượng (patỉccavãra). 

Phần Hòa Hơp ( Sansatthavãra) 

204 . 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm hòa họp pháp đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân 
duyên: 

2 uẩn hòa họp 1 uẩn đồng sanh tồn với tâm,... 2 uẩn. Tục sinh (paỊisandhi)... 

* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm hòa họp pháp đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân 
duyên: 

Tâm hòa họp (sansattha) uẩn đồng sanh tồn với tâm. Tục sinh. 

* Chư pháp đồng sanh tồn với tâm hòa họp pháp đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân 
duyên: 

2 uẩn và tâm hòa họp 1 uẩn đồng sanh tồn với tâm,... 2 uẩn. Tục sinh. 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm hòa họp pháp phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân 
duyên: 

Uẩn tương ưng hòa họp với tâm. Tục sinh. 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm hòa họp những pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng 
sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn hòa họp 1 uẩn đồng sanh tồn với tâm và tâm,... 2 uẩn. Tục sinh (patisandhi)... 
tóm tắt... 

205 . 

Nhân 5, Cảnh 5, tất cả đều 5, Bất ly 5. 

206 . 

Phi Nhân 5, si có 3 câu, phi Trưởng 5, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 
5. phi Nghiệp 3, phi Quả 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Bất tương ưng 5. 

Dù 2 cách đếm ngoài ra hay phần tương ưng đều nên sắp tất cả. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

207 , 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên pháp đồng sanh tồn với tâm bằng Nhân duyên: 

Nhân đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm đồng sanh 
tồn với tâm bằng Nhân duyên; sát-na tục sinh... 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


273 


* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng Nhân 
duyên: 

Nhân đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho tâm và sắc tâm phi đồng sanh tồn với 
tâm bằng Nhân duyên; sát-na tục sinh nhân đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho 
tâm và sắc tục sinh bằng Nhân duyên. 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho những pháp đồng sanh tồn với tâm và phi 
đồng sanh tồn với tâm bằng Nhân duyên: 

Nhân đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tâm đồng 
sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm bằng Nhân duyên. 

208 . . . 

Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng Cảnh 
duyên: Có 9 câu như nhị đề có tâm làm sở sanh (cittasamựthãnaduka) không chi khác. 

209 . 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng Trưởng 
duyên: Có 3 câu, nên sắp Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh. 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng 
Trưởng duyên: 3 câu có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh. 

Nên sắp 3 câu phần này, dù 9 câu cũng như nhị đề có tâm làm sở sanh 
(cittasamutịhãnaduka), 3 câu chót thì có Trưởng cảnh (Ẫrammanãdhipati). 

210 . 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng Vô gián 
duyên có 9 câu cũng như nhị đề có tâm làm sở sanh (cittasamutthãnaduka) không chi 
khác. 

* ... bằng Liên tiếp duyên có 9 câu như phần liên quan (paticcavãra). 

* ... bằng Đồng sanh duyên có 9 câu như phần liên quan. 

* ... bằng Hỗ tương duyên có 9 câu như phần liên quan. 

* ... bằng Y chỉ duyên có 9 câu như phần liên quan. 

* ... bằng Cận y duyên có 9 câu như nhị đề có tâm làm sở sanh (cỉttasamuỊthãnaduka). 

211 . 

Pháp phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng 
Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: Có 3 câu, ý nghĩa chỉ đặng căn 
(mũla) phi đồng sanh tồn với tâm ịno cittasahabhu), nhu nhị đề có tâm làm sở sanh 
(cittasamuịthãnaduka), dù 3 câu không khác chi. 

212 . 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng Hậu 
sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho thân phi đồng sanh tồn 
với tâm ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng 
Hậu sanh duyên. 

* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng 
Hậu sanh duyên. 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm và pháp phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp 
phi đồng sanh tồn với tâm bằng Hậu sanh duyên... bằng cố hưởng duyên: Có 9 câu. 


213 . 





274 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề đồng sanh tồn với tâm 


* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng Nghiệp 
duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho uẩn tương ưng 
và sắc tâm đồng sanh tồn với tâm bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho uẩn quả đồng sanh tồn với 
tâm bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng 
Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho tâm và sắc tâm phi đồng 
sanh tồn với tâm bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho tâm quả và sắc tục sinh 
bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho những pháp đồng sanh tồn với tâm và phi 
đồng sanh tồn với tâm bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và 
sắc tâm đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho uẩn quả và tâm và sắc tục 
sinh bằng Nghiệp duyên. 

214 . 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng Quả 
duyên: Như nhị đề có tâm làm sở sanh ịcittasamutthãnaduka), 

* ... bằng Thực duyên có 9 câu như nhị đề có tâm làm sở sanh, theo đây 1 câu như đoàn 
thực (kabalỉnkãrãhãra). 

215 . 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng Quyền 
duyên: Có 9 câu nhu nhị đề có tâm làm sở sanh không chi khác. 

* ... bằng Thiền duyên có 3 câu. 

* ... bằng Đạo duyên có 3 câu. 

* ... bằng Tương ưng duyên có 5 câu. 

216 . 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng Bất 
tương ưng duyên: 

Đồng sanh như: uẩn đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho sắc tâm đồng sanh tồn 
với tâm bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng Bất 
tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho sắc tâm phi đồng sanh 
tồn với tâm bằng Bất tương ưng duyên. Sát-na tục sinh... 

- Hậu sanh như: uẩn đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho thân phi đồng sanh tồn 
với tâm ấy sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho những pháp đồng sanh tồn với tâm và phi 
đồng sanh tồn với tâm bằng Bất tương ưng duyên. 

Đồng sanh như: uẩn đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho sắc tâm đồng sanh tồn 
với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm bằng Bất tương ưng duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


275 


* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng 
Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Tâm làm duyên cho sắc tâm phi đồng sanh tồn với tâm bằng Bất 
tương ưng duyên; sát-na tục sinh: Tâm làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất tương 
ưng duyên; tâm làm duyên cho vật bằng Bất tương ưng duyên; vật làm duyên cho 
tâm bằng Bất tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Bất tương ưng duyên; thân 
xứ... vật làm duyên cho tâm bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: Tâm làm duyên cho thân phi đồng sanh tồn với tâm ấy sanh trước 
bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng Bất 
tương ưng duyên có Đồng sanh và Tiền sanh. 

- Đồng sanh như: Tâm làm duyên cho sắc tâm đồng sanh tồn với tâm bằng Bất tương 
ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng Bất tương 
ưng duyên; thân xứ... vật làm duyên cho uẩn đồng sanh tồn với tâm bằng Bất tương 
ưng duyên. 

* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho những pháp đồng sanh tồn với tâm và 
phi đồng sanh tồn với tâm bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và Tiền sanh. 

- Đồng sanh như: Tâm làm duyên cho sắc tâm đồng sanh tồn với tâm và phi đồng 
sanh tồn với tâm bằng Bất tương ưng duyên; sát-na tục sinh... 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng bằng Bất 
tương ưng duyên, thân xứ... vật ịvatthu) làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng 
Bất tương ưng duyên. 

* Chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp 
đồng sanh tồn với tâm bằng Bất tương ưng duyên: 

Đồng sanh như: uẩn đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho tâm và sắc tâm đồng 
sanh tồn với tâm bằng Bất tương ưng duyên. 

* Chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi 
đồng sanh tồn với tâm bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm và tâm 
làm duyên cho sắc tâm phi đồng sanh tồn với tâm bằng Bất tương ưng duyên. Sát- 
na tục sinh... 

- Hậu sanh như: uẩn đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên 
cho thân phi đồng sanh tồn với tâm ấy sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 

* Chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho những 
pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm bằng Bất tương ưng duyên: 

Uẩn đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm và tâm làm duyên cho sắc 
tâm đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm bằng Bất tương ưng duyên. 

217 . 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng Hiện hữu 
duyên: 

1 uẩn đồng sanh tồn với tâm... như phần liên quan. 



276 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề đồng sanh tồn với tâm 


* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh và Hậu sanh... tóm tắt... 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho những pháp đồng sanh tồn với tâm và phi 
đồng sanh tồn với tâm bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẩn đồng sanh tồn với tâm... như phần liên quan. 

* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền... tóm tắt... 

* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh. 

* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho những pháp đồng sanh tồn với tâm và 
phi đồng sanh tồn với tâm bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh,... tóm 
tắt... 

* Chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp 
đồng sanh tồn với tâm bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ và nhãn thức làm duyên cho 

2 uẩn... tất cả nên sắp tục sinh (patisandhi) có Đồng sanh và Tiền sanh. 

* Chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi 
đồng sanh tồn với tâm bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực 
và Quyền: 

Đồng sanh như: uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức 
bằng Hiện hữu duyên. 

* ... Đồng sanh thân thức, uẩn đồng sanh tồn với tâm và tâm làm duyên cho sắc tâm phi 
đồng sanh tồn với tâm bằng Hiện hữu duyên. 

- Đồng sanh như: uẩn đồng sanh tồn với tâm và vật làm duyên cho tâm bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Đồng sanh như: uẩn đồng sanh tồn với tâm và đại sung làm duyên cho sắc tâm phi 
đồng sanh tồn với tâm bằng hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh: Cũng nên sắp 3 câu. 

- Hậu sanh như: Chư uẩn đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm làm 
duyên cho thân phi đồng sanh tồn với tâm ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Chư uẩn đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm và 
đoàn thực làm duyên cho thân phi đồng sanh tồn với tâm ấy bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Chư uẩn đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm và sắc 
mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho những 
pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ... như phần ỷ trượng 
(paccayavãra). 

218 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3 Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, 
Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 5, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 


219 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


277 


* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp 
duyên. 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho những pháp đồng sanh tồn với tâm và phi 
đồng sanh tồn với tâm bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, 
bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi đồng sanh tồn với tâm bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng 
Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp đồng sanh tồn với tâm bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho những pháp đồng sanh tồn với tâm và 
phi đồng sanh tồn với tâm bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y 
duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp 
đồng sanh tồn với tâm bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho pháp phi 
đồng sanh tồn với tâm bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, 
bằng Hậu sanh duyên. 

* Chư pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm làm duyên cho những 
pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

220 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, tất cả đều 9, phi Ly 9. 

221 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ 
tương 3, phi Cận y 3, tất cả đều 3, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 
3, phi Ly 3. 

222 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9, Trưởng 9, nên sắp thuận theo đầu đề (anuloma mãtikã). 

Dứt nhị đề đồng sanh tồn với tâm ịcittasahabhu) 




NHỊ ĐÈ TÙNG TÂM THÔNG LƯU (CITTANUPARIVATTIDUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

223 . 

Pháp tùng tâm thông lưu liên quan pháp tùng tâm thông lưu sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn và sắc tâm tùng tâm thông lưu (cittãnuparivatti) liên quan 1 uẩn tùng tâm 
thông lưu. Sát-na tục sinh... . 

Nên sắp nhị đề này như nhị đề đồng sanh tồn với tâm (cittasahabhuduka) không chi 
khác. 

Dứt nhị đề tùng tâm thông lưu 


NHỊ ĐÈ HÒA HỢP VỚI TÂM VÀ có TÂM LÀM sở SANH 
(CITTASANSATTHASAMUTTHẴNADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

224 . 

* Pháp hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh liên quan pháp hòa họp với tâm có tâm làm 
sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh 
(cittasahsaịthasamutthãna), 1 uấn liên quan 2 uấn. Sát-na tục sinh... 

* Pháp phi hòa họp với tâm phi có tâm làm sở sanh liên quan pháp hòa họp với tâm có 
tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

Tâm và sắc tâm liên quan uẩn hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh. Sát-na tục sinh: 
Tâm và sắc tục sinh liên quan uẩn hòa họp với tâm và có tâm làm sở sanh. 

* Chư pháp hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa họp với tâm phi có tâm làm 
sở sanh liên quan pháp hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn và tâm và sắc tâm liên quan 1 uẩn hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh, 2 
uẩn..., tục sinh... 

* Pháp phi hòa họp với tâm phi có tâm làm sở sanh liên quan pháp phi hòa họp với tâm 
phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan tâm. Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan tâm, vật liên quan 
tâm, tâm liên quan vật,... liên quan 1 đại sung, sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh 
liên quan sắc đại sung. 

* Pháp hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh liên quan pháp phi hòa họp với tâm phi có 
tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng liên quan tâm. Sát-na tục sinh: uẩn tương ưng liên quan tâm. Sát-na 
tục sinh: uẩn hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh liên quan vật (vatthu). 

* Chư pháp hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa họp với tâm phi có tâm làm 
sở sanh liên quan pháp phi hòa họp với tâm phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân 
duyên: 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


279 


- Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tâm. Sát-na tục sinh: uẩn tương ưng và sắc tục 
sinh liên quan tâm. 

- Sát-na tục sinh: Tâm và uẩn tương ưng liên quan vật. 

* Pháp hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh liên quan những pháp hòa họp với tâm có 
tâm làm sở sanh và phi hòa họp với tâm phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân 
duyên: 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh và tâm, 2 uẩn... sát-na tục 
sinh: 2 uẩn liên quan 1 uẩn hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh và tâm, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 uẩn hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh và vật, 2 
uẩn... 

* Pháp phi hòa họp với tâm phi có tâm làm sở sanh liên quan chư pháp hòa họp với tâm 
có tâm làm sở sanh và phi hòa họp với tâm phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân 
duyên: 

- Sắc tâm liên quan uẩn hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh và tâm; sắc tâm liên 
quan uẩn hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh và đại sung. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn hòa họp tâm có tâm làm sở sanh và tâm. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn hòa họp tâm có tâm làm sở sanh và đại 
sung. 

- Sát-na tục sinh: Tâm liên quan uẩn hòa họp tâm có tâm làm sở sanh và vật. 

* Chư pháp hòa họp tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa họp tâm phi có tâm làm sở sanh 
liên quan những pháp hòa họp tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa họp tâm phi có tâm 
làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

- 2 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn hòa họp tâm có tâm làm sở sanh và tâm, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn hòa họp tâm có tâm làm sở 
sanh và tâm,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn và tâm liên quan 1 uẩn hòa họp tâm có tâm làm sở sanh và 
vật,... 2 uẩn... tóm tắt... 

225 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 5, cố hưởng 5, Nghiệp 9, Quả 9, tất cả đều 9, Bất ly 9. 

226 . 

* Pháp hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh liên quan pháp hòa họp với tâm có tâm làm 
sở sanh sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân hòa họp tâm có tâm làm sở sanh,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn 
Đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật. 

* Pháp phi hòa họp với tâm phi có tâm làm sở sanh liên quan pháp hòa họp với tâm có 
tâm làm sở sanh sanh ra do phi Nhân duyên: 

Tâm và sắc tâm liên quan uẩn vô nhân hòa họp tâm có tâm làm sở sanh; tục sinh vô 
nhân. 

* Chư pháp hòa họp tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa họp tâm phi có tâm làm sở sanh 
liên quan pháp hòa hợp tâm có tâm làm sở sanh sanh ra do phi Nhân duyên: 

2 uẩn và tâm và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân hòa họp với tâm có tâm làm sở 
sanh, 2 uẩn..., tục sinh vô nhân... 



280 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hòa hợp với tâm và có tâm làm sở sanh 


* Pháp phi hòa họp tâm phi có tâm làm sở sanh liên quan pháp phi hòa họp tâm phi có 
tâm làm sở sanh sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan tâm vô nhân. Sát-na tục sinh vô nhân: sắc tục sinh liên quan tâm, 
vật liên quan tâm, tâm liên quan vật (vatthu):... 1 đại sung luôn đến người Vô tưởng. 

* Pháp hòa họp tâm có tâm làm sở sanh liên quan pháp phi hòa họp tâm phi tâm làm sở 
sanh sanh ra do phi Nhân duyên: 

- Uẩn tương ưng liên quan tâm vô nhân. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn tương ưng liên quan tâm. Sát-na tục sinh: uẩn hòa họp 
tâm có tâm làm sở sanh liên quan vật ịvatthu)', si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật liên quan tâm đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

* Chư pháp hòa họp với tâm và phi hòa họp với tâm phi có tâm làm sở sanh sanh ra do 
phi Nhân duyên: 

- Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tâm vô nhân. 

- Sát-na tục sinh: uẩn tương ưng và sắc tục sinh liên quan tâm. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Tâm và uẩn tương ưng liên quan vật (vatthu). 

* Pháp hòa họp tâm có tâm làm sở sanh liên quan những pháp hòa họp tâm có tâm làm 
sở sanh và phi hòa họp tâm phi có tâm làm sở sanh sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh và tâm (citta), 2 

uẩn... 

- Sát-na tục sinh vô nhân: 2 uẩn liên quan 1 uẩn hòa họp tâm có tâm làm sở sanh 
(cittasansatthasamutthãna) và tâm. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: 2 uẩn liên quan 1 uẩn hòa họp tâm có tâm làm sở sanh và 
vật (vatthu), 2 uẩn... 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật và tâm. 

* Pháp phi hòa họp với tâm phi có tâm làm sở sanh liên quan những pháp hòa họp với 
tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa họp với tâm phi tâm làm sở sanh sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

- Sắc tâm liên quan uẩn vô nhân hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh và tâm. 

- Sắc tâm liên quan uẩn vô nhân hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh và đại sung 
(mahãbhũta). 

- Sát-na tục sinh vô nhân: sắc tục sinh liên quan uẩn hòa họp với tâm có tâm làm sở 
sanh và tâm. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: sắc tục sinh liên quan uẩn hòa họp với tâm có tâm làm sở 
sanh và đại sung. 

- Sát-na tục sinh: Tâm liên quan uẩn hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh và vật. 

* Chư pháp hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa họp với tâm phi có tâm làm 
sở sanh liên quan pháp hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa với tâm phi tâm 
làm sở sanh sanh ra do phi Cảnh duyên. 

- 2 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh và 
tâm, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: dù 2 câu cũng nên sắp đầy đủ. 

227 . 

* Pháp phi hòa họp với tâm phi tâm làm sở sanh liên quan pháp hòa với tâm có tâm làm 
sở sanh sanh ra do phi Cảnh duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


281 


Sắc tâm (cittasamutthanarupa) liên quan uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh. Tục 
sinh (paịisandhỉ)... 

* Pháp phi hòa họp với tâm phi tâm làm sở sanh liên quan pháp phi hòa với tâm phi tâm 
làm sở sanh sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan tâm. Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan tâm (citta)', vật 
(vatthu) liên quan tâm; 1 đại sung luôn Vô tưởng... 

* Pháp phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh liên quan những pháp hòa với tâm có tâm 
làm sở sanh và phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh sanh ra do phi Cảnh duyên: 

- Sắc tâm (cittasamutthãnarũpa) liên quan uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh 
(cittasansaịthãsamutthãna) và tâm. 

- Sắc tâm liên quan uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh và đại sung. 

- Sát-na tục sinh: Nên sắp 2 câu,... tóm tắt... 

228 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 6, phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 6, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

229 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... tóm tắt... 

230 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9, Vô gián 9,... tóm tắt... 

Phần đồng sanh (sahajãtavãra) như phần liên quan (paticcavãra). 

Phần Ỷ Trương (Paccayavãra) 

231 . 

* Pháp hòa họp tâm có tâm làm sở sanh nhờ cậy pháp hòa họp tâm có tâm làm sở sanh 
sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... có 3 câu như liên quan (paựccavãra). 

* Pháp phi hòa với tâm phi có tâm làm sở sanh liên quan pháp phi hòa với tâm phi tâm 
làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

Sắc tâm nhờ cậy tâm, tâm nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh: Luôn đại sung. 

* Pháp hòa họp tâm có tâm làm sở sanh nhờ cậy pháp phi hòa họp tâm phi tâm làm sở 
sanh sanh ra do Nhân duyên: 

- Uẩn tương ưng nhờ cậy tâm. uẩn hòa họp tâm có tâm làm sở sanh nhờ cậy vật. 

- Sát-na tục sinh: Nên sắp 2 câu. 

* Pháp hòa họp tâm có tâm làm sở sanh nhờ cậy chư pháp hòa họp tâm có tâm làm sở 
sanh và phi hòa họp tâm phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

- 2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hòa họp tâm có tâm làm sở sanh và tâm, 2 uẩn... 2 uẩn nhờ cậy 
1 uẩn hòa họp tâm có tâm làm sở sanh và vật, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: Nên sắp 2 câu. 

* Pháp phi hòa họp tâm phi tâm làm sở sanh nhờ cậy pháp hòa họp tâm có tâm làm sở 
sanh và phi hòa họp tâm phi tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc tâm (cỉttasamutthãnarũpa) phi hòa họp tâm phi tâm làm sở sanh nhờ cậy uẩn 
hòa họp tâm có tâm làm sở sanh và tâm. 

- Sắc tâm phi hòa họp tâm phi tâm làm sở sanh nhò cậy uẩn hòa họp tâm có tâm làm 
sở sanh và đại sung. 




282 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hòa hợp với tâm và có tâm làm sở sanh 


- Tâm nhờ cậy (paccaya) uẩn hòa hợp tâm có tâm làm sở sanh và vật. Sát-na tục sinh: 
Nên sắp 3 câu. 

* Chu pháp hòa hợp tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa họp tâm phi tâm làm sở sanh 
nhờ cậy những pháp hòa họp tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa họp tâm phi tâm làm 
sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn hòa họp tâm có tâm làm sở sanh và tâm, 2 uẩn... 2 
uẩn và tâm nhờ cậy 1 uẩn hòa họp tâm có tâm làm sở sanh và vật, 2 uẩn... sát-na tục 
sinh: Nên sắp 2 câu. 

232 . 

* Pháp hòa họp tâm có tâm làm sở sanh nhờ cậy pháp hòa họp tâm có tâm làm sở sanh 
sanh ra do Cảnh duyên: Có 3 câu nhu phần liên quan (paticcavãra). 

* Pháp phi hòa họp tâm phi tâm làm sở sanh liên quan pháp phi hòa họp tâm phi tâm 
làm sở sanh sanh ra do Cảnh duyên: 

Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân xứ. Tâm nhờ cậy vật. Tục sinh (patỉsandhỉ). 

* Pháp hòa họp tâm có tâm làm sở sanh nhờ cậy pháp phi hòa họp tâm phi tâm làm sở 
sanh sanh ra do Cảnh duyên: 

- Uẩn đồng sanh nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân xứ. uẩn tuơng ung nhờ cậy tâm 
uẩn hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh nhờ cậy vật. 

- Sát-na tục sinh: Nên sắp 2 câu. 

* Chu pháp hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa họp tâm phi tâm làm sở sanh 
nhờ cậy pháp phi hòa họp tâm phi tâm làm sở sanh sanh ra do Cảnh duyên: 

Nhãn thức và uẩn tuơng ung nhờ cậy nhãn xứ,... thân xứ. Tâm và uẩn tuơng ung 
nhờ cậy vật (vatthu). Sát-na tục sinh: 1 câu... 

* Pháp hòa họp tâm có tâm làm sở sanh nhờ cậy những pháp hòa họp tâm có tâm làm sở 
sanh và phi hòa họp tâm phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Cảnh duyên. 

- 2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ và nhãn thức, 2 uẩn ...: 
.. .đồng sanh thân thức. 

- 2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hòa họp tâm có tâm làm sở sanh và tâm: 2 uẩn... 2 uẩn nhờ cậy 

1 uẩn hòa họp tâm có tâm làm sở sanh và vật, 2 uẩn... sát-na tục sinh: Nên sắp 2 
câu. 

* Pháp phi hòa họp tâm phi có tâm làm sở sanh nhờ cậy những pháp hòa họp tâm có tâm 
làm sở sanh và phi hòa họp tâm phi tâm làm sở sanh sanh ra do Cảnh duyên: 

Nhãn thức nhờ cậy uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ... Đồng sanh thân thức. 
Tâm nhờ cậy uẩn hòa họp tâm có tâm làm sở sanh và vật. Sát-na tục sinh: 1 câu... 

* Chu pháp hòa họp tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa họp tâm phi tâm làm sở sanh 
nhờ cậy những pháp hòa họp tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa họp tâm phi tâm làm 
sở sanh sanh ra do Cảnh duyên: 

2 uẩn và tâm nhờ cậy 1 uẩn hòa họp có tâm làm sở sanh và vật, 2 uẩn... sát-na tục 
sinh; 1 câu,... tóm tắt... 

233 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Truởng 9, tất cả đều 9, Bất ly 9 

234 . 

Pháp hòa họp tâm có tâm làm sở sanh nhờ cậy pháp hòa họp tâm có tâm làm sở sanh 
sanh ra do phi Nhân duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


283 


Nên sắp 9 câu đề như thế; sắp phần ỷ trượng (paccaya) có 5 thức (vỉnnana). Si chỉ 
có 3 câu. 

235 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tưong 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 9, phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 5, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dù cả 2 cách đếm, hay phần y chỉ (nỉsayavãra) nên sắp như thế. 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) 

236 . 

* Pháp hòa hợp tâm có tâm làm sở sanh hòa họp pháp hòa họp tâm có tâm làm sở sanh 
sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn hòa họp (sansattha) 1 uẩn hòa họp tâm có tâm làm sở sanh, 2 uẩn... tục sinh... 

* Pháp phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh hòa họp pháp hòa với tâm có tâm làm sở 
sanh sanh ra do Nhân duyên: 

Tâm hòa họp uẩn với tâm có tâm làm sở sanh; tục sinh (patisandhi)... 

* Chư pháp hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa với tâm phi có tâm làm sở 
sanh hòa họp với pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn và tâm hòa họp 1 uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh; 2 uẩn...; tục sinh. 

* Pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh hòa họp với pháp phi hòa với tâm phi tâm làm sở 
sanh sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng hòa họp với tâm. Tục sinh... 

* Pháp hòa họp với tâm có tâm làm sở sanh hòa họp những pháp hòa với tâm có tâm làm 
sở sanh và phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn hòa họp 1 uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh và tâm, 2 uẩn... Tục sinh... 

237 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Trưởng 5, tất cả đều 5, Bất ly 5. 

238 . 

Pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh hòa họp với pháp hòa với tâm có tâm làm sở 
sanh sanh ra do phi Nhân duyên,... tóm tắt... si chỉ có 3 câu. 

239 . 

Phi Nhân 5, phi Trưởng 5, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Bất tương ưng 5. 

Dù 2 cách đếm đây, hay phần tương ưng (sampayuttavãra) nên sắp như thế. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

240 . 

* Pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp hòa với tâm có tâm làm sở 
sanh bằng Nhân duyên: 

- Nhân ịhetu) hòa với tâm có tâm làm sở sanh làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Nhân duyên. 

- Tục sinh... nên sắp căn (mũla). 

- Nhân hòa với tâm có tâm làm sở sanh làm duyên cho tâm và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. Tục sinh... nên sắp căn. 





284 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hòa hợp với tâm và có tâm làm sở sanh 


- Nhân hòa với tâm có tâm làm sở sanh làm duyên cho uẩn tưong ưng tâm và tâm và 
sắc tâm bằng Nhân duyên. Tục sinh... 

241 

* Pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp hòa với tâm có tâm làm sở 
sanh bằng Cảnh duyên: 

- Uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh mở mối cho uẩn hòa với tâm có tâm làm sở 
sanh sanh ra; nên sắp căn. 

- Tâm mở mối cho uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh sanh ra; nên sắp căn. 

- Tâm và uẩn tương ưng mở mối cho uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh sanh ra. 

* Pháp phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi hòa với tâm phi 
tâm làm sở sanh bằng Cảnh duyên: 

Chư Thánh phản khán Níp Bàn, Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ),... 
tóm tắt... 

Nhị đề đồng sanh tồn với tâm ịcittasahabhuduka) trong Cảnh duyên như thế nào, 
đây cũng nên sắp 9 câu nhu thế ấy không chi khác. 

242 . 

* Pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp hòa với tâm có tâm làm sở 
sanh bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu, nên sắp 2 
câu có Trưởng (adhipati). 

* Pháp phi hòa với tâm phi có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi hòa với tâm phi 
có tâm làm sở sanh bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 
câu, nên sắp 2 câu có Trưởng ịadhipati). 

* Chư pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh làm 
duyên cho pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh: Nên sắp 1 câu có Trưởng (adhipati). 

Nên sắp 9 câu như nhị đề đồng sanh tồn với tâm ịcittasahabhuduka) không chi 
khác. 

243 . 

* Pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp hòa với tâm có tâm làm sở 
sanh bằng Vô gián duyên: Có 9 câu như nhị đề đồng sanh tồn với tâm. 

* ... bằng Liên tiếp duyên có 9 câu. 

* ... bằng Đồng sanh duyên có 9 câu nhu phần liên quan. 

* ... bằng Hỗ tương duyên có 9 câu như phần liên quan. 

* ... bằng Y chỉ duyên có 9 câu như phần ỷ trượng (paccayavãra). 

* ... bằng Cận y duyên có 9 câu nhu nhị đề đồng sanh tồn với tâm không chi khác. 

244 . 

Pháp phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi hòa với tâm phi 
tâm làm sở sanh bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: Có 3 câu 
như nhị đề đồng sanh tồn với tâm ịcỉttasahabhuduka) không chi khác. 

245 . 

* Pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi hòa với tâm phi tâm làm 
sở sanh bằng Hậu sanh duyên: Như nhị đề đồng sanh tồn với tâm không chi khác. 

Hậu sanh duyên có 3 câu, thành nhứt căn (ekamũla) có 2 câu, hiệp trợ có 1 câu 
(ghaịanã). 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


285 


* ... bằng Cố hưởng duyên có 9 câu. 

246 . 

* Pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp hòa với tâm có tâm làm sở 
sanh bằng Nghiệp duyên: Có 3 câu như nhị đề đồng sanh tồn với tâm 
ịcittasahabhuduka) không chi khác. 

* ... bằng Nghiệp duyên: 3 câu có Đồng sanh và Biệt thời. 

* ... bằng Quả duyên 9 câu. 

* ... bằng Thực duyên 9 câu, theo văn PãỊi phần nhị đề đồng sanh tồn với tâm. 

Đoàn thực (kabalinkãrãhãra) chỉ có 1 câu. 

* ... bằng Quyền duyên có 9 câu. 

* ... bằng Thiền duyên có 3 câu. 

* ... bằng Đạo duyên có 3 câu. 

* ... bằng Tương ưng duyên có 5 câu. 

247 . 

* Pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi hòa với tâm phi tâm làm 
sở sanh bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, 
Tiền sanh và Hậu sanh. 

* Pháp phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp hòa với tâm có tâm làm 
sở sanh bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, Tiền sanh. 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn hòa với tâm có tâm làm sở 
sanh bằng Bất tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng Bất tương 
ưng duyên; thân xứ... vật làm duyên cho uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh bằng 
Bất tương ưng duyên. 

* Pháp phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh làm duyên cho những pháp hòa với tâm có 
tâm làm sở sanh và phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh bằng Bất tương ưng duyên có 
Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng Bất 
tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng bằng Bất tương 
ưng duyên; thân xứ... vật làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng Bất tương ưng 
duyên. 

* Chư pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh 
bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh,... tóm tắt... 

248 . 

* Pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp hòa với tâm có tâm làm sở 
sanh bằng Hiện hữu duyên: Như phần liên quan (paticcavãra). 

* Pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi hòa với tâm phi tâm làm 
sở sanh bằng Hiện hữu duyên: Có Đồng sanh và Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh làm duyên cho chư pháp hòa với tâm có tâm làm 
sở sanh và phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh bằng Hiện hữu duyên: Như phần liên 
quan (paịicca). 



286 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hòa hợp với tâm và có tâm làm sở sanh 


* Pháp phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi hòa với tâm phi 
tâm làm sở sanh bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và 
Quyền. 

Tiền sanh như Tiền sanh (purejãta). 

... tóm tắt... tất cả nên sắp rộng. 

* Pháp phi hòa họp với tâm phi tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp hòa với tâm có tâm 
làm sở sanh bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Tâm làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Hiện hữu duyên. Sát-na 
tục sinh: Tâm làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Hiện hữu duyên. 

- Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Tiền sanh: Trùng Tiền sanh không chi khác. 

* Pháp phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh làm duyên cho những pháp hòa với tâm có 
tâm làm sở sanh và phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Tiền sanh như: Tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh. Sát-na tục sinh: 
Vật làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh: Trùng như Tiền sanh. 

* Chư pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh làm 
duyên cho pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh 
và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho 2 uẩn và 
nhãn thức bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... ;... đồng sanh thân thức. 

- Đồng sanh như: 1 uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh và tâm làm duyên cho 2 uẩn 
và sắc hòa với tâm có tâm làm sở sanh bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn...; 1 uẩn hòa với 
tâm có tâm làm sở sanh và vật làm duyên cho 2 uẩn và tâm bằng Hiện hữu duyên, 2 
uẩn... sát-na tục sinh: 2 câu. 

* Chư pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh làm 
duyên cho pháp phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức 
bằng Hiện hữu duyên,... đồng sanh thân thức... . 

- Uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh và tâm làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh và đại sung làm duyên cho sắc hòa với tâm có 
tâm làm sở sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh và vật làm duyên cho tâm bằng Hiện hữu 
duyên. Sát-na tục sinh: 3 câu. 

- Hậu sanh như: uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh và tâm làm duyên cho thân phi 
hòa với tâm phi tâm làm sở sanh ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh và tâm và đoàn thực làm duyên 
cho thân phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh ấy bằng Hiện hữu duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


287 


- Hậu sanh như: uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh và tâm và sắc mạng quyền làm 
duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh làm 
duyên cho những pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa với tâm phi tâm làm 
sở sanh bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho 2 uẩn và 
nhãn thức bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... ;... Đồng sanh thân thức. 

- Đồng sanh như: 1 uẩn hòa với tâm có tâm làm sở sanh và tâm làm duyên cho 2 uẩn 
và sắc hòa với tâm có tâm làm sở sanh bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn...; 1 uẩn hòa với 
tâm có tâm làm sở sanh và vật làm duyên cho 2 uẩn và tâm bằng Hiện hữu duyên. 
Sát-na tục sinh: 2 câu. 

249 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3 Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, 
Thiền 3, Đạo 3, Tương ung 5, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

250 . 

* Pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp hòa với tâm có tâm làm sở 
sanh bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên 

* Pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi hòa với tâm phi tâm làm 
sở sanh bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh 
duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh làm duyên cho chư pháp hòa với tâm có tâm làm 
sở sanh và phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp phi hòa với tâm phi 
tâm làm sở sanh bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng 
Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp hòa với tâm có tâm làm 
sở sanh bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh 
duyên. 

* Pháp phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp hòa với tâm có tâm làm 
sở sanh và phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh làm 
duyên cho pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh làm 
duyên cho pháp phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Chư pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa với tâm phi tâm làm sở sanh làm 
duyên cho pháp hòa với tâm có tâm làm sở sanh và phi hòa với tâm phi tâm làm sở 
sanh bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 


251 . 



288 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hòa hợp với tâm và có tâm làm sở sanh 


Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, tất cả đều 9, phi Bất ly 9. 

252 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Truởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ 
tuơng 1, phi Cận y 3, tất cả đều 3, phi Tuơng ung 1, phi Bất tuơng ung 3, phi Vô hữu 
3, phi Ly 3. 

253 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Truởng 9, tất cả đều 9; nên sắp thuận theo đầu đề. 

Dứt nhị đề hòa với tâm có tâm làm sở sanh (cỉttasansatthasamutthãnaduka) 


NHỊ ĐÈ Y TÂM HÒA SANH TỒN 
(CITTASANSA TỊHASAMUỊỊHANASAHABHUD UKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

254 . 

Pháp y tâm hòa sanh tồn liên quan pháp y tâm hòa sanh tồn sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn y tâm hòa sanh tồn, 2 uẩn...; sát-na tục sinh... 

Nhị đề hòa với tâm có tâm làm sở sanh (cittasahsatthasamutthãna-sahabhuduka) 
nhu thế nào thì nhị đề này cũng như thế ấy không khi khác. 

Dứt nhị đề y tâm hòa sanh tồn (cittasahsatịhasamutthãnasahabhuduka) 


NHỊ ĐÈ SỞ Y TÂM HÒA TÙNG HÀNH 
(CITTASANSA TTHASAMUỊTHANANUPARIVA TTIDUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

255 . 

Pháp sở y tâm hòa tùng hành liên quan pháp sở y tâm hòa tùng hành sanh ra do Nhân 
duyên: 

2 uấn liên quan 1 uấn sở y tâm hòa tùng hành (cittasahsatthasamutthãnã- 
nuparivatti), 2 uấn...; sát-na tục sinh... 

Nhị đề hòa với tâm có tâm làm sở sanh (cittasahsatthasamutthãnaduka) như thế 
nào, thì nhị đề này cũng như thế ấy, không chi khác. 

Dứt nhị đề sở y tâm hòa tùng hành 








NHỊ ĐE NỌI BỌ (AJJHATTIKADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

256 . 

* Pháp nội bộ liên quan pháp nội bộ sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: sắc tục sinh (katattãrũpa) liên quan tâm. 

* Pháp ngoại viện liên quan pháp nội bộ sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tâm. Sát-na tục sinh: uẩn tương ưng và sắc tục 
sinh ngoại viện (bãhira) liên quan tâm. 

* Chư pháp nội bộ và ngoại viện liên quan pháp nội bộ sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn tương ưng và sắc tục sinh nội bộ ịajjhatta) ngoại viện (bãhira) 
liên quan tâm. 

* Pháp ngoại viện liên quan pháp ngoại viện sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn ngoại viện, 2 uẩn... sát-na tục sinh: 2 uẩn và sắc 
tục sinh ngoại viện (bãhira) liên quan 1 uẩn ngoại viện, 2 uẩn... vật (vatthu) liên 
quan uẩn, uẩn liên quan vật,... 1 đại sung, sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh liên 
quan đại sung. 

* Pháp nội bộ liên quan pháp ngoại viện sanh ra do Nhân duyên (Hetupaccayo): 

- Tâm liên quan uẩn ngoại viện (bãhira). Sát-na tục sinh: Tâm và sắc tục sinh nội bộ 
ịajjhatta) liên quan uẩn ngoại viện. 

- Sát-na tục sinh: Tâm liên quan vật (vatthu) ngoại viện. 

* Chư pháp nội bộ và ngoại viện liên quan pháp ngoại viện sanh ra do Nhân duyên: 

- 2 uẩn và tâm và sắc tâm liên quan 1 uẩn ngoại viện, 2 uẩn... sát-na tục sinh: 2 uẩn 
và tâm và sắc tâm nội bộ ngoại viện liên quan 1 uẩn ngoại viện. 

- Sát-na tục sinh: Tâm và uẩn tương ưng liên quan vật. 

* Pháp nội bộ liên quan pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: sắc tục sinh nội bộ liên quan tâm và uẩn tương ưng. 

* Pháp ngoại viện liên quan những pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do Nhân duyên: 

- 2 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn ngoại viện và tâm,... 2 uẩn. Tâm và sắc tâm liên 
quan tâm và đại sung (mahãbhũta). 

- Sắc tục sinh: 2 uẩn và sắc tục sinh ngoại viện liên quan 1 uẩn ngoại biên và tâm. 
Sắc tục sinh ngoại viện liên quan tâm và đại sung. 

- Sát-na tục sinh: uẩn ngoại viện liên quan tâm và vật. 

* Pháp nội bộ và ngoại viện liên quan pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do Nhân duyên: 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn và sắc tục sinh nội bộ, ngoại viện liên quan 1 uẩn ngoại viện 
và tâm, 2 uẩn... 

257 . 

* Pháp ngoại viện liên quan pháp nội bộ sanh ra do Cảnh duyên: 

- Uẩn tương ưng liên quan (paticca) tâm. 

- Sát-na tục sinh: uẩn tương ưng liên quan tâm. 

* Pháp ngoại viện liên quan pháp ngoại viện sanh ra do Cảnh duyên: 



290 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề nội bộ 


2 uẩn liên quan 1 uẩn ngoại viện, 2 uẩn... sát-na tục sinh: uẩn liên quan vật ịvatthu). 

* Pháp nội bộ liên quan pháp ngoại viện sanh ra do Cảnh duyên: 

- Tâm liên quan uẩn ngoại viện. Sát-na tục sinh: Tâm liên quan uẩn ngoại viện. 

- Sát-na tục sinh: Tâm liên quan vật. 

* Chu pháp nội bộ và ngoại viện liên quan pháp ngoại viện sanh ra do Cảnh duyên: 

- 2 uẩn và tâm liên quan 1 uẩn ngoại viện, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn và tâm liên quan 1 uẩn ngoại viện (bãhira)-, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: Tâm và uẩn tuơng ung liên quan vật. 

* Pháp ngoại viện liên quan pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do Cảnh duyên: 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn ngoại viện và tâm, 2 uẩn.. 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn liên quan 1 uẩn ngoại viện và tâm, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: uẩn tuong ung tâm liên quan 1 uẩn ngoại viện và tâm và vật,... tóm 
tắt... 

258 . 

Nhân 9, Cảnh 5, Truởng 5, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 9, Hỗ tuong 5, Y chỉ 9, 
Cận y 5, Tiền sanh 5, cố huởng 5, Nghiệp 9, Quả 9, tất cả đều 9, Tuong ung 5, Bất 
tuong ung 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 5, Ly 5, Bất ly (Avigata) 9. 

259 . 

* Pháp nội bộ liên quan pháp nội bộ sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: sắc tục sinh nội bộ liên quan tâm. 

* Pháp ngoại viện liên quan pháp nội bộ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- Uẩn tuơng ung và sắc tâm liên quan tâm vô nhân (ahetuka). 

- Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn tuong ung và sắc tục sinh ngoại viện (bãhira) liên 
quan tâm. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan tâm đồng sanh 
hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

* Chu pháp nội bộ và ngoại viện liên quan pháp nội bộ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn tuong ung và sắc tục sinh nội bộ (ajjhatta) ngoại viện 
(bãhira) liên quan tâm. 

* Pháp ngoại viện liên quan pháp ngoại viện sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 2 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân ngoại viện (bãhira), 2 uẩn... sát-na tục 
sinh vô nhân: .. luôn Vô tuởng. 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật liên qan uẩn đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật 

* Pháp nội bộ liên quan pháp ngoại viện sanh ra do phi Nhân duyên: 

- Tâm liên quan uẩn vô nhân ngoại viện (bãhira) 

- Sát-na tục sinh: Tâm và sắc tục sinh nội bộ (ajjhatta) liên quan uẩn ngoại viện. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Tâm liên quan vật. 

* Chu pháp nội bộ và ngoại viện liên quan pháp ngoại viện sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 2 uẩn và tâm và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân ngoại viện (bãhira), 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh vô nhân: 2 uẩn và tâm nội bộ, ngoại viện và sắc tâm 
(cittasamuịthãnarũpa) liên quan 1 uấn ngoại viện. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Tâm và uẩn tuơng ung liên quan vật ịvatthu). 

* Pháp nội bộ liên quan chu pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do phi Nhân duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


291 


Sát-na tục sinh vô nhân: sắc tục sinh nội bộ liên quan tâm và uẩn tương ưng. 

* Pháp ngoại viện liên quan pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 2 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân ngoại viện và tâm, 2 uẩn... sắc tâm liên 
quan tâm vô nhân và đại sung. 

- Sát-na tục sinh: 2 uẩn và sắc tục sinh ngoại viện liên quan 1 uẩn ngoại viện và tâm. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: sắc tục sinh vô nhân liên quan tâm và đại sung. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn ngoại viện liên quan tâm và vật ịvatthu). Si đồng sanh 
hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật và tâm. 

* Chư pháp nội bộ và ngoại viện liên quan những pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do 
phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: 2 uẩn và sắc tục sinh nội bộ (ajjhattika) và ngoại viện 
(bãhira) liên quan 1 uẩn ngoại viện và tâm, 2 uẩn... 

260 . 

* Pháp nội bộ liên quan pháp nội bộ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tục sinh nội bộ liên quan tâm. 

* Pháp ngoại viện liên quan pháp nội bộ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan tâm. Sát-na tục sinh: sắc tục sinh ngoại viện liên quan tâm. 

* Pháp nội bộ và ngoại viện liên quan pháp nội bộ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: sắc tục sinh nội bộ và ngoại viện liên quan tâm. 

* Pháp ngoại viện liên quan pháp ngoại viện sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn ngoại viện. Sát-na tục sinh: sắc tục sinh ngoại viện liên quan 
uẩn ngoại viện. Vật liên quan uẩn ngoại viện,... 1 đại sung luôn đến người Vô tưởng. 

* Pháp nội bộ liên quan pháp ngoại viện sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: sắc tục sinh nội bộ liên quan uẩn ngoại viện (bãhira). 

* Chư pháp nội bộ và ngoại viện liên quan pháp ngoại viện sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: sắc tục sinh nội bộ và ngoại viện liên quan uẩn ngoại viện. 

* Pháp nội bộ liên quan những pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: sắc tục sinh nội bộ liên quan tâm và uẩn tương ưng. 

* Pháp ngoại viện liên quan chư pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn ngoại viện và tâm. sắc tâm liên quan tâm và đại sung. Sát-na 
tục sinh: 2 câu... 

* Chư pháp nội bộ và ngoại viện liên quan những pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do 
phi Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: sắc tục sinh nội bộ (ajjhattika) và ngoại viện (bãhira) liên quan tâm 
và uẩn tương ưng,.. tóm tắt... 

261 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, tất cả đều 9, phi Nghiệp 3, phi 
Quả 5, phi Thực 1, phi Quyền 1. 

262 . 

* Pháp ngoại viện liên quan pháp nội bộ sanh ra do phi Thiền duyên: 

Uẩn tương ưng liên quan nhãn thức,... thân thức. 



292 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề nội bộ 


* Pháp ngoại viện liên quan pháp ngoại viện sanh ra do phi Thiền duyên: 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh nhãn thức,... 2 uẩn;... đồng sanh thân thức. 

- Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dưong... người Vô tưởng:... 

* Pháp nội bộ liên quan pháp ngoại viện sanh ra do phi Thiền duyên: 

- Nhãn thức liên quan uẩn đồng sanh nhãn thức... 

- Thân thức liên quan uẩn đồng sanh thân thức. 

* Chư pháp nội bộ và ngoại viện liên quan pháp ngoại viện sanh ra do phi Thiền duyên: 

2 uẩn và nhãn thức liên quan 1 uẩn đồng sanh nhãn thức, 2 uẩn... 1 uẩn đồng sanh 
thân thức. 

* Pháp ngoại viện liên quan pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do phi Thiền duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn thức, 2 uẩn... đồng sanh thân 
thức. Nên sắp cách luân (cakkam). 

263 . 

Phi Thiền 5, phi Đạo 9, phi Tưong ưng 9, phi Bất tưong ưng 5, phi Vô hữu 9, phi Ly 9. 

264 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 9,... phi Trưởng 9,... tóm tắt... 

265 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 5,... Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 9,... tóm tắt... 

Phần đồng sanh (sahajãta) như phần liên quan (paticca). 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) 

266 . 

* Pháp nội bộ nhò cậy pháp nội bộ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu nhu phần liên quan 
(paticcavãra). 

* Pháp ngoại viện nhờ cậy pháp ngoại viện sanh ra do Nhân duyên: 

- 2 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn ngoại viện, 2 uẩn... sát-na tục sinh: Nên sắp có 2 
câu, luôn đại sung nội bộ (mahãbhũta ajjhattika). 

- Uẩn ngoại viện nhờ cậy vật ịvatthu). 

* Pháp nội bộ nhờ cậy pháp ngoại viện sanh ra do Nhân duyên: 

- Tâm liên quan uẩn ngoại viện; tâm liên quan vật. 

- Sát-na tục sinh: Nên sắp cũng 2 câu. 

* Chư pháp nội bộ và ngoại viện liên quan pháp ngoại viện sanh ra do Nhân duyên: 

- 2 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn ngoại viện, 2 uẩn... tâm và uẩn tưong ưng nhờ cậy 
vật. 

- Sát-na tục sinh: Nên sắp 2 câu. 

* Pháp nội bộ nhờ cậy pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do Nhân duyên: 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh nội bộ nhờ cậy tâm và uẩn tương ưng. 

* Pháp ngoại viện nhờ cậy những pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do Nhân duyên: 

- 2 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn ngoại viện và tâm. sắc tâm nhờ cậy tâm và đại 
sung. Uẩn ngoại viện nhờ cậy tâm và vật. 

- Sát-na tục sinh: Nên sắp 3 câu. 

* Chư pháp nội bộ và ngoại viện nhờ cậy pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do Nhân 
duyên: 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


293 


Sát-na tục sinh: 2 uẩn và sắc tục sinh nội bộ và ngoại viện nhờ cậy (paccaya) 1 uẩn 
ngoại viện và tâm, 2 uẩn... 

267 . 

* Pháp nội bộ nhờ cậy pháp nội bộ sanh ra do Cảnh duyên: 

Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức... 

* Pháp ngoại viện nhờ cậy pháp nội bộ sanh ra do Cảnh duyên: 

- Uẩn đồng sanh nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ và nhãn thức,... thân xứ. uẩn tuong ung 
nhờ cậy tâm. 

- Sát-na tục sinh... 

* Chu pháp nội bộ và ngoại viện nhờ cậy pháp nội bộ sanh ra do Cảnh duyên: 

Nhãn thức và uẩn tuơng ung nhờ cậy nhãn xứ,... thân xứ. 

* Pháp ngoại viện nhờ cậy pháp ngoại viện sanh ra do Cảnh duyên: 

2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn ngoại viện,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: uẩn ngoại viện nhờ cậy 
vật. 

* Pháp nội bộ nhờ cậy pháp ngoại viện sanh ra do Cảnh duyên: 

Tâm nhờ cậy uẩn ngoại viện; tâm nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh: Nên sắp 2 câu. 

* Pháp nội bộ và ngoại viện nhờ cậy pháp ngoại viện sanh ra do Cảnh duyên: 

Tâm và uẩn tuong ung nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh: 1 câu... 

* Pháp nội bộ nhờ cậy những pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do Cảnh duyên: 

Nhãn thức nhờ cậy uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ;... đồng sanh thân thức. 

* Pháp ngoại viện nhờ cậy những pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do Cảnh duyên: 

- 2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ,... 2 uẩn,... đồng sanh thân 
thức. 

- 2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn ngoại viện (pahira) và tâm, .. 2 uẩn, uẩn ngoại viện nhờ cậy 
tâm và vật. 

- Sát-na tục sinh: Cũng nên sắp 2 câu. 

* Chu pháp nội bộ và ngoại viện nhờ cậy những pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do 
Cảnh duyên: 

2 uẩn và nhãn thức nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, 2 uẩn... tóm 
tắt... 

268 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Truởng 5, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tuong 9, Y chỉ, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, cố huởng 9, Nghiệp 9, tất cả đều 9, Bất ly 9. 

269 . 

Pháp nội bộ nhờ cậy pháp nội bộ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: sắc tục sinh nội bộ (ajjhattika) nhờ cậy tâm. Nhãn thức 
nhờ cậy nhãn xứ,.. tóm tắt... 

Nên sắp 9 câu đề nhu thế, thêm đủ 5 thức (viỉĩnana), si chỉ có 3 câu. 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Truởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Hỗ tuơng 9, 
phi Cận y 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 9, phi Đạo 9, phi Tuơng ung 9, phi Bất tuong 
ung 5, phi Vô hữu 9, phi Ly 9. 


270 . 



294 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề nội bộ 


Nên đếm 2 cách ngoài ra, dù nhần y chỉ (nissayavara) cũng đếm như thế. 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) 

271 . 

* Pháp ngoại viện hòa hợp pháp nội bộ sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tưong ưng hòa hợp với tâm. Sát-na tục sinh: uẩn tưong ưng hòa hợp 
(sansattha) với tâm. 

* Pháp ngoại viện hòa hợp pháp ngoại viện sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn hòa hợp (sansattha) 1 uẩn ngoại viện, 2 uẩn... sát-na tục sinh... 

* Pháp nội bộ hòa họp pháp ngoại viện sanh ra do Nhân duyên: 

Tâm hòa họp uẩn ngoại viện (bãhira). Sát-na tục sinh... 

* Chư pháp nội bộ và ngoại viện hòa họp pháp ngoại viện sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn và tâm hòa họp 1 uẩn ngoại viện, 2 uẩn... sát-na tục sinh... 

* Pháp ngoại viện hòa họp những pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn hòa họp 1 uẩn ngoại viện và tâm, 2 uẩn...; sát-na tục sinh:... tóm tắt... 

272 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Trưởng 5, tất cả đều 5, Bất ly 5. 

273 . 

Pháp ngoại viện hòa họp pháp nội bộ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Nên sắp 5 câu như thế, si chỉ có 3 câu. 

274 . 

Phi Nhân 5, phi Trưởng 5, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tưong ưng 5, phi Bất ly 5. 

2 câu đếm ngoài ra, dù phần tưong ưng (sampayuttavãra) cũng sắp đếm như thế. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

275 . 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Nhân duyên: 

- Nhân ịhetu) ngoại viện (bãhira) làm duyên cho uẩn tưong ưng và sắc tâm bằng 
Nhân duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhân ngoại viện làm duyên cho uẩn tưong ưng và sắc tục sinh 
ngoại viện bằng Nhân duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng Nhân duyên: 

Nhân ngoại viện làm duyên cho tâm bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh: Nhân ngoại 
viện làm duyên cho tâm và sắc tục sinh nội bộ bằng Nhân duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho những pháp nội bộ và ngoại viện bằng Nhân duyên: 

- Nhân ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

- Sát-na tục sinh: Nhân ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm thuộc nội bộ 
ngoại viện và sắc tục sinh bằng Nhân duyên. 

276 . 

* Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng Cảnh duyên: 

- Tâm mở mối cho tâm sanh ra. Nên sắp căn (mũla). 

- Uẩn ngoại viện mở mối cho tâm sanh ra; nên hỏi căn. 

- Tâm và uẩn tương ưng mở mối cho tâm sanh ra. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


295 


* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Cảnh duyên: 

- Bố thí... trì giới, thanh tịnh giới rồi mới phản khán thỏa thích rất hân hoan, do đó 
khai đoan ái, ưu sanh ra. 

- Nhó thiện đã từng làm trước... xuất thiền phản khán thiền... 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ)-, dũ tịnh (vodanã), đạo, quả luôn 
khán (ý) môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

- Chư Thánh phản khán phiền não ngoại viện đã trừ, phản khán phiền não hạn chế, rõ 
thấu phiền não đã từng sanh. 

- Sắc... vật... quán ngộ uẩn ngoại viện bằng lối vô thường... ưu phát sanh. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm ngoại viện.. Không vô biên xứ làm duyên 
cho Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Sắc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng Cảnh duyên: 

- Xúc xứ... uẩn ngoại viện làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, 
tùy nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ 5 giới; thọ trì thanh tịnh giới rồi mới phản khán, thỏa 
thích rất hân hoan, do đó khai đoan tâm sanh. 

- Nhớ thiện đã từng làm chứa để... xuất thiền phản khán thiền... tóm tắt... nên sắp đầy 
đủ tất cả. 

- Nhó thiện đã từng làm chứa để trước... 

- Quán ngộ sắc... quán ngộ vật bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân hoan, do đó 
khai đoan tâm sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc... sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, nhãn xứ... 

- Uẩn ngoại viện làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 

nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho những pháp nội bộ và ngoại viện bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, trì ngũ giới; thanh tịnh giới rồi phản khán, thỏa thích rất hân hoan, 
do đó khai đoan tâm và uẩn tưong ưng sanh ra,... tóm tắt... nên sắp đầy đủ tất cả. 

- Quán ngộ uẩn ngoại viện bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân hoan, do đó khai 
đoan tâm và uẩn tương ưng sanh ra. 

- Thiển nhãn thấy sắc... sắc xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng, xúc xứ... 

- Uẩn ngoại viện làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 

nghiệp thông, vị lai thông luôn khán (ý) môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

* Chư pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng Cảnh duyên: Có 2 

câu. 

277 . 

* Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về uẩn nội bộ và tâm rồi làm cho tâm phát sanh. 

* Pháp nội bộ làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 

Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về tâm rồi làm cho uẩn ngoại viện (bãhira) sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Tâm trưởng làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng 
Trưởng duyên; nên hỏi đến căn. 



296 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề nội bộ 


- Trưởng cảnh như: Nặng về tâm nội bộ (ajjhattika) rồi làm duyên cho tâm và uẩn 
tương ưng sanh ra. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh 
và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí... có 3 câu. Cả 2 Trưởng ịadhipati) nên sắp 3 câu. 

* Chư pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng Trưởng duyên có 3 
câu. Dù 3 câu mà chỉ 1 câu có Trưởng. 

278 

* Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng Vô gián duyên: 

Tâm sanh trước trước làm duyên cho tâm sanh sau sau bằng Vô gián duyên; có 3 
câu. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn ngoại viện sanh trước trước làm duyên cho uẩn sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- Thuận thứ (anuỉoma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ) có 3 câu, dù cả 3 cách 
mà đồng như 1. 

* ... bằng Liên tiếp duyên,... bằng Đồng sanh duyên có 9 câu nhu phần liên quan 
(paịiccavãra). 

* ... bằng Hỗ tương duyên có 5 câu, như liên quan. 

* ... bằng Cận y duyên có 9 câu như phần ỷ trượng (paccayavãra). 

279 . 

* Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận 
y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Tâm làm duyên cho tâm bằng Cận y duyên có 3 câu. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y, Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí, gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới.... chỗ ở mạnh có thể bố thí... phá hòa họp Tăng... 

- Nương đức tin... chỗ ở mạnh làm duyên cho quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

Phân đủ 3 cách, nên sắp tâm và uẩn tương ưng. 

* Chư pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng Cận y duyên có 3 câu. 

280 . " 

* Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và 
Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như; Nhãn... quán ngộ thân bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan tâm phát sanh. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp nội bộ làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh 
và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... thân bằng lối vô thường... thỏa thích... ưu 
sanh ra. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


297 


- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, thân xứ làm 
duyên cho uẩn đồng sanh thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp nội bộ làm duyên cho những pháp nội bộ và ngoại viện bằng Tiền sanh duyên có 
Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... thân bằng lối vô thường... do đó mở mối cho 
tâm và uẩn tương ưng sanh ra. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng; thân xứ 
làm duyên cho thân thức và uẩn tương ưng bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền 
sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ sắc... xúc... vật bằng lối vô thường... ưu phát sanh. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn ngoại viện bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh 
và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ sắc... xúc... vật bằng lối vô thường... do đó mở mối 
cho tâm sanh. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho tâm bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho chư pháp nội bộ và ngoại viện bằng Tiền sanh duyên 
có Cảnh tiền sanh, Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ sắc... xúc... vật bằng lối vô thường, do đó mở mối 
cho tâm và uẩn tương ưng sanh ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng Tiền sanh duyên có 
Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Nhãn xứ và vật làm duyên cho tâm; thân xứ và vật làm duyên cho tâm bằng Tiền 
sanh duyên. 

- Sắc xứ và nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ và thân xứ làm duyên cho thân 
thức bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Tiền sanh duyên 
có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Nhãn xứ và vật làm duyên cho uẩn ngoại viện bằng Tiền sanh duyên; thân xứ và vật 
làm duyên cho uẩn ngoại viện bằng Tiền sanh duyên. 

- Sắc xứ và nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng Tiền sanh duyên. 
Xúc xứ và thân xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho những pháp nội bộ và ngoại viện bằng Tiền 
sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Nhãn xứ và vật làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng Tiền sanh duyên. 

- Thân xứ và vật... sắc xứ và nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng 
bằng Tiền sanh duyên. Xúc xứ... 

281 . 

* Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng Hậu sanh duyên: 

- Hậu sanh như: uẩn nội bộ làm duyên cho thân nội bộ ấy sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. Nên sắp căn (mũla) 



298 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề nội bộ 


- Hậu sanh như: uẩn nội bộ làm duyên cho thân nội bộ và ngoại viện ấy sanh trước 
bằng Hậu sanh duyên, có 9 câu nên phần như thế. 

* ... bằng Cố hưởng duyên có 9 câu. 

282 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và 

Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư ịcetanã) làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời như: Tư ngoại viện làm duyên cho uẩn quả ngoại viện và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 

thời 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) ngoại viện làm duyên cho tâm bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư ngoại viện làm duyên cho tâm quả và sắc tục sinh nội bộ bằng 
Nghiệp duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho những pháp nội bộ và ngoại viện bằng Nghiệp duyên 

có Đồng sanh và Biệt thời 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc 
tâm bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư ngoại viện làm duyên cho uẩn quả và tâm và sắc tục sinh nội bộ, 
ngoại viện bằng Nghiệp duyên. 

* ... bằng Quả duyên có 9 câu. 

283 . 

* Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng Thực duyên: 

Sát-na tục sinh: Thực nội bộ làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ bằng Thực duyên. 

* Pháp nội bộ làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Thực duyên: 

- Thực (ãhãra) nội bộ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Thực duyên. 

- Sát-na tục sinh: Thực nội bộ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh ngoại 
viện bằng Thực duyên. Nên sắp căn. 

- Sát-na tục sinh: Thực nội bộ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh nội bộ 
ngoại viện bằng Thực duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Thực duyên: 

- Thực (ãhãra) ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Thực 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: Đoàn thực ngoại viện làm duyên cho thân ngoại viện bằng Thực 
duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng Thực duyên: 

- Thực ngoại viện làm duyên cho tâm bằng Thực duyên. Sát-na tục sinh: Thực ngoại 
viện làm duyên cho tâm và sắc tục sinh nội bộ bằng Thực duyên. 

- Đoàn thực ngoại viện (bãhira) làm duyên cho thân nội bộ (ajjhattika) bằng Thực 
duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho những pháp nội bộ và ngoại viện bằng Thực duyên: 

- Thực ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tâm bằng Thực duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


299 


- Sát-na tục sinh: Thực ngoại viện làm duyên cho uẩn tưong ưng và tâm và sắc tục 
sinh thuộc nội bộ/ngoại viện bằng Thực duyên. 

* Chư pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng Thực duyên: 

Sát-na tục sinh: Thực nội bộ và ngoại viện làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ bằng 
Thực duyên. 

* Chư pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Thực duyên: 

- Thực nội bộ và ngoại viện làm duyên cho uẩn tưong ưng và sắc tâm bằng Thực 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: Thực nội bộ và ngoại viện làm duyên cho uẩn tưong ưng và sắc tục 
sinh ngoại viện bằng Thực duyên. 

* Pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ và ngoại viện bằng Thực duyên: 

- Sát-na tục sinh: Thực nội bộ và ngoại viện làm duyên cho uẩn tưong ưng và sắc tục 
sinh nội bộ, ngoại viện bằng Thực duyên. 

284 . 

* Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng Quyền duyên: 

- Sát-na tục sinh: Quyền (indrĩya) nội bộ làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ bằng 
Quyền duyên. 

- Nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức bằng Quyền duyên. Thân quyền làm duyên 
cho thân thức bằng Quyền duyên. 

* Pháp nội bộ làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Quyền duyên: 

- Quyền (indrĩya) nội bộ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Quyền 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: Quyền nội bộ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh ngoại 
viện bằng Quyền duyên. 

- Nhãn quyền làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng Quyền duyên. Thân 
quyền làm duyên cho uẩn đồng sanh thân thức bằng Quyền duyên. 

* Pháp nội bộ làm duyên cho những pháp nội bộ và ngoại viện bằng Quyền duyên: 

- Sát-na tục sinh: Quyền nội bộ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh nội bộ 
và ngoại viện bằng Quyền duyên. 

- Nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng, thân quyền làm duyên cho 
thân thức và uẩn tương ưng bằng Quyền duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Quyền duyên: 

- Quyền ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Quyền duyên. 

- Sát-na tục sinh: Quyền ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh 
ngoại viện bằng Quyền duyên. 

- Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh ngoại viện bằng Quyền duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng Quyền duyên: 

- Quyền (indrĩya) ngoại viện làm duyên cho tâm bằng Quyền duyên. 

- Sát-na tục sinh: Quyền ngoại viện làm duyên cho tâm và sắc tục sinh nội bộ bằng 
Quyền duyên, sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ bằng Quyền 
duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho những pháp nội bộ và ngoại viện bằng Quyền duyên: 

- Quyền ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tâm bằng Quyền 
duyên. 



300 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề nội bộ 


- Sát-na tục sinh: Quyền ngoại viện làm duyên cho uẩn tuong ung và tâm và sắc tục 
sinh ngoại viện bằng Quyền duyên. 

- Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ và ngoại viện bằng Quyền 
duyên 

* Pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng Quyền duyên: 

- Sát-na tục sinh: Quyền nội bộ và ngoại viện làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ bằng 
Quyền duyên. 

- Nhãn quyền và xả quyền làm duyên cho nhãn thức bằng Quyền duyên. Thân quyền 
và lạc quyền, thân quyền và khổ quyền làm duyên cho thân thức bằng Quyền duyên. 

* Pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Quyền duyên: 

- Quyền nội bộ và ngoại viện làm duyên cho uẩn tuong ung và sắc tâm bằng Quyền 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: Quyền nội bộ và ngoại viện làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc 
tục sinh ngoại viện bằng Quyền duyên. 

- Nhãn quyền và xả quyền làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng Quyền 
duyên. Thân quyền và lạc quyền, thân quyền và khổ quyền làm duyên cho uẩn đồng 
sanh thân thức bằng Quyền duyên. 

* Pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ và ngoại viện bằng Quyền 

duyên: 

- Sát-na tục sinh: Quyền nội bộ và ngoại viện làm duyên cho uẩn tuong ung và sắc 
tục sinh nội bộ, ngoại viện bằng Quyền duyên. 

- Nhãn quyền và xả quyền làm duyên cho nhãn thức và uẩn tuong ung bằng Quyền 
duyên. Thân quyền... 

285 . 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Thiền duyên có 3 câu. 

* ... bằng Đạo duyên có 3 câu. 

* ... bằng Tuong ung duyên có 5 câu. 

286 . 

* Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng Bất tuong ung duyên có Đồng sanh, Tiền 

sanh, Hậu sanh: 

- Đồng sanh như sát-na tục sinh: Tâm làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ bằng Bất 
tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức 
bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn nội bộ (ajjhattika) làm duyên cho thân nội bộ ấy sanh trước 
bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp nội bộ làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh; 

Tiền sanh, Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn nội bộ làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tương ưng duyên. Sát- 
na tục sinh... . 

- Tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức. Thân thức làm 
duyên cho uẩn đồng sanh thân thức bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn nội bộ làm duyên cho thân ngoại viện ấy sanh trước bằng Bất 
tương ưng duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


301 


* Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ và ngoại viện bằng Bất tương ưng duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh: uẩn nội bộ làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ và 
ngoại viện bằng Bất tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng bằng Bất tương 
ưng duyên. Thân xứ làm duyên cho thân thức và uẩn tương ưng bằng Bất tương ưng 
duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn nội bộ sanh sau làm duyên cho thân nội bộ và ngoại viện ấy 
sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Bất tương ưng duyên có Đồng 
sanh, Tiền sanh, Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn ngoại viện làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tương ưng duyên. 
Sát-na tục sinh: uẩn làm duyên cho vật bằng Bất tương ưng duyên. Vật làm duyên 
cho uẩn bằng Bất tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn ngoại viện bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn ngoại viện (bãhira) sanh sau làm duyên cho thân ngoại viện ấy 
sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng Bất tương ưng duyên có Đồng 
sanh, Tiền sanh, Hậu sanh: 

+ Đồng sanh như: 

- Sát-na tục sinh: uẩn ngoại viện làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ bằng Bất 
tương ưng duyên. 

- Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho tâm bằng Bất tương ưng duyên. 

+ Tiền sanh như: Vật làm duyên cho tâm bằng Bất tương ưng duyên. 

+ Hậu sanh như: uẩn ngoại viện sanh sau làm duyên cho uẩn nội bộ ấy sanh trước 
bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ và ngoại viện bằng Bất tương ưng duyên 
có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng Bất tương ưng duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh: uẩn nội bộ và ngoại viện làm duyên cho sắc tục 
sinh nội bộ bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: Hậu sanh (pacchãjãta)... tóm tắt... 

* Pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Bất tương ưng duyên 
có Đồng sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ và ngoại viện bằng Bất tương 
ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

Đồng sanh như; Sát-na tục sinh: uẩn nội bộ và ngoại viện... tóm tắt... 

287 . 

* Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh: 

- Đồng sanh như sát-na tục sinh: Tâm làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ bằng Hiện 
hữu duyên. 



302 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề nội bộ 


- Tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... thân bằng lối vô thường... Như Tiền sanh 
(purejãta) không chi khác. 

- Hậu sanh như: Nên sắp như Hậu sanh (pacchãjãta). 

* Pháp nội bộ làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn nội bộ đồng sanh làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Hiện hữu duyên,... tóm tắt... 

Tất cả đồng sanh (sahạịãta) đây như phần ỷ trượng (paccayavãra). 

- Tiền sanh: Trùng nhu Tiền sanh. 

- Hậu sanh: sắp nhu Hậu sanh không chi khác. 

* Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ và ngoại viện bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh, Tiền sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... . 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, 
Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền; tất cả nên sắp rộng. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền;... tóm tắt... . 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ và ngoại viện bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền,... tóm tắt... 

* Pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức 
bằng Hiện hữu duyên, uẩn đồng sanh thân thức... sát-na tục sinh: uẩn nội bộ và 
ngoại viện làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn xứ và vật làm duyên cho tâm bằng Hiện hữu duyên. Thân xứ 
và vật làm duyên cho tâm bằng Hiện hữu duyên. 

- Sắc xứ và nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức; xúc xứ và thân xứ làm duyên cho thân 
thức bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn nội bộ và ngoại viện làm duyên cho thân nội bộ ấy sanh trước 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn nội bộ và ngoại viện và đoàn thực làm duyên cho thân nội bộ ấy 
sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn nội bộ và ngoại viện và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục 
sinh nội bộ bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ và nhãn thức làm duyên cho 
2 uẩn bằng Hiện hữu duyên. 

Đồng sanh cũng như phần ỷ trượng (paccayavãra) không chi khác chỉ giống như ý 
nghĩa Pãlĩ trước, nên sắp tất cả câu theo cách duyên hiệp trợ (ghatanã) như phía trước. 

* Pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ và ngoại viện bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho 2 uẩn và 
nhãn thức bằng Hiện hữu duyên,... tóm tắt... 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


303 


Nên phân tất cả câu rộng theo hiệp trợ (ghatana) như trước... 

* ... bằng Vô hữu duyên,... bằng Ly duyên,... bằng Bất ly duyên. 

288 . , . 

Nhân 3, Cảrih 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 5, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, Hậu sanh 9, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, 
Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 5, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

289 . 

Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp nội bộ làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp nội bộ làm duyên cho chư pháp nội bộ và ngoại viện bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp 
duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, 
bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp ngoại viện làm duyên cho những pháp nội bộ và ngoại viện bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh 
duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Chư pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, 
bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Chư pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, 
bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Chư pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho chư pháp nội bộ và ngoại viện bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng 
Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

290 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, tất cả đều 9, phi Ly 9. 

291 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ 
tương 3, phi Cận y 3, tất cả đều 3, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 
3, phi Ly 3. 

292 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 9, nên sắp thuận theo đầu đề,... Bất ly 9. 

Dứt nhị đề nội bộ (ajjhattikaduka) 




NHỊ ĐÈ Y SINH (UPADADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

293 . 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp y sinh sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn phi y sinh liên quan vật. 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm phi y sinh liên quan 1 uẩn phi y sinh; 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh phi y sinh liên quan 1 uẩn phi y sinh, 2 uẩn...; 
1 đại sung..., 2 đại sung liên quan 2 đại sung. 

* Pháp y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm y sinh liên quan uẩn phi y sinh. Sát-na tục sinh: sắc tâm y sinh, sắc tục sinh 
thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Pháp y sinh và phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm y sinh và phi y sinh liên quan 1 uẩn. 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp y sinh và phi y sinh sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi y sinh và vật, 2 uẩn... 

294 . 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp y sinh sanh ra do Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn phi y sinh liên quan vật. 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn phi y sinh,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

* Pháp phi y sinh liên quan những pháp y sinh và phi y sinh sanh ra do Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi y sinh và vật, 2 uẩn... 

295 . 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do Trưởng duyên: 

3 uẩn và sắc tâm phi y sinh liên quan 1 uẩn phi y sinh; 2 uẩn... 

* Pháp y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do Trưởng duyên: 

Sắc tâm y sinh liên quan uẩn phi y sinh. 

* Chư pháp y sinh và phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do Trưởng duyên: 

3 uẩn và sắc tâm y sinh và phi y sinh liên quan 1 uẩn phi y sinh, 2 uẩn... 

* ... Do Vô gián duyên có 3 câu. 

* ... Do Liên tiếp duyên có 3 câu. 

* ... Do Đồng sanh duyên có 3 câu. 

296 . 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp y sinh sanh ra do Hỗ tương duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn phi y sinh liên quan vật. 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do Hỗ tương duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn phi y sinh, 2 uẩn..., 1 đại sung.. Người Vô tưởng: 3 đại sung 
liên quan 1 đại sung; 2 đại sung liên quan 2 đại sung. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


305 


* Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do Hỗ tương duyên; 

Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn phi y sinh. 

* Pháp y sinh và phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do Hỗ tương duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn và vật liên quan 1 uẩn phi y sinh, 2 uẩn... 

* Pháp phi y sinh liên quan những pháp y sinh và phi y sinh sanh ra do Hỗ tương duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi y sinh và vật, 2 uẩn... tóm tắt... 

297 . 

Nhân 5, Cảnh 3, Trưởng 3, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 5, Hỗ tương 5, Y chỉ 5, 
Cận y 3, Tiền sanh 1, cố hưởng 1, Nghiệp 5, Quả 5, tất cả đều 5, Tương ưng 3, Bất 
tương ưng 5, Hiện hữu 5, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 5. 

298 . 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp y sinh sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn phi y sinh liên quan vật. 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm phi y sinh liến quan 1 uẩn vô nhân phi y sinh, 2 uẩn... sát-na tục 
sinh vô nhân: 1 đại sung... 

- Người Vô tưởng: 3 đại sung liên quan 1 đại sung, 2 đại sung liên quan 2 đại sung. 

* Pháp y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sắc tâm thuộc y sinh liên quan uẩn vô nhân phi y sinh. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: sắc tâm thuộc y sinh, sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan 
đại sung; luôn đến người Vô tưởng. 

* Pháp y sinh và phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm thuộc y sinh và phi y sinh liên quan 1 uẩn vô nhân phi y sinh. Tục 
sinh vô nhân... 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp y sinh và phi y sinh sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi y sinh và vật; 2 uẩn... 

299 . 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Cảnh duyên: 

- Sắc tâm phi y sinh liên quan uẩn phi y sinh. 

- Sát-na tục sinh: 1 đại sung luôn đến Vô tưởng; 2 đại sung liên quan 2 đại sung. 

* Pháp y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Cảnh duyên: 

- Sắc tâm thuộc y sinh (upãdã) liên quan uẩn phi y sinh. 

- Sát-na tục sinh: sắc tâm thuộc y sinh và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại 
sung; luôn đến người Vô tưởng. 

* Pháp y sinh và phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm thuộc y sinh và phi y sinh liên quan uẩn phi y sinh. Tục sinh... 

* ... Do phi Trưởng duyên có 5 câu. 

* ... Do phi Vô gián duyên có 3 câu,... tóm tắt... 

* ... Do phi Cận y duyên,... do phi Tiền sanh duyên có 5 câu,... do phi Hậu sanh duyên 
có 5 câu,... do phi cố hưởng duyên có 5 câu. 

300 . 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Nghiệp duyên: 



306 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề y sinh 


Tư (cetana) tương ưng liên quan uẩn phi y sinh; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm 
dương...; 2 đại sung liên quan 2 đại sung. 

* Pháp y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Y sinh (upãdãrũpa) liên quan đại sung thuộc sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm 
dương... 

* Pháp y sinh và phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

3 đại sung và sắc y sinh liên quan 1 đại sung thuộc sắc ngoại,... sắc vật thực... sắc 
âm dương... 

301 . 

Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Quả duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm phi y sinh liên quan 1 uẩn phi y sinh, 1 uẩn luôn đến người Vô 
tưởng; có 3 câu trong phần phi y sinh căn (mũỉa) như thế. 

302 . 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Thực duyên: 

- Sắc ngoại... sắc âm dương... 

- Người Vô tưởng: 1 đại sung... 2 đại sung liên quan 2 đại sung. 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Thực duyên: 

Sắc ngoại... sắc âm dương... người Vô tưởng: sắc y sinh liên quan đại sung. 

* Chư pháp y sinh và phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Thực duyên: 

3 đại sung và sắc y sinh (upãdãrũpa) liên quan 1 sắc đại sung thuộc sắc ngoại... sắc 
âm dương... 

303 . 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Quyền duyên: 

... 1 đại sung thuộc sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Quyền duyên: 

- Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 

- Người Vô tưởng: sắc mạng quyền liên quan sắc đại sung. 

* Chư pháp y sinh và phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Quyền duyên: 

1 đại sung thuộc sắc ngoại,... vật thực... âm dương... 

304 . 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Thiền duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh 5 thức, 2 uẩn... 

- Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 

- Người Vô tưởng: 2 đại sung liên quan 2 đại sung. 

* Pháp y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Thiền duyên: 

- Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 

- Người Vô tưởng: sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Chư pháp y sinh và phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Thiền duyên: 

Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng: 3 đại sung liên quan 1 
đại sung; sắc y sinh và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

305 . 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp y sinh sanh ra do phi Đạo duyên có 5 câu. 

* ... Do phi Tương ưng duyên có 3 câu. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


307 


306 . 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: 

- Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi y sinh, 2 uẩn... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc 
âm dương... 

- Người Vô tưởng: 1 đại sung... 

* Pháp y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: 

- Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 

- Người Vô tưởng: sắc y sinh và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Chư pháp y sinh và phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do phi Bất tương ưng 
duyên: 

- 3 đại sung và sắc y sinh liên quan 1 đại sung thuộc sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm 
dương...; 2 đại sung liên quan 2 đại sung. 

- Người Vô tưởng: 3 đại sung và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan 1 đại sung, 2 đại 
sung và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan 2 đại sung. 

* ... Do phi Vô hữu duyên,... do phi Ly duyên. 

307 . 

Phi Nhân 5, phi Cảnh 3, phi Trưởng 5, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 3, phi Quả 
3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 5, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

308 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3, phi Trưởng 5, phi Nghiệp 1, phi Quả 3, phi Tương ưng 3, 
phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

309 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 5, Hỗ tương 5, Y chỉ 
5, Cận y 3, Tiền sanh 1, cố hưởng 1, Đạo 1, Bất ly 5. 

Phần đồng sanh (sahajãta) như phần liên quan (paticca) 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) 

310 . 

* Pháp phi y sinh nhờ cậy pháp y sinh sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn phi y sinh nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh... 

* Pháp phi y sinh nhờ cậy pháp phi y sinh sanh ra do Nhân duyên: 3 câu. 

Trong phi y sinh căn (mũla) có 3 câu, như phần liên quan (paticcavãra) không chi 
khác. 

* Pháp phi y sinh liên quan những pháp y sinh và phi y sinh sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn phi y sinh và vật, 2 uẩn... Tục sinh (paticcavãra) 

311 . 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp y sinh sanh ra do Cảnh duyên: 

Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ. uẩn phi y sinh nhờ cậy vật. 
Tục sinh. 

* Pháp phi y sinh nhờ cậy pháp phi y sinh sanh ra do Cảnh duyên: Có 1 câu nhu phần 
liên quan (paticcavãra). 

* Pháp phi y sinh nhờ cậy pháp y sinh và phi y sinh sanh ra do Cảnh duyên: 




308 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề y sinh 


3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, 2 uẩn... ;... đồng sanh thân 
thức. 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi y sinh và vật,... 2 uẩn, tục sinh... tóm tắt... 

312 . 

Nhân 5, Cảnh 3, Truởng 5, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 5, Hỗ tuơng 5, Y chỉ 5, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, cố huởng 3, Nghiệp 5; nên đếm nhu thế, Bất ly 5. 

313 . 

* Pháp phi y sinh nhờ cậy pháp y sinh sanh ra do Nhân duyên: 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ. 

- Uẩn vô nhân phi y sinh nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh vô nhân: Si đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy vật (vatthu). 

* Pháp phi y sinh nhờ cậy pháp phi y sinh sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm phi y sinh nhờ cậy 1 uẩn vô nhân phi y sinh, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh vô nhân: 1 đại sung luôn nguời Vô tuởng... si đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật có 3 
câu nhu phần liên quan (paticcavãra) không chi khác. 

* Pháp phi y sinh nhờ cậy pháp y sinh và phi y sinh sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ,... 2 uẩn... đồng sanh thân 
thức. 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi y sinh và vật,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng 
sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và vật... 

* ... Do phi Cảnh duyên có 3 câu. 

* ... Do phi Cố huởng duyên có 5 câu. 

314 . 

* Pháp phi y sinh nhờ cậy pháp phi y sinh sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) phi y sinh nhờ cậy vật (vatthu). 

* Pháp phi y sinh nhờ cậy pháp phi y sinh sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) tuơng ung nhờ cậy uẩn phi y sinh, sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm 
duơng... 2 đại sung nhờ cậy 2 đại sung. 

* Pháp y sinh nhờ cậy pháp phi y sinh sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Sắc y sinh nhờ cậy đại sung thuộc sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm duơng... 

* Chu pháp y sinh và phi y sinh nhờ cậy pháp phi y sinh sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

3 đại sung và sắc y sinh liên quan 1 đại sung thuộc sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm 
duơng... 2 đại sung. 

* Pháp phi y sinh nhờ cậy những pháp y sinh và phi y sinh sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tu phi y sinh nhờ cậy uẩn phi y sinh và vật. 

* ... Do phi Quả duyên có 5 câu. 

* ... Do phi Thực duyên có 3 câu. 

* ... Do phi Quyền duyên có 3 câu. 

315 . 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp y sinh sanh ra do phi Thiền duyên: 

Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


309 


* Pháp phi y sinh nhờ cậy pháp phi y sinh sanh ra do phi Thiền duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh 5 thức, 2 uẩn... 

- Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 

- Người Vô tưởng: 2 đại sung nhờ cậy 2 đại sung. 

* Pháp y sinh nhờ cậy pháp phi y sinh sanh ra do phi Thiền duyên: 

Người Vô tưởng: sắc tục sinh thuộc y sinh nhờ cậy đại sung thuộc sắc ngoại... sắc 
vật thực... sắc âm dương... 

* Pháp y sinh và phi y sinh nhờ cậy pháp phi y sinh sanh ra do phi Thiền duyên: 

Người Vô tưởng: 3 đại sung và sắc tục sinh thuộc y sinh nhờ cậy 1 đại sung thuộc 
sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương...; 2 uẩn... 

* Pháp phi y sinh nhờ cậy những pháp y sinh và phi y sinh sanh ra do phi Thiền duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ. 

* ... Do phi Đạo duyên có 5 câu. 

* ... Do phi Tương ưng duyên có 3 câu. 

* ... Do phi Bất tương ưng duyên có 3 câu. 

* ... Do phi Vô hữu duyên có 3 câu. 

* ... Do phi Ly duyên có 3 câu. 

316 . 

Phi Nhân 5, phi Cảnh 3, phi Trưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, phi Thực 3, phi 
Quyền 3, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, 
phi Ly 3. 

Dầu đếm 2 câu ngoài ra hay phần y chỉ (nỉssayavãra) nên sắp như thế. 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) 

317 . 

Pháp phi y sinh hòa hợp pháp phi y sinh sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa hợp (sansaịtha) 1 uẩn phi y sinh, 2 uẩn hòa họp 2 uẩn. Sát-na tục sinh:... 
tóm tắt... 

318 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Trưởng 1, tất cả đều 1, Bất ly 1. 

319 . 

Pháp phi y sinh hòa họp pháp phi y sinh sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô nhân phi y sinh, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật hòa họp uẩn đồng 
sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật,.. tóm tắt... 

320 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi 
Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 1. 

Dù đếm 2 câu ngoài ra hay phần tương ưng (sampayutta) nên sắp như thế. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

321 . 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn phi y sinh làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm phi y sinh bằng Nhân 
duyên; sát na tục sinh... 






310 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề y sinh 


* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh sanh ra do Nhân duyên: Nhân phi y sinh 
làm duyên cho sắc tâm y sinh bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh và phi y sinh sanh ra do Nhân duyên: Nhân 
phi y sinh làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm y sinh và phi y sinh bằng Nhân 
duyên. 

322 . 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh sanh ra do Cảnh duyên: 

- Quán ngộ nhãn... thân... sắc... vị... vật bằng lối vô thường...ưu sanh ra. Thiên nhãn 
thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng; sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... vị xứ làm duyên 
cho thiệt thức bằng cảnh duyên. 

- Uẩn y sinh làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông luôn khán ý môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh sanh ra do Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí,... nguyện giữ ngũ giới,... thọ trì thanh tịnh giới rồi mới phản khán, 
thỏa thích, rất hân hoan, do đó khai đoan... ưu sanh ra. 

- Nhớ thiện đã từng làm chứa để... xuất thiền... 

- Chư thánh xuất đạo, phản khán đạo... quả... Níp-Bàn... 

- Níp-Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vdanã), đạo, quả luôn khán 
môn (ãvajjana) bằng cảnh duyên. 

- Chư Thánh phản khán phiền não đã trừ,... phiền não hạn chế... đã từng sanh... 

- Quán ngộ xúc... uẩn phi y sinh bằng lối vô thường... ưu sanh ra. 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm phi y sinh. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn phi y sinh làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghệp 
thông, vị lai thông luôn khán ý môn bằng Cảnh duyên. 

323 . 

* Pháp y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Nặng về nhãn,... thân,... sắc... vị... vật; nặng về đó rồi thỏa thích 
rất hân hoan, do nặng đó nên ái sanh tà kiến phát. 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí... nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi nặng 
về đó rồi phản khán, thỏa thích rất hân hoan do nặng đó rồi ái sanh tà kiến phát. 

- Nhớ thiện đã từng làm chứa để... xuất thiền phản khán thiền... 

- Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán,... quả Níp Bàn. Níp Bàn làm duyên 
cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo và quả bằng Trưởng duyên. 

- Xúc... nặng về uẩn phi y sinh đó rồi mới thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó làm 
cho ái sanh, tà kiến phát. 

- Trưởng đồng sanh: Trưởng phi y sinh làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
thuộc phi y sinh bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi y sinh làm duyên cho sắc tâm thuộc y sinh bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho những pháp y sinh và phi y sinh bằng Trưởng duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


311 


Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi y sinh làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
thuộc y sinh và phi y sinh bằng Trưởng duyên. 

324 . 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn phi y sinh sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi y sinh sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

- Thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), quả nhập thiền bằng 
Vô gián duyên,... bằng Liên tiếp duyên, bằng Đồng sanh duyên như phần liên quan 
(paịiccavãra). 

* ... bằng Hỗ tương duyên như phần liên quan (paticca) 

* ... bằng Y chỉ duyên như trong phần ỷ trượng (pacayavãra) Y chỉ duyên. 

325 . 

* Pháp y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng Cận y duyên có Cảnh cận y và Thuần cận 

- Thuần cận y như: Tài sản nhãn (cakkhusampada),... tài sản thân... tài sản sắc đẹp, 
tài sản hơi thơm, tài sản vị. nương thực phẩm nặng có thể bố thí... phá hòa họp 
Tăng. 

- Tài sản nhãn, tài sản thân, tài sản sắc đẹp, tài sản hơi thơm, tài sản vị... thực phẩm 
làm duyên cho đức tin, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Cận y duyên, có Cảnh cận y, Vô 

gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh, gây ngã 
mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới... đức tin... hy vọng, thân lạc, thân khổ, âm dương... nương chỗ ở mạnh 
có thể bố thí, phá hòa họp Tăng. 

- Nương đức tin... chỗ ở làm duyên cho đức tin... quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

326 . 

* Pháp y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và 

Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường... ưu sanh ra. Thiên 
nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, vị xứ làm 
duyên cho thiệt thức. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ... vật làm duyên cho 
uẩn phi y sinh bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Tiền sanh duyên: 

Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ xúc bằng lối vô thường... ưu sanh ra. Xúc xứ làm 

duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp y sinh và phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Tiền sanh duyên có 

Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Xúc xứ và vật làm duyên cho uẩn phi y sinh bằng Tiền sanh duyên. 

- Xúc xứ và thân xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

327 . 

Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Hậu sanh duyên: 

- Hậu sanh như: uẩn phi y sinh làm duyên cho thân phi y sinh ấy sanh trước bằng 
Hậu sanh duyên; nên hỏi đến căn. 



312 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề y sinh 


- Hậu sanh như: uẩn phi y sinh làm duyên cho thân y sinh ấy sanh trước bằng Hậu 
sanh duyên; nên hỏi đến căn. 

- Hậu sanh như: uẩn phi y sinh làm duyên cho thân y sinh và phi y sinh ấy sanh trước 
bằng Hậu sanh duyên. 

* ... bằng Cố hưởng duyên. 

328 . 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và 

Biệt thời 

- Đồng sanh như: Tư phi y sinh làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm phi y sinh 
bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh... 

- Biệt thời như: Tư phi y sinh làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh phi y sinh bằng 
Nghiệp duyên. 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 
thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) phi y sinh làm duyên cho sắc tâm thuộc y sinh bằng 
Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh... 

- Biệt thời như: Tư phi y sinh làm duyên cho sắc tục sinh thuộc y sinh bằng Nghiệp 
duyên. 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh và phi y sinh bằng Nghiệp duyên: Có Đồng 

sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư phi y sinh làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm thuộc y sinh 
và phi y sinh bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh... 

- Biệt thời như: Tư phi y sinh làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh thuộc y sinh 
bằng Nghiệp duyên. 

329 . 

Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Quả duyên: 

1 uẩn quả phi y sinh làm duyên cho 3 uẩn. Tục sinh có 3 câu. 

330 . 

* Pháp y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng Thực duyên: 

- Đoàn thực làm duyên cho thân y sinh ấy bằng Thực duyên. Nên hỏi đến căn. 

- Đoàn thực làm duyên cho thân phi y sinh ấy bằng Thực duyên. Nên hỏi đến căn. 

- Đoàn thực làm duyên cho thân y sinh và phi y sinh ấy bằng Thực duyên. 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Thực duyên: 

- Thực phi y sinh làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm phi y sinh bằng Thực 

duyên. Sát-na tục sinh... 

- Trong phi y sinh căn (mũỉa) có 3 câu; tục sinh... 

331 . 

* Pháp y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng Quyền duyên: 

- Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh thuộc y sinh bằng Quyền duyên. Nên 
hỏi đến căn. 

- Nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức, thân quyền... 

- Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh thuộc phi y sinh bằng Quyền duyên; 
nên hỏi đến căn (mũla). 

- Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh thuộc y sinh và phi y sinh bằng Quyền 
duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


313 


* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Quyền duyên có 3 câu; tục sinh... 

* Chư pháp y sinh và phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Quyền duyên: 

Nhãn quyền và nhãn thức làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng Quyền 
duyên. Thân quyền... 

332 . 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Thiền duyên có 3 câu. 

* ... bằng Đạo duyên có 3 câu, nên sắp tục sinh. 

* ... bằng Tương ưng duyên có 1 câu. 

333 . 

* Pháp y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, 
Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn phi y sinh bằng Bất tương 
ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ... vật làm duyên cho uẩn 
phi y sinh bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Bất tương ưng duyên có Đồng 
sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn phi y sinh làm duyên cho sắc tâm thuộc phi y sinh bằng Bất 
tương ưng duyên. Sát-na tục sinh: uẩn phi y sinh làm duyên cho sắc tục sinh thuộc 
phi y sinh bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi y sinh làm duyên cho thân phi y sinh ấy sanh trước bằng Bất 
tương ưng duyên. 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh 
và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn phi y sinh làm duyên cho sắc tâm thuộc y sinh bằng Bất tương 
ưng duyên. Sát-na tục sinh... 

- Hậu sanh như: uẩn phi y sinh làm duyên cho thân y sinh ấy sanh trước bằng Bất 
tương ưng duyên. 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho những pháp y sinh và phi y sinh bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn phi y sinh làm duyên cho sắc tâm thuộc y sinh và phi y sinh 
bằng Bất tương ưng duyên. 

- Sát-na tục sinh... 

- Hậu sanh như: uẩn phi y sinh làm duyên cho thân y sinh và phi y sinh ấy sanh trước 
bằng Bất tương ưng duyên. 

334 . 

* Pháp y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng Hiện hữu duyên có Thực và Quyền: 

Đoàn thực làm duyên cho thân y sinh ấy bằng Hiện hữu duyên, sắc mạng quyền 
làm duyên cho sắc tục sinh thuộc y sinh bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn phi y sinh bằng Hiện hữu 
duyên. 



314 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề y sinh 


- Tiền sanh như: Quán ngộ nhãn bằng lối vô thường... tóm tắt... như Tiền sanh 
(purejãta) không chi khác. 

- Đoàn thực làm duyên cho thân phi y sinh ấy bằng Hiện hữu duyên. 

- Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh thuộc phi y sinh {no upada) bằng Hiện 
hữu duyên. 

* Pháp y sinh làm duyên cho những pháp y sinh và phi y sinh bằng Hiện hữu duyên có 
Thực và Quyền: 

Đoàn thực làm duyên cho thân y sinh và thân phi y sinh ấy bằng Hiện hữu duyên. 
Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh thuộc y sinh và phi y sinh bằng Hiện 
hữu duyên. 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi y sinh làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm thuộc phi y sinh 
bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: 1 đại sung làm duyên cho 3 đại sung bằng Hiện hữu duyên, 2 đại 
sung làm duyên cho 2 đại sung bằng Hiện hữu duyên, sắp luôn đến người Vô 
tưởng... 

- Tiền sanh như: Quán ngộ xúc bằng lối vô thường... ưu sanh ra; xúc xứ làm duyên 
cho thân thức bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi y sinh làm duyên cho thân phi y sinh ấy sanh ra trước bằng 
Hiện hữu duyên. 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và 
Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn phi y sinh làm duyên cho sắc tâm thuộc y sinh bằng Hiện hữu 
duyên. Sát-na tục sinh... 

- Hậu sanh như: uẩn phi y sinh làm duyên cho thân y sinh ấy sanh trước bằng Hiện 
hữu duyên. 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho những pháp y sinh và phi y sinh bằng Hiện hữu duyên 
có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh: 1 uẩn phi y sinh làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm thuộc y sinh và phi y 
sinh bằng Hiện hữu duyên,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

- Hậu sanh như: uẩn phi y sinh làm duyên cho thân y sinh và thân y sinh ấy sanh 
trước bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp y sinh và phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng Hiện hữu duyên có 
Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Hậu sanh như: uẩn phi y sinh và đoàn thực làm duyên cho thân y sinh ấy bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi y sinh và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh thuộc 
y sinh bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp y sinh và phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Tiền sanh như: 1 uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho 3 uẩn bằng 
Hiện hữu duyên, 2 uẩn...; 1 uẩn phi y sinh và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện 
hữu duyên; 2 uẩn... . Sát-na tục sinh: 1 uẩn phi y sinh và vật làm duyên cho 3 uẩn 
bằng Hiện hữu duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


315 


- Tiền sanh như: Xúc xứ và vật làm duyên cho uẩn phi y sinh bằng Hiện hữu duyên; 
xúc xứ và thân xứ làm duyên cho thân thức bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi y sinh và đoàn thực làm duyên cho thân phi y sinh ấy bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi y sinh và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh thuộc 
phi y sinh bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp y sinh và phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh và phi y sinh bằng Hiện hữu 
duyên có Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Hậu sanh như: uẩn phi y sinh và đoàn thực làm duyên cho thân y sinh và thân phi y 
sinh ấy bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi y sinh và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh thuộc 
y sinh và phi y sinh bằng Hiện hữu duyên. 

335 . 

Nhân 3, Cảnh 2, Trưởng 4, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 5, Hỗ tương 5, Y chỉ 5, 
Cận y 2, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 1, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 6, Quyền 7, 
Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 1, Bất tương ưng 4, Hiện hữu 9, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 9. 

336 . 

* Pháp y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp y sinh làm duyên cho pháp y sinh và phi y sinh bằng Thực duyên, bằng Quyền 
duyên. 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp 
duyên. 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng Đồng sanh duyên, bằng Hậu sanh 
duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp phi y sinh làm duyên cho những pháp y sinh và phi y sinh bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Chư pháp y sinh và phi y sinh làm duyên cho pháp y sinh bằng Hậu sanh duyên, bằng 
Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Chư pháp y sinh và phi y sinh làm duyên cho pháp phi y sinh bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Chư pháp y sinh và phi y sinh làm duyên cho những pháp y sinh và phi y sinh bằng 
Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

337 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, tất cả đều 9, phi Tương ưng 9, phi Bất tương ưng 6, phi Hiện 
hữu 4, phi Vô hữu 9, phi Ly 9, phi Bất ly 4. 

338 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ 
tương 3, phi Cận y 3, tất cả đều 3, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 
3, phi Ly 3. 


339 . 



316 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề y sinh 


Phi Nhân duyên có Cảnh 2, .. Trưởng 4,... tóm tắt... Nên sắp rộng theo đầu đề,... Bất ly 
9. 

Dứt nhị đề y sinh (upãdãduka) 


NHỊ ĐÈ DO THỦ (UPADINNADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

340 . 

* Pháp do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn do thủ,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên 
quan 1 uẩn do thủ,... 2 uẩn. Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật,... 1 đại sung, sắc 
tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Pháp phi do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn do thủ (upãdinna). 

* Pháp do thủ và phi do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn do thủ,... 2 uẩn. 

* Pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi do thủ,... 2 uẩn;... liên quan 1 đại sung, sắc 

tâm thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Pháp phi do thủ liên quan pháp do thủ và phi do thủ sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn do thủ và đại sung. 

341 . 

* Pháp do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn do thủ,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: uẩn liên quan vật. 

* Pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn phi do thủ,... 2 uẩn. 

342 . 

Pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do Trưởng duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi do thủ,... 2 uẩn;... liên quan 1 đại sung, sắc 

tâm thuộc y sinh liên quan đại sung,... tóm tắt... 

343 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Trưởng 1, Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 5, Hỗ tương 2, Y chỉ 5, 
Cận y 2, Tiền sanh 2, cố hưởng 1, Nghiệp 5, Quả 5, Thực 5, Quyền 5, Thiền 5, Đạo 5, 
Tương ưng 2, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 5, Vô hữu 2, Ly 2, Bất ly 5. 

344 . 

* Pháp do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân do thủ,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh 
liên quan 1 uẩn do thủ,... 2 uẩn. Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật,... liên quan 1 
đại sung. 

- Sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

- Người Vô tưởng:... liên quan 1 đại sung... sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại 
sung 

* Pháp phi do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


317 


Sắc tâm liên quan uẩn vô nhân do thủ. 

* Chư pháp do thủ và phi do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân do thủ,... 2 uẩn. 

* Pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân phi do thủ,... 2 uẩn;... 1 đại sung, sắc tâm 
thuộc y sinh liên quan đại sung... 1 đại sung thuộc sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm 
dương... sắc y sinh liến quan đại sung. 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

* Pháp phi do thủ liên quan những pháp do thủ và phi do thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn vô nhân do thủ (upãdinna) và đại sung. 

345 . 

* Pháp do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn do thủ, vật liên quan uẩn,... 1 đại sung. 

- Sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung... 

- Người Vô tưởng: 1 đại sung .. sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Pháp phi do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn do thủ. 

* Pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

- Sắc tâm liên quan uẩn phi do thủ,... 1 đại sung. 

- 1 đại sung thuộc sắc ngoại,... sắc vật thực... sắc âm dương... sắc y sinh liên quan đại 
sung. 

* Pháp phi do thủ liên quan những pháp do thủ và phi do thủ sanh ra do phi Cảnh duyên; 

Sắc tâm liên quan uẩn do thủ và đại sung. 

346 . 

Pháp do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi Trưởng duyên,... do phi Vô gián 
duyên,... do phi Liên tiếp duyên,... do phi Hỗ tương duyên,... do phi Cận y duyên. 

347 . 

* Pháp do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn do thủ,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục 
sinh liên quan 1 uẩn do thủ, luôn đến người Vô tưởng. 

* Pháp phi do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn do thủ (upãdinna). 

* Pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi do thủ (anupãdima),... 2 uẩn. sắc tâm liên 
quan uẩn phi do thủ; 1 đại sung luôn Vô tưởng, sắc âm dương. 

* Pháp phi do thủ liên quan những pháp do thủ và phi do thủ sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn do thủ và đại sung. 

* ... Do phi Hậu sanh duyên,... do phi cố hưởng duyên. 

348 . 

Pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

- Tư (cetanã) phi do thủ liên quan uẩn phi do thủ; 



318 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề do thủ 


- Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... sắc y sinh liên quan đại sung. 

349 . 

* Pháp do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi Quả duyên: 

Người Vô tưởng: 1 đại sung... sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 

* Pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do phi Quả duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi do thủ,... 2 uẩn; đại sung luôn đến sắc âm 
dương. 

350 . 

* Pháp do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi Thực duyên: 

Người Vô tưởng: 1 đại sung... 

* Pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do phi Thực duyên: 

Sắc ngoại... sắc âm dương... 

351 . 

* Pháp do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi Quyền duyên: 

Người Vô tưởng: sắc mạng quyền liên quan đại sung. 

* Pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do phi Quyền duyên: 

Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 

352 . 

* Pháp do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi Thiền duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh 5 thức,... 2 uẩn. Người Vô tưởng... 

* Pháp phi do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi Thiền duyên: 

Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 

353 . 

* Pháp do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi Đạo duyên: Như phi Nhân duyên, 
không có si. 

* ... Do phi Tương ưng duyên. 

354 . 

* Pháp phi do thủ liên quan pháp do thủ sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: 

- Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn do thủ, 2 uẩn... 

- Người Vô tưởng:... liên quan 1 đại sung. 

* Pháp phi do thủ liên quan pháp phi do thủ sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi do thủ,... 2 uẩn. sắc ngoại... sắc vật thực... sắc 
âm dương,... tóm tắt... 

* ... Do phi Vô hữu duyên,... do phi Ly duyên. 

355 . 

Phi Nhân 5, phi Cảnh 4, phi Trưởng 5, phi Vô gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Hỗ tương 4, 
phi Cận y 4, phi Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 1, phi Quả 
2, phi Thực 2, phi Quyền 2, phi Thiền 2, phi Đạo 5, phi Tương ưng 4, phi Bất tương 
ưng 2, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

356 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4,... phi Trưởng 5, phi Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 5, phi cố 
hưởng 5, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Tương ưng 4, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 
4, phi Ly 4. 


357 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


319 


Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 5, Hỗ tương 2, Y chỉ 
5, Cận y 2, Tiền sanh 2, cố hưởng 1, Nghiệp 5, Quả 5, Đạo 1, Tương ưng 2,... Bất ly 
2 . ^ ^ 

Phần đồng sanh (sahajãta) như phần liên quan (patỉccavãra). 

358 . 

* Pháp do thủ nhờ cậy pháp do thủ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tục sinh ỷ trượng (paccayã) 1 uẩn do thủ, 2 uẩn... Sát-na tục sinh: 3 
uẩn và sắc tục sinh nhờ cậy 1 uẩn do thủ, 2 uẩn.. 

- Vật nhờ cậy uẩn, uẩn nhò cậy vật (vatthu), 1 đại sung; sắc tục sinh thuộc y sinh nhò 
cậy đại sung. 

- Uẩn do thủ nhờ cậy vật. 

* Pháp phi do thủ nhờ cậy pháp do thủ sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm nhờ cậy uẩn do thủ; uẩn phi do thủ nhờ cậy vật (vatthu). 

* Pháp do thủ và pháp phi do thủ nhờ cậy pháp do thủ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn do thủ,... 2 uẩn; 1 đại sung... sắc tâm thuộc y sinh 

nhờ cậy đại sung. 

* Pháp phi do thủ nhờ cậy pháp phi do thủ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi do thủ,... 2 uẩn. 1 đại sung, sắc tâm thuộc y 

sinh nhờ cậy sắc đại sung. 

* Pháp phi do thủ nhờ cậy pháp do thủ và phi do thủ sinh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm nhờ cậy uẩn do thủ và đại sung. 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi do thủ và vật,... 2 

uẩn. 

359 . 

* Pháp do thủ nhờ cậy pháp do thủ sanh ra do Cảnh duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn do thủ, 2 uẩn... 

- Sát-na tục sinh: uẩn nhờ cậy vật, nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ; thân thức nhờ cậy 
thân xứ; uẩn do thủ nhò cậy vật ịvatthu). 

* Pháp phi do thủ nhờ cậy pháp do thủ sanh ra do Cảnh duyên: 

Uẩn phi do thủ nhờ cậy vật. 

* Pháp phi do thủ nhờ cậy pháp phi do thủ sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn nhò cậy 1 uẩn phi do thủ,... 2 uẩn. 

* Pháp phi do thủ nhờ cậy những pháp do thủ và phi do thủ sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi do thủ và vật,... 2 uẩn. 

360 . 

* Pháp phi do thủ nhờ cậy pháp do thủ sanh ra do Trưởng duyên: 

Uẩn phi do thủ nhờ cậy vật. 

* Pháp phi do thủ nhờ cậy pháp phi do thủ sanh ra do Trưởng duyên: 

3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi do thủ,... 2 uẩn;... 1 đại sung, sắc tâm thuộc y 
sinh nhờ cậy đại sung. 

* Pháp phi do thủ nhờ cậy những pháp do thủ và phi do thủ sanh ra do Trưởng duyên: 

3 uẩn nhò cậy 1 uẩn phi do thủ và vật,.. 2 uẩn,.. tóm tắt... 


361 . 




320 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề do thủ 


Nhân 5, Cảnh 4, Trưởng 3, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 5, Hỗ tương 4, Y chỉ 5, 
Cận y 4, Tiền sanh 4, cố hưởng 3, Nghiệp 5, Quả 5, Bất ly 5. 

362 . 

* Pháp do thủ nhờ cậy pháp do thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn vô nhân do thủ,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Vật nhờ cậy uẩn, uẩn nhờ cậy vật, 1 đại sung... sắc tục sinh 
thuộc y sinh nhờ cậy đại sung. 

- Người Vô tưởng: 1 đại sung... nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân 
xứ. Uẩn do thủ vô nhân nhờ cậy vật. 

* Pháp phi do thủ nhờ cậy pháp do thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sắc tâm nhờ cậy uẩn vô nhân do thủ; uẩn vô nhân phi do thủ nhờ cậy vật. Si đồng 
sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy vật. 

* Chư pháp do thủ và phi do thủ nhờ cậy pháp do thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn vô nhân do thủ,... 2 uẩn. 

* Pháp phi do thủ nhờ cậy pháp phi do thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn vô nhân phi do thủ,... 2 uẩn... 1 đại sung. 

- Sắc ngoại... sắc vật thực.... sắc âm dương... si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

* Pháp phi do thủ nhờ cậy những pháp do thủ và phi do thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- Sắc tâm nhờ cậy uẩn vô nhân do thủ và đại sung. 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn vô nhân phi do thủ và vật, 2 uẩn... 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật và vật,... tóm tắt... 

363 . 

Phi Nhân 5, phi Cảnh 4, phi Trưởng 5, phi Vô gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Cận y 4, phi 
Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 3, phi quả 4, phi Thực 2, phi 
Quyền 2, phi Thiền 2, phi Đạo 5, phi Tương ưng 4, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 4, 
phi Ly 4. 

364 

Nhân duyên có phi Cảnh 4,... phi Trưởng 5,... phi Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 5, phi cố 
hưởng 5, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Tương ưng 4, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 
4, phi Ly 4. 

365 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Vô gián 4, Đạo 3, Bất ly 5. 

Phần y chỉ (nỉssayavãra) như phần ỷ trượng (paccayavãra). 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) 

366 

* Pháp do thủ hòa hợp pháp do thủ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn do thủ,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

* Pháp phi do thủ hòa họp pháp phi do thủ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn phi do thủ,... 2 uẩn. 

367 

Nhân 2, Cảnh 2, Quyền 1, Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 2, Hỗ tương 2, Y chỉ 2, 
Cận y 2, Tiền sanh 2, cố hưởng 1, Nghiệp 2, Quả 2, Bất ly 2. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


321 


368 

* 


Pháp do thủ hòa hợp pháp do thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô nhân do thủ, 2 uẩn... . Sát-na tục sinh vô nhân... 

Pháp phi do thủ hòa họp pháp phi do thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô nhân phi do thủ,... 2 uẩn. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật hòa họp uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 


369 


Phi Nhân 2, phi Trưởng 2, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, phi 
Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thiền 1, phi Đạo 2, phi Bất tương ưng 2. 

Dù đếm 2 câu ngoài ra hay phần tương ưng (sampayutta) cũng nên sắp như thế. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

370 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Nhân duyên: 

Nhân do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh: Nhân 
do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh bằng Nhân duyên. 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Nhân duyên: 

Nhân do thủ làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ và phi do thủ bằng Nhân duyên: 

Nhân do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 


* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Nhân duyên: 

Nhân phi do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 


371 


Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Cảnh duyên: 

- Quán ngộ nhãn... thân, sắc do thủ, khí, vị, xúc, vật... uẩn do thủ bằng lối vô 
thường... ưu sanh ra. 

- Thiện, bất thiện vừa dứt thì tâm mót là quả phát sanh. 

- Sắc xứ do thủ làm duyên cho nhãn thức, khí xứ do thủ làm duyên cho tỷ thức... xúc 
xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh duyên. 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Cảnh duyên: 

- Quán ngộ nhãn... thân, sắc do thủ, khí, vị do thủ, xúc, vật... uẩn do thủ bằng lối vô 
thường... ưu sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc do thủ. Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm do thủ. 

- Uẩn do thủ làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông 
luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Cảnh duyên: 

- Bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi mới phản khán thỏa thích rất 
hân hoan do đó khai đoan ái... ưu sanh ra. 

- Nhớ thiện đã từng làm chứa để, thiền... 

- Chư Thánh xuất đạo, phản khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

- Níp bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả luôn khán 
môn bằng Cảnh duyên. 

- Chư Thánh phản khán phiền não đã trừ, phiền não hạn chế, phiền não đã từng sanh. 




322 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề do thủ 


- Quán ngộ sắc... thinh... xúc phi do thủ... uẩn phi do thủ bằng lối vô thuờng... uu 
sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông rõ lòng nguời tề toàn tâm phi do thủ. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tuởng phi phi tuởng xứ. uẩn phi do thủ làm duyên cho thần thông, tha tâm 
thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn (ãvajjana) 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Cảnh duyên: 

- Sắc phi do thủ... thinh... xúc... quán ngộ uẩn phi do thủ bằng lối vô thuờng... uu 
sanh ra. 

- Thiện, bất thiện vừa dứt thì tâm mót thuộc quả phát sanh. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tuởng phi phi tuởng xứ. sắc xứ phi do thủ làm duyên cho nhãn thức; thinh ... 
xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh duyên. 

372 . 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Truởng duyên: 

Truởng cảnh nhu: Nặng về nhãn... thân do thủ; nặng về sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật, 
do thủ; nặng về uẩn phi do thủ rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó làm cho ái 
sanh, tà kiến phát. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Truởng duyên có Truởng cảnh và 
Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Sau khi bố thí... nguyện giữ 5 giới... thọ trì thanh tịnh giới rồi 
nặng về đó mới phản khán, thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó làm cho ái... tà kiến 
phát. 

- Thiện truớc kia ... thiền... chu Thánh xuất đạo, nặng về đạo rồi phản khán ... quả ... 
Níp bàn... 

- Níp bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả bằng 
Truởng duyên. 

- Sắc phi do thủ,... thinh phi do thủ,... xúc phi do thủ... nặng về uẩn phi do thủ rồi làm 
cho ái sanh, tà kiến phát. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng phi do thủ làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm 
bằng Truởng duyên. 

373 . 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Vô gián duyên: 

Uẩn do thủ sanh ra truớc truớc làm duyên cho uẩn do thủ sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. Ngũ thức (vinnãụa) làm duyên cho ý giới quả bằng Vô gián duyên. Ý giới 
quả làm duyên cho ý thức giới quả bằng Vô gián duyên. 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Vô gián duyên: 

Tâm hộ kiếp (bhavanga) làm duyên cho khán môn; ý thức giới quả làm duyên cho ý 
thức giới tố (kiriyã) bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn phi do thủ sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn phi do thủ sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên. 

- Uẩn phi do thủ làm duyên chi quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


323 


- Thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhu) quả nhập thiền bằng Vô 
gián duyên. 

* ... bằng Liên tiếp duyên,... bằng Đồng sanh duyên có 5 câu nhu phần liên quan 
(paịiccavãra). 

* ... bằng Hỗ tuoTig duyên có 2 câu nhu phần liên quan. 

* ... bằng Y chỉ duyên có 5 câu nhu Y chỉ duyên, về phần ỷ truợng (paccayavãra). 

374 . 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ sanh ra bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và 
Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Thân lạc làm duyên cho thân lạc, thân khổ bằng Cận y duyên. 

- Thân khổ do thủ... âm duơng... vật thực làm duyên cho thân lạc thân kh ổ bằng Cận 
y duyên. 

- Thân lạc... thân khổ,... âm duơng, vật thực làm duyên cho thân khổ thân lạc bằng 
Cận y duyên. 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuơng thân lạc mạnh có thể bố thí... phá hòa hợp Tăng. 

- Nuơng thân khổ mạnh, nuơng âm duơng... vật thực do thủ mạnh có thể bố thí... 
nhập thiền phát sanh, phá hòa hợp Tăng. 

- Nuơng thân lạc, thân khổ... âm duơng... vật thực mạnh làm duyên cho đức tin, hy 
vọng, đạo, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin mạnh có thể bố thí, gây ngã mạn, chấp tà kiến, 
nuơng giới... hy vọng... âm duơng, vật thực... nuơng chỗ ở mạnh có thể bố thí, phá 
hòa họp Tăng. 

- Nuơng đức tin... hy vọng... âm duơng... vật thực... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức 
tin, hy vọng, đạo, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ sanh ra bằng Cận y duyên có Vô gián cận 
y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin mạnh có thể tự làm cho nóng nảy, bực bội, khổ sở 
do gốc tìm tòi. 

- Nuơng giới... hy vọng... âm duơng... vật thực... nuơng chỗ ở mạnh có thể tự làm 
cho nóng nảy, bực bội, khổ sở do gốc tìm tòi. 

- Nuơng đức tin... chỗ ở làm duyên cho thân lạc thân khổ bằng Cận y duyên. 

- Nghiệp thiện, bất thiện làm duyên cho quả bằng Cận y duyên. 

375 . 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và 
Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh nhu: Quán ngộ nhãn... thân, sắc, khí, xúc do thủ... vật bằng lối vô 
thuờng... uu... 

- Thiện, bất thiện vừa dứt thì tâm mót (tadãlambana) thuộc quả phát sanh. 

- Sắc xứ do thủ làm duyên cho nhãn thức, khí xứ... xúc xứ làm duyên cho thân thức. 

- Vật tiền sanh nhu: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức. 



324 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề do thủ 


- Thân xứ làm duyên cho thân thức; vật làm duyên cho uẩn do thủ bằng Tiền sanh 
duyên. 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh 
và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... thân, khí, vị, xúc do thủ... vật bằng lối vô 
thường... ưu sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc... 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn phi do thủ bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Tiền sanh duyên: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ sắc, thinh... xúc phi do thủ bằng lối vô thường... ưu 
sanh ra. 

- Thiên nhãn phi do thủ thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Tiền sanh duyên: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ sắc,... khí, xúc phi do thủ bằng lối vô thường... ưu 
phát sanh. 

- Thiện, bất thiện vừa dứt thì tâm mót (tadãlambana) là quả sanh ra. 

- Sắc xứ phi do thủ làm duyên cho nhãn thức, thinh xứ... xúc xứ làm duyên cho thân 
thức bằng Tiền sanh duyên. 

- Vật làm duyên cho uẩn do thủ bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp do thủ và phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Tiền sanh duyên có 
Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Sắc xứ và vật và xúc xứ phi do thủ làm duyên cho uẩn do thủ bằng Tiền sanh duyên. 

- Sắc xứ và nhãn xứ phi do thủ làm duyên cho nhãn thức, thinh xứ... xúc xứ và thân 
xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp do thủ và phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Tiền sanh duyên 
có Cảnh tiền sanh, Vật tiền sanh: 

Sắc xứ và vật, xúc xứ và vật phi do thủ làm duyên cho uẩn phi do thủ bằng Tiền 
sanh duyên. 

376 . 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn do thủ làm duyên cho thân do thủ ấy sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: uẩn do thủ làm duyên cho thân phi do thủ sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 

* Pháp do thủ làm duyên cho những pháp do thủ và phi do thủ bằng Hậu sanh duyên,... 
tóm tắt... 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Hậu sanh duyên,... tóm tắt... 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Hậu sanh duyên,... tóm tắt... 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho những pháp do thủ và phi do thủ bằng Hậu sanh 
duyên,... tóm tắt... 

377 . 

Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng cố hưởng duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


325 


378 . 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Nghiệp duyên: 

Tư do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư 
(cetanã) do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Nghiệp duyên: 

Tư do thủ làm duyên cho sắc tâm bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ và phi do thủ bằng Nghiệp duyên: 

Tư do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Nghiệp duyên: 

Tư phi do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Nghiệp duyên: 

Biệt thời như: Tư phi do thủ làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng Nghiệp 
duyên. 

379 . 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Quả duyên: 1 uẩn do thủ ... tóm lược. 
Trong do thủ căn có 3 câu. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Quả duyên: 1 uẩn quả phi do thủ 
làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Quả duyên, 2 uẩn ... 

380 . 

Chư pháp do thủ và phi do thủ làm duyên cho những pháp do thủ và phi do thủ bằng 
Thực duyên: 

Đoàn thực do thủ và phi do thủ làm duyên cho thân do thủ và phi do thủ ấy bằng 
Thực duyên. 

381 . 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Quyền duyên: 

- Quyền (indrĩya) do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Quyền duyên. 

- Sát-na tục sinh: Quyền do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh bằng 
Quyền duyên. Nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức, thân quyền... sắc mạng quyền 
làm duyên cho sắc tục sinh bằng Quyền duyên. 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ... Trong do thủ căn có 3 câu; sắc mạng 
quyền chỉ có câu đầu, ngoài ra không có. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Quyền duyên: 

Quyền (indrĩya) phi do thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Quyền 
duyên. 

382 . 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Thiền duyên: Có 4 câu. 

* ... bằng Đạo duyên có 4 câu,... bằng Tương ưng duyên có 2 câu. 

383 . 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh nhu sát-na tục sinh: uẩn do thủ làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất 
tương ưng duyên... uẩn làm duyên cho vật bằng Bất tương ưng duyên; vật làm 
duyên cho uẩn bằng Bất tương ưng duyên. 



326 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề do thủ 


- Tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức, vật làm duyên cho uẩn do thủ bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn do thủ làm duyên cho thân do thủ ấy sanh trước bằng Bất tương 
ưng duyên. 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, 
Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn do thủ làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn phi do thủ và sắc tâm bằng Bất tương ưng 
duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn do thủ làm duyên cho thân phi do thủ ấy sanh trước bằng Bất 
tương ưng duyên. 

* Pháp do thủ làm duyên cho những pháp do thủ và phi do thủ bằng Bất tương ưng 
duyên: 

Hậu sanh như: uẩn do thủ làm duyên cho thân do thủ và phi do thủ ấy sanh trước 
bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Bất tương ưng duyên có Đồng 
sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn phi do thủ làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi do thủ làm duyên cho thân phi do thủ ấy sanh trước bằng 
Bất tương ưng duyên. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Bất tương ưng duyên: 

Hậu sanh như: uẩn phi do thủ làm duyên cho thân do thủ ấy sanh sau bằng Bất 
tương ưng duyên. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho những pháp do thủ và phi do thủ bằng Bất tương ưng 
duyên: 

Hậu sanh như: uẩn phi do thủ làm duyên cho thân do thủ và phi do thủ ấy sanh 
trước bằng Bất tương ưng duyên. 

384 . 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền,... tóm tắt.... Câu đề tóm tắt nên phân rộng cho đầy đủ. 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực... tóm tắt... câu dón gọn nên sắp rộng ra. 

* Pháp do thủ làm duyên cho những pháp do thủ và phi do thủ bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh, Hậu sanh và Thực,... tóm tắt... Câu dón gọn nên sắp rộng ra. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, 
Tiền sanh, Hậu sanh và Thực,... tóm tắt... Câu dón gọn nên sắp rộng ra. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Hiện hữu duyên có Tiền sanh, Hậu 
sanh và Thực: 

- Tiền sanh như: sắc phi do thủ sanh trước... thinh... xúc; quán ngộ bằng lối vô 
thường... ưu sanh ra. 

- Thiện, bất thiện vừa dứt thì tâm mót (tadãrammana) thuộc quả sanh ra. 

- Sắc xứ phi do thủ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ... 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


327 


- Hậu sanh như: uẩn phi do thủ làm duyên cho thân do thủ ấy sanh trước bằng Hiện 
hữu duyên. Đoàn thực phi do thủ làm duyên cho thân do thủ ấy bằng Hiện hữu 
duyên. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho những pháp do thủ và phi do thủ bằng Hiện hữu duyên 
có Hậu sanh và Thực: 

- Hậu sanh như: uẩn phi do thủ làm duyên cho thân do thủ và phi do thủ ấy sanh 
trước bằng Hiện hữu duyên. 

- Đoàn thực phi do thủ làm duyên cho thân do thủ và phi do thủ ấy bằng Hiện hữu 
duyên. 

* Chư pháp do thủ và phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Hiện hữu duyên có 
Tiền sanh, Hậu sanh, Thực, Quyền: 

- Tiền sanh như: sắc xứ và vật, xúc xứ và vật phi do thủ làm duyên cho uẩn do thủ 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Sắc xứ và nhãn xứ phi do thủ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ và thân xứ phi do 
thủ làm duyên cho thân thức bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi do thủ và đoàn thực phi do thủ làm duyên cho thân do thủ 
ấy bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn do thủ và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp do thủ và phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh và Thực: 

- Đồng sanh như: uẩn do thủ và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi do thủ và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên, 
2 uẩn... 

- Tiền sanh như: sắc xứ và vật phi do thủ làm duyên cho uẩn phi do thủ bằng Hiện 
hữu duyên. Xúc xứ và vật làm duyên cho uẩn phi do thủ bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn do thủ và đoàn thực phi do thủ làm duyên cho thân phi do thủ 
ấy bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp do thủ và phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ và phi do thủ bằng Hiện 
hữu duyên: Đoàn thực do thủ và phi do thủ làm duyên cho thân do thủ và phi do thủ ấy 
bằng Hiện hữu duyên. 

* ... bằng Vô hữu duyên,... bằng Ly duyên,... bằng Bất ly duyên. 

385 . _ 

Nhân 4, Cảnh 4, Trưởng 2, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 5, Hỗ tương 2, Y chỉ 5, 
Cận y 4, Tiền sanh 6, Hậu sanh 6, cố hưởng 1, Nghiệp 5, Quả 4, Thực 9, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 4, Tương ưng 2, Bất tương ưng 6, Hiện hữu 9, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 9. 

386 . 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, 
bằng Quyền duyên. 

* Pháp do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên. 



328 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề do thủ 


* Pháp do thủ làm duyên cho những pháp do thủ và phi do thủ bằng Đồng sanh duyên; 
bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực 
duyên. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên, bằng 
Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng Thực duyên. 

* Pháp phi do thủ làm duyên cho những pháp do thủ và phi do thủ bằng Hậu sanh duyên, 
bằng Thực duyên. 

* Chư pháp do thủ và phi do thủ làm duyên cho pháp do thủ bằng Tiền sanh duyên, bằng 
Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Chư pháp do thủ và phi do thủ làm duyên cho pháp phi do thủ bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên. 

* Chư pháp do thủ và phi do thủ làm duyên cho những pháp do thủ và phi do thủ bằng 
Thực duyên. 

387 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, tất cả đều 9, phi Thực 8, phi Tương ưng 9, phi Bất tương ưng 
9, phi Hiện hữu 4, phi Vô hữu 9, phi Ly 9, phi Bất ly 4. 

388 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4,... phi Hỗ tương 3, phi Cận y 4, phi Tương ưng 3, phi Bất 
tương ưng 2, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

389 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Trưởng 2; nên sắp thuận theo đầu đề;... Bất ly 9. 

Dứt nhị đề do thủ (upãdinnaduka) 


NHỊ ĐÈ THỦ (UPADANADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

390 . 

* Pháp thủ liên quan pháp thủ sanh ra do Nhân duyên: 

- Dục thủ (kãmupãdãna) liên quan tà kiến thủ (ditthupãdãna)', tà kiến thủ liên quan 
dục thủ. 

- Dục thủ liên quan giới cấm thủ (sĩỉabbatupãdãna)-, giới cấm thủ liên quan dục thủ. 

- Dục thủ liên quan ngã chấp thủ (attavãdupãdãna)', ngã chấp thủ liên quan dục thủ. 

* Pháp phi thủ liên quan pháp thủ sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan thủ. 

* Chư pháp thủ và phi thủ liên quan pháp thủ sanh ra do Nhân duyên: 

Dục thủ và uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tà kiến thủ,... dục thủ, tất cả nên sắp 
căn luân (cakka). 

* Pháp phi thủ liên quan pháp phi thủ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi thủ, 2 uẩn... 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


329 


- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn phi thủ, 2 uẩn... vật liên quan 
uẩn, uẩn liên quan vật, .. 1 đại sung, sắc tâm, sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại 
sung. 

* Pháp thủ liên quan pháp phi thủ sanh ra do Nhân duyên: 

Thủ liên quan uẩn phi thủ. 

* Pháp thủ và phi thủ liên quan pháp phi thủ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn thủ và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi thủ, 2 uẩn và sắc tâm liên quan 2 uẩn. 

* Pháp thủ liên quan pháp thủ và phi thủ sanh ra do Nhân duyên: 

Dục thủ liên quan tà kiến thủ và uẩn tuơng ung, tất cả nên sắp cách luân (cakka). 

* Pháp phi thủ liên quan pháp thủ và phi thủ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi thủ và thủ, 2 uẩn... sắc tâm liên quan pháp thủ, 
phi thủ và đại sung, uẩn phi thủ liên quan thủ và vật. 

* Chu pháp thủ và phi thủ liên quan pháp thủ và phi thủ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và dục thủ và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi thủ và tà kiến thủ,... 2 uẩn. Nên sắp 
cách luân (cakka). 

391 . 

Pháp thủ liên quan pháp thủ sanh ra do Cảnh duyên: Nên sắp 9 câu trừ ra sắc. 

392 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Truởng 9, tất cả đều 9, Quả 1, Bất ly 9. 

393 . 

Pháp phi thủ liên quan pháp phi thủ sanh ra phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân phi thủ, 2 uẩn... . Sát-na tục sinh vô nhân: 
Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật.. 1 đại sung, sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y 
sinh liên quan đại sung thuộc sắc ngoại,... sắc vật thực... sắc âm duơng... nguời Vô 
tuởng... 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

394 . 

* Pháp phi thủ liên quan pháp thủ sanh ra do phi Cảnh duyên: sắc tâm liên quan thủ 
(upãdãna). 

* Pháp phi thủ liên quan pháp phi thủ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn phi thủ. Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn phi thủ; 
vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật; 1 đại sung luôn đến nguời Vô tuởng. 

* Pháp phi thủ liên quan pháp thủ và phi thủ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

- Sắc tâm liên quan thủ và uẩn tuơng ung, 

- Sắc tâm liên quan thủ và đại sung. 

* ... Do phi Truởng duyên,... do phi Liên tiếp duyên,... do phi Cận y duyên. 

395 . 

* Pháp thủ liên quan pháp thủ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: Dục thủ liên quan ngã chấp thủ; ngã chấp thủ liên quan dục thủ. 

* Pháp phi thủ liên quan pháp thủ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

- Cõi Vô sắc: Uẩn tuơng ung liên quan thủ. 



330 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề thủ 


- Sắc tâm liên quan thủ,... tóm tắt... nên sắp 9 câu đề; thủ trong Vô sắc có 2 câu,... 
tóm tắt... 

396 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3,... phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, 
phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Thực 1, phi Quyền 1, 
phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

397 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 9, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 
9, phi Cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 9, 
phi Vô hữu 3, phi Ly. 

398 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1, tất cả đều 1, Đạo 1, Bất ly 1. 

Phần đồng sanh (sahajãta) như phần liên quan (paticcavãra); nên sắp dục thủ 
(kamupãdãna) đồng sanh tà kiến thủ. 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) 

399 . 

* Pháp thủ nhờ cậy pháp thủ sanh ra do Nhân duyên: 

Dục thủ (kamupãdãna) nhờ cậy tà kiến thủ (ditthupãdãna) có 3 câu như phần liên 
quan (paịiccavãra). 

* Pháp phi thủ nhờ cậy pháp phi thủ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi thủ,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: Luôn đến đại sung nội bộ (ajjhattika) nhờ cậy uẩn; uẩn phi thủ nhờ 
cậy vật. 

* Pháp thủ nhờ cậy pháp phi thủ sanh ra do Nhân duyên: 

Thủ nhờ cậy uẩn phi thủ, thủ nhờ cậy vật. 

* Chư pháp thủ và phi thủ nhờ cậy pháp phi thủ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn thủ và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi thủ,... 2 uẩn. uẩn nhờ cậy vật, sắc tâm nhờ 
cậy đại sung; thủ và uẩn tương ưng nhờ cậy vật. 

* Pháp thủ nhờ cậy pháp thủ và phi thủ sanh ra do Nhân duyên: 

- Dục thủ nhờ cậy tà kiến thủ và uẩn tương ưng; tà kiến thủ nhờ cậy dục thủ và uẩn 
tương ưng. Nên sắp cách luân (cakkam). 

- Dục thủ nhờ cậy tà kiến thủ và vật; nên sắp cách luân. 

* Pháp phi thủ nhờ cậy những pháp thủ và phi thủ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi thủ và thủ,... 2 uẩn. Nên sắp cách luân (cakkam). 

- Sắc tâm nhờ cậy thủ và đại sung, uẩn phi thủ nhờ cậy thủ và vật. 

* Chư pháp thủ và phi thủ nhờ cậy pháp thủ và phi thủ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và dục thủ và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi thủ và tà kiến thủ; nên sắp cách luân 
(cakkam). 

- Dục thủ và uẩn tương ưng nhờ cậy tà kiến thủ và vật, nên sắp cách luân ịcakkam). 

* ... Do Cảnh duyên: Trong Cảnh duyên có phi thủ căn nên sắp 5 xứ và vật. 

400 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, tất cả đều 9, Quả 1, Bất ly 9. 


401 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


331 


Pháp phi thủ liên quan pháp phi thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- ... 1 uẩn vô nhân phi thủ. Sát-na tục sinh vô nhân: Luôn đến người Vô tưởng. 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ. uẩn phi thủ vô nhân nhờ 
cậy vật. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật và vật. 

402 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Tiền sanh 
9,... tóm tắt... phi Nghiệp 3, phi Quả 9 câu như phần liên quan (paựccavãra) phi Ly 3. 

Đem 2 câu ngoài ra hay phần y chỉ (nissayavãra) cũng sắp như thế. 


Phần Hòa Hơp (Sansatthavam) 

403 . 

Pháp thủ hòa hợp pháp thủ sanh ra do Nhân duyên: 

Dục thủ (kamupãdãna) hòa họp tà kiến thủ (diịthupãdãna) tà kiến thủ hòa họp 
(sansattha) dục thủ; nên thắt cách luân. Nên sắp 9 câu như thế. 

404 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, tất cả đều 9, Quả 1, Ly 9, Bất ly 9. 

405 . 

Pháp phi thủ hòa họp pháp phi thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô nhân phi thủ,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật hòa họp uẩn 
đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

406 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 9. 

Dù đếm 2 câu ngoài ra, hay phần tương ưng (sampayatta) nên sắp như thế. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

407 . 

* Pháp thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Nhân duyên: 

- Nhân thủ làm duyên cho thủ tương ưng bằng Nhân duyên; nên sắp căn (mũla). 

- Nhân thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên, nên sắp căn. 

- Nhân thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và thủ và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng Nhân duyên: 

Nhân phi thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. Sát-na tục 
sinh... 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Nhân duyên: 

Nhân phi thủ làm duyên cho thủ tương ưng bằng Nhân duyên, nên sắp căn (mũla). 
nhân phi thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và thủ và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp thủ và phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Nhân duyên: 

- Nhân thủ và phi thủ làm duyên cho thủ tương ưng bằng Nhân duyên; nên sắp căn. 

- Nhân thủ và phi thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên; 
nên sắp căn. 

- Nhân thủ và phi thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và thủ và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. 





332 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề thủ 


408 . 

* Pháp thủ làm duyên cho pháp thủ sanh ra bằng Cảnh duyên: 

Thủ (upãdãna) mở mối cho thủ sanh ra, có 3 câu nên sắp khai đoan (ãrabbha). 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ sanh ra bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi phản khán, thỏa thích 
rất hân hoan do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật và ưu sanh ra. 

- Nhớ thiện đã từng làm chứa để.. Xuất thiền phản khán thiền... 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả luôn 
khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

- Chư Thánh phản khán phiền não đã trừ, phiền não hạn chế, phiền não đã từng sanh. 

- Quán ngộ nhãn .. vật... uẩn phi thủ bằng lối vô thường... ưu sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm phi thủ. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, Vô sở hữu... sắc xứ làm duyên 
cho nhãn thức, xúc xứ... uẩn phi thủ làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc 
mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn (ãvajjna) bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi thỏa thích rất hân hoan, 
do đó khai đoan ái sanh tà kiến phát. 

- Nhớ thiện từng làm chứa để... xuất thiền... 

- Nhãn... vật... uẩn phi thủ thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái sanh tà kiến 
phát. 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp thủ và phi thủ bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi phản khán... Nhớ thiện 
từng làm chứa để... 

- Xuất thiền phản khán thiền... nhãn... vật... uẩn phi thủ thỏa thích rất hân hoan, do đó 
khai đoan thủ và uẩn tương ưng sanh ra. 

* Pháp thủ và phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Cảnh duyên có 3 câu, nên sắp khai 

đoan (ãrabbha). 

409 . 

* Pháp thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về thủ rồi làm cho thủ sanh ra, có 3 câu nhu Trưởng duyên 
(ãrammanadhipati). 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng Trưởng duyên: Có Trưởng cảnh và 

Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới... Nhớ 
thiện từng làm chứa để... xuất thiền nặng về thiền rồi phản khán... thỏa thích... 

- Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán, nặng về quả rồi phản khán, nặng về 
Níp Bàn rồi phản khán. Níp Bàn làm duyên cho quả bằng Trưởng duyên. 

- Nặng về nhãn... vật... nặng về uẩn phi thủ rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi 
ái sanh tà kiến phát. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipati) phi thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và 
sắc tâm bằng Trưởng duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


333 


* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Trưởng duyên: Có Trưởng cảnh và Trưởng 

đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi mới 
thỏa thích rất hân hoan do nặng đó rồi ái sanh tà kiến phát. 

- Nhớ thiện đã làm chứa để trước kia... thiền... nhãn... vật... nặng về uẩn phi thủ rồi 
thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh tà kiến phát. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipati) phi thủ làm duyên cho thủ tương ưng 
bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi thủ làm duyên cho những pháp thủ và phi thủ bằng Trưởng duyên có Trưởng 

cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới.... Nhớ 
thiện từng làm chứa để... 

- Phản khán thiền... nhãn... vật... nặng về uẩn phi thủ rồi thỏa thích rất hân hoan do 
nặng đó mới làm cho thủ và uẩn tương ưng phát sanh. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và thủ và sắc 
tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp thủ và phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Trưởng duyên có 3 câu. 

- Trưởng cảnh như:... có 3 câu, nên sắp khai đoan (ãrabbha) chỉ có Trưởng cảnh mà 
thôi. 

410 . 

* Pháp thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Vô gián duyên: 

- Thủ sanh trước trước làm duyên cho thủ sanh sau sau bằng Vô gián duyên; nên sắp 
cách căn (mũla). 

- Thủ sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi thủ sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Thủ làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên, nên sắp căn. 

- Thủ sanh trước trước làm duyên cho thủ và uẩn tương ưng sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn phi thủ sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi thủ sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), quả nhập thiền 
bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Vô gián duyên: 

Uẩn phi thủ sanh trước trước làm duyên cho uẩn thủ sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên, khán môn (ãvajjana) làm duyên cho thủ bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi thủ làm duyên cho những pháp thủ và phi thủ bằng Vô gián duyên: 

Uẩn phi thủ sanh trước trước làm duyên cho thủ và uẩn tương ưng sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên; khán môn làm duyên cho thủ và uẩn tương ưng bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp thủ và phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Vô gián duyên: 

- Thủ và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho thủ sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên; nên sắp cách căn (mũỉa). 

- Thủ và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi thủ sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 



334 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề thủ 


- Thủ và uẩn tương ưng làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên; 
nên sắp căn. 

- Thủ và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho thủ và uẩn tương ưng sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

* ... bằng Liên tiếp duyên,... bằng Đồng sanh duyên như phần liên quan (paựccavãra). 

* ... bằng Hỗ tương duyên như phần liên quan (paticca). 

* ... bằng Y chỉ duyên như phần ỷ trượng (paccayavãra). 

411 . 

* Pháp thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và 
Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Thủ làm duyên cho thủ bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như nương đức tin mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh, gây ngã 
mạn, chấp tà kiến. 

- Nương trì giới... trí, ái... hy vọng... nương chỗ ở mạnh có thể lấy của không cho, 
vọng ngôn, ỷ ngữ... bố thí... nhập thiền phát sanh, gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương trì giới... trí, ái... hy vọng... nương chỗ ở mạnh có thể bố thí, phá hòa hợp 
Tăng. 

- Nương đức tin, ...chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin... quả nhập thiền bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Cận y duyên: 

- Thuần cận y như nương đức tin mạnh có thể gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới... nương chỗ ở mạnh có thể lấy của không cho, nói láo, thóc mách... ác 
khẩu... ỷ ngữ, cắt liên lạc, đánh cướp, giựt của nhà độc thân, làm cho tai nạn, tà 
dâm, giết dân vườn, người chợ. 

- Nương đức tin,... chỗ ở mạnh làm duyên cho thủ bằng Cận y duyên; nên sắp căn 
(mũla). 

- Nương đức tin mạnh gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới, chỗ ở mạnh có thể lấy của không cho, nói láo, thóc mách, ác khẩu, thêu 
lời, cắt đường liên lạc, đánh cưóp nhà riêng từng người, tạo tai nạn, tà dâm, giết dân 
vườn, người chợ. 

- Nương đức tin... chỗ ở mạnh làm duyên cho thủ và uẩn tương ưng bằng Cận y 
duyên 

* Pháp thủ và phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y có 3 câu. 

412 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và 
Vật tiền sanh: 

+ Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường... ưu sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


335 


+ Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức; thân xứ... vật làm duyên cho 
uẩn phi thủ bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật 
tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn ...vật thỏa thích rất hhân hoan do đó khai đoan ái sanh, tà 
kiến phát. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho thủ bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi thủ làm duyên cho những pháp thủ và phi thủ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh 
tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan thủ và uẩn 
tương ưng sanh ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho thủ và uẩn tương ưng bằng Tiền sanh duyên. 

413 

* Pháp thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng Hậu sanh duyên, tóm tắt... 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng Hậu sanh duyên,... tóm tắt... 

* Chư pháp thủ và phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng Hậu sanh duyên,... tóm tắt... 

* ... bằng Cố hưởng duyên. 

414 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 
thời 

- Đồng sanh như: Tư phi thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời như: Tư (cetanã) phi thủ làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 

* Pháp phi thủ làm duyên cho những pháp thủ bằng Nghiệp duyên: 

Tư phi thủ làm duyên cho thủ tương ưng bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp phi thủ làm duyên cho những pháp thủ và phi thủ bằng Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) phi thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và thủ và sắc tâm bằng Nghiệp 
duyên. 

415 

Pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng Quả duyên: 

1 uẩn quả phi thủ... có 1 câu. 

416 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng Thực duyên có 3 câu; chỉ có đoàn thực. 

* ... bằng Quyền duyên có 3 câu, chỉ có sắc mạng quyền. 

* ... bằng Thiền duyên có 3 câu. 

417 

* Pháp thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Đạo duyên: 

Chi đạo thủ (upãdãna) làm duyên cho thủ tương ưng bằng Đạo duyên; nên phân 9 
câu theo ý này. 

* ... Tương ưng duyên có 9 câu. 

418 



336 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề thủ 


* Pháp thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, Hậu 
sanh: 

- Đồng sanh như: Thủ làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: Thủ sanh sau sau làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất tương 
ưng duyên. 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, 
Tiền sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Bất tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho thủ bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp phi thủ làm duyên cho những pháp thủ và phi thủ bằng Bất tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho thủ và uẩn tương ưng bằng Bất tương ưng duyên. 

* Chư pháp thủ và phi thủ làm duyên cho những pháp phi thủ bằng Bất tương ưng duyên 
có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Thủ và uẩn tương ưng làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tương ưng 
duyên. 

- Hậu sanh như: Thủ và uẩn tương ưng làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất 
tương ưng duyên. 

9 

* Pháp thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Hiện hữu duyên: 

Dục thủ (kamupãdãna) làm duyên cho tà kiến thủ (diịthupãdãna) bằng Hiện hữu 
duyên; nên sắp cách luân. 

* Pháp thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu 
sanh: 

- Đồng sanh như: Thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: Thủ làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp thủ làm duyên cho những pháp thủ và phi thủ bằng Hiện hữu duyên... tóm tắt... 
như phần liên quan (paựccavãra). 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền... tóm tắt... nên sắp rộng. 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền 
sanh: 

- Đồng sanh: Cũng như Đồng sanh (sahạịãta). 

- Tiền sanh: Cũng như Tiền sanh (purejãta). 

* Pháp phi thủ làm duyên cho những pháp thủ và phi thủ bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh, Tiền sanh,... tóm tắt... 

- Đồng sanh nên phân rộng nhu Đồng sanh. 

- Tiền sanh phân rộng theo Tiền sanh. 

* Chư pháp thủ và phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh 
và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Tà kiến thủ và uẩn tương ưng làm duyên cho dục thủ bằng Hiện 
hữu duyên; nên sắp căn luân (cakkam). 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


337 


- Đồng sanh như: Tà kiến thủ và vật làm duyên cho dục thủ bằng Hiện hữu duyên; 
nên sắp cách luân. 

* Pháp thủ và phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi thủ và thủ làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện 
hữu duyên, 2 uẩn... 

- Đồng sanh như: Thủ và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

- Đồng sanh như: Thủ và vật làm duyên cho uẩn phi thủ bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Thủ và uẩn tương ưng làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Thủ và uẩn tương ưng với đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Thủ và uẩn tương ưng với sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục 
sinh bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp thủ và phi thủ làm duyên cho pháp thủ và phi thủ bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi thủ và tà kiến thủ làm duyên cho 3 uẩn và dục thủ và sắc 
tâm bằng Hiện hữu duyên, 2 uẩn... Nên sắp cách luân. 

- Đồng sanh như: Tà kiến thủ và vật làm duyên cho dục thủ và uẩn tương ưng bằng 
Hiện hữu duyên; nến sắp cách luân. 

420 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, 
Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

421 . 

* Pháp thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận 
y duyên. 

* Pháp thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp thủ làm duyên cho những pháp thủ và phi thủ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, 
bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi thủ làm duyên cho những pháp thủ và phi thủ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp thủ và phi thủ làm duyên cho pháp thủ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp thủ và phi thủ làm duyên cho pháp phi thủ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền 
duyên. 



338 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề thủ 


* Chư pháp thủ và phi thủ làm duyên cho những pháp thủ và phi thủ bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

422 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, tất cả đều 9, phi Bất ly 9. 

423 . 

Phi Nhân duyên có phi Cảnh 9... phi Trưởng 9, phi Hỗ tUOTig 3, phi Cận y 9, tất cả đều 
9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 9, phi Vô hữu 9, phi Ly 9. 

424 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 9, nên sắp thuận theo đầu đề,... Bất ly 9. 

Dứt nhị đề thủ (upãdãnaduka) 


NHỊ ĐÈ CẢNH THỦ (UPADANIYADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

425 . 

Pháp cảnh thủ liên quan pháp cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng thủ, 2 uẩn... 

Nhị đề hiệp thế (lokiyadukam) như thế nào, thì nhị đề này cũng như thế ấy, không 
chi khác. 

Dứt nhị đề cảnh thủ 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG THỦ (UPADANASAMPAYUTTADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

426 . 

* Pháp bất tương ưng thủ liên quan pháp tương ưng thủ sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng thủ, tham và sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh 
tham bất tương ưng tà kiến. 

* Pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ liên quan pháp tương ưng thủ sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn tương ưng thủ, 2 uẩn... 3 uẩn và tham liên quan 1 
uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến,... 2 uẩn. 

* Pháp bất tương ưng thủ liên quan pháp bất tương ưng thủ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn bất tương ưng thủ,... 3 uẩn. sắc tâm liên quan tham 
bất tương ưng tà kiến. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn bất tương ưng thủ, 2 uẩn...; vật 
liên quan uẩn, uẩn liên quan vật,... 1 đại sung. 

* Pháp tương ưng thủ liên quan pháp bất tương ưng thủ sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng liên quan tham bất tương ưng tà kiến. 

* Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ liên quan pháp bất tương ưng thủ sanh 
ra do Nhân duyên: 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


339 


Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tham bất tương ưng tà kiến. 

* Pháp tương ưng thủ liên quan pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham,... 2 uẩn. 

* Pháp bất tương ưng thủ liên quan pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ sanh ra do 
Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng thủ và đại sung, sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh 
tham bất tương ưng tà kiến và tham. 

* Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ liên quan những pháp tương ưng thủ và 
bất tương ưng thủ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham, 2 

uẩn... 

427 . 

* Pháp tương ưng thủ liên quan pháp tương ưng thủ sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng tham,... 2 uẩn. 

* Pháp bất tương ưng thủ liên quan pháp tương ưng thủ sanh ra do Cảnh duyên: 

Tham liên quan uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến. 

* Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ liên quan pháp tương ưng thủ sanh ra do 
Cảnh duyên: 

3 uẩn và tham liên quan 1 uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến,... 2 uẩn. 

* Pháp bất tương ưng thủ liên quan pháp bất tương ưng thủ sanh ra do Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn bất tương ưng thủ. Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn 
liên quan vật. 

* Pháp tương ưng thủ liên quan pháp bất tương ưng thủ sanh ra do Cảnh duyên: 

Uẩn tương ưng liên quan tham bất tương ưng tà kiến. 

* Pháp tương ưng thủ liên quan pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ sanh ra do 
Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham, 2 uẩn., tóm 
tắt... 

428 . 

Nhân 9, Cảnh 6, Trưởng 9, Vô gián 6, Liên tiếp 6, Đồng sanh 9, Hỗ tương 6, Y chỉ 9, 
Cận y 6, Tiền sanh 6, cố hưởng 6, Nghiệp 9, Quả 1, Thực 9, tất cả đều 9, Đạo 9, 
Tương ưng 6, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 6, Ly 6, Bất ly 9. 

429 . 

* Pháp bất tương ưng thủ liên quan pháp bất tương ưng thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân bất tương ưng thủ,... 2 uẩn. Tục sinh vô 
nhân luôn đến người Vô tưởng... . 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

430 . 

* Pháp bất tương ưng thủ liên quan pháp tương ưng thủ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng thủ. 

* Pháp bất tương ưng thủ liên quan pháp bất tương ưng thủ sanh ra do phi Cảnh duyên: 



340 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng thủ 


- Sắc tâm liên quan uẩn bất tương ưng thủ; sắc tâm liên quan tham bất tương ưng tà 
kiến. 

- Sát-na tục sinh: Luôn đến người Vô tưởng... 

* Pháp bất tương ưng thủ liên quan pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ sanh ra do 
phi Cảnh duyên: 

- Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng thủ và đại sung. 

- Sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham. 

* ... Do phi Trưởng duyên,... do phi Vô gián duyên,... do phi Liên tiếp duyên,... do phi 
Cận y duyên. 

431 . 

* Pháp tương ưng thủ liên quan pháp tương ưng thủ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng thủ, 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng thủ liên quan pháp tương ưng thủ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: Tham liên quan uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến; sắc tâm liên 
quan uẩn tương ưng thủ. 

* Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ liên quan pháp tương ưng thủ sanh ra do 
phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn và tham liên quan 1 uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến... 
2 uẩn. 

* Pháp bất tương ưng thủ liên quan pháp bất tương ưng thủ sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: 

- Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn bất tương ưng thủ,... 2 uẩn. sắc tâm liên quan uẩn 
bất tương ưng thủ; sắc tâm liên quan tham bất tương ưng tà kiến. 

- Sát-na tục sinh: Luôn đến người Vô tưởng. 

* Pháp tương ưng thủ liên quan pháp bất tương ưng thủ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: Uẩn tương ưng liên quan tham bất tương ưng tà kiến. 

* Pháp tương ưng thủ liên quan những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ sanh ra 
do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham,... 
2 uẩn. 

* Pháp bất tương ưng thủ liên quan những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ 
sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

- Sắc tâm liên quan uẩn bất tương ưng thủ và đại sung. 

- Sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham. 

* ... Do phi Hậu sanh duyên,... do phi cố hưởng duyên. 

432 . 

* Pháp tương ưng thủ liên quan pháp tương ưng thủ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) tương ưng liên quan uẩn tương ưng thủ. 

* Pháp bất tương ưng thủ liên quan pháp bất tương ưng thủ sanh ra do phi Nghiệp 
duyên: 

Tư (cetanã) tương ưng liên quan uẩn bất tương ưng thủ; sắc ngoại,... sắc vật thực,... 
sắc âm dương ... 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


341 


* Pháp tương ưng thủ liên quan pháp bất tương ưng thủ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) tương ưng liên quan tham bất tương ưng tà kiến. 

* Pháp tương ưng thủ liên quan những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ sanh ra 
do phi Nghiệp duyên: 

Tư tương ưng liên quan uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham,... tóm 
tắt... 

433 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi 
Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 9, phi Thực 1, phi 
Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 6, phi Vô hữu 3, 
phi Ly 3. 

Nên sắp đếm 2 câu ngoài ra như thế này. Phần đồng sanh (sahajãta) như phần liên quan. 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) 

434 . 

* Pháp tương ưng thủ nhờ cậy pháp tương ưng thủ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu như 
phần liên quan (paịiccavãra). 

* Pháp bất tương ưng thủ nhờ cậy pháp bất tương ưng thủ sanh ra do Nhân duyên: 

- ... nhờ cậy 1 uẩn bất tương ưng thủ... luôn đến đại sung nội bộ (Ajjhattatika 
mahãbhũta). 

- Uẩn bất tương ưng thủ nhờ cậy vật, tham bất tương ưng tà kiến nhờ cậy vật. 

* Pháp tương ưng thủ nhờ cậy pháp bất tương ưng thủ sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng thủ nhờ cậy vật; uẩn tương ưng thủ nhờ cậy tham bất tương ưng tà 
kiến. 

* Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ nhờ cậy pháp bất tương ưng thủ sanh ra 
do Nhân duyên: 

- Uẩn tương ưng thủ nhờ cậy vật, sắc tâm nhờ cậy đại sung, uẩn tương ưng và sắc 
tâm nhờ cậy tham bất tương ưng tà kiến. 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham nhờ cậy vật ịvatthu). 

* Pháp tương ưng thủ nhờ cậy những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ sanh ra 
do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn tương ưng thủ và vật,... 2 uẩn. 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh 
tham bất tương ưng tà kiến và tham,... 2 uẩn. 

* Pháp bất tương ưng thủ nhờ cậy những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ sanh 
ra do Nhân duyên: 

- Sắc tâm nhờ cậy uẩn tương ưng thủ và đại sung. 

- Sắc tâm nhờ cậy uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham. Tham nhờ cậy 
uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và vật (vatthu). 

* Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ nhờ cậy những pháp tương ưng thủ và 
bất tương ưng thủ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn tương ưng thủ và vật,... 2 uẩn. sắc tâm nhờ cậy uẩn tương ưng 
thủ và đại sung. 

- 3 uẩn và tham nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và vật,... 2 
uẩn,... tóm tắt... 




342 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng thủ 


Trong Cảnh duyên nên sắp 5 thức (vỉnnana). 

435 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, tất cả đều 9, Quả 1, Bất ly 9. 

436 . 

Pháp bất tưong ưng thủ nhờ cậy pháp bất tương ưng thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- ... nhờ cậy 1 uẩn vô nhân bất tương ưng thủ luôn đến người Vô tưởng. 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân xứ... . 

- Uẩn vô nhân bất tương ưng thủ nhờ cậy vật. 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật và vật,... tóm tắt... 

437 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi 
Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 9, phi Thực 1, phi 
Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 6, phi Vô hữu 3, 
phi Ly 3. 

Dù đếm 2 câu ngoài ra hay phần y chỉ (nissayavãra) nên sắp như thế. 

Phần Hòa Hơp (Sansatthavãra) 

438 . 

* Pháp tương ưng thủ hòa hợp pháp tương ưng thủ sanh ra do Nhân duyên: 

... hòa họp (sansaịtha) 1 uẩn tương ưng thủ, có 3 câu. 

* Pháp bất tương ưng thủ hòa họp pháp bất tương ưng thủ sanh ra do Nhân duyên: cõi 
Vô sắc: Như phần liên quan.. 

* Pháp tương ưng thủ hòa họp pháp bất tương ưng thủ sanh ra do Nhân duyên: 

Cõi Vô sắc: Như phần liên quan (paticcavãra). 

* Pháp tương ưng thủ hòa họp những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ sanh ra 
do Nhân duyên: 

Cõi Vô sắc: Như phần liên quan. 

439 . 

Nhân 6, Cảnh 6, Trưởng 6, tất cả đều 6, Quả 1, Bất ly 6. 

440 . 

Pháp bất tương ưng thủ hòa họp pháp bất tương ưng thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

441 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 6, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 6, phi cố hưởng 6, phi 
Nghiệp 4, phi Quả 6, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 6. 

Dù đếm 2 cách ngoài ra, hay phần tương ưng (sampayuttavãra) cũng như thế. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

442 . 

* Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng Nhân duyên: 

Nhân tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng thủ bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng Nhân duyên: 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


343 


- Nhân tương ưng thủ làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên. Nhân đồng sanh 
tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho tham bất tương ưng tà kiến và sắc tâm 
bằng Nhân duyên; nên sắp cách căn (mũla). 

- Nhân tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng thủ và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. 

- Nhân đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho uẩn tương ưng và tham 
và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng Nhân duyên: 

- Nhân bất tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

- Tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên; tục sinh. Nên 
sắp cách căn (mũlam kãtabbam). 

- Tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên, nên 
sắp căn. 

- Tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. 

* Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng 

Nhân duyên: 

- Si đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho uẩn tương ưng 
bằng Nhân duyên, nên sắp căn. 

- Si đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân 
duyên. 

* Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ và 

bất tương ưng thủ bằng Nhân duyên: 

Si đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho uẩn tương ưng và 
sắc tâm bằng Nhân duyên. 

3 

* Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng Cảnh duyên: 

- Uẩn tương ưng thủ mở mối cho uẩn tương ưng thủ sanh ra; nên sắp căn. 

- Uẩn tương ưng thủ mở mối cho uẩn bất tương ưng thủ và tham sanh ra, nên sắp căn. 

- Uẩn tương ưng thủ mở mối cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham 
sanh ra. 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới... Nhớ thiện từng làm chứa 
đề... xuất thiền phản khán thiền, thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái bất 
tương ưng tà kiến... hoài nghi... phóng dật sanh ra. 

- Thiền hoại, ưu sanh ra... 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo phản khán quả, phản khán quả, phản khán Níp 
Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả luôn 
khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

- Chư Thánh phản khán phiền não bất tương ưng thủ đã trừ, phản khán phiền não hạn 
chế, phản khán phiền não đã từng sanh. 

- Quán ngộ nhãn... vật... uẩn bất tương ưng thủ và tham bằng lối vô thường... thỏa 
thích rất hân hoan do đó khai đoan ái bất tương ưng tà kiến, hoài nghi... phóng 
dật.... ưu sanh ra. 



344 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng thủ 


- Thiên nhãn luôn thân thức đều sắp đầy đủ. 

- Uẩn bất tương ưng thủ làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, 
tùy nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng Cảnh duyên: 

Sau khi bố thí... thiền... nhãn... vật... uẩn bất tương ưng thủ và tham thỏa thích rất 
hân hoan, do đó khai đoan ái sanh tà kiến phát... 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng 
thủ bằng Cảnh duyên: 

Nhãn... vật... uẩn bất tương ưng thủ và tham khai đoan uẩn đồng sanh tham bất 
tương ưng tà kiến và tham sanh ra. 

* Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng 
Cảnh duyên: 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham khai đoan uẩn tương ưng thủ 
sanh ra, nên sắp căn. 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham khai đoan uẩn bất tương ưng thủ 
và tham sanh ra, nên sắp căn. 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham khai đoan uẩn đồng sanh tham 
bất tương ưng tà kiến và tham sanh ra. 

4 

* Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về uẩn tương ưng thủ rồi làm cho uẩn tương ưng thủ phát 
sanh. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Trưởng duyên; nên sắp căn. 

Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về uẩn tương ưng thủ rồi làm cho tham bất tương ưng tà 
kiến sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng tương ưng thủ làm duyên cho sắc tâm bằng Trưởng 
duyên. 

- Trưởng đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho tham bằng Trưởng 
duyên; nên sắp căn. 

- Trưởng cảnh như: Nặng về uẩn tương ưng thủ rồi làm cho uẩn đồng sanh tham bất 
tương ưng tà kiến và tham sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
tâm bằng Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho uẩn tương ưng và 
tham và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

+ Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí... trì giới... 

- Xuất thiền nặng về thiền rồi phản khán, thỏa thích rất hân hoan do nặng đó rồi 
làm cho ái bất tương ưng tà kiến sanh ra... 

- Chư Thánh xuất đạo... quả bằng Trưởng duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


345 


- Nhãn... vật... nặng về uẩn bất tương ưng thủ và tham rồi thỏa thích rất hân hoan, 
do nặng đó rồi ái bất tương ưng tà kiến sanh ra... 

+ Trưởng đồng sanh như: Trưởng bất tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và 
sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Bố thí... thiền... nhãn... vật... nặng về uẩn bất tương ưng thủ và 
tham rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng dó rồi ái sanh tà kiến phát. 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ bằng 

Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Nhãn... vật... nặng về uẩn bất tương ưng thủ và tham rồi làm cho 
uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh ra. 

* Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng 

Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham rồi 
làm cho uẩn tương ưng thủ sanh ra; nên sắp căn. 

- Nặng về uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham rồi làm cho uẩn bất 
tương ưng thủ và tham sanh ra, nên sắp căn. 

- Nặng về uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham rồi làm cho uẩn đồng 
sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh ra. 

5 

* Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn tương ưng thủ sanh trước trước làm duyên cho uẩn tương ưng thủ sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên, nên sắp căn. 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến sanh trước trước làm duyên cho tham bất 
tương ưng tà kiến sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn tương ưng thủ làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên, nên 
sắp căn. 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến sanh trước trước làm duyên cho uẩn 
đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng Vô gián duyên: 

- Tham bất tương ưng tà kiến sanh trước trước làm duyên cho tham bất tương ưng tà 
kiến sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Tham làm duyên cho quả sơ khởi bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn bất tương ưng thủ sanh trước trước làm duyên cho uẩn bất tương ưng thủ sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ) quả nhập thiền bằng Vô 
gián duyên; nên sắp căn. 

- Tham bất tương ưng tà kiến sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh tham 
bất tương ưng tà kiến sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Khán môn làm duyên cho uẩn tương ưng thủ bằng Vô gián duyên; nên sắp căn. 

- Tham bất tương ưng tà kiến sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh tham 
bất tương ưng tà kiến và tham sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Khán môn làm duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham bằng 
Vô gián duyên. 



346 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng thủ 


* Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng 
Vô gián duyên: 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh trước trước làm duyên cho 
uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến sanh sau sau bằng Vô gián duyên; nên 
sắp căn. 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh trước trước làm duyên cho 
tham bất tương ưng tà kiến sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho quả sơ khởi 
(vutthãna) bằng Vô gián duyên; nên sắp căn. 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh trước trước làm duyên cho 
uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

446 . 

* Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng Liên tiếp duyên,... bằng 
Đồng sanh duyên có 9 câu như phần liên quan (paticcavãra). 

* ... bằng Hỗ tương duyên có 6 câu như phần liên quan. 

* ... bằng Y chỉ duyên có 9 câu như phần ỷ trượng (paccayavãra). 

447 . 

* Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: uẩn tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng thủ bằng Cận y 
duyên; nên sắp căn. 

- Uẩn tương ưng thủ làm duyên cho uẩn bất tương ưng thủ và tham bằng Cận y 
duyên; nên sắp căn. 

- Uẩn tương ưng thủ làm duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và 
tham bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh, gây ngã 
mạn. 

- Nương giới mạnh... trí... ái bất tương ưng thủ, ngã mạn, hy vọng.., nương chỗ ở 
mạnh có thể bố thí... phá hòa hợp Tăng. 

- Nương đức tin, chỗ ở làm duyên cho đức tin... trí, ái bất tương ưng thủ, ngã mạn, hy 
vọng, thân lạc, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng Cận y duyên có 3 
câu. 

- Nương đức tin mạnh, gây ngã mạn, chấp tà kiến, giới... trí; nương ái bất tương ưng 
thủ, ngã mạn, hy vọng... chỗ ở mạnh lấy của không cho, nói láo, thóc mách... miệng 
dữ, thêu lời, đánh cưóp,... giựt của nhà ở độc thân, gây tai nạn, cắt đứt giao thông, 
giết dân vườn, người chợ. 

- Nương đức tin... chỗ ở làm duyên cho ái tương ưng thủ, ngã mạn, tà kiến, hy vọng 
bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng 
thủ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh, gây ngã mạn, trì giới... trí. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


347 


- Nương ái bất tương ưng thủ... nương chỗ ở mạnh có thể giết dân vườn, người chợ. 

- Nương đức tin... chỗ ở mạnh làm duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà 
kiến và tham bằng Cận y duyên. 

* Pháp tương ưng thủ và pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ 
bằng Cận y duyên: 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho uẩn tương ưng 
thủ bằng Cận y duyên; nên sắp căn. 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho uẩn bất tương 
ưng thủ và tham bằng Cận y duyên; nên sắp căn. 

- Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho uẩn đồng sanh 
tham bất tương ưng tà kiến và tham bằng Cận y duyên. 

448 . 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng Tiền sanh duyên 
có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn.... vật bằng lối vô thường... ưu sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe thấy, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ... 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ... vật làm duyên cho 
uẩn tương ưng thủ và tham bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng Tiền sanh duyên có 
Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái sanh tà 
kiến phát. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng 
thủ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật mở mối cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà 
kiến và tham sanh ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và 
tham bằng Tiền sanh duyên. 

449 . 

* Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng Hậu sanh duyên,... 
tóm tắt... 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng Hậu sanh 
duyên,... tóm tắt... 

* Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên làm duyên cho pháp bất 
tương ưng thủ bằng Hậu sanh duyên,... tóm tắt... bằng cố hưởng duyên. 

450 . 

* Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng Nghiệp duyên: 

- Tư tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng Nghiệp duyên có 
Đồng sanh và Biệt thời 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) tương ưng thủ làm duyên cho sắc tâm bằng Nghiệp 
duyên. Tư đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho tham và sắc tâm 
bằng Nghiệp duyên. 



348 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng thủ 


- Biệt thời như: Tư tương ưng thủ làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 

* Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ bằng 
Nghiệp duyên: 

- Tư tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng thủ và sắc tâm bằng Nghiệp duyên. 

- Tư đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho uẩn tương ưng và tham và 
sắc tâm bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng Nghiệp duyên có 
Đồng sanh và Biệt thời 

- Đồng sanh như: Tư bất tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư bất tương ưng thủ làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 

451 . 

Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng Quả duyên: 

- ... 1 uẩn quả bất tương ưng thủ;... 1 câu. 

452 . 

* Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng Thực duyên,... bằng 
Quyền duyên, bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên. 

4 câu theo đây như tham bất tương ưng tà kiến trong Nghiệp duyên đều đồng 4 
câu, 4 câu như thế. 

* ... bằng Tương ưng duyên có 6 câu. 

453 . 

* Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng Bất tương ưng duyên 
có Đồng sanh và Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng Bất tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn tương ưng thủ bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng 
thủ bằng Bất tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và 
tham bằng Bất tương ưng duyên. 

* Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ 
bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho 
sắc tâm bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh:... 

454 . 

* Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng Hiện hữu duyên có 1 câu 
như phần liên quan. 

* Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh,... tóm tắt... 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


349 


* Pháp tương ưng thủ làm duyên cho những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ 
bằng Hiện hữu duyên như phần liên quan (paựccavãra). 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng Hiện hữu duyên 
có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền,... tóm tắt... 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh,... tóm tắt... . 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng 
thủ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh: theo đây như Đồng sanh (sahajãta). 

- Tiền sanh: Như Tiền sanh (purejãta). 

* Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn tương ưng thủ và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu 
duyên,... 2 uẩn. 

- Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho 
3 uẩn bằng Hiện hữu duyên,... 2 uẩn. 

* Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ 
bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn tương ưng thủ và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Đồng sanh như: uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho 
sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

- Đồng sanh như: uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và vật làm duyên cho 
tham bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho 
thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham và đoàn thực làm 
duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham và sắc mạng 
quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho những pháp tương ưng 
thủ và bất tương ưng thủ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho 
3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên,... 2 uẩn... 

- Đồng sanh như: 1 uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và vật làm duyên cho 3 
uẩn và tham bằng Hiện hữu duyên,... 2 uẩn. 

* ... bằng Vô hữu duyên,... bằng Ly duyên,... bằng Bất ly duyên. 

455 . , , 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 6, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 4, Tương ưng 6, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

456 . 

* Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên. 



350 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề tương ưng thủ 


* Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp tương ưng thủ làm duyên cho những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, 
bằng Nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng 
thủ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh 
duyên. 

* Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, 
bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho những pháp tương ưng 
thủ và bất tương ưng thủ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

457 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, tất cả đều 9, phi Ly 9. 

458 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Hỗ tương 
3, phi Cận y 9, tất cả đều 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 6, phi Vô hữu 9, phi 
Ly 9. 

459 . 

Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 9, đếm thuận theo đầu đề, ... phi Ly 9. 

Dứt nhị đề tương ưng thủ (upãdãna sampayuttaduka) 


NHỊ ĐÈ THỦ CẢNH THỦ (Upadana upadaniyaduka) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

460 . 

* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: 

Dục thủ (kãmupãdãna) liên quan tà kiến thủ (diịthupãdãna); tà kiến thủ liên quan 
dục thủ. Nên sắp cánh luân. 

* Pháp cảnh thủ phi thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan thủ (dựthupãdãna). 

* Pháp thủ cảnh thủ và cảnh thủ phi thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân 
duyên: 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


351 


Dục thủ (kamupadana) và uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tà kiến thủ; sắp cánh 
luân (cakkam) 

* Pháp cảnh thủ phi thủ liên quan pháp cảnh thủ phi thủ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn cảnh thủ phi thủ. Tục sinh luôn đến đại sung nội 
bộ (ajjhattika mahãbhũta). 

* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp cảnh thủ phi thủ sanh ra do Nhân duyên: 

Thủ liên quan uẩn cảnh thủ phi thủ. 

* Chư pháp thủ cảnh thủ và cảnh thủ phi thủ liên quan pháp cảnh thủ phi thủ sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn thủ và sắc tâm liên quan 1 uẩn cảnh thủ phi thủ, 2 uẩn... 

* Pháp thủ cảnh thủ liên quan những pháp thủ cảnh thủ và cảnh thủ phi thủ sanh ra do 
Nhân duyên: 

Dục thủ liên quan tà kiến thủ và uẩn tương ưng; sắp cánh luân. 

* Pháp cảnh thủ phi thủ liên quan những pháp thủ cảnh thủ và cảnh thủ phi thủ sanh ra 
do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn cảnh thủ phi thủ và thủ,... 2 uẩn. sắc tâm liên quan 
thủ và đại sung. 

* Chư pháp thủ cảnh thủ và cảnh thủ phi thủ liên quan những pháp thủ cảnh thủ và cảnh 
thủ phi thủ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và dục thủ và sắc tâm liên quan 1 uẩn cảnh thủ phi thủ và tà kiến, 2 uẩn... nên 
sắp cách luân (cakkam). 

Phần liên quan (paựccavãra) trong nhị đề thủ ịupãdãnaduka) như thế nào thì phần đồng 
sanh (sahqịãta), phần ỷ trượng (paccayavãra), phần y chỉ (nissayavãra), phần hòa họp 
(sansattha), phần tương ưng (sampayuttavãra) đều sắp như thề ấy, không chi khác. Bổn 
phân không chi khác. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

461 

* Pháp thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp thủ cảnh thủ bằng Nhân duyên: 

Nhân thủ cảnh thủ làm duyên cho thủ tương ưng bằng Nhân duyên. 

* Pháp thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp cảnh thủ phi thủ bằng Nhân duyên: 

Như nhị đề thủ (upãdãnaduka) 9 câu không chi khác. 

462 

* Pháp thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp thủ cảnh thủ bằng Cảnh duyên: 

Thủ mở mối cho thủ sanh ra, có 3 câu. 

* Pháp cảnh thủ phi thủ làm duyên cho pháp cảnh thủ phi thủ bằng Cảnh duyên: 

- Bố thí... xuất thiền phản khán thiền thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái... tà 
kiến, hoài nghi, phóng dật., ưu sanh ra. 

- Chư Thánh phản khán chuyển tộc (gotrabhũ) phản khán dũ tịnh (vodanã)... phản 
khán phiền não đã trừ, phản khán phiền não hạn chế, phiền não đã từng sanh. 

- Nhãn... vật... tóm tắt... làm duyên cho vị lai thông và khán môn (ãvajjana) bằng 
Cảnh duyên. 




352 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề thủ cảnh thủ 


* Pháp cảnh thủ phi thủ làm duyên cho pháp thủ cảnh thủ bằng Cảnh duyên,... tóm tắt... 
2 câu này như nhị đề thủ (upãdãnaduka). 

* Chư pháp thủ cảnh thủ và cảnh thủ phi thủ làm duyên cho pháp thủ cảnh thủ bằng 
Cảnh duyên có 3 câu. 

Trưởng duyên có 3 câu như nhị đề thủ (upãdãnaduka). 

463 . 

* Pháp cảnh thủ phi thủ làm duyên cho pháp cảnh thủ phi thủ bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Bố thí... 

- Xuất thiền nặng về thiền rồi phản khán, thỏa thích rất hân hoan do nặng đó rồi ái 
sanh tà kiến phát... 

- Chư Thánh hữu học nặng về chuyển tộc (gotrabhũ) dũ tịnh (vodanã)... nhãn... vật... 
nặng về uẩn cảnh thủ phi thủ rồi thỏa thích rất hân hoan do nặng đó rồi ái sanh tà 
kiến phát... uẩn cảnh thủ phi thủ sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipati) cảnh thủ phi thủ làm duyên cho uẩn 
tương ưng và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

2 câu ngoài ra hay Trưởng cảnh (ãrammanadhipati) Trưởng đồng sanh 
(sahajatadhipati) cũng như nhị đề thủ (upãdãnaduka). 

Hiệp trợ (ghatana) Trưởng duyên có 3 câu như nhị đề thủ 

Tất cả duyên như nhị đề thủ ịupãdãnaduka), trong cảnh thủ (upadaniya) không 
có siêu thế. 

2 cách đếm ngoài ra ý này cũng như nhị đề. 

Dứt nhị đề thủ cảnh thủ (upãdãna upãdãniyaduka) 


NHỊ ĐÈ THỦ TƯƠNG ƯNG THỦ (UPADANA UPADANASAMPAYUTTADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãro) 

464 . 

* Pháp thủ tương ưng thủ liên quan pháp thủ tương ưng thủ sanh ra do Nhân duyên: Dục 
thủ liên quan kiến thủ. Nên sắp cách luân. 

* Pháp tương ưng thủ phi thủ liên quan pháp thủ tương ưng thủ sanh ra do Nhân duyên: 
Uẩn tương ưng liên quan thủ. 

* Pháp thủ tương ưng thủ và pháp tương ưng thủ phi thủ liên quan pháp thủ tương ưng 
thủ sanh ra do Nhân duyên: Dục thủ và uẩn tương ưng liên quan kiến thủ. Nên sắp 
cách luân (cakkam). 

... tương ưng thủ... tóm tắt..., có 9 câu, giống như nhị đề thủ (upãdãnaduka) chỉ không 
có sắc pháp. Tất cả câu đều nên giải rộng như vậy, chỉ có pháp phi sắc. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãro) 

465 . 

* Pháp thủ tương ưng thủ làm duyên cho pháp thủ tương ưng thủ bằng Nhân duyên: 

- Nhân thủ tương ưng thủ làm duyên cho thủ tương ưng bằng Nhân duyên, nên hỏi 
đến căn. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


353 


- Nhân thủ tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên, nên hỏi 
đến căn. 

- Nhân thủ tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và thủ bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng thủ phi thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ phi thủ bằng Nhân 
duyên: 

- Nhân tương ưng thủ phi thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên, nên 
hỏi đến căn. 

- Nhân tương ưng thủ phi thủ làm duyên cho thủ tương ưng bằng Nhân duyên, nên 
hỏi đến căn. 

- Nhân tương ưng thủ phi thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và thủ bằng Nhân duyên. 

* Pháp thủ tương ưng thủ làm duyên cho pháp thủ tương ưng thủ bằng Nhân duyên: 

- Nhân thủ tương ưng thủ và tương ưng thủ phi thủ làm duyên cho thủ tương ưng 
bằng Nhân duyên, nên hỏi đến căn. 

- Nhân thủ tương ưng thủ và tương ưng thủ phi thủ làm duyên cho uẩn tương ưng 
bằng Nhân duyên; nên hỏi đến căn. 

- Nhân thủ tương ưng thủ và tương ưng thủ phi thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và 
thủ bằng Nhân duyên. 

466 . 

* Pháp thủ tương ưng thủ làm duyên cho pháp thủ tương ưng thủ bằng Cảnh duyên: 

- Thủ mở mối thủ sanh ra, nên hỏi đến căn. 

- Thủ mở mối uẩn tương ưng thủ phi thủ sanh ra, nên hỏi đến căn. 

- Thủ mở mối cho thủ và uẩn tương ưng thủ sanh ra. 

* Pháp tương ưng thủ phi thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ phi thủ bằng Cảnh 
duyên: 

Uẩn tương ưng thủ phi thủ mở mối cho uẩn tương ưng thủ phi thủ sanh ra, nên sắp 3 
câu. 

Dù hiệp trợ (ghatanã) có 3 câu cũng nên sắp. 

467 . 

* Pháp thủ tương ưng thủ làm duyên cho pháp thủ tương ưng thủ bằng Trưởng duyên có 
3 câu. 

* Pháp tương ưng thủ phi thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ phi thủ bằng Trưởng 
duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh, cũng có 3 câu. Dù 3 câu nên sắp 2 câu có 
Trưởng; họp trợ (ghatanã) Trưởng cũng 3 câu. 

468 . 

Pháp thủ tương ưng thủ làm duyên cho pháp thủ tương ưng thủ bằng Vô gián duyên: 
Thủ tương ưng thủ sanh trước trước làm duyên cho thủ sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. Nên sắp 9 câu như thế, không có khán môn (ãvajjana) và quả sơ khởi 
(vuUhãna). 

469 . 

* Pháp thủ Tương thủ làm duyên cho pháp thủ tương ưng thủ bằng Liên tiếp duyên có 9 
câu. 

* ... bằng Đồng sanh duyên có 9 câu,... bằng Hỗ tương, duyên có 9 câu,... bằng Y chỉ 
duyên có 9 câu. 


470 . 



354 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề thủ tương ưng thủ 


* Pháp thủ tương ưng thủ làm duyên cho pháp thủ tương ưng thủ bằng Cận y duyên... có 
3 câu. 

* Pháp tương ưng thủ phi thủ làm duyên pháp tương ưng thủ phi thủ bằng Cận y duyên 
có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thường cận y: 

Thường cận y: Các uẩn tương ưng thủ phi thủ làm duyên các uẩn tương ưng thủ phi 

thủ bằng Cận y duyên: 3 câu. 

Trong Cận y hiệp lực cũng có 3 duyên ... bằng cố hưởng duyên: 9 câu. 

471 . 

* Pháp tương ưng thủ phi thủ làm duyên pháp tương ưng thủ phi thủ bằng Nghiệp 
duyên: 3 câu 

* ... bằng Thực duyên: 3 câu 

* ... bằng Quyền duyên: 3 câu. 

* ... bằng Thiền duyên: 3 câu. 

* ... bằng Đạo duyên: 9 câu. 

* ... bằng Tương ưng duyên: 9 câu. 

* ... bằng Hiện hữu duyên: 9 câu. 

* ... bằng Vô hữu duyên: 9 câu. 

* ... bằng Ly khứ duyên: 9 câu. 

* ... bằng Bất ly duyên: 9 câu. 

472 . 

* Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Hiện 
hữu 9, Vô hữu 9, Ly khứ 9, Bất ly 9. 

473 . 

* Pháp thủ tương ưng thủ làm duyên pháp thủ tương ưng thủ bằng cảnh duyên... bằng 
câu sanh duyên... bằng Cận y duyên... 

* Pháp thủ tương ưng thủ làm duyên pháp tương ưng thủ phi thủ bằng cảnh duyên... 
bằng câu sanh duyên... bằng Cận y duyên... 

* Pháp thủ tương ưng thủ làm duyên pháp thủ tương ưng thủ và pháp tương ưng thủ phi 
thủ bằng cảnh duyên... bằng câu sanh duyên... bằng Cận y duyên... 

Nên sắp 9 câu đề đều như thế; trong mỗi một căn có 3 câu, 3 vấn đề. 


474 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9 ,... tất cả đều 9, phi Bất ly 9. 

475 . 

Phi Cảnh duyên có Nhân 9, ... phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Cận y 
9, tất cả đều 9, phi Đạo 9, phi Tương ưng 9, phi Vô hữu 9, phi Ly 9. 

476 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 9, Trưởng 9. Nên sắp theo đầu đề thuận tùng 
(anulomamãtikã). 


Dứt nhị đề thủ tương ưng thủ. 






NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG THỦ CẢNH THỦ 
(UPĂDANA VIPPA YUTTA-UPADANIYADUKAM) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

477 . 

* Pháp bất tương ưng thủ cảnh thủ liên quan pháp bất tương ưng thủ cảnh thủ sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn bất tương ưng thủ cảnh thủ... liên quan 2 uẩn... . 
Sát-na tục sinh... liên quan một sắc đại sung... sắc nương tâm sanh, sắc nghiệp, sắc y 
sinh liên quan các sắc đại sung. 

* Pháp bất tương ưng thủ phi cảnh thủ liên quan pháp bất tương ưng thủ phi cảnh thủ 
sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn bất tương ưng thủ phi cảnh thủ... liên quan 2 uẩn... 

* Pháp bất tương ưng thủ cảnh thủ liên quan pháp bất tương ưng thủ phi cảnh thủ sanh ra 
do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan các uẩn bất tương ưng thủ phi cảnh thủ. 

* Pháp bất tương ưng thủ cảnh thủ và pháp bất tương ưng thủ phi cảnh thủ liên quan 
pháp bất tương ưng thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn bất tương ưng thủ phi cảnh thủ. 

* Pháp bất tương ưng thủ cảnh thủ liên quan pháp bất tương ưng thủ cảnh thủ và pháp 
bất tương ưng thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan các uẩn bất tương ưng thủ phi thủ và các sắc đại sung. 

478 . 

Nhân 5, Cảnh 2,... Bất ly 5. 

Nhị đề này giống như nhị đề hiệp thế (lokiyaduka) trong đề tiểu đỉnh 
(cũỊantaraduka) không khác chi. 

Dứt nhị đề bất tương ưng thủ cảnh thủ. 


NHỊ ĐÈ PHIỀN NÃO (KILESADUKAM) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

479 . 

* Pháp phiền não liên quan pháp phiền não sanh ra do Nhân duyên: 

Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô uý liên quan tham; si, tà kiến, phóng 
dật, vô tàm, vô uý liên quan tham; si, ngã mạn, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô uý 
liên quan tham; si, ngã mạn, phóng dật, vô tàm, vô uý liên quan tham; si, hôn trầm, 
phóng dật, vô tàm, vô uý liên quan tham; si, phóng dật, vô tàm, vô uý liên quan 
tham; si, hôn trầm phóng dật, vô tàm, vô uý liên quan sân; si, phóng dật, vô tàm, vô 
uý liên quan sân; si, phóng dật, vô tàm, vô uý liên quan hoài nghi; si, vô tàm, vô uý 
liên quan phóng dật. 

* Pháp phi phiền não liên quan pháp phiền não sanh ra do Nhân duyên: 

Các uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan phiền não. 

* Pháp phiền não và pháp phi phiền não liên quan pháp phiền não sanh ra do Nhân 
duyên: 





356 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề phiền não 


Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô uý, các uẩn tương ưng và sắc tâm liên 
quan tham. Nên sắp cách luân. 

* Pháp phi phiền não liên quan pháp phi phiền não sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi phiền não... liên quan 2 uẩn... . Sát-na tục sinh, 
ý vật liên quan các uẩn; các uẩn liên quan ý vật... liên quan một sắc đại sung. 

* Pháp phiền não liên quan pháp phi phiền não sanh ra do Nhân duyên: 

Các phiền não liên quan các uẩn phi phiền não. 

* Pháp phiền não liên quan những pháp phiền não và phi phiền não sanh ra do Nhân 
duyên: 

Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy liên quan tham và uẩn tương ưng. 
Nên sắp cách luân (cakkam). 

* Pháp phi phiền não liên quan những pháp phiền não và phi phiền não sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi phiền não và phiền não,... 2 uẩn. sắc tâm liên 
quan phiền não và đại sung. 

* Chư pháp phiền não và phi phiền não liên quan những pháp phiền não và phi phiền 
não sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn, si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi 
phiền não và tham,... 2 uẩn. Nên sắp cách luân,... tóm tắt... 

480 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, tất cả đều 9, Quả 1, Bất ly 1. 

481 . 

* Pháp phiền não liên quan pháp phiền não sanh ra do phi Nhân duyên: 

- Si liên quan hoài nghi, si liên quan phóng dật. 

Pháp phi phiền não liên quan pháp phi phiền não sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân phi phiền não,... 2 uẩn. Tục sinh vô nhân 
luôn đến người Vô tưởng. 

* Pháp phiền não liên quan pháp phi phiền não sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

* Pháp phiền não liên quan những pháp phiền não và phi phiền não sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

- Si đồng sanh hoài nghi liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi và hoài nghi. 

- Si đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh phóng dật và phóng dật. 

482 . 

* Pháp phi phiền não liên quan pháp phiền não sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan phiền não ịkilesa). 

* Pháp phi phiền não liên quan pháp phi phiền não sanh ra do phi Cảnh duyên: 

- Sắc tâm liên quan uẩn phi phiền não. 

- Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, luôn Vô tưởng... 

* Pháp phi phiền não liên quan pháp phiền não và phi phiền não sanh ra do phi Cảnh 
duyên: 

- Sắc tâm liên quan phiền não và uẩn tương ưng. 

- Sắc tâm liên quan phiền não và đại sung... 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


357 


* ... Do phi Trưởng duyên, do phi Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ 
tương duyên, do phi Cận y duyên. 

483 . ^ 

* Pháp phiền não liên quan pháp phiền não sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

- Cõi Vô sắc: Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy liên quan tham. 

- Si, tà kiến, phóng dật, vô tàm, vô úy liên quan tham. 

- Si, ngã mạn, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy liên quan tham. 

- Si, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy liên quan tham 

- Si, phóng dật, vô tàm, vô úy liên quan tham. 

- Si, phóng dật, vô tàm, vô úy liên quan hoài nghi. 

- Si, vô tàm, vô úy liên quan phóng dật. 

Trong Vô sắc giới không có căn sân ịdosamũla). 

* Pháp phi phiền não liên quan pháp phiền não sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

- Cõi Vô sắc: Uẩn tương ưng liên quan phiền não. 

- Sắc tâm (cittasamutịhãnarũpa) liên quan phiền não. 

Nên sắp 9 câu đề như thế. 

* ... Do phi Hậu sanh duyên, do phi cố hưởng duyên. 

484 . 

* Pháp phi phiền não liên quan pháp phiền não sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) tương ưng liên quan phiền não. 

* Pháp phi phiền não liên quan pháp phi phiền não sanh ra do phi Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) tương ưng liên quan uẩn phi phiền não, sắc ngoại... sắc vật thực... sắc 
âm dương... tóm tắt... 

* Pháp phi phiền não liên quan những pháp phiền não và phi phiền não sanh ra do phi 
Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) tương ưng liên quan phiền não và uẩn tương ưng. 

Nên sắp tất cả duyên như thế. 

485 . 

* Phi Nhân 4, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dù đếm 2 câu ngoài ra hay phần đồng sanh (sahajãtavãra) nên sắp như thế. 

Phần Ỷ Trương (Paccayavãra) 

486 . 

* Pháp phiền não nhờ cậy pháp phiền não sanh ra do Nhân duyên: 

3 câu, giống như phần liên quan (paticcavãra). 

* Pháp phi phiền não nhờ cậy pháp phi phiền não sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi phiền não... luôn đến sắc đại sung nội bộ; uẩn phi phiền 
não nhờ cậy vật. 

* Pháp phiền não nhờ cậy pháp phi phiền não sanh ra do Nhân duyên: 

Phiền não nhờ uẩn phi phiền não; phiền não nhờ cậy vật. 




358 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề phiền não 


* Pháp phiền não và pháp phi phiền não nhờ cậy pháp phi phiền não sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn, phiền não và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi phiền não ... nhờ 2 uẩn; phiền não 
nhờ cậy vật; sắc tâm nhờ sắc đại sung; phiền não và uẩn tương ưng nhờ cậy vật. 

* Pháp phiền não nhờ cậy pháp phiền não và pháp phi phiền não sanh ra do Nhân duyên: 

Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô uý nhờ tham và uẩn tương ưng. Nên 
sắp cách luân, phiền não nhờ tham và ý vật. 

* Pháp phi phiền não nhờ cậy pháp phiền não và pháp phi phiền não sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi phiền não và phiền não ... nhờ 2 uẩn; sắc tâm 
nhờ cậy phiền não và sắc đại sung; uẩn phi phiền não nhờ cậy phiền não và ý vật. 

* Pháp phiền não và pháp phi phiền não nhờ cậy pháp phiền não và pháp phi phiền não 
sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn, si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô uý và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi 
phiền não và tham... nhờ 2 uẩn. Nên sắp cách luân. Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, 
vô tàm, vô uý và uẩn tương ưng nhờ tham và ý vật. Nên sắp cách luân. 

Trong cảnh duyên căn phi phiền não nên làm có năm thức. 

487 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9,... tất cả đều 9, Quả 1, Bất ly 9. 

488 . 

* Pháp phiền não nhờ cậy pháp phiền não sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi nhờ cậy hoài nghi; si đồng sanh phóng dật nhờ cậy phóng 
dật. 

* Pháp phi phiền não nhờ cậy pháp phi phiền não sanh ra do phi Nhân duyên: 

Luôn đến chúng sanh vô tưởng: Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... nhờ cậy thân xứ; uẩn 
phi phiền não vô nhân nhờ cậy vật. 

* Pháp phiền não nhờ cậy pháp phi phiền não sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi đồng 
sanh phóng dật và ý vật. 

* Pháp phiền não nhờ cậy pháp phiền não và pháp phi phiền não sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi nhờ cậy hoài nghi nhờ cậy hoài nghi, uẩn tương ưng và ý 
vật; si đồng sanh phóng dật nhờ cậy phóng dật, uẩn tương ưng và ý vật. Tóm tắt. 

489 . 

Phi Nhân 4, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9,... phi Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Thực 1, phi Ly 
9. 

Dù đếm 2 câu ngoài ra hay phần y chỉ (nissayavãra) nên sắp như thế. 

Phần Hòa Hơp (Sansatthavãra) 

490 . 

Pháp phiền não hòa họp pháp phiền não sanh ra do Nhân duyên: 

- Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy hòa họp (sansattha) tham, nên sắp 
luân (cakkam), sắp 9 câu như thế. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


359 


491 . 

Nhân 9, Cảnh 9, tất cả đều 9, Quả 1, Bất ly 9. 

492 

Pháp phiền não hòa họp pháp phiền não sanh ra do phi Nhân duyên: 

Nên sắp 4 câu đề phi nhân như thế. 

493 . 

Phi Nhân 4, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tưong ưng 9. 

Dù đếm 2 câu ngoài ra, hay phần tưong ưng (sampayuttavãra) nên sắp như thế. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

494 

* Pháp phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng Nhân duyên: 

- Nhân phiền não làm duyên cho phiền não tưong ưng bằng Nhân duyên; nên hỏi đến 
căn (mũlam pucchitabbam). 

- Nhân phiền não làm duyên cho uẩn tưong ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên, nên hỏi 
đến căn. 

- Nhân phiền não làm duyên cho uẩn tương ưng và phiền não và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng Nhân duyên: 

- Nhân phi phiền não làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 
Tục sinh... 

495 

* Pháp phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng Cảnh duyên: 

- Phiền não mở mối phiền não sanh ra, nên hỏi căn. 

- Phiền não mở mối phi phiền não sanh ra, nên hỏi căn. 

- Phiền não mở mối phiền não và uẩn tương ưng sanh ra. 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng Cảnh duyên: 

- Thí... giới... tịnh nghiệp ịuposathakamma)... thiện tạo chứa để trước. 

- Xuất thiền phản khán thiền thỏa thích rất hân hoan, do đó ái... tà kiến, hoài nghi, 
phóng dật... ưu sanh ra. 

- Chư Thánh xuất đạo.... quả luôn khán môn bằng Cảnh duyên, 

- Phản khán nhãn... vật... uẩn phi phiền não bằng lối vô thường... ưu sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng... vị lai thông luôn khán môn (ãvajjana) 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng Cảnh duyên: 

- Bố thí... xuất thiền... thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái... tà kiến... hoài 
nghi... phóng dật... 

- Thiền hoại rồi ưu phát sanh. Nhãn... vật... uẩn phi phiền não thỏa thích rất hân hoan 
do đó khai đoan ái., ưu... 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho những pháp phiền não và phi phiền não bằng Cảnh 
duyên: 

- Bố thí... xuất thiền... nhãn... vật... uẩn phi phiền não thỏa thích rất hân hoan do đó 
khai đoan phiền não và uẩn tương ưng sanh ra. 




360 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề phiền não 


* Chư pháp phiền não và phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

496 . 

* Pháp phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Nặng về phiền não rồi làm cho phiền não phát sanh, 3 câu chỉ có 
Trưởng cảnh. 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh: 

+ Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi nặng 
về đó mới phản khán, thỏa thích rất hân hoan do nặng đó rồi ái sanh tà kiến phát. 

- Thiện đã làm chứa để trước... thiền... 

- Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi... quả bằng Trưởng duyên. 

- Nhãn... vật... nặng về uẩn phi phiền não rồi thỏa thích rất hân hoan do nặng đó 
rồi ái sanh tà kiến phát. 

+ Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi phiền não làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Bố thí... thiền... nhãn... vật... nặng về uẩn phi phiền não rồi thỏa 
thích rất hân hoan do nặng đó rồi làm cho ái sanh tà kiến phát. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipati) phi phiền não làm duyên cho phiền não 
tương ưng bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho những pháp phiền não và phi phiền não bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Bố thí... thiền... nhãn... vật... nặng về uẩn phi phiền não rồi thỏa 
thích rất hân hoan, do nặng đó rồi làm cho phiền não và uẩn tương ưng phát sanh. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi phiền não làm duyên cho uẩn tương ưng và 
phiền não và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Chư pháp phiền não và phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng Trưởng 
duyên: Có 3 câu chỉ có Trưởng cảnh. 

497 . 

* Pháp phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng Vô gián duyên: 

- Phiền não sanh trước trước làm duyên cho phiền não sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên, nên sắp căn (mũlam). 

- Phiền não sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi phiền não sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

- Phiền não làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên; nên sắp căn. 

- Phiền não sanh trước trước làm duyên cho phiền não và uẩn tương ưng sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn phi phiền não sanh trước trước làm duyên cho phi phiền não sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên... quả nhập thiền bằng Vô gián duyên, nên sắp căn (mũlam 
katabham). 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


361 


- Uẩn phi phiền não sanh trước trước làm duyên cho phiền não sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên, khán môn (ãvajjana) làm duyên cho phiền não bằng Vô gián duyên, 
nên sắp căn. 

- Uẩn phi phiền não sanh trước trước làm duyên cho phiền não và uẩn tương ưng 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Khán môn (ãvajjana) làm duyên cho phiền não và uẩn tương ưng bằng Vô gián 
duyên. 

* Chư pháp phiền não và phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng Vô gián 
duyên: 

- Phiền não và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho phiền não sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên; nên sắp căn. 

- Phiền não và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho pháp phi phiền não 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Phiền não và uẩn tương ưng làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián 
duyên, nên sắp căn. 

- Phiền não và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho phiền não và uẩn 
tương ưng sanh sau sau bằng Vô gián duyên... bằng Liên tiếp duyên,... bằng Đồng 
sanh duyên,... bằng Hỗ tương duyên,... bằng Y chỉ duyên. 

498 . 

* Pháp phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Phiền não làm duyên cho phiền não... có 3 câu. 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y; 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí, gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới mạnh... trí... ái, sân, si, ngã mạn, tà kiến, hy vọng, thân lạc... nương chỗ 
ở mạnh có thể bố thí, phá hòa họp Tăng. 

- Nương đức tin mạnh... nương chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin... quả nhập thiền 
bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, 
Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh, gây ngã mạn, chấp tà kiến... nương giới... 
chỗ ở mạnh có thể sát sanh... phá hòa họp Tăng. 

- Nương đức tin mạnh... chỗ ở làm duyên cho phiền não bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho những pháp phiền não và phi phiền não bằng Cận y 
duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh, gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới... chỗ ở mạnh có thể sát sanh, phá hòa họp Tăng, nương đức tin... chỗ ở 
mạnh làm duyên cho phiền não và uẩn tương ưng bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp phiền não và phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng Cận y 
duyên có 3 câu. 

499 . 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng Tiền sanh duyên có Cảnh 
tiền sanh và Vật tiền sanh: 



362 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề phiền não 


- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật... bằng lối vô thường... ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy 
sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ... 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn phi phiền não bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não, bằng Tiền sanh duyên: Có Cảnh 
tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như; Nhãn... vật thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái, ưu sanh 
ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho phiền não bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho những pháp phiền não và phi phiền não bằng Tiền 
sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như:... nhãn... vật thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan phiền não 
và uẩn tương ưng sanh ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho phiền não và uẩn tương ưng bằng Tiền sanh 
duyên. 

500 . 

* Pháp phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng Hậu sanh duyên... tóm tắt... 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng Hậu sanh duyên,... tóm 
tắt... 

* Chư pháp phiền não và phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng Hậu 
sanh duyên,... tóm tắt... bằng cố hưởng duyên có 9 câu. 

501 . 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) phi phiền não làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư phi phiền não làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng Nghiệp 
duyên. 

- Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng Nghiệp duyên: 

- Tư phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng Nghiệp duyên. 

- Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não và phi phiền não bằng Nghiệp 
duyên: 

- Tư (cetanã) phi phiền não làm duyên cho uẩn tương ưng và phiền não và sắc tâm 
bằng Nghiệp duyên. 

502 . ’ 

Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng Quả duyên có 1 câu,... 
bằng Thực duyên có 3 câu,... bằng Quyền duyên có 3 câu,... bằng Thiền duyên có 3 
câu,... bằng Đạo duyên có 9 câu,... bằng Tương ưng duyên có 9 câu. 

503 . 

* Pháp phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng Bất tương ưng duyên có Đồng 
sanh và Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng Bất tương ưng duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Pháp phi phiền não làm duyên cho phiền não bằng Bất tương ưng 
duyên. 

- Tiền sanh như: Vật làm duyên cho phiền não bằng Bất tương ưng duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


363 


* Pháp phi phiền não làm duyên cho những pháp phiền não và phi phiền não bằng Bất 
tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho phiền não và uẩn tương ưng bằng Bất tương ưng 
duyên. 

* Chư pháp phiền não và phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng Bất 
tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh,... tóm tắt... Nên phân rộng ra. 

504 . " 

* Pháp phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng Hiện hữu duyên có 1 câu như 
phần liên quan (paticca). 

* Pháp phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh 
và Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp phiền não làm duyên cho những pháp phiền não và phi phiền não bằng Hiện hữu 
duyên: Như phần liên quan. 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền,... tóm tắt... 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh 
và Tiền sanh,... tóm tắt... 

- Đồng sanh: Cũng như Đồng sanh ịSahqịãta). 

- Tiền sanh: Cũng nhu Tiền sanh (Purẹịãta). 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho những pháp phiền não và phi phiền não bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh: Như Đồng sanh. 

- Tiền sanh: Như Tiền sanh. 

* Chư pháp phiền não và phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Tham và uẩn tương ưng làm duyên cho si, tà kiến, hôn trầm, phóng 
dật, vô tàm, vô úy bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Tham và vật làm duyên cho si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, 
vô úy bằng Hiện hữu duyên; nên sắp cách luân. 

* Chư pháp phiền não và phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi phiền não và phiền não làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Đồng sanh như: Phiền não và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Đồng sanh như: Phiền não và vật làm duyên cho uẩn phi phiền não bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: Phiền não và uẩn tương ưng làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Phiền não và uẩn tương ưng và đoàn thực làm duyên cho thân ấy 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Phiền não và uẩn tương ưng và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc 
tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 



364 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề phiền não 


* Chư pháp phiền não và phi phiền não làm duyên cho những pháp phiền não và phi 
phiền não bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Tham và vật làm duyên chi si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, 
vô úy bằng Hiện hữu duyên. 

* ... bằng Vô hữu duyên,... bằng Ly duyên,... bằng Bất ly duyên. 

505 . , , 

Nhân 4, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, 
Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Bất tương ưng 5, hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

506 . 

* Pháp phiền não làm duyên cho những pháp phiền não bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp phiền não làm duyên cho những pháp phi phiền não bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp phiền não làm duyên cho những pháp phiền não và phi phiền não bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng 
Nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi phiền não làm duyên cho những pháp phiền não và phi phiền não bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp phiền não và phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp phiền não và phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực 
duyên, bằng Quyền duyên. 

* Chư pháp phiền não và phi phiền não làm duyên cho những pháp phiền não và phi 
phiền não bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

507 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, tất cả đều 9, phi Bất ly 9. 

508 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4,... phi Trưởng 4, phi Vô gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Hỗ 
tương 2, phi Cận y 4, tất cả đều 4, phi Tương ưng 2, phi Bất tương ưng 4, phi Vô hữu 
4, phi Ly 4. 

509 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 9, nên sắp thuận theo đầu đề,... Bất ly 9. 

Dứt nhị đề phiền não (kilesaduka) 




NHỊ ĐÈ CẢNH PHIỀN NÃO (SANKILESSIKADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

510 . 

Pháp cảnh phiền não liên quan pháp cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên: 
Nhị đề hiệp thế (lokĩyaduka) ra sao, đây cũng như thế không chi khác. 

Dứt nhị đề cảnh phiền não 


NHỊ ĐÈ PHIỀN TOÁI (SANKILITTHADUKA) 

Phần Liên Quan ịPaticcavãra) 

511 . 

* Pháp phiền toái liên quan pháp phiền toái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn phiền toái,... 2 uẩn. 

* Pháp phi phiền toái liên quan pháp phiền toái sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn phiền toái (sankỉlỉttha). 

* Chư pháp phiền toái và phi phiền toái liên quan pháp phiền toái sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phiền toái,... 2 uẩn. 

* Pháp phi phiền toái liên quan pháp phi phiền toái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi phiền toái,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: Vật liên 
quan uẩn, uẩn liên quan vật,... 1 đại sung. 

* Pháp phi phiền toái liên quan những pháp phiền toái và phi phiền toái sanh ra do Nhân 
duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn phiền toái và đại sung,... tóm tắt... 

512 . " 

Nhân 5, Cảnh 2, Trưởng 5, Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 5, Hỗ tương 2, Y chỉ 5, 
Cận y 2, Tiền sanh 2, cố hưởng 2, Nghiệp 5, Quả 1, Thực 5,... tóm tắt... Bất ly 5. 

513 . 

* Pháp phiền toái liên quan pháp phiền toái sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

* Pháp phi phiền toái liên quan pháp phi phiền toái sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân phi phiền toái,... 2 uẩn. 

- Tục sinh vô nhân: 2 câu, luôn đến người Vô tưởng. 

514 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 3, phi Trưởng 5, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 2, phi Quả 
5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 





366 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề phiền toái 


DÙ đếm 2 câu ngoài ra hay phần đồng sanh (sahạịata) nên sắp như thế. 

Phần Ỷ Trương (Paccayavãra) 

515 . 

* Pháp phiền toái nhờ cậy pháp phiền toái sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu như liên 
quan (paticcavãra). 

* Pháp phi phiền toái nhờ cậy pháp phi phiền toái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi phiền toái,... 2 uẩn. Tục sinh luôn đến đại sung 
nội bộ (ajjhatika mahãbhũta). 

* Pháp phiền toái nhờ cậy pháp phi phiền toái sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn phiền toái nhờ cậy vật 

* Chư pháp phiền toái và pháp phi phiền toái nhờ cậy pháp phi phiền toái sanh ra do 
Nhân duyên: 

Uẩn phiền toái (sankỉlỉttha) nhờ cậy vật, sắc tâm nhờ cậy đại sung. 

* Pháp phiền toái nhò cậy pháp phiền toái và phi phiền toái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phiền toái và vật,... 2 uẩn. 

* Pháp phi phiền toái nhờ cậy những pháp phiền toái và phi phiền toái sanh ra do Nhân 
duyên: 

Sắc tâm nhờ cậy uẩn phiền toái và đại sung. 

* Chư pháp phiền toái và phi phiền toái nhờ cậy những pháp phiền toái và phi phiền toái 
sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phiền toái và vật,... 2 uẩn. sắc tâm nhờ cậy uẩn phiền toái và 
đại sung,... tóm tắt... 

516 . 

Nhân 9, Cảnh 4, Trưởng 9, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 9, Hỗ tưong 4, Y chỉ 9, 
Cận y 4, Tiền sanh 4, cố hưởng 4, Nghiệp 9, Quả 1, Thực 9, Quyền 9, Ly 9, Bất ly 9. 

517 . 

* Pháp phiền toái nhò cậy pháp phiền toái sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

* Pháp phi phiền toái nhờ cậy pháp phi phiền toái sanh ra do phi Nhân duyên: 

- ... phi phiền toái (Asankilittha) vô nhân... luôn đến người Vô tưởng. 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ. uẩn vô nhân phi phiền toái 
nhờ cậy vật. 

* Pháp phiền toái nhờ cậy pháp phi phiền toái sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy vật. 

* Pháp phiền toái nhờ cậy pháp phi phiền toái sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật và vật (vatthu). 

518 . 

Phi Nhân 4, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


367 


9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Đem 2 câu ngoài ra hay phần y chỉ nên sắp như thế. 

Phần Hòa Hơp (Sansatthavãra) 

519 . 

* Pháp phiền toái hòa hợp pháp phiền toái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn phiền toái,... 2 uẩn. 

* Pháp phi phiền toái hòa họp pháp phi phiền toái sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn phi phiền toái... 2 uẩn; tục sinh. 

520 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Trưởng 2, tất cả đều 2, Quả 1, Bất ly 2. 

521 . 

* Pháp phiền toái hòa họp pháp phiền toái sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật hòa họp uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

* Pháp phi phiền toái hòa họp pháp phi phiền toái sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô nhân phi phiền toái,... 2 uẩn... Tục sinh vô nhân... 

522 . ' 

Phi Nhân 2, phi Trưởng 2, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, phi 
Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 2, phi Bất tương ưng 2. 

Hai câu đếm ngoài ra hay phần tương ưng (sampayuttavãra) nên sắp như thế. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

523 . 

* Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng Nhân duyên: 

Nhân phiền toái (sankilittha) làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 

* Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Nhân duyên: 

Nhân phiền toái làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp phiền toái làm duyên cho những pháp phiền toái và phi phiền toái bằng Nhân 
duyên: 

Nhân phiền toái làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Nhân duyên: 

Nhân phi phiền toái làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 
Sát-na tục sinh... 

524 . 

* Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng Cảnh duyên: 

- Ái thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái... tà kiến, hoài nghi, phóng dật... ưu 
sanh ra. 

- Thỏa thích tà kiến... Như tam đề thiện (kusalattika). 

- Hoài nghi khai đoan phóng dật... ưu sanh ra; tà kiến... hoài nghi... phóng dật... 

* Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh phản khán phiền não đã trừ, phiền não hạn chế, phiền não từng sanh, 
quán ngộ uẩn phiền toái bằng lối vô thường... 





368 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề phiền toái 


- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm phiền toái. 

- Uẩn phiền toái làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị 
lai thông luôn khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Cảnh duyên: 

- Bố thí... giới... tịnh nghiệp ịuposathakamma)... thiện đã làm chứa để trước kia... 
xuất thiền phản khán thiền... . 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo... khán môn bằng Cảnh duyên. 

- Nhãn... vật... quán ngộ uẩn phi phiền toái bằng vô thường... thiên nhãn... vị lai 
thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng Cảnh duyên: 

Bố thí... trì giói... xuất thiền... nhãn... vật.... uẩn phi phiền toái thỏa thích rất hân 
hoan do đó khai đoan ái, ưu sanh ra. 

525 . 

* Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về ái rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh tà 
kiến phát. Nặng về tà kiến rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh ra tà 
kiến phát. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phiền toái làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng phiền toái làm duyên cho sắc tâm bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp phiền toái làm duyên cho những pháp phiền toái và phi phiền toái bằng Trưởng 
duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng phiền toái làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Bố thí... giới... tịnh nghiệp... thiện trước kia... xuất thiền nặng về 
thiền (ịhãna) rồi phản kh án... . 

- Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán... Níp Bàn làm duyên cho quả bằng 
Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipati) phi phiền toái làm duyên cho uẩn tương 
ưng và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Bố thí... giới... tịnh nghiệp... thiện trước kia... xuất thiền... nhãn... 
vật... 

- Nặng về uẩn phi phiền toái rồi thỏa thích rất hân hoan do nặng đó rồi ái sanh tà kiến 
phát. 

526 

* Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng Vô gián duyên: 

Uẩn phiền toái sanh trước trước làm duyên cho uẩn phiền toái sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


369 


* Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Vô gián duyên: 

Uẩn phiền toái làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Vô gián duyên: 

Uẩn phi phiền toái sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi phiền toái sanh sau 
sau... quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng Vô gián duyên: 

Khán môn (ãvajjana) làm duyên cho uẩn phiền toái bằng Vô gián duyên;... bằng 
Liên tiếp duyên có 4 câu; bằng Đồng sanh duyên có 5 câu,... bằng Hỗ tương duyên 
có 2 câu,... bằng Y chỉ duyên có 7 câu. 

52 . ^ 

* Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái mạnh có thể bố thí... phá hòa hợp Tăng, nương sân... hy 
vọng mạnh có thể sát sanh., phá hòa hợp Tăng. 

- Nương ái... hy vọng mạnh làm duyên cho ái... hy vọng bằng Cận y duyên. 

* Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Cận y duyên có Vô gián cận y 
và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh, nương sân 
mạnh... hy vọng mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh. 

- Nương ái... hy vọng mạnh làm duyên cho đức tin, trí, thân lạc, thân khổ, đạo, quả 
nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y, Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh, nương 
giới... trí, thân lạc, thân khổ, âm dương, vật thực... nương chỗ ở mạnh có thể bố 
thí... nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin... quả nhập thiền bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, 
Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y: Nương đức tin mạnh có thể sát sanh... phá hòa họp Tăng. 

- Nương giới... trí, thân lạc, thân khổ, âm dương, vật thực... nương chỗ ở mạnh có thể 
sát sanh,... phá hòa họp Tăng. 

- Nương đức tin... chỗ ở mạnh làm duyên cho ái... hy vọng bằng Cận y duyên. 

528 . 

* Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Tiền sanh duyên có Cảnh 
tiền sanh và Vật tiền sanh,... tóm tắt... 

* Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền 
sanh và Vật tiền sanh,... tóm tắt... 

529 . 

* Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Hậu sanh duyên:... 

* Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Hậu sanh duyên,... bằng 
Cố hưởng duyên có 2 câu. 


530 . 



370 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề phiền toái 


* Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) phiền toái làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh 
và Biệt thời 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) phiền toái làm duyên cho sắc tâm bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư phiền toái làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng Nghiệp 
duyên, nên sắp căn (mũla). 

- Tư phiền toái làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh, Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) phi phiền toái làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư phi phiền toái làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng Nghiệp 
duyên. 

531 . 

Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Quả duyên có 1 câu. 

532 . 

Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên, 
bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tương ưng duyên. 

533 . ^ \ 

* Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Bất tương ưng duyên có Đồng 
sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Bất tương ưng duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh... tóm tắt... 

* Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng Bất tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn phiền toái bằng Bất tương ưng duyên. 

534 . ^ ' 

* Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng Hiện hữu duyên có 1 câu, như 
phần liên quan. 

* Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp phiền toái làm duyên cho những pháp phiền toái và phi phiền toái bằng Hiện hữu 
duyên: Như phần liên quan. 

* Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền... tóm tắt... . 

* Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Tiền sanh,... tóm tắt... 

* Chư pháp phiền toái và phi phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn phiền toái và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu 
duyên,... 2 uẩn,... tóm tắt... 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


371 


* Chư pháp phiền toái và phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn phiền toái và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phiền toái và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phiền toái và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Hiện hữu duyên. 

* ... bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên. 

535 . 

Nhân 4, Cảnh 4, Trưởng 5, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 5, Hỗ tương 2, Y chỉ 7, 
Cận y 4, Tiền sanh 2, Hậu sanh 2, cố hưởng 2, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 4, Tương ưng 2, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 7, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 7. 

536 . 

* Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái và phi phiền toái bằng Đồng sanh 
duyên. 

* Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng 
Nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp phiền toái và phi phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Tiền sanh duyên, 

* Chư pháp phiền toái và phi phiền toái làm duyên cho pháp phi phiền toái bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

537 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 5, 
phi Hỗ tương 5, phi Y chỉ 5, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 1... phi Đạo 7, 
phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 4, phi Hiện hữu 4, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi 
Bất ly 4. 

538 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4,... phi Trưởng 4, phi Vô gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Hỗ 
tương 2, phi Cận y 4, phi Tương ưng 2, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

539 . , , , 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Trưởng 5, nên sắp thuận theo đầu đề,... Bất ly 7. 

Dứt nhị đề phiền toái (sahkiiụthaduka) 




372 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề phiền toái 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG PHIỀN NÃO (KILESASAMPAYUTTADUKA) 


Phần Liên Quan (Paticcavara) 

540 . 

* Pháp tương ưng phiền não liên quan pháp phiền não sanh ra do Nhân duyên: 
3 uẩn liên quan 1 uẩn tương ưng phiền não,... 2 uẩn. 


* Pháp bất tương ưng phiền não liên quan pháp tương ưng phiền não sanh ra do Nhân 
duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng phiền não. 


Nhị đề tương ưng phiền não cũng như nhị đề phiền toái (sankilitthaduka) không 
chi khác. 


Dứt nhị đề tương ưng phiền não 


NHỊ ĐÈ PHIỀN NÃO CẢNH PHIỀN NÃO (KILESASANKILASIKADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

541 . 

* Pháp phiền não cảnh phiền não liên quan pháp phiền não cảnh phiền não sanh ra do 
Nhân duyên: 

Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy, liên quan tham; sắp cách luân 
(cakka). 

* Pháp cảnh phiền não phi phiền não liên quan pháp phiền não cảnh phiền não sanh ra 
do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan phiền não. 

* Chư pháp phiền não cảnh phiền não và cảnh phiền não phi phiền não liên quan pháp 
phiền não cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên: 

Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy, uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan 
tham. 

Phần liên quan (paticcavãra), phần đồng sanh (sahạịahavara), phần ỷ trượng 
(paccayavãm), phần y chỉ (nỉssayavãra), phần hòa hợp (sahsaịịhavãra), phần tương 
ưng (sampayuttavãra) như nhị đề phiền não (kilesaduka) không chi khác. 

Bổn phân đề duyên không chi khác. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

542 . 

Pháp phiền não cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền não cảnh phiền não bằng 
Nhân duyên: 

Nhân phiền não cảnh phiền não làm duyên cho phiền não tương ưng bằng Nhân 
duyên. 

4 câu như nhị đề phiền não (kilesaduka). 

543 . 

* Pháp phiền não cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền não cảnh phiền não bằng 
Cảnh duyên: 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


373 


- Phiên não mở mối cho uẩn phiền não sanh ra, nên sắp căn. 

- Phiền não mở mối cho uẩn cảnh phiền não phi phiền não sanh ra; sắp căn (mũlam 
kãtabbam). 

- Phiền não mở mối cho phiền não và uẩn tuơng ung sanh ra. 

* Pháp cảnh phiền não phi phiền não làm duyên cho pháp cảnh phiền não phi phiền não 
bằng Cảnh duyên: 

- Bố thí... giới... tịnh nghiệp ịuposathakamma)... thiện đã làm chứa để truớc... xuất 
thiền phản khán thiền thỏa thích hân hoan do đó khai đoan ái sanh... phóng dật... 

- Vừa hoại thiền thì uu sanh ra. Chu Thánh phản khán chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh 
(vodanã)... 

- Nhãn... vật... quán ngộ uẩn cảnh phiền não phi phiền não bằng lối vô thuờng... uu 
sanh ra. 

- Thiên nhãn... luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

2 thứ ngoài ra đây nhu nhị đề phiền não (kilesaduka). Cảnh ịãrammana) hiệp trợ 

(ghatanã) nhu nhị đề phiền não. 

544 . 

* Pháp phiền não cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền não cảnh phiền não bằng 
Truởng duyên có Truởng cảnh (Ẵrammanadhipati) 3 câu. 

* Pháp cảnh phiền não phi phiền não làm duyên cho pháp cảnh phiền não phi phiền não 
bằng Truởng duyên có Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Bố thí... trì giới... tịnh nghiệp... Nhớ lại thiện đã từng làm chứa 
để... xuất thiền nặng về thiền rồi phản khán, nặng về dũ tịnh (vodanã) rối phản 

- Nhãn., vật... nặng về uẩn cảnh phiền não phi phiền não rồi phản khán làm duyên 
cho uẩn cảnh phiền não phi phiền não sanh ra. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng cảnh phiền não phi phiền não làm duyên cho uẩn 
tuơng ung và sắc tâm bằng Truởng duyên. 

2 câu ngoài ra nhu nhị đề phiền não và Truởng ịadhipati) hiệp trợ (ghatanã). 

545 . 

* Pháp phiền não cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền não cảnh phiền não bằng 
Vô gián duyên: Có 3 câu nhu nhị đề phiền não. 

* Pháp cảnh phiền não phi phiền não làm duyên cho pháp cảnh phiền não phi phiền não 
bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn cảnh phiền não phi phiền não sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn cảnh phiền 
não phi phiền não sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ) thuận thứ làm duyên 
cho dũ tịnh (vodanã)', khán môn (ãvajjana) làm duyên cho uẩn cảnh phiền não phi 
phiền não bằng Vô gián duyên. 

2 câu ngoài ra nhu nhị đề phiền não trong Vô gián duyên không chi khác. 

Vô gián hiệp trợ (ghatanã) tất cả duyên nhu nhị đề phiền não không chi khác. 

Trong Cận y duyên không có siêu thế. 

Nhị đề đây như nhị đề phiền não không chi khác. 

Dứt nhị đề phiền não cảnh phiền não 



NHỊ ĐÈ PHIỀN NÃO PHIỀN TOÁI (KILESASANKILITTHADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

546 . 

* Pháp phiền não phiền toái liên quan pháp phiền não phiền toái sanh ra do Nhân duyên: 

Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy liên quan tham, cách luân (cakka). 

* Pháp phiền toái phi phiền não liên quan pháp phiền não phiền toái sanh ra do Nhân 
duyên: 

Uẩn tương ưng liên quan phiền não ịkilesa) 

* Chư pháp phiền não phiền toái và phiền toái phi phiền não liên quan pháp phiền não 
phiền toái sanh ra do Nhân duyên: 

Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy và uẩn tương ưng liên quan tham. 

* Pháp phiền toái phi phiền não liên quan pháp phiền toái phi phiền não sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn phiền toái phi phiền não,... 2 uẩn. 

* Pháp phiền não phiền toái liên quan pháp phiền toái phi phiền não sanh ra do Nhân 
duyên: 

Phiền não liên quan uẩn phiền toái phi phiền não. 

* Chư pháp phiền não phiền toái và phiền toái phi phiền não liên quan pháp phiền toái 
phi phiền não sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và phiền não liên quan 1 uẩn phiền toái phi phiền não. 

* Pháp phiền não phiền toái liên quan những pháp phiền não phiền toái và phiền toái phi 
phiền não sanh ra do Nhân duyên: 

Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy liên quan tham và uẩn tương ưng; 
sắp cách luân (cakkam) 

* Pháp toái phi phiền não liên quan những pháp phiền não phiền toái và phiền toái phi 
phiền não sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn phiền toái phi phiền não và phiền não,... 2 uẩn. 

* Chư pháp phiền não phiền toái và phiền toái phi phiền não liên quan những pháp phiền 
não phiền toái và phiền toái phi phiền não sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn, si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy liên quan 1 uẩn phiền toái phi 
phiền não và tham,... 2 uẩn. sắp cách luân chuyển ịcakka). 

547 . 

Nhân 9, Cảnh 9, tất cả đều 9, Nghiệp 9, Thực 9, Bất ly 9. 

548 . 

* Pháp phiền não phiền toái liên quan pháp phiền não phiền toái sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi liên quan hoài nghi, si đồng sanh phóng dật liên quan phóng 
dật. 

* Pháp phiền não phiền toái liên quan pháp phiền toái phi phiền não sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi 
đồng sanh phóng dật. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


375 


* Pháp phiền não phiền toái liên quan những pháp phiền não phiền toái và phiền toái phi 
phiền não sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh phóng dật và 
hoài nghi, phóng dật. 

549 . 

Phi Nhân 3, phi Truởng 9, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Bất tuơng ung 9. 

Đem 2 câu ngoài ra hay phần đồng sanh, ỷ truợng (paccayavãra), phần y chỉ 
(nissayavãra), phần hòa hợp (sansattha), phần tuơng ung, cũng nhu phần liên quan 
(paticcavãra). 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

550 . 

* Pháp phiền não phiền toái làm duyên cho pháp phiền não phiền toái bằng Nhân duyên: 

Nhân ịhetu) phiền não phiền toái làm duyên cho phiền não tuơng ung bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp phiền não phiền toái làm duyên cho pháp phiền toái phi phiền não bằng Nhân 
duyên: 

Nhân phiền não phiền toái làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nhân duyên. 

* Pháp phiền não phiền toái làm duyên cho những pháp phiền não phiền toái và phiền 
toái phi phiền não bằng Nhân duyên: 

Nhân phiền não phiền toái làm duyên cho uẩn tuơng ung và phiền não bằng Nhân 
duyên. 

551 . 

* Pháp phiền não phiền toái làm duyên cho pháp phiền não phiền toái bằng Cảnh duyên: 

- Phiền não mở mối cho phiền não sanh ra, nên sắp căn (mũlam). 

- Phiền não mở mối cho uẩn phiền toái phi phiền não sanh ra, nên sắp căn. 

- Phiền não mở mối cho phiền não và uẩn tuơng ung sanh ra. 

* Pháp phiền toái phi phiền não làm duyên cho pháp phiền toái phi phiền não bằng Cảnh 
duyên: 

- Uẩn phiền toái phi phiền não mở mối cho uẩn phiền toái phi phiền não sanh ra; nên 
sắp căn. 

- Uẩn phiền toái phi phiền não mở mối cho phiền não sanh ra; nên sắp căn. 

- Uẩn phiền toái phi phiền não mở mối cho phiền não và uẩn tuơng ung sanh ra. 

Dù ngoài ra nên sắp 3 câu. 

552 . 

* Pháp phiền não phiền toái làm duyên cho pháp phiền não phiền toái bằng Truởng 
duyên: 

* Pháp phiền toái phi phiền não làm duyên cho pháp phiền toái phi phiền não bằng 
Truởng duyên có Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

Cả 2 Truởng (adhipati) nên sắp 3 câu. 

2 thứ ngoài ra đó, nên sắp 3 câu. 

553 . 

* Pháp phiền não phiền toái làm duyên cho pháp phiền não phiền toái bằng Vô gián 
duyên: 




376 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề phiền toái 


Nên sắp 9 câu, không có khán môn hay quả sơ khởi (vutthana). 

* ... bằng Liên tiếp duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Hỗ tuơng duyên, bằng Y chỉ 
duyên, bằng Cận y duyên có 9 câu đề, không có phân tách vi tế (vibhanga natthi). 

* ... bằng Cố huởng duyên có 9 câu. 

554 . 

* Pháp phiền toái phi phiền não làm duyên cho pháp phiền toái phi phiền não bằng 
Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) phiền toái phi phiền não làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nghiệp 
duyên. 

* Pháp phiền toái phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não phiền toái bằng Nghiệp 
duyên: 

Tu phiền toái phi phiền não làm duyên cho phiền não tuơng ung bằng Nghiệp 
duyên. 

* Pháp phiền toái phi phiền não làm duyên cho những pháp phiền não phiền toái và 
phiền toái phi phiền não bằng Nghiệp duyên: 

Tu phiền toái phi phiền não làm duyên cho uẩn tuơng ung và phiền não bằng 
Nghiệp duyên. 

* ... bằng Thực duyên có 3 câu, .. bằng Quyền duyên có 3 câu,... bằng Thiền duyên có 3 
câu,... bằng Đạo duyên có 9 câu,... bằng Tuơng ung duyên có 9 câu,... bằng Hiện hữu 
duyên có 9 câu,... bằng Vô hữu duyên,... bằng Ly duyên,... bằng Bất ly duyên. 

555 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tuơng 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố huởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 9, Tuơng ung 9, Hiện 
hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

556 . 

Pháp phiền não phiền toái làm duyên cho pháp phiền não phiền toái bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

Dù có 9 câu nên sắp chỉ 3 bài. 

557 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, tất cả đều 9, phi Bất ly 9. 

558 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3, phi Truởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, 
phi Đạo 3, phi Bất tuơng ung 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

559 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... nên sắp thuận theo đầu đề;... Bất ly 9. 

Dứt nhị đề phiền não phiền toái 




NHỊ ĐÈ PHIỀN NÃO TƯƠNG ƯNG PHIỀN NÃO 
(KILESA KILESA SAMPAYUTTADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

560 . 

Pháp phiền não tương ưng phiền não liên quan pháp phiền não tương ưng phiền não 
sanh ra do Nhân duyên: 

Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy liên quan tham; Như nhị đề phiền 
não phiền toái không chi khác. 

Nên sắp rộng các phần. 

Dứt nhị đề phiền não tương ưng phiền não 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG PHIỀN NÃO CẢNH PHIỀN NÃO 
(KILESA VIPPAYUTTA SANKILESIKADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãm) 

561 . 

Pháp bất tương ưng phiền não cảnh phiền não liên quan pháp bất tương ưng phiền não 
cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn Bất tương ưng phiền não cảnh phiền não,... 2 uẩn. 

Nhị đề hiệp thế như thế nào, nhị đề này không chi khác. 

Dứt nhị đề bất tương ưng phiền não cảnh phiền não 


NHỊ ĐÈ Sơ ĐẠO KIẾN (DASSANADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

562 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uấn liên quan 1 uấn sơ đạo tuyệt trừ (dassanenapahãtabba), ... 2 uấn. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn sơ đạo tuyệt trừ. 

* Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh 
ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn sơ đạo tuyệt trừ,... 2 uẩn. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi sơ đạo tuyệt trừ,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: Vật 
liên quan uẩn, uẩn liên quan vật,... 1 đại sung. 







378 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề sơ đạo kiến 


* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan những pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ 
sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn sơ đạo tuyệt trừ và đại sung,... tóm tắt... 

563 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Truởng 5, Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 5, Hỗ tuơng 2, Y chỉ 5, 
Cận y 2, Tiền sanh 2, cố huởng 2, Nghiệp 2, Quả 1, Thực 5, Bất ly 5. 

564 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

... luôn đến Vô tuởng ... Si đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh phóng dật. 

565 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 3, phi Truởng 5, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tuơng 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 5, phi cố huởng 5, phi Nghiệp 2, phi Quả 
5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng 
ung 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Nên sắp 2 câu đếm ngoài ra, hay phần đồng sanh cũng như thế. 

Phần Ỷ Trương (Paccayavãra) 

566 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu 
nhu phần liên quan. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi sơ đạo tuyệt trừ,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: Luôn đến đại sung nội bộ (ajjhattika mahãbhũta); uẩn phi sơ đạo 
tuyệt trừ nhờ cậy vật. 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy (paccaya) vật. 

* Chu pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo tuyệt trừ 
sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật; sắc tâm nhờ cậy sắc đại sung. 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn sơ đạo tuyệt trừ và vật,... 2 uẩn. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy những pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ 
sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm nhờ cậy uẩn sơ đạo tuyệt trừ và đại sung. 

* Chu pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy những pháp sơ đạo tuyệt trừ 
và phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn sơ đạo tuyệt trừ và vật,... 2 uẩn. sắc tâm nhờ cậy uẩn sơ đạo 
tuyệt trừ và đại sung. 


567 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


379 


Nhân 9, Cảnh 4, Trưởng 9, Bất ly 9. 

568 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn vô nhân phi sơ đạo tuyệt trừ luôn đến Vô tưởng. 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân xứ. 

- Uẩn vô nhân phi sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật. 

- Si đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh phóng dật. 

- Si đồng sanh phóng dật nhờ cậy vật. 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi nhờ cậy vật. 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi và vật. 

569 . 

* Phi Nhân 4, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 4, phi quả 4, 
phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 2, phi Vô 
hữu 3, phi Ly 3. 

Nên sắp đếm 2 cách ngoài ra, hay phần y chỉ ịnissaya) cũng như thế. 

Phần Hòa Hơp (Sansatthavãra) 

570 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ hòa họp pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên:... tóm 
tắt... 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ hòa họp pháp phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên:... 
tóm tắt... 

571 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Trưởng 2, Bất ly 2. 

572 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ hòa họp pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi hòa họp uẩn đồng sanh hoài nghi. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ hòa họp pháp phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân 
duyên:... tóm tắt... 

573 . 

Phi Nhân 2, phi Trưởng 2, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, phi 
Nghiệp 2, phi Quyền 2, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 2. 

Nên sắp đếm 2 thứ ngoài ra, hay phần tương ưng nhu thế. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

574 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Nhân duyên: Có 3 
câu. 





380 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề sơ đạo kiến 


* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Nhân duyên: 

- Nhân ịhetu) phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng 
Nhân duyên. 

- Sát-na tục sinh... 

575 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

- Thỏa thích rất hân hoan ái sơ đạo tuyệt trừ do đó khai đoan ái sơ đạo tuyệt trừ sanh, 
tà kiến phát... hoài nghi... uu sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 

- Thỏa thích rất hân hoan tà kiến sơ đạo tuyệt trừ do đó khai đoan ái sơ đạo tuyệt trừ 
sanh ra, tà kiến, hoài nghi... uu sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 

- Hoài nghi mở mối hoài nghi sanh ra, tà kiến... uu sanh ra. 

- ưu sơ đạo tuyệt trừ mở mối cho uẩn sơ đạo tuyệt trừ sanh ra, tà kiến sanh ra, hoài 
nghi sanh ra. 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

- Chu Thánh phản khán phiền não sơ đạo tuyệt trừ đã trừ, phản khán phiền não đã 
từng sanh truớc... quán ngộ uẩn sơ đạo tuyệt trừ bằng lối vô thuờng... 

- Tha tâm thông rõ lòng nguời tề toàn tâm sơ đạo tuyệt trừ. 

- Uẩn sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

- Thí... giới... tịnh nghiệp (uposathakamma) mở mối cho ái phi sơ đạo tuyệt trừ sanh 
ra,... uu phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 

- Nhớ thiện đã làm chứa để... thiền... 

- Chu Thánh xuất đạo phản khán đạo... quả luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

- Chu Thánh phản khán phiền não phi sơ đạo tuyệt trừ đã trừ, phản khán phiền não 
hạn chế... từng sanh truớc... 

- Nhãn... vật... quán ngộ uẩn phi sơ đạo tuyệt trừ bằng lối vô thuờng... thỏa thích rất 
hân hoan, do đó khai đoan ái phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra, phóng dật... ưu phi sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc... vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

- Thí... giới... tịnh nghiệp.... thiện đã làm chứa để trước kia.... thiền... 

- Nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan,... uẩn phi sơ đạo tuyệt trừ do đó mở mối cho 
ái sơ đạo tuyệt trừ sanh ra, tà kiến... hoài nghi... ưu sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 

576 . ^ 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Trưởng duyên có 

Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về ái sơ đạo tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng 
đó rồi ái sơ đạo tuyệt trừ sanh ra tà kiến sanh ra... nặng về tà kiến rồi... 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipati) sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn 
tương ưng bằng Trưởng duyên. 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipati) sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho sắc tâm 
bằng Trưởng duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


381 


* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho những pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt 
trừ bằng Truởng duyên: 

Truởng đồng sanh nhu: Truởng (adhipati) sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn 
tuơng ung và sắc tâm bằng Truởng duyên. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Truởng duyên 
có Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Bố thí... giới... tịnh nghiệp ịuposathakamma)... thiện đã từng làm 
chứa để truớc... 

- Xuất thiền thỏa thích thiền rất hân hoan, do nặng đó rồi ái phi sơ đạo tuyệt trừ phát 
sanh. 

- Chu Thánh xuất đạo nặng về đạo... quả bằng Truởng duyên. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng (adhipati) phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn 
tuơng ung và sắc tâm bằng Truởng duyên. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Truởng duyên: 

Truởng cảnh nhu: Bố thí... thiền... nhãn... vật... nặng về uẩn phi sơ đạo tuyệt trừ rồi 
thỏa thích rất hân hoan do nặng đó rồi ái sơ đạo tuyệt trừ sanh, tà kiến phát. 

577 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Vô gián duyên: 

Uẩn sơ đạo tuyệt trừ sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho quả sơ khởi (vuỊỊhãna) bằng Vô gián duyên; 
nên sắp căn (mũlarn katabbam). 

- Uẩn phi sơ đạo tuyệt trừ sanh truớc truớc... quả nhập thiền bằng Vô gián duyên; nên 
sắp căn. 

- Khán môn làm duyên cho uẩn sơ đạo tuyệt trừ bằng Vô gián duyên,... bằng Liên 
tiếp duyên,... bằng Đồng sanh duyên,... bằng Hỗ tuơng duyên có 2 câu,... bằng Y 
chỉ duyên. 

578 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuơng ái sơ đạo tuyệt trừ mạnh có thể sát sanh., phá hòa họp 
Tăng, nuơng sân sơ đạo tuyệt trừ mạnh... si... tà kiến... 

- Nuơng hy vọng mạnh có thể sát sanh, phá hòa họp Tăng. 

- Nuơng ái sơ đạo tuyệt trừ... hy vọng làm duyên cho ái sơ đạo tuyệt trừ... hy vọng 
bằng Cận y duyên. 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên có 
Vô gián cận y và Thuần cận y; 

- Thuần cận y nhu: Nuơng ái sơ đạo tuyệt trừ có thể bố thí... nhập thiền phát sanh. 

- Nuơng uu sơ đạo tuyệt trừ... si... tà kiến... nuơng hy vọng mạnh có thể bố thí... nhập 
thiền phát sanh. 

- Nuơng ái sơ đạo tuyệt trừ... hy vọng làm duyên cho đức tin... trí, ái, sân, si, ngã mạn 
phi sơ đạo tuyệt trừ, hy vọng làm duyên cho thân lạc, quả nhập thiền bằng Cận y 
duyên. 



382 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề sơ đạo kiến 


* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên 
có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh, gây ngã 
mạn. 

- Nuơng trì giới mạnh... trí, ái phi sơ đạo tuyệt trừ sân, si, ngã mạng, hy vọng, thân 
lạc... 

- Nuơng chỗ ở mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh, gây ngã mạn. 

- Nuơng đức tin... trí... ái phi sơ đạo tuyệt trừ... hy vọng, thân lạc, chỗ ở mạnh làm 
duyên cho đức tin, trí... ái phi sơ đạo tuyệt trừ... hy vọng, thân lạc, đạo, quả nhập 
thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin mạnh., chấp tà kiến... nuơng giới... trí... ái phi sơ 
đạo tuyệt trừ... sân, si, ngã mạn, hy vọng, thân lạc... nuơng chỗ ở mạnh có thể sát 
sanh., phá hòa hợp Tăng. 

- Nuơng đức tin., chỗ ở mạnh làm duyên cho ái phi sơ đạo tuyệt trừ, sân, si, tà kiến, 
hy vọng bằng Cận y duyên. 

579 . 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Tiền sanh 
duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh nhu: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thuờng... thỏa thích rất hân 
hoan do đó khai đoan ái phi sơ đạo tuyệt trừ sanh... phóng dật... uu phi sơ đạo tuyệt 
trừ sanh. 

- Thiên nhãn... xúc xứ làm duyên cho thân thức... 

- Vật tiền sanh nhu: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ... vật làm duyên cho 
uẩn phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Tiền sanh duyên 
có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh nhu: Nhãn.. Vật thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái sơ đạo 
tuyệt trừ sanh... tà kiến, hoài nghi phát và ưu sơ đạo tuyệt trừ. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn sơ đạo tuyệt trừ bằng Tiền sanh duyên. 

580 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Hậu sanh duyên:... 
tóm tắt... 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Hậu sanh 
duyên,... tóm tắt... bằng cố hưởng duyên có 2 câu. 

581 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Nghiệp duyên có 
Đồng sanh và Biệt thời 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho sắc tâm bằng Nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời như: Tư sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


383 


* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho những pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt 
trừ bằng Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng Nghiệp 
duyên. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Nghiệp duyên 
có Đồng sanh và Biệt thời 

- Đồng sanh nhu: Tu phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm 
bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 

582 . 

Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Quả duyên... 
bằng Thực duyên có 4 câu, bằng Quyền duyên có 4 câu, bằng Thiền duyên có 4 câu, 
bằng Đạo duyên có 4 câu, bằng Tuơng ung duyên có 2 câu. 

583 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Bất tuơng ung 
duyên có Đồng sanh và Hậu sanh;... tóm tắt... 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Bất tuơng ung 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Bất tuơng ung 
duyên: 

Tiền sanh nhu: Vật làm duyên cho uẩn sơ đạo tuyệt trừ bằng Bất tuơng ung duyên. 

584 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên: Nhu 
phần liên quan (paticcavãra). 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên 
có Đồng sanh và Hậu sanh: 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền... tóm tắt... 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên: 

Tiền sanh nhu: Nhãn... tóm tắt... như Tiền sanh. 

* Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

* Đồng sanh như: 1 uẩn sơ đạo tuyệt trừ và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu 
duyên,... 2 uẩn. 

* Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt 
trừ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn sơ đạo tuyệt trừ và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn sơ đạo tuyệt trừ và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uần sơ đạo tuyệt trừ và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh 
bằng Hiện hữu duyên,... bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên. 



384 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề sơ đạo kiến 


585 . 

Nhân 4, Cảnh 4, Trưởng 5, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 5, Hỗ tương 2, Y chỉ 7, 
Cận y 4, Tiền sanh 2, Hậu sanh 2, cố hưởng 2, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 4, Tương ưng 2, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 7, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 7. 

586 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho những pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt 
trừ bằng Đồng sanh duyên. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh 
duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt 
trừ bằng Đồng sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền 
duyên. 

587 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 5, 
phi Hỗ tương 5, phi Y chỉ 5, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 7, phi Đạo 7, 
phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 4, phi Hiện hữu 4, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi 
Bất ly 4. 

588 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4,... phi Trưởng 9, phi Vô gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Hỗ 
tương 2, phi Cận y 4, tất cả đều 4, phi Tương ưng 2, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 
4, phi Ly 4. 

589 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Trưởng 5; nên sắp cách thuận theo đầu đề,... phi Bất ly 
7. 


Dứt nhị đề sơ đạo (kiến) (dassanaduka) 




NHỊ ĐÈ BA ĐẠO CAO (Tư KIẾN) (BHA VANADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

590 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

Nhị đề so đạo (dassanaduka) thế nào, nhị đề này nên sắp rộng nhu thế ấy không chi 
khác. 

591 . 

Nhân 5,... Bất ly 5. 

592 . 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

Si đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh phóng dật. 

* Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

1 uẩn vô nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ luôn đến Vô tuởng. Si đồng sanh hoài nghi 
liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi... tóm tắt... 

593 . 

Phi Nhân 2, phi Ly 3. 

Trong phi Nhân duyên về phần ỷ truợng (paccayavãra) đối lập, đồng sanh phóng dật 3 
cách, trừ ra si. Còn lại tất cả phần cũng nhu nhị đề so đạo (dassanaduka), phần phóng 
dật và phần đối lập thì khác nhau. 

Phần Vấn Đằ (Panhavãra) 

594 . 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Nhân duyên: 

Nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tuong ung bằng Nhân duyên: Có 3 
câu. 

* Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Nhân 
duyên,... tóm tắt... 

595 . 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

- Thoả thích rất hân hoan ái ba đạo cao tuyệt trừ do đó khai đoan ái ba đạo cao tuyệt 
trừ... phóng dật, uu ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

- Phóng dật mở mối cho phóng dật sanh ra,... uu ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

- ưu ba đạo cao tuyệt trừ mở mối cho uu ba đạo cao tuyệt trừ... phóng dật sanh ra. 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh 
duyên: 

- Chu Thánh phản khán phiền não ba đạo cao tuyệt trừ, phản khán phiền não hạn chế, 
phản khán phiền não đã từng sanh... 

- Quán ngộ uẩn ba đạo cao tuyệt trừ bằng lối vô thuờng... thỏa thích rất hân hoan do 
đó khai đoan ái phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra, tà kiến sanh, hoài nghi sanh, uu phi 
ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

- Tha tâm thông rõ lòng nguời tề toàn tâm ba đạo cao tuyệt trừ. 




386 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề ba đạo cao 


- Uẩn ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông... vị lai 
thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh 
duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi mới phản khán thỏa 
thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái phi so đạo tuyệt trừ, tà kiến, hoài nghi phát 
sanh... và uu phi so đạo tuyệt trừ cũng sanh. 

- Thiện truớc kia... thiền... chu Thánh xuất đạo... quả luôn khán môn bằng Cảnh 
duyên. 

- Chu Thánh phản khán phiền não phi ba đạo cao tuyệt trừ đã tuyệt... 

- Nhãn... vật... quán ngộ uẩn phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng lối vô thuờng... thỏa thích 
rất hân hoan do đó khai đoan ái phi ba đạo cao tuyệt trừ... tà kiến, hoài nghi và ưu 
phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

- Thiên nhãn... tùy nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh 
duyên: 

Thí... giới... thiền... nhãn... vật... uẩn phi ba đạo cao tuyệt trừ thỏa thích rất hân hoan 
do đó khai đoan ái ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

596 . 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Trưởng duyên 
có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh. 

- Trưởng cảnh như: Nặng về ái ba đạo cao tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân hoan do 
nặng đó rồi ái ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng 
bằng Trưởng duyên. 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Trưởng 
duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về ái ba đạo cao tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân hoan do 
nặng đó rồi ái phi ba đạo cao tuyệt trừ,... tà kiến sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho sắc tâm bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho những pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi ba 
đạo cao tuyệt trừ bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng 
và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh giới rồi 
nặng về đó mới làm cho ái phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipati) phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Trưởng 
duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


387 


Trưởng cảnh như: Bố thí... thiền... nhãn... vật... nặng về uẩn phi ba đạo cao tuyệt trừ 
rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

597 . 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Vô gián 
duyên có 4 câu. 

Nhị đề ba đạo cao (tuyệt trừ) cũng như nhị đề so đạo ịdassanaduka) không chi 
khác. 

* ... bằng Đồng sanh duyên có 5 câu,... bằng Hỗ tương duyên có 2 câu,... bằng Y chỉ 
duyên có 7 câu. 

598 . 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên 
có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y. 

Thuần cận y như: Ái ba đạo cao tuyệt trừ... sân, si, ngã mạn... hy vọng làm duyên 
cho ái ba đạo cao tuyệt trừ, sân, si, ngã mạn, hy vọng bằng Cận y duyên. 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y 
duyên: Có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái ba đạo cao tuyệt trừ mạnh có thể bố thí... nhập thiền 
phát sanh,... có thể sát sanh... phá hòa hợp Tăng. 

- Nương sân ba đạo cao tuyệt trừ mạnh, si, ngã mạn, hy vọng mạnh có thể bố thí... 
nhập thiền phát sanh,... sát sanh... phá hòa họp Tăng. 

- Nương ái ba đạo cao tuyệt trừ... hy vọng mạnh làm duyên cho đức tin... trí, ái, sân, 
si, tà kiến phi ba đạo cao tuyệt trừ, hy vọng, thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền 
bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y 
duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh, chấp tà 
kiến. 

- Nương giới... trí, ái, sân, si, ngã mạn, tà kiến, hy vọng phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
thân lạc, thân khổ, nương chỗ ở mạnh có thể sát sanh... phá hòa họp Tăng. 

- Nương đức tin... chỗ ở làm duyên cho đức tin... trí, ái, sân, si, tà kiến phi ba đạo cao 
tuyệt trừ, thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y 
duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh, gây ngã mạn. 

- Nương giới... trí, ái... hy vọng, thân lạc, thân kh ổ... nương chỗ ở mạnh có thể gây 
ngã mạn. 

- Nương đức tin, chỗ ở mạnh làm duyên cho ái, sân, si, ngã mạn, hy vọng ba đạo cao 
tuyệt trừ bằng Cận y duyên. 

599 . 

* Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên 
bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng vô thường... thỏa thích rất hân hoan 
do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài nghi, ưu phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

- Thiên nhãn... xúc xứ làm duyên cho thân thức. 



388 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề ba đạo cao 


- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức; thân xứ làm duyên cho thân 
thức; vật làm duyên cho uẩn phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Tiền sanh 

duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như; Nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái, phóng 
dật ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra, ưu ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn ba đạo cao tuyệt trừ bằng Tiền sanh 
duyên. 

* ... bằng Hậu sanh duyên 2 câu,... bằng cố hưởng duyên 2 câu. 

600 . 

* ... bằng Nghiệp duyên: 

- Tư (cetanã) ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp duyên, 
nên sắp căn (mũlarỵi katabbam). 

- Tư ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho sắc tâm bằng Nghiệp duyên, nên sắp căn. 

- Tư ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nghiệp 
duyên. 

* Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 

Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
tâm bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục 
sinh bằng Nghiệp duyên. 

* ... bằng Quả duyên: Có 1 câu,... tóm tắt... 

* ... bằng Bất ly duyên. 

Tất cả duyên ba đạo cao tuyệt trừ (bhãvanãduka) như nhị đề sơ đạo (dassanaduka). 

601 . 

Nhân 4, Cảnh 4, Trưởng 5, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 5, Hỗ tương 2, Y chỉ 7, 

Cận y 4, Tiền sanh 2, Hậu sanh 2, cố hưởng 2, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 4, Quyền 4, 

Thiền 4, Đạo 4, Tương ưng 2, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 7, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 7. 

Cách phân ngược (paccanĩya) rộng cũng như nhị đề sơ đạo (dassanaduka). Phân 
đếm rộng 3 thứ nhu thế. 

Dứt nhị đề ba đạo cao (bhãvanãduka) 


NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 
(DẢSSANENAPAHA TABBẰHETUKADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

602 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ,... 2 uẩn... 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh 
ra do Nhân duyên: 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


389 


Sắc tâm (sittasamutthana) liên quan uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 

* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan 
pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
(dassanehapahãtabbahetuka),... 2 uẩn. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh 
ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, 2 uẩn... sắc tâm liên 
quan si đồng sanh hoài nghi. 

- Sát-na tục sinh luôn đến đại sung nội bộ (ajjhattikamahãbhũta). 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra 
do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng liên quan si đồng sanh hoài nghi. 

* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp 
phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan si đồng sanh hoài nghi. 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi 
hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si, 2 uẩn... 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc tâm liên quan uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung. 

- Sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi và si. 

* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan những 
pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si,... liên quan 2 uẩn. 

603 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ,... 2 uẩn. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra 
do Cảnh duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi. 

* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp 
hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn và si liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi,... 2 uẩn. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh 
ra do Cảnh duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh... . 



390 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra 
do Cảnh duyên: 

Uẩn tuơng ung liên quan si đồng sanh hoài nghi. 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi 
hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si,... 2 uẩn,... tóm tắt... 

604 . 

Nhân 9, Cảnh 6, Truởng 5, Vô gián 6, Liên tiếp 6, Đồng sanh 9, Hỗ tuơng 6, Y chỉ 9, 
Cận y 6, Tiền sanh 6, cố huởng 6, Nghiệp 9, Quả 1, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tuơng ung 6, Bất tuơng ung 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 6, Ly 6, Bất ly 9. 

605 . 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra 
do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh 
ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ luôn đến 
nguời Vô tuởng... 

- Si đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh phóng dật. 

606 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 3, phi Truởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tuơng 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng 
ung 6, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

607 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3, phi Truởng 9,... phi Tiền sanh 7,... phi Bất tuơng ung 4, 
phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

608 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Vô gián 2,... Đạo 2,... Bất ly 2. 

Phần đồng sanh (sahajãtavãra) nhu phần liên quan. 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) 

609 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra 
do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: Luôn đến đại sung nội bộ (ajjhattikamahãbhũta)-, uẩn phi sơ đạo 
tuyệt trừ nhờ cậy vật. 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên: 

Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật; uẩn tuơng ung nhờ cậy si đồng sanh 
hoài nghi. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


391 


* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi 
hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật; sắc tâm nhờ cậy đại sung; uẩn tương 
ưng và sắc tâm nhờ cậy si đồng sanh hoài nghi. 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi 
hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật,... 2 uẩn. 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn 
đồng sanh hoài nghi và vật,... 2 uẩn. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc tâm nhờ cậy uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung. 

- Sắc tâm nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi và si. 

* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy những 
pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân 
duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật,... 2 uẩn. 

- Sắc tâm nhờ cậy uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung. 

- 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si,... 2 uẩn. 

610 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Cảnh duyên có 3 câu, như phần liên quan (paticcavãra). 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra 
do Cảnh duyên: Như phần liên quan (paựccavãra). 

- ... nhờ cậy vật, 3 câu. 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ; uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ 
cậy vật. Si đồng sanh hoài nghi nhờ cậy vật. 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Cảnh duyên: 

Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật; uẩn tương ưng nhờ cậy si đồng sanh 
hoài nghi. 

* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi 
hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

Uẩn đồng sanh hoài nghi và si nhờ cậy vật. 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi 
hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật,... 2 uẩn. 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si,... 2 uẩn. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi và vật. 

* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy những 
pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Cảnh 
duyên: 



392 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật,... 2 uẩn. 

- 3 uẩn và si nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và vật,... 2 uẩn. 

611 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Truởng 9, tất cả đều 9, Quả 1, Bất ly 9. 

612 . 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra 
do phi Nhân duyên: 

- Vô nhân phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ luôn đến nguời Vô tuởng... 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ. 

- Si đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh phóng dật và vật. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi nhò cậy uẩn đồng sanh hoài nghi và vật,... tóm tắt... 

613 . 

Phi Nhân 3, phi Cảnh 3, phi Truởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tuơng 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng 
ung 6, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dù đếm 2 câu ngoài ra, hay sắp phần y chỉ (nissayavãra) cũng nhu thế. 

Phần Hòa Hơp (Sansatthavãra) 

614 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên: 

3 uẩn hòa hợp 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ,... 2 uẩn. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa họp pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra 
do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa họp pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên: 

Uẩn tuơng ung hòa họp si đồng sanh hoài nghi. 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa họp những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi 
hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si,... 2 uẩn. 

615 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa họp pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Cảnh duyên: Có 3 câu nhu phần liên quan (paticcavãra). 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa họp pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra 
do Cảnh duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ,... 2 uẩn. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


393 


* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Cảnh duyên: Nhu phần liên quan ịpaticcavãra). 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa họp những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi 
hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: Nhu phần liên quan (paựccavãra),... 
tóm tắt... 

616 . 

Nhân 4, Cảnh 6, Truởng 2, Vô gián 6, tất cả đều 6, Quả 1, Bất ly 6. 

617 . 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa họp pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi hòa họp uẩn đồng sanh hoài nghi. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa họp pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra 
do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn hòa họp 1 uẩn vô nhân phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Si đồng sanh phóng dật hòa họp uẩn đồng sanh phóng dật. 

618 . 

Phi Nhân 2, phi Truởng 6, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 6, phi cố huởng 6, phi 
Nghiệp 4, phi Quả 6, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tuơng ung 6. 

619 . 

Nhân duyên có phi Truởng 4, phi Tiền sanh 4,... phi Bất tuơng ung 4. 

620 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Vô gián 2, Quả 1, Bất ly 2. 

Phần tuơng ung (sampayuttavãra) nhu phần hòa họp (sansatthavãra). 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

621 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Nhân duyên: 

- Nhân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nhân duyên. 
Nên sắp căn (mũỉamkãtabbam). 

- Nhân ịhetu) hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ (dassanenapahãtabbahetuka) làm duyên cho 
sắc tâm bằng Nhân duyên; sắp căn. 

- Nhân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng 
Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Nhân duyên: 

- Nhân phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng 
Nhân duyên. 

- Si đồng sanh hoài nghi làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên. 

- Sát-na tục sinh... sắp căn (mũlamkãtabbam). 

- Si đồng sanh hoài nghi làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nhân duyên, nên sắp 
căn. 

- Si đồng sanh hoài nghi làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

622 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Cảnh duyên: 




394 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


- Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ mở mối cho uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra; 
sắp căn. 

- Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ mở mối cho uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và si sanh 
ra; sắp căn. 

- Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ mở mối cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh ra. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi mới phản khán thỏa 
thích rất hân hoan do đó khai đoan ái phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, phóng dật sanh 
ra... uu phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 

- Nhớ thiện đã từng làm chứa để truớc kia... xuất thiền... chu Thánh xuất đạo phản 
khán đạo... luôn đến khán môn bằng Cảnh duyên. 

- Chu Thánh phản khán phiền não phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ đã tuyệt, phản khán 
phiền não hạn chế rõ thấu phiền não đã từng sanh truớc kia. 

- Quán ngộ nhãn... vật... uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và si bằng lối vô thuờng... 
thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, phóng dật, 
uu... sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc... vị lai thông luôn khán môn và si bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Cảnh duyên: 

Bố thí... thiền... nhãn... vật... uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và si... thỏa thích rất 
hân hoan do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài nghi, hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra,... 
uu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt 
trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

Nhãn... vật... uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và si mở mối cho uẩn đồng sanh 
hoài nghi và si sanh ra. 

* Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho 
pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

- Uẩn đồng sanh hoài nghi và si mở mối cho uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra, 
sắp căn... 

- Uẩn đồng sanh hoài nghi và si mở mối cho uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và si 
sanh ra; sắp căn. 

- Uẩn đồng sanh hoài nghi và si mở mối cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh ra. 

623 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Truởng duyên có Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Nặng về uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ rồi làm cho uẩn hữu nhân 
sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tuơng 
ung bằng Truởng duyên. 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Truởng duyên: 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng (adhipati) hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho 
sắc tâm bằng Truởng duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


395 


* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Truởng duyên: 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng (adhipati) hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho 
uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng Truởng duyên. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Truởng duyên có Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Thí... giới... tịnh nghiệp rồi nặng về đó mới phản khán thỏa thích 
rất hân hoan, do nặng đó rồi ái hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 

- Nhớ thiện đã từng làm chứa để truớc... thiền... 

- Chu Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi... quả bằng Truởng duyên. 

- Nhãn... vật... nặng về uẩn hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân hoan 
do nặng về đó rồi làm cho ái hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng (adhipati) phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên 
cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng Truởng duyên. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Truởng duyên: 

Truởng cảnh nhu: Thí... giới... tịnh nghiệp... thiền... nhãn... vật... nặng về uẩn phi 
hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân hoan do đó mới làm cho ái hữu nhân 
sơ đạo tuyệt trừ sanh ra, tà kiến... 

624 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Vô gián duyên: 

- Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên, săp căn. 

- Uẩn đồng sanh hoài nghi sanh truớc truớc làm duyên cho si đồng sanh hoài nghi 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián 
duyên. 

- Uẩn đồng sanh hoài nghi sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi 
và si sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Vô gián duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi sanh truớc truớc làm duyên cho si đồng sanh hoài nghi sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh truớc truớc... quả nhập thiền bằng Vô gián duyên, 
nên sắp căn. 

- Si đồng sanh hoài nghi sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Khán môn (ãvajjana) làm duyên cho uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Vô gián 
duyên; sắp căn. 

- Si đồng sanh hoài nghi sanh truớc truớc làm duyên cho uần đồng sanh hoài nghi và 
si sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Khán môn (ãvajjana) làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si bằng Vô gián 
duyên. 



396 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho 
pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài 
nghi sanh sau sau; sắp căn. 

- Uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh trước trước làm duyên cho si đồng sanh hoài 
nghi sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián 
duyên; sắp căn. 

- Uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài 
nghi và si sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* ... bằng Liên tiếp duyên có 9 câu,... bằng Đồng sanh duyên có 9 câu,... bằng Hỗ tương 
duyên có 6 câu,... bằng Y chỉ duyên có 9 câu. 

625 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên. 

- Còn 2 thứ ngoài ra là Vô gián cận y và Thuần cận y; sắp căn. 

- Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
si bằng Cận y duyên; sắp căn. 

- Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si bằng 
Cận y duyên. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh, gây ngã 
mạn. 

- Nương giới... trí... ái phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sân, si, ngã mạn, hy vọng, thân 
lạc, thân khổ... nương chỗ ở mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin... chồ ở làm duyên cho đức tin, trí, ái phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... 
hy vọng, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh... chấp tà kiến. 

- Nương giới... trí... ái hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ... sân, si, ngã mạn, hy vọng, thân 
lạc, thân khổ... nương chỗ ở mạnh có thể sát sanh... phá hòa họp Tăng. 

- Nương đức tin... chỗ ở mạnh làm duyên cho ái hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sân, si, tà 
kiến, hy vọng bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt 
trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên: Có Vô gián cận y và Thuần 
cận y: 

Thuần cận y như: Nương đức tin... trí... ái hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ... sân, si, 
ngã mạn, hy vọng, thân lạc... chỗ ở làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si 
bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho 
pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y; 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


397 


- Thuần cận y như: uẩn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho uẩn hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên; nên sắp căn... 

- Uẩn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho uẩn hữu phi nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
si bằng Cận y duyên; sắp căn. 

- Uẩn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si bằng 
Cận y duyên. 

626 . 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân 
hoan do đó khai đoan ái phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... phóng dật... ưu phi hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 

- Thiên nhãn... tóm tắt... 

- Vật tiền sanh:... tóm tắt... 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan do đó kh ai đoan ái hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ, tà kiến... hoài nghi... ưu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 

- Vật tiền sanh:... tóm tắt... 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt 
trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật 
tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật khai đoan uẩn đồng sanh hoài nghi và si sanh ra. 

- Vật tiền sanh như:... tóm tắt... 

627 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Hậu sanh duyên... 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Hậu sanh duyên... 

* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên 
cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Hậu sanh duyên... bằng cố hưởng duyên. 

628 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Nghiệp duyên: 

- Tư (cetanã) hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp 
duyên, sắp căn... có Đồng sanh (Sahạịãta) và Biệt thời (Nãnãkhanika). 

- Đồng sanh như: Tư hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho sắc tâm bằng Nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời như: Tư hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh 
bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi 
hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Nghiệp duyên: 

- Tư hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nghiệp 
duyên. 



398 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu (cetanã) phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn 
tuơng ung và sắc tâm bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẩn quả và sắc tục 
sinh bằng Nghiệp duyên. 

* ... bằng Quả duyên,... bằng Thực duyên,... bằng Quyền duyên,... bằng Thiền duyên,... 
bằng Đạo duyên,... bằng Tuơng ung duyên có 6 câu,... bằng Bất tuơng ung duyên có 5 
câu. 

629 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Hiện hữu duyên có 3 câu. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền... tóm tắt... 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh,... tóm tắt... 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt 
trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền 
sanh,... tóm tắt... 

* Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho 
pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh nhu: 1 uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng 
Hiện hữu duyên. 

- 1 uẩn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên. 

* Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho 
pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, 
Hậu sanh, Thực và Quyền,... tóm tắt... 

* Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho 
pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên: 
Có Đồng sanh và Tiền sanh,... tóm tắt... 

* ... bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên. 

630 . 

Nhân 6, Cảnh 9, Truởng 5, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tuơng 6, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố huởng 9, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 4, Tuơng ung 6, Bất tuơng ung 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

631 . 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, 
bằng Nghiệp duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


399 


* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận 
y duyên. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, 
bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt 
trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho 

pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y 

duyên. 

* Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho 

pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng 

Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho 
những pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

632 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, tất cả đều 9,... phi Bất ly 9. 

633 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 6,... phi Truởng 6, phi Vô gián 6, phi Liên tiếp 6, phi Hỗ 
tuơng 2, phi Cận y 6,... phi Tuơng ung 2, phi Bất tuơng ung 3, phi Vô hữu 6, phi Ly 6. 

634 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Truởng 5, nên sắp rộng thuận theo đầu đề,... Bất ly 9. 

Dứt nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ (dassanenapahãtabbahetukaduka) 


NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 
(BHẪVANẴYAPAHẴTABBAHETUKADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

635 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh 
ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ,... 2 uẩn. 

Dù phần liên quan (paticcavãra), phần đồng sanh (sahajãtavãra), phần ỷ truợng 
(paccayavãra), phần y chỉ (nỉssayavãra), phần hòa hợp (sahsaịịhavãra), phần tuơng 
ung (sampayuttavãra) đều giống nhu nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
(dassanenapahãtabbahetukaduka). 

Si đồng sanh phóng dật nên sắp vào vị trí của si đồng sanh hoài nghi. 





400 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 


Phần Vấn Đề (Panhavam) 

636 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
bằng Nhân duyên: Có 6 câu nhu nhị đề hữu nhân so đạo tuyệt trừ 
(dassanenapahãtabbahetukaduka). 

637 . 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
bằng Cảnh duyên: Có 3 câu mở mối, nhu nhị đề hữu nhân so đạo tuyệt trừ. 

* Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi mới phản khán thỏa 
thích rất hân hoan do đó khai đoan ái phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, tà kiến... 
hoài nghi... uu phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

- Nhớ thiện từng tạo chứa để... xuất thiền... 

- Chu Thánh xuất đạo... quả luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

- Chu Thánh phản khán phiền não phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ đã trừ tuyệt, rõ 
phiền não từng sanh. 

- Nhãn... vật... quán ngộ uẩn phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và si bằng cách vô 
thuờng... thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ, tà kiến, hoài nghi... uu phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

- Thiên nhãn... vị lai thông luôn khán môn và si bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ bằng Cảnh duyên: 

- Bố thí... giới... thiền... tóm tắt... 

- Nhãn... vật... uẩn phi hữu nhân so đạo tuyệt trừ và si thỏa thích rất hân hoan do đó 
khai đoan ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, phóng dật... uu hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra. 

* Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ và phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

Nhãn... vật... uẩn phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và si mở mối cho uẩn đồng sanh 
phóng dật và si sanh ra. 

Nên sắp đến Cảnh (ãrammana) hiệp trợ (ghatanã) cũng có 3 câu. 

638 . 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
bằng Truởng duyên có Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Nặng về ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân 
hoan do nặng đó rồi làm cho ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn 
tuong ung bằng Truởng duyên. 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ bằng Truởng duyên có Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Nặng về ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân 
hoan, do nặng đó rồi làm cho ái phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra, tà kiến... 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


401 


- Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipati) hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên 
cho cho sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho những pháp hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ và phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho cho 
uẩn tưong ưng và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

+ Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi 
nặng về đó mới phản khán, do nặng đó rồi làm cho ái phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ sanh ra, tà kiến... 

- ... trước kia... thiền... 

- Chư Thánh xuất đạo... quả bằng Trưởng duyên. 

- Nhãn... vật... nặng về uẩn phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân 
hoan, do nặng đó rồi ái phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra... tà kiến.. 

+ Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
cho uẩn tưong ưng và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Bố thí... xuất thiền... tóm tắt... 

- Nhãn... vật... nặng về uẩn phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân 
hoan, do nặng đó rồi làm cho ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

639 . 

* .... bằng Vô gián duyên: 

Trong phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nên sắp si đồng sanh phóng dật mà không 
nên nên sắp si đồng sanh hoài nghi. 

* ... bằng Liên tiếp duyên,... bằng Đồng sanh duyên có 9 câu,... bằng Hỗ tương duyên có 
6 câu,... bằng Y chỉ duyên có 9 câu. 

640 . 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn hữu nhân 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên; nên sắp căn (mũlamkãtabbam). 

- Uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn phi hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ và si bằng Cận y duyên. 

- Vật ái dục của mình (sakabhande chandarãga) làm duyên cho vật ái dục của người 
khác (parabhande chandarãga) bằng Cận y duyên. 

- Vật hỏn xẻn ái dục của mình (sakapariggaha chandarãga) làm duyên cho vật hỏn 
xẻn ái dục của người khác (parapariggaha chandarãga) bằng Cận y duyên. Nên sắp 
căn (mũlamkãtabbarn). 

- Uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn đồng sanh phóng dật và si 
bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 



402 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 


- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh... chấp 
tà kiến. 

- Nương giới... trí, ái phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, sân, si, ngã mạn, tà kiến... hy 
vọng, thân lạc, thân khổ... nương chỗ ở mạnh có thể bố thí... sát sanh, phá hòa họp 
Tăng. 

- Nương đức tin... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin... trí, ái phi hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ, sân, si, tà kiến, hy vọng, thân lạc... luôn quả nhập thiền bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh, gây ngã mạn... 

- Nương đức tin... chỗ ở mạnh làm duyên cho ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, sân, 
si, ngã mạn, hy vọng bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho những pháp hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ và phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, 
Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin... trí... thân lạc... chỗ ở mạnh làm duyên cho uẩn 
đồng sanh phóng dật và si bằng Cận y duyên. 

- Nên sắp họp trợ (ghatanã) Cận y có 3 cách. 

641 . 

* Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ bằng Tiền sanh duyên có 3 câu. 

* ... bằng Hậu sanh duyên có 3 câu,... bằng cố hưởng duyên có 3 câu,... bằng Nghiệp 
duyên. 

Trong nguyên do chia phi ba đạo cao tuyệt trừ vẫn có Biệt thời (Nãnãkhanika). 

* ... bằng phi Ly duyên,... tóm tắt... 

Nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ như thế nào thì nhị đề hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ cũng như thế ấy; về phần ngược (paccanĩya) cách chia cách đếm không chi khác. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ... 

Dù vật ái dục của mình (sakabhande chandarãga) nên sắp về đoạn chót. 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Dù vật ái dục của mình cũng nên sắp về đoạn chót. 

Dứt nhị đề hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 


NHỊ ĐÈ HỮU TẦM (SAVITAKKADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

642 . 

* Pháp hữu tầm liên quan pháp hữu tầm sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô tầm liên quan pháp hữu tầm sanh ra do Nhân duyên: 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


403 


Tầm và sắc tâm liên quan uẩn hữu tầm. Sát-na tục sinh... 

* Chư pháp hữu tầm và vô tầm liên quan pháp hữu tầm sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và tầm và sắc tâm liên quan uẩn hữu tầm. Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô tầm liên quan pháp vô tầm sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô tầm,... 2 uẩn. sắc tâm liên quan tầm. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn vô tầm (avitakka),... 2 uẩn. 
Sắc tục sinh liên quan tầm, vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật; vật liên quan tầm, 
tầm liên quan vật,... 1 đại sung. 

* Pháp hữu tầm liên quan pháp vô tầm sanh ra do Nhân duyên: 

- Uẩn tương ưng liên quan tầm. Sát-na tục sinh: uẩn tương ưng liên quan tầm. 

- Sát-na tục sinh: uẩn hữu tầm (savitakka) liên quan vật (vatthu). 

* Chư pháp hữu tầm và vô tầm liên quan pháp vô tầm sanh ra do Nhân duyên: 

- Uẩn tưoưg ưng và sắc tâm liên quan tầm. uẩn hữu tầm liên quan tầm (vitakka)', sắc 
tâm liên quan đại sung. 

- Sát-na tục sinh: uẩn tương ưng và sắc tục sinh liên quan tầm. 

- Sát-na tục sinh: uẩn hữu tầm liên quan tầm; sắc tục sinh liên quan đại sung. 

- Sát-na tục sinh: uẩn hữu tầm liên quan vật; sắc tục sinh liên quan đại sung. 

- Sát-na tục sinh: tầm và uẩn tương ưng liên quan vật. 

* Pháp hữu tầm liên quan những pháp hữu tầm và vô tầm sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm và tầm,... liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm và tầm,... liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm và vật,... 2 uẩn. 

* Pháp vô tầm liên quan những pháp hữu tầm và vô tầm sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc tâm liên quan uẩn hữu tầm và tầm với đại sung. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn hữu tầm với tầm và đại sung. 

- Sát-na tục sinh: tầm liên quan uẩn hữu tầm và vật. 

* Chư pháp hữu tầm và vô tầm liên quan những pháp hữu tầm và vô tầm sanh ra do 
Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn hữu tầm và tầm,... 2 uẩn. 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm và tầm,... 2 uẩn. 

- Sắc tâm liên quan uẩn hữu tầm và tầm và đại sung. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn hữu tầm và tầm,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uần hữu tầm và tầm,... 2 uẩn. sắc tục sinh liên 
quan uẩn hữu tầm và tầm và đại sung. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và tầm liên quan 1 uẩn hữu tầm và vật,... 2 uẩn;... tóm tắt... 

643 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9,... Cận y 9, Tiền sanh 6, cố hưởng 6, Nghiệp 9, Quả 9, tất 
cả đều 9,... Bất ly 9. 

644 . 

* Pháp hữu tầm liên quan pháp hữu tầm sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân hữu tầm (savitakka),... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân:... 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 



404 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu tầm 


- Phần hữu tầm căn (savitakkamula) nên sắp 2 câu ngoài ra là vô nhân, không chi 
khác. 

* Pháp vô tầm liên quan pháp vô tầm sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân vô tầm,... 2 uẩn. sắc tâm liên quan tầm vô nhân. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: sắc tục sinh liên quan tầm; vật liên quan tầm; tầm liên 
quan vật. 

* Pháp hữu tầm liên quan pháp vô tầm sanh ra do phi Nhân duyên: 

- Uẩn tuong ung liên quan tầm vô nhân; 

- Sát-na tục sinh: uẩn tuong ung liên quan tầm. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật liên quan tầm. 

* Chu pháp hữu tầm và vô tầm liên quan pháp vô tầm sanh ra do phi Nhân duyên:... tóm 
tắt nhu Nhân duyên, nên định là vô nhân. 

* Pháp hữu tầm liên quan những pháp hữu tầm và vô tầm sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân hữu tầm và tầm (vitakka),... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô tầm ịavitakka) và tầm,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tầm ịsavitakka) và vật và tầm,... 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật và tầm. 

2 câu ngoài ra nhu Nhân duyên không khác, nên định là vô nhân. 

645 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Truởng 9, phi Vô gián 3... phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, 
phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 9, phi Thực 1, phi Quyền 1, 
phi Thiền 1, phi Đạo 9, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng ung 6, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

646 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3, phi Truởng 9, phi Vô gián 3,... phi Nghiệp 4, phi Quả 9, 
phi Tuong ung 3, phi Bất tuong ung 6, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

647 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Vô gián 9, Tiền sanh 6,... cố huởng 5, Nghiệp 9,... Đạo 
3, Tuong ung 9, tất cả đều 9. 

Phần đồng sanh (sahạịãtavãra) nhu phần liên quan (paựccavãra). 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) 

648 . 

* Pháp hữu tầm nhờ cậy pháp hữu tầm sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu nhu phần liên 
quan. 

* Pháp vô tầm nhờ cậy pháp vô tầm sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy (paccaya) 1 uẩn vô tầm (avitakka),... 2 uẩn. sắc tâm nhờ 
cậy tầm. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh nhò cậy 1 uẩn vô tầm,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh nhò cậy tầm; vật nhò cậy uẩn; uẩn nhò cậy vật; vật nhờ 
cậy tầm, tầm nhờ cậy vật. 3 đại sung nhờ cậy 1 đại sung... uẩn vô tầm nhờ cậy vật, 
tầm nhờ cậy vật. 

* Pháp hữu tầm nhờ cậy pháp vô tầm sanh ra do Nhân duyên: 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


405 


Uẩn tương ưng nhờ cậy tầm, uẩn hữu tầm nhờ cậy vật. Tục sinh có 2 câu. 

* Chư pháp hữu tầm và vô tầm nhờ cậy pháp vô tầm sanh ra do Nhân duyên: 

- Uẩn tương ưng và sắc tâm nhờ cậy tầm. uẩn tương ưng nhờ cậy tầm. sắc tâm nhờ 
cậy đại sung, uẩn hữu tầm nhờ cậy vật. sắc tâm nhờ cậy đại sung; tầm và uẩn tương 
ưng nhờ cậy vật. 

- Sát-na tục sinh:... dù tục sinh như bình nhựt (pavatti). 

* Pháp hữu tầm nhờ cậy pháp hữu tầm và vô tầm sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu tầm và tầm,... 2 uẩn. 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn hữu tầm và vật,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: Nên sắp 2 câu. 

* Pháp vô tầm nhờ cậy pháp hữu tầm và vô tầm sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc tâm nhờ cậy uẩn hữu tầm và tầm. 

- Sắc tâm nhờ cậy uẩn hữu tầm và tầm và đại sung. 

- Tầm nhờ cậy uẩn hữu tầm và vật. 

- Sát-na tục sinh:... dù tục sinh cũng 3 câu. 

* Chư pháp hữu tầm và vô tầm nhờ cậy những pháp hữu tầm và vô tầm sanh ra do Nhân 
duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn hữu tầm và tầm,... 2 uẩn. 3 uẩn nhờ cậy 1 uần hữu 
tầm và tầm và vật,... 2 uẩn. 

- Sắc tâm nhờ cậy uẩn hữu tầm và tầm và đại sung. 

- 3 uẩn và tầm nhờ cậy 1 uẩn hữu tầm và vật,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh... 

649 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, tất cả đều 9,... Bất ly 9. 

650 . 

Pháp hữu tầm nhờ cậy pháp hữu tầm sanh ra do phi Nhân duyên: 

Nên sắp 9 câu, nên định 3 câu có vô nhân trừ si. 

Phần liên quan (paựccavãra) như thế nào, thì câu đề Nhân duyên chỉ như thế ấy, 
thêm vào 5 thức (pancavinnana) si và tầm. 

651 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3,... phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, 
phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 9, phi Thực 1, phi Quyền 1, 
phi Thiền 1, phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 6, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dù sắp đếm 2 cách ngoài ra hay phần y chỉ (nissayavãra) cũng như thế 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) 

652 . 

* Pháp hữu tầm hòa họp pháp hữu tầm sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn hữu tầm,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô tầm hòa họp pháp hữu tầm sanh ra do Nhân duyên: 

Tầm ịvitakka) hòa họp uẩn hữu tầm. 

* Chư pháp hữu tầm và vô tầm hòa họp pháp hữu tầm sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và tầm hòa họp 1 uẩn hữu tầm,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô tầm hòa họp pháp vô tầm sanh ra do Nhân duyên: 




406 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu tầm 


3 uẩn hòa hợp 1 uẩn vô tầm. Sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu tầm hòa họp pháp vô tầm sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn tuong ung hòa họp tầm. Sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu tầm hòa họp những pháp hữu tầm và vô tầm sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn hữu tầm và tầm,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

653 . 

Nhân 6, Cảnh 6, Truởng 6, tất cả đều 6,... Bất ly 6. 

654 . 

Pháp hữu tầm hòa họp pháp hữu tầm sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sắp 6 câu đề nhu thuận tùng (anuloda) quyết gọi là vô nhân (ahetuka), chỉ có 3 câu; 
nên bỏ bớt si. 

655 . 

Phi nhân 6, phi Truởng 6, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 6, phi cố huởng 6, phi 
Nghiệp 4, phi Quả 6, phi Thiền 1, phi Đạo 6, phi Bất tuơng ung 6. 

Nên đếm dù 2 câu ngoài ra hay phần tuơng ung (sampayuttavãra) cũng nhu thế. 

Phần Vấn Đằ (Panhãvãra) 

656 . 

* Pháp hữu tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Nhân duyên: 

Nhân hữu tầm làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu tầm làm duyên cho pháp vô tầm bằng Nhân duyên: 

- Nhân hữu tầm ịsavitakka) làm duyên cho tầm và sắc tâm (cittasamutthãna) bằng 
Nhân duyên. Sát-na tục sinh... nên sắp căn (mũlam kãtabbam). 

- Nhân hữu tầm làm duyên cho uẩn tuơng ung và tầm và sắc tâm bằng Nhân duyên. 
Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô tầm làm duyên cho pháp vô tầm bằng Nhân duyên: 

Nhân vô tầm làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng Nhân duyên. Sát-na tục 
sinh... 

657 . 

* Pháp hữu tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Cảnh duyên: 

- Uẩn hữu tầm mở mối cho uẩn hữu tầm sanh ra, sắp căn. 

- Uẩn hữu tầm mở mối cho uẩn vô tầm và tầm sanh ra, sắp căn. 

- Uẩn hữu tầm mở mối cho uẩn hữu tầm và tầm sanh ra. 

* Pháp vô tầm làm duyên cho pháp vô tầm bằng Cảnh duyên: 

- Chu Thánh xuất thiền vô tầm phản khán thiền vô tầm; xuất đạo phản khán đạo, xuất 
quả phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả vô tầm (avitakka) và tầm bằng Cảnh duyên. 

- Quán ngộ nhãn... vật... uẩn vô tầm và tầm bằng lối vô thuờng... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan tầm phát sanh. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông rõ lòng nguời tề toàn tâm vô tầm. 

- Không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ... 

- Uẩn vô tầm làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông và tầm bằng Cảnh duyên. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


407 


- Uẩn vô tầm và tầm mở mối cho uẩn vô tầm và tầm sanh ra. 

* Pháp vô tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Cảnh duyên: 

- Chu Thánh xuất thiền vô tầm... xuất đạo phản khán đạo, xuất quả phản khán quả, 
phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (yodana), đạo, quả hữu tầm 
luôn khán môn (ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

- Quán ngộ nhãn... vật... uẩn vô tầm và tầm bằng lối vô thuờng... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan ái sanh uu phát. 

- Uẩn vô tầm và tầm mở mối cho uẩn hữu tầm sanh ra. 

* Chu pháp vô tầm làm duyên cho pháp hữu tầm và vô tầm bằng Cảnh duyên: 

- Chu Thánh xuất thiền vô tầm... xuất đạo phản khán đạo, xuất quả phản khán quả, 
phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh ịyodana), đạo, quả hữu tầm 
luôn khán môn và tầm bằng Cảnh duyên. 

- Quán ngộ nhãn... vật... uẩn vô tầm và tầm bằng lối vô thuờng... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan uẩn hữu tầm và tầm sanh ra. 

- Uẩn vô tầm và tầm mở mối cho uẩn hữu tầm và tầm sanh ra. 

* Chu pháp hữu tầm và vô tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Cảnh duyên: 

- Uẩn hữu tầm và tầm mở mối cho uẩn hữu tầm sanh ra; nên sắp căn. 

- Uẩn hữu tầm và tầm mở mối cho uẩn vô tầm và tầm sanh ra; nên sắp căn. 

- Uẩn hữu tầm và tầm mở mối cho uẩn hữu tầm và tầm sanh ra. 

658 . 

* Pháp hữu tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Truởng duyên có Truởng cảnh và 

Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Nặng về uẩn hữu tầm rồi làm cho uẩn hữu tầm sanh ra. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng (adhipati) hữu tầm làm duyên cho uẩn tuong ung 
bằng Truởng duyên. 

* Pháp hữu tầm làm duyên cho pháp vô tầm bằng Truởng duyên có Truởng cảnh và 

Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Nặng về uẩn hữu tầm rồi làm cho tầm (vitakka) sanh ra. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng (adhipati) hữu tầm làm duyên cho tầm và sắc tâm 
bằng Truởng duyên. 

* Pháp hữu tầm làm duyên cho những pháp hữu tầm và vô tầm bằng Truởng duyên có 

Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Nặng về uẩn hữu tầm rồi làm cho uẩn hữu tầm và tầm sanh ra. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng hữu tầm làm duyên cho uẩn tuong ung với tầm và 
sắc tâm bằng Truởng duyên. 

* Pháp vô tầm làm duyên cho pháp vô tầm bằng Truởng duyên có Truởng cảnh và 

Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Chu Thánh xuất thiền vô tầm... xuất đạo... xuất quả nặng về quả 
rồi phản khán, nặng về Níp Bàn rồi phản khán. 

- Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả vô tầm và tầm bằng Truởng duyên. 

- Nặng về nhãn... vật... uẩn vô tầm và tầm rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi 
làm cho tầm phát sanh. 



408 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu tầm 


- Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô tầm làm duyên cho uẩn tưong ưng và sắc tâm 
bằng Trưởng duyên. 

- Nặng về uẩn vô tầm và tầm rồi làm tầm phát sanh. 

* Pháp vô tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất thiền vô tầm... xuất đạo... xuất quả nặng về quả 
rồi phản khán, nặng về Níp Bàn rồi phản khán. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả hữu tầm 
bằng Trưởng duyên. 

- Nặng về nhãn... vật... uẩn vô tầm và tầm rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi 
ái sanh, tà kiến phát. 

- Nặng về uẩn vô tầm và tầm rồi làm cho uẩn hữu tầm sanh ra. 

* Pháp vô tầm làm duyên cho những pháp hữu tầm và vô tầm bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất thiền vô tầm... xuất quả phản khán quả, phản 
khán Níp Bàn... 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả hữu tầm 
và tầm bằng Cận y duyên. 

- Nặng về nhãn... vật... uẩn vô tầm và tầm rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi 
ái sanh, tà kiến phát. 

- Nặng về uẩn vô tầm và tầm rồi làm cho uẩn hữu tầm và tầm sanh ra. 

* Chư pháp hữu tầm và vô tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về uẩn hữu tầm và tầm rồi làm cho uẩn hữu tầm sanh ra, 
nên sắp căn. 

- Nặng về uẩn hữu tầm và tầm rồi làm cho tầm sanh ra, nên sắp căn. 

- Nặng về uẩn hữu tầm và tầm rồi làm cho uẩn hữu tầm và tầm sanh ra. 

659 . 

* Pháp hữu tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn hữu tầm sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu tầm sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp hữu tầm làm duyên cho pháp vô tầm bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn hữu tầm sanh trước trước làm duyên cho uẩn vô tầm sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- Tâm tử ịcuticỉtta) hữu tầm làm duyên cho cho tâm sanh (upapatticitta) vô tầm bằng 
Vô gián duyên. 

- Khán môn (ãvajjana) làm duyên cho 5 thức bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn hữu tầm làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) vô tầm bằng Vô gián duyên. 

- Tâm chỉnh lý ịparikamma) nhị thiền làm duyên cho nhị thiền bằng Vô gián duyên. 

- Tâm chỉnh lý tam thiền... tâm chỉnh lý Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Tâm chỉnh lý thiên nhãn... tâm chỉnh lý thiên nhĩ... tâm chỉnh lý thần thông... tâm 
chỉnh lý tha tâm thông... tâm chỉnh lý túc mạng thông... tâm chỉnh lý tùy nghiệp 
thông làm duyên cho tùy nghiệp thông; tâm chỉnh lý vị lai thông làm duyên cho vị 
lai thông bằng Vô gián duyên. 

- Chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo vô tầm, dũ tịnh (vodanã) làm duyên cho 
đạo vô tầm; thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền vô tầm bằng Vô gián duyên. 

* Pháp hữu tầm làm duyên cho những pháp hữu tầm và vô tầm bằng Vô gián duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


409 


Uẩn hữu tầm sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu tầm sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp vô tầm làm duyên cho pháp vô tầm bằng Vô gián duyên: 

- Tầm sanh trước trước làm duyên cho tầm sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn vô tầm sanh trước trước làm duyên cho uẩn vô tầm sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- Đạo vô tầm làm duyên cho quả vô tầm, quả vô tầm làm duyên cho quả vô tầm. 

- Khi xuất thiền diệt tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ vô tầm làm duyên cho quả nhập 
thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp vô tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn vô tầm sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu tầm sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- Tâm tử (cuticitta) vô tầm làm duyên cho tâm sanh (upapatticitta) hữu tầm; hộ kiếp 
(bhavanga) vô tầm làm duyên cho khán môn (ãvajjana)\ uẩn vô tầm làm duyên cho 
quả sơ khởi (vutthãna) hữu tầm bằng Vô gián duyên. 

* Pháp vô tầm làm duyên cho những pháp hữu tầm và vô tầm bằng Vô gián duyên: 

Tầm sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu tầm và tầm sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp hữu tầm và vô tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Vô gián duyên: 

Uẩn hữu tầm và tầm sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu tầm sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên. 

* Chư pháp hữu tầm và vô tầm làm duyên cho pháp vô tầm bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn hữu tầm và tầm sanh trước trước làm duyên cho tầm sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- Tâm tử hữu tầm và tầm làm duyên cho tâm sanh ịupapatticitta) vô tầm. 

- Khán môn (ãvajjana) và tầm làm duyên cho 5 thức. 

- Uẩn hữu tầm và tầm làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) vô tầm bằng Vô gián 
duyên. 

- Tâm chuẩn bị của nhị thiền và tầm... 

- Tâm thuận thứ và tầm trợ tâm thiền quả vô tầm bằng Vô gián duyên. 

* Pháp hữu tầm và vô tầm làm duyên cho pháp hữu tầm và vô tầm bằng Vô gián duyên: 

Uẩn hữu tầm và tầm sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu tầm và tầm sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 

* ... bằng Đẳng vô gián duyên... 

* ... bằng câu sinh duyên. Có 9 câu. 

* ... bằng Hỗ tương duyên. Có 9 câu. 

* ... bằng Y chỉ duyên. Có 9 câu. 

660 . 

* Pháp hữu tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Cận y duyên : Có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y và Thường cận y... Thường cận y : uẩn hữu tầm làm duyên cho uẩn hữu 
tầm bằng Cận y duyên. Nên sắp căn. uẩn hữu tầm làm duyên cho uẩn vô tầm và tầm 
bằng Cận y duyên. Nên sắp căn. uẩn hữu tầm làm duyên cho uẩn hữu tầm và tầm bằng 
Cận y duyên. 



410 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu tầm 


* Pháp vô tầm làm duyên cho pháp vô tầm bằng Cận y duyên : Có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuờng cận y... Thuờng cận y : Do nuong đức tin vô tầm mà đắc thiền, đắc 
đạo, đắc thông, nhập định ; do nuong giới vô tầm ... trí tuệ... thân lạc... thân khổ... 
âm duong... vật thực... tọa cụ... do nuơng tầm mà đắc thiền vô tầm... đạo... thông... 
nhập định ; đức tin vô tầm... sàng tọa... tầm làm duyên cho đức tin vô tầm... làm 
duyên cho trí tuệ, làm duyên cho thân lạc, làm duyên cho thân khổ, làm duyên cho đạo 
vô tầm, làm duyên cho nhập thiền quả bằng Cận y duyên. 

* Pháp vô tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Cận duyên: Có 3 cách 

- Nuơng đức tin vô tầm mạnh mà bố thí, trì giói, hành bồ tát, đắc thiền hữu tầm,... 
tuệ quá... đạo... thắng trí... nhập định, kiêu mạn sanh, tà kiến phát 

- Nuong giới vô tầm mạnh... nuong chỗ ở và tầm mạnh có thể bố thí... nhập thiền 
phát sanh, sát sanh... phá hòa họp Tăng. 

- Nuong đức tin vô tầm... chỗ ở và tầm mạnh làm duyên cho đức tin hữu tầm... trí, ái, 
hy vọng, đạo hữu tầm và quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp vô tầm làm duyên cho những hữu tầm và vô tầm bằng Cận y duyên: 

- Nuong đức tin vô tầm mạnh có thể bố thí... 

- Nên biên sắp tất cả câu phần thứ nhì, nhập thiền phát sanh, gây ngã mạn, chấp tà 
kiến. 

- Nuơng giới... trí... chỗ ở và tầm mạnh có thể bố thí... sát sanh... phá hòa hợp Tăng. 

- Nuơng đức tin vô tầm... chỗ ở và tầm làm duyên cho đức tin hữu tầm... trí, ái, hy 
vọng, đạo hữu tầm và quả nhập thiền và tầm bằng Cận y duyên. 

* Chu pháp hữu tầm và vô tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Cận y duyên: 

- Uẩn hữu tầm và tầm làm duyên cho uẩn hữu tầm bằng Cận y duyên; nên sắp căn. 

- Uẩn hữu tầm và tầm làm duyên cho uẩn vô tầm và tầm bằng Cận y duyên; nên sắp 
căn. 

- Uẩn hữu tầm và tầm làm duyên cho uẩn hữu tầm và tầm bằng Cận y duyên; sắp căn. 

661 . 

* Pháp vô tầm làm duyên cho pháp vô tầm bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và 
Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh nhu: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thuờng... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan tầm sanh... 

- Thiên nhãn... xúc xứ làm duyên cho thân thức. 

- Vật tiền sanh nhu: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức; thân xứ... vật làm duyên cho 
uẩn vô tầm và tầm bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp vô tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và 
Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh nhu: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thuờng... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan uẩn hữu tầm sanh ra. 

- Vật tiền sanh nhu: Vật làm duyên cho uẩn hữu tầm bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp vô tầm làm duyên cho pháp hữu tầm và vô tầm bằng Tiền sanh duyên có Cảnh 
tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh nhu: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thuờng... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan uẩn hữu tầm và tầm sanh ra. 

- Vật tiền sanh nhu: Vật làm duyên cho uẩn hữu tầm và tầm bằng Tiền sanh duyên. 

662 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


411 


* Pháp hữu tầm làm duyên cho pháp vô tầm bằng Hậu sanh duyên có 3 câu. Hậu sanh... 

* ... bằng Cố huởng duyên có 9 câu. 

663 . 

* Pháp hữu tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 
thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu (cetanã) hữu tầm làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu hữu tầm (savitakka) làm duyên cho uẩn quả hữu tầm bằng Nghiệp 
duyên. 

Nên sắp Đồng sanh (Sahạịãta) Biệt thời (Nãnãkhanỉka) 4 câu nhu thế. 

* ... bằng Quả duyên có 9 câu,... bằng Thực duyên có 4 câu,... bằng Quyền duyên có 4 
câu,... bằng Thiền duyên có 9 câu,... bằng Đạo duyên có 9 câu,... bằng Tuơng ung 
duyên có 6 câu. 

664 . 

* Pháp hữu tầm làm duyên cho pháp hữu tầm Bất tuơng ung duyên có Đồng sanh và 
Hậu sanh. 

* Pháp vô tầm làm duyên cho pháp vô tầm bằng Bất tuơng ung duyên có Đồng sanh, 
Tiền sanh và Hậu sanh. 

* Pháp vô tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Bất tuơng ung duyên có Đồng sanh và 
Tiền sanh. 

* Pháp vô tầm làm duyên cho những pháp hữu tầm và vô tầm bằng Bất tuơng ung duyên 
có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh nhu: Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho tầm và uẩn tuơng ung bằng Bất 
tuơng ung duyên. 

- Tiền sanh nhu: Vật làm duyên cho tầm và uẩn tuơng ung bằng Bất tuơng ung 
duyên. 

* Chu pháp hữu tầm và vô tầm làm duyên cho pháp vô tầm bằng Bất tuơng ung duyên 
có Đồng sanh và Hậu sanh... 

665 . 

* Pháp hữu tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Hiện hữu duyên có 1 câu nhu phần 
liên quan (paticcavãra). 

* Pháp hữu tầm làm duyên cho pháp vô tầm bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu 
sanh,... tóm tắt... 

* Pháp hữu tầm làm duyên cho pháp hữu tầm và vô tầm bằng Hiện hữu duyên: Nhu 
phần liên quan. 

* Pháp vô tầm làm duyên cho pháp vô tầm bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền... 

* Pháp vô tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh,... tóm tắt... 

* Pháp vô tầm làm duyên cho những pháp hữu tầm và vô tầm bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh và Tiền sanh: 



412 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu tầm 


- Đồng sanh như: tầm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: tầm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho tầm và uẩn tương ưng bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân hoan, 
do đó khai đoan tầm và uẩn tương ưng sanh ra. 

- Vật làm duyên cho tầm và uẩn tương ưng bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp hữu tầm và vô tầm làm duyên cho pháp vô tầm bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn hữu tầm và tầm làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên,... 
2 uẩn. 

- Đồng sanh như: 1 uẩn hữu tầm và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên,... 
2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: Nên sắp Đồng sanh có 2 câu. 

* Chư pháp hữu tầm và vô tầm làm duyên cho pháp vô tầm bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn hữu tầm và tầm làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

- Đồng sanh như: uẩn hữu tầm và vật làm duyên cho tầm bằng Hiện hữu duyên. Sát- 
na tục sinh có 3 câu... 

- Hậu sanh như: uẩn hữu tầm và tầm làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn hữu tầm và tầm và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn hữu tầm và tầm và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh 
bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp hữu tầm và vô tầm làm duyên cho những pháp hữu tầm và vô tầm bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn hữu tầm và tầm làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm bằng Hiện 
hữu duyên,... 2 uẩn. 

- Đồng sanh như: 1 uẩn hữu tầm và vật làm duyên cho 3 uẩn và tầm bằng Hiện hữu 
duyên,... 2 uẩn. Tục sinh có 2 câu. 

* ... bằng Vô hữu duyên,... bằng Ly duyên,... bằng Bất ly duyên. 

666 . . . 

Nhân 4, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 4, Quả 9, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 9, Đạo 9, Tương ưng 6, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

667 , 

* Pháp hữu tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp hữu tầm làm duyên cho pháp vô tầm bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp hữu tầm làm duyên cho những pháp hữu tầm và vô tầm bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


413 


* Pháp vô tầm làm duyên cho pháp vô tầm bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, 
bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp vô tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp vô tầm làm duyên cho những pháp hữu tầm và vô tầm bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp hữu tầm và vô tầm làm duyên cho pháp hữu tầm bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp hữu tầm và vô tầm làm duyên cho pháp vô tầm bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Chư pháp hữu tầm và vô tầm làm duyên cho những pháp hữu tầm và vô tầm bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

668 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, tất cả đều 9,... phi Bất ly 9. 

669 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4,... phi Liên tiếp 4, phi Hỗ tương 2, phi Cận y 4, phi Tương 
ưng 2, phi Bất tương ưng 4, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

670 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 9; nên sắp rộng thuận theo đầu đề,... Bất ly 9. 

Dứt nhị đề hữu tầm (savitakkaduka) 


NHỊ ĐÈ HỮU TỨ (SAVICARADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

671 . 

Pháp hữu tứ liên quan pháp hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu tứ (savicãra),... 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

Nhị đề hữu tầm (savitakkaduka) thế nào, đây cũng nên sắp rộng như thế ấy không 
chi khác. 

Trong nhị đề hữu tứ nên sắp Đạo duyên có 4 câu, nhu thế này không chi khác. 

Dứt nhị đề hữu tứ (savicãraduka) 


NHỊ ĐÈ HỮU HỶ (SAPPITIKADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

672 . 

* Pháp hữu hỷ liên quan pháp hữu hỷ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu hỷ (sappĩtỉka),... 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 







414 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu hỷ 


* Pháp vô hỷ liên quan pháp hữu hỷ sanh ra do Nhân duyên: 

Hỷ (pĩtỉ) và sắc tâm liên quan uẩn hữu hỷ (sappĩtỉka). Sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu hỷ và vô hỷ liên quan pháp hữu hỷ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và hỷ và sắc tâm liên quan 1 uẩn hữu hỷ,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

* Pháp vô hỷ liên quan pháp vô hỷ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô hỷ (appitika), sắc tâm liên quan hỷ. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn vô hỷ,... 2 uẩn. sắc tục sinh 
liên quan hỷ, vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật; vật liên quan hỷ, hỷ liên quan 
vật,... liên quan 1 đại sung. 

Nhị đề hữu tầm ịsavitakka) như thế nào, nên sắp nhị đề hữu hỷ như thế ấy. 

Tất cả bình nhựt (pavatti) tục sinh (patỉsandhỉ) 9 câu. 

673 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9... Tiền sanh 6, Nghiệp 9, Quả 9, Bất ly 9. 

674 . 

* Pháp hữu hỷ liên quan pháp hữu hỷ sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân hữu hỷ,... 2 uẩn. 

* Pháp vô hỷ liên quan pháp hữu hỷ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Hỷ và sắc tâm liên quan uẩn vô nhân hữu hỷ. 

* Pháp hữu hỷ và vô hỷ liên quan pháp hữu hỷ sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn và hỷ và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân hữu hỷ,... 2 uẩn. 

* Pháp vô hỷ liên quan pháp vô hỷ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân vô hỷ,... 2 uẩn. sắc tâm liên quan hỷ. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn vô hỷ,... 2 uẩn và sắc 
tục sinh liên quan 2 uẩn. 

- Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật. 1 đại sung luôn đến Vô tưởng. 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

* Pháp hữu hỷ liên quan pháp vô hỷ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- Uẩn hữu hỷ liên quan hỷ vô nhân; sắp căn. 

- Uẩn hữu hỷ và sắc tâm liên quan hỷ. 

* Pháp hữu hỷ liên quan những pháp hữu hỷ và vô hỷ sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu hỷ vô nhân và hỷ,... 2 uẩn. 

* Pháp vô hỷ liên quan những pháp hữu hỷ và vô hỷ sanh ra do phi Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn vô nhân hữu hỷ và hỷ; sắc tâm liên quan uẩn vô nhân hữu hỷ 
và đại sung. 

* Chư pháp hữu hỷ và vô hỷ liên quan những pháp hữu hỷ và vô hỷ sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân hữu hỷ và hỷ,... 2 uẩn. 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân hữu hỷ và hỷ,... 2 uẩn. 

- Sắc tâm liên quan uẩn vô nhân hữu hỷ và hỷ và đại sung. 

675 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


415 


Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3,... phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, 
phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, 
phi Thiền 1, phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 6, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Nên sắp đếm 2 câu ngoài ra, dù phần đồng sanh cũng như thế. 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) 

676 . 

Pháp hữu hỷ nhờ cậy pháp hữu hỷ sanh ra do Nhân duyên:... tóm tắt... 

Phần ỷ trượng ịpaccayavãra) về thuận tùng (anuloma) trong nhị đề hữu tầm 
(savitakkaduka) ra sao thì bình nhựt (pavattỉ) tục sinh (paịisandhi) cả 9 câu đề hữu hỷ 
(sappĩtika) đầy đủ như thế ấy không chi khác. 

677 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9,... Bất ly 9. 

678 . 

* Pháp hữu hỷ nhờ cậy pháp hữu hỷ sanh ra do phi Nhân duyên: Có 3 câu như liên quan 
(paịicca). 

* Pháp vô hỷ nhờ cậy pháp vô hỷ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- Nên sắp bình nhựt (pavatti) tục sinh (patỉsandhỉ) như phần liên quan (paticcavãra) 
luôn đến người Vô tưởng... 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân xứ... uẩn vô nhân vô hỷ nhờ cậy vật. Si đồng sanh 
hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng 
dật và vật ịvatthu). 

- 9 câu như thuận tùng (anuloma) không có bình nhựt (pavatti) và tục sinh; si chỉ có 1 
câu. 

679 . 

* Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi 
Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 6, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Nên sắp đếm 2 câu ngoài ra, hay phần y chỉ (nissayavãra) cũng như thế. 

Phần Hòa Hơp (Sansatthavãra) 

680 . 

Pháp hữu hỷ hòa hợp pháp hữu hỷ sanh ra do Nhân duyên... 

681 . 

Nhân 6, Cảnh 6, tất cả đều 6,... Bất ly 6. 

682 . 

Phi nhân 6, phi Trưởng 6, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 6, phi cố hưởng 6, phi 
Nghiệp 4, phi Quả 6, phi Thiền 1, phi Đạo 6, phi Bất tương ưng 6. 

Nên sắp 2 câu ngoài ra hay phần tương ưng cũng nhu thế. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

683 . 

* Pháp hữu hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ bằng Nhân duyên: 

- Nhân hữu hỷ ịhetu sappitika) làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. 






416 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu hỷ 


- Sát-na tục sinh... 

* Pháp hữu hỷ làm duyên cho pháp vô hỷ bằng Nhân duyên: 

- Nhân hữu hỷ làm duyên cho hỷ và sắc tâm bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh... sắp 
căn. 

- Nhân hữu hỷ làm duyên cho uẩn tuơng ung và hỷ và sắc tâm bằng Nhân duyên. Sát- 
na tục sinh... 

* Pháp vô hỷ làm duyên cho pháp vô hỷ bằng Nhân duyên: 

Nhân vô hỷ (appitika) làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

Sát-na tục sinh... 

684 . 

* Pháp hữu hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ bằng Nhân duyên: 

- Uẩn hữu hỷ mở mối cho uẩn hữu hỷ sanh ra; sắp căn. 

- Uẩn hữu hỷ mở mối cho uẩn vô hỷ và hỷ sanh ra; căn. 

- Uẩn hữu hỷ mở mối cho uẩn hữu hỷ và hỷ sanh ra. 

* Pháp vô hỷ làm duyên cho pháp vô hỷ bằng Cảnh duyên: 

- Tâm vô hỷ bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi phản khán bằng 
tâm vô hỷ, thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái sanh, tà kiến phát, hoài nghi 
sanh, phóng dật và uu vô hỷ sanh. 

- Xuất thiền vô hỷ., xuất đạo... xuất quả... rồi phản khán bằng tâm vô hỷ. 

- Chu Thánh phản khán Níp Bàn bằng tâm vô hỷ, Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc 
(gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả vô hỷ luôn khán môn và hỷ bằng Cảnh 
duyên. 

- Tâm vô hỷ của chu Thánh phản khán phiền não vô hỷ đã trừ, phản khán phiền não 
vô hỷ hạn chế,... từng sanh truớc truớc kia. 

- Tâm vô hỷ quán ngộ nhãn... vật... uẩn vô hỷ và hỷ bằng lối vô thuờng... thỏa thích 
rất hân hoan, do đó khai đoan ái vô hỷ sanh, uu phát. 

- Thiên nhãn... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn vô hỷ làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông, khán môn và hỷ bằng Cảnh duyên. 

- Uẩn vô hỷ và hỷ mở mối cho uẩn vô hỷ và hỷ sanh ra. 

* Pháp vô hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ bằng Cảnh duyên: 

- Tâm vô hỷ bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi tâm hữu hỷ phản 
khán thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái hữu hỷ sanh, tà kiến phát. 

- Xuất thiền vô hỷ... xuất đạo... xuất quả rồi phản khán bằng tâm hữu hỷ. 

- Chu Thánh phản khán Níp Bàn bằng tâm hữu hỷ. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả hữu hỷ 
bằng Cảnh duyên. 

- Tâm hữu hỷ của chu Thánh phản khán phiền não vô hỷ đã trừ phản khán phiền não 
vô hỷ hạn chế, phản khán phiền não vô hỷ từng sanh truớc kia. 

- Tâm hữu hỷ quán ngộ nhãn... vật... uẩn vô hỷ và hỷ bằng lối vô thuờng... thỏa thích 
rất hân hoan, do đó khai đoan ái hữu hỷ sanh, tà kiến phát. 

- Uẩn vô hỷ và hỷ mở mối cho uẩn hữu hỷ sanh ra. 

* Pháp vô hỷ làm duyên cho những pháp hữu hỷ và vô hỷ bằng Cảnh duyên: 

- Tâm vô hỷ bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi phản khán bằng 
tâm hữu hỷ, thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan uẩn hữu hỷ và hỷ sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


417 


- ... thiền vô hỷ... đạo... xuất quả... phản khán bằng tâm hữu hỷ. 

- Chu Thánh phản khán Níp Bàn bằng tâm hữu hỷ. 

- Níp Bàn làm duyên cho tâm chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả hữu 
hỷ và bằng Cảnh duyên. 

- Tâm hữu hỷ của chu Thánh phản khán phiền não vô hỷ đã trừ... phiền não hạn chế... 
phiền não từng sanh truớc kia... 

- Tâm hữu hỷ quán ngộ nhãn... vật... uẩn vô hỷ và hỷ bằng lối vô thuờng... thỏa thích 
rất hân hoan, do đó khai đoan ái hữu hỷ sanh, tà kiến phát. 

- Uẩn vô hỷ và hỷ mở mối cho uẩn hữu hỷ và hỷ sanh ra. 

* Chu pháp hữu hỷ và vô hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ bằng Cảnh duyên: 

- Uẩn hữu hỷ và hỷ mở mối cho uẩn hữu hỷ sanh ra, nên sắp căn. 

- Uẩn hữu hỷ và hỷ mở mối cho uẩn vô hỷ và hỷ sanh ra, sắp căn. 

- Uẩn hữu hỷ và hỷ mở mối cho uẩn hữu hỷ sanh ra. 

685 . 

* Pháp hữu hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ bằng Truởng duyên có Truởng cảnh và 
Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Nặng về uẩn hữu hỷ rồi làm duyên cho uẩn hữu hỷ phát sanh. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng (adhipati) hữu hỷ làm duyên cho uẩn tuong ung 
bằng Truởng duyên. 

* Pháp hữu hỷ làm duyên cho pháp vô hỷ bằng Truởng duyên có Truởng cảnh và 
Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Nặng về uẩn hữu hỷ rồi làm duyên cho uẩn vô hỷ và hỷ phát 
sanh. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng hữu hỷ làm duyên cho hỷ và sắc tâm bằng Truởng 
duyên. 

* Pháp hữu hỷ làm duyên cho những pháp hữu hỷ và vô hỷ bằng Truởng duyên có 
Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Nặng về uẩn hữu hỷ rồi làm cho uẩn vô hỷ và hỷ sanh ra. 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng hữu hỷ làm duyên cho uẩn tuong ung và hỷ và sắc 
tâm bằng Truởng duyên. 

* Pháp vô hỷ làm duyên cho pháp vô hỷ bằng Truởng duyên có Truởng cảnh và Truởng 
đồng sanh: 

+ Truởng cảnh nhu: Tâm vô hỷ bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới... 
nặng về tâm vô hỷ rồi phản khán thỏa thích rất hân hoan do nặng đó rồi làm cho ái 
vô hỷ sanh, tà kiến phát. 

- Xuất thiền vô hỷ... đạo... xuất quả nặng về quả rồi phản khán. 

- Chu Thánh nặng về Níp Bàn rồi phản khán bằng tâm vô hỷ. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả nhập 
thiền vô hỷ và hỷ bằng Truởng duyên. 

- Tâm vô hỷ nặng về nhãn... vật... uẩn vô hỷ và hỷ rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó rồi ái, tà kiến vô hỷ phát sanh... 

- Nặng về uẩn vô hỷ và hỷ rồi làm cho uẩn vô hỷ và hỷ phát sanh. 

+ Truởng đồng sanh nhu: Truởng (adhipati) vô hỷ làm duyên cho uẩn tuơng ung và 
sắc tâm bằng Truởng duyên. 

* Pháp vô hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ bằng Truởng duyên: 



418 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu hỷ 


- Trưởng cảnh như: Tâm vô hỷ bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới... 

- Trưởng (adhipati)... Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh 
(vodanã), đạo, quả hữu hỷ bằng Trưởng duyên. 

- Tâm vô hỷ nặng về nhãn... vật... uẩn vô hỷ và hỷ rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó rồi ái, tà kiến hữu hỷ sanh ra. 

- Nặng về uẩn vô hỷ và hỷ rồi làm cho uẩn hữu hỷ sanh ra. 

* Pháp vô hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ và vô hỷ bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Bố thí... tóm tắt... 

- Trưởng... Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả 
hữu hỷ và hỷ bằng Trưởng duyên. 

- Tâm vô hỷ nặng về nhãn... vật... uẩn vô hỷ và hỷ rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó rồi làm cho ái, tà kiến hữu hỷ sanh ra. 

- Nặng về uẩn vô hỷ và hỷ rồi làm cho uẩn hữu hỷ và hỷ sanh ra. 

* Chư pháp hữu hỷ và vô hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ bằng Trưởng duyên: 

- Nặng về uẩn hữu hỷ và hỷ rồi làm cho uẩn hữu hỷ sanh ra, nên sắp căn. 

- Nặng về uẩn hữu hỷ và hỷ rồi làm cho uẩn hữu hỷ và hỷ sanh ra, sắp căn. 

- Nặng về uẩn hữu hỷ và hỷ rồi làm cho uẩn hữu hỷ và hỷ sanh ra. 

686 . 

* Pháp hữu hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn hữu hỷ sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu hỷ sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên; sắp căn. 

- Uẩn hữu hỷ sanh trước trước làm duyên cho vô hỷ và hỷ sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- Tâm tử hữu hỷ làm duyên cho tâm sanh (upapatticitta) vô hỷ (appitika)', tâm hộ 
kiếp hữu hỷ làm duyên cho tâm khán môn; uẩn hữu hỷ làm duyên cho quả sơ kh ởi 
(vutthãna) vô hỷ; ý thức giới quả đồng sanh hỷ làm duyên cho ý thức giới tố; tâm 
hộ kiếp hữu hỷ làm duyên cho hộ kiếp vô hỷ. 

- Thiện, bất thiện hữu hỷ làm duyên cho quả sơ khởi vô hỷ. 

- Tâm tố (kiriyã) làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna). Quả làm duyên cho quả sơ 
khởi bằng Vô gián duyên; sắp căn. 

- Uẩn hữu hỷ sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu hỷ sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp vô hỷ làm duyên cho pháp vô hỷ bằng Vô gián duyên: 

- Hỷ thuộc vô hỷ sanh trước trước làm duyên cho hỷ sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- Uẩn vô hỷ sanh trước trước làm duyên cho uẩn vô hỷ sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- Tâm thuận thứ làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), quả nhập thiền bằng Vô gián 
duyên, sắp căn. 

- Hỷ sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu hỷ sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Tâm tử vô hỷ làm duyên cho tâm sanh (upapattỉcitta) hữu hỷ, khán môn làm duyên 
cho uẩn hữu hỷ. 

- Uẩn vô hỷ làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) hữu hỷ. 

- Ý giới quả làm duyên cho ý thức giới hữu hỷ. 

- Tâm hộ kiếp vô hỷ làm duyên cho hộ kiếp hữu hỷ. 

- Thiện, bất thiện vô hỷ làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) hữu hỷ. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


419 


- Tâm tố (kiriyã) làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna)-, quả làm duyên cho quả sơ 
khởi bằng Vô gián duyên. 

- Khi xuất thiền diệt thì tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập 
thiền hữu hỷ bằng Vô gián duyên. 

* Pháp vô hỷ làm duyên cho những pháp hữu hỷ và vô hỷ bằng Vô gián duyên: 

Hỷ sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu hỷ và hỷ sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

* Chư pháp hữu hỷ và vô hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ bằng Vô gián duyên: 

Uẩn hữu hỷ và hỷ sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu hỷ sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

* Chư pháp hữu hỷ và vô hỷ làm duyên cho pháp vô hỷ bằng Vô gián duyên; 

- Uẩn hữu hỷ và hỷ sanh trước trước làm duyên cho hỷ sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- Tâm tử (cuti) hữu hỷ và hỷ làm duyên cho tâm sanh (upapatticitta) vô hỷ. 

- Tâm hộ kiếp (bhavanga) hữu hỷ và hỷ làm duyên cho khán môn. 

- Uẩn hữu hỷ và hỷ làm duyên cho quả sơ khởi (vuỊỊhãna) vô hỷ. 

- Ý thức giới quả hữu hỷ và hỷ làm duyên cho ý thức giới tố (kiriyã). 

- Tâm hộ kiếp hữu hỷ và hỷ làm duyên cho tâm hộ kiếp vô hỷ. 

- Thiện, bất thiện hữu hỷ và hỷ làm duyên cho quả sơ khởi vô hỷ. 

- Tố (kiriyã) làm duyên cho quả sơ khởi; quả làm duyên cho quả sơ khởi bằng Vô 
gián duyên. 

* Chư pháp hữu hỷ và vô hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ và vô hỷ bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn hữu hỷ và hỷ sanh trước trước làm duyên cho uẩn hữu hỷ và hỷ sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

* ... bằng Liên tiếp duyên có 9 câu,... bằng Đồng sanh duyên có 9 câu,... bằng Hỗ tương 

duyên có 9 câu,... bằng Y chỉ duyên có 9 câu. 

687 . 

* Pháp hữu hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ bằng Cận y duyên: Có Cảnh cận y, Vô gián 

cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: uẩn hữu hỷ làm duyên cho uẩn hữu hỷ bằng Cận y duyên, sắp 
căn (mũlamkãtabham). 

- Uẩn hữu hỷ làm duyên cho uẩn vô hỷ và hỷ bằng Cận y duyên, sắp căn 

- Uẩn hữu hỷ làm duyên cho uẩn hữu hỷ và hỷ bằng Cận y duyên. 

* Pháp vô hỷ làm duyên cho pháp vô hỷ bằng Cận y duyên: Có Cảnh cận y, Vô gián cận 

y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin vô hỷ mạnh, bố thí bằng tâm vô hỷ rồi làm cho 
nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, thiền, vô hỷ, pháp quán, đạo, thông... 
nhập thiền phát sanh, gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương trì giới vô hỷ... trí, thông, ái, sân, si, ngã mạn, tà kiến, hy vọng, thân lạc, 
thân khổ, âm dương, vật thực,... chỗ ở, nương hỷ mạnh có thể bố thí bằng tâm vô 
hỷ... nhập thiền phát sanh, sát sanh... phá hòa họp Tăng. 

- Nương đức tin vô hỷ... chỗ ở và hỷ mạnh làm duyên cho đức tin vô hỷ... hy vọng, 
thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền và hỷ bằng Cận y duyên. 

* Pháp vô hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ bằng Cận y duyên: Có 3 câu. 



420 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu hỷ 


- Cận y như: Nương đức tin vô hỷ mạnh có thể bố thí bằng tâm hữu hỷ... thiền vô 
hỷ... gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương trì giới vô hỷ... chỗ ở, nương hỷ mạnh có thể bố thí bằng tâm hữu hỷ... nhập 
thiền phát sanh, lấy của không cho bằng tâm hữu hỷ... vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác 
khẩu, ỹ ngữ, đánh cưóp nhà độc thân, cắt đứt liên lạc, gây tạo tai nạn, giết dân 
vườn, người chợ. 

- Nương đức tin vô hỷ... chỗ ở và hỷ mạnh làm duyên cho đức tin hữu hỷ... trí, ái, si, 
ngã mạn, tà kiến, hy vọng, đạo, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp vô hỷ làm duyên cho những pháp hữu hỷ và vô hỷ bằng Cận y duyên: Có 3 câu. 

- Cận y như: Nương đức tin vô hỷ mạnh có thể bố thí bằng tâm hữu hỷ... thiền phát 
sanh... gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương trì giới vô hỷ... chỗ ở và hỷ mạnh có thể bố thí bằng tâm hữu hỷ... nhập 
thiền phát sanh, lấy của không cho bằng tâm hữu hỷ; như phần thứ hai,... chết hại 
người đông. 

- Nương đức tin vô hỷ... chỗ ở và hỷ mạnh làm duyên cho đức tin hữu hỷ... trí, ái, si, 
ngã mạn, tà kiến, hy vọng, đạo, quả nhập thiền và hỷ bằng Cận y duyên. 

* Pháp hữu hỷ và vô hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ bằng Cận y duyên: Có 3 câu. 

- Cận y như: uẩn hữu hỷ và hỷ làm duyên cho uẩn hữu hỷ bằng Cận y duyên, sắp 
căn. 

- Uẩn hữu hỷ (sappĩtỉka) và hỷ làm duyên cho uẩn vô hỷ và hỷ bằng Cận y duyên, 
sắp căn. 

- Uẩn hữu hỷ và hỷ làm duyên cho uẩn hữu hỷ và hỷ bằng Cận y duyên. 

688 . 

* Pháp vô hỷ làm duyên cho pháp vô hỷ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật 

tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Tâm vô hỷ quán ngộ nhãn... vật... bằng lối vô thường... thỏa 
thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái vô hỷ... ưu và hỷ phát sanh. 

- Thiên nhãn... xúc xứ làm duyên cho thân thức. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức; vật làm duyên cho uẩn vô hỷ và hỷ bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp vô hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và 

Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Tâm vô hỷ quán ngộ nhãn... vật... bằng lối vô thường... thỏa 
thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái và tà kiến hữu hỷ sanh ra. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn hữu hỷ bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp vô hỷ làm duyên cho những pháp hữu hỷ và vô hỷ bằng Tiền sanh duyên có 

Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Tâm vô hỷ quán ngộ nhãn... vật... bằng lối vô thường... thỏa 
thích rất hân hoan, do đó khai đoan hỷ và uẩn tương ưng phát sanh. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn hữu hỷ và hỷ bằng Tiền sanh duyên. 

689 . 

* Pháp hữu hỷ làm duyên cho pháp vô hỷ bằng Hậu sanh duyên: Có 3 câu. 

* ... bằng Cố hưởng duyên có 9 câu, bằng Nghiệp duyên có 6 câu. 

Dù Đồng sanh hay Biệt thời nên sắp Biệt thời có 2 câu, không chi khác. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


421 


* ... bằng Quả duyên có 9 câu,... bằng Thực duyên có 4 câu,... bằng Quyền duyên có 4 
câu,... bằng Thiền duyên có 9 câu,... bằng Đạo duyên có 4 câu,... bằng Tuơng ung 
duyên có 6 câu,... bằng Bất tuong ung duyên có 5 câu,... bằng Hiện hữu duyên có 9 
câu,... tóm tắt... 

Nên sắp rộng nhu nhị đề hữu tầm (savitakkaduka), 

* ... bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên có 9 câu. 

690 . 

Nhân 4, Cảnh 9, Truởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tuơng 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố huởng 9, Nghiệp 6, Quả 9, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 9, Đạo 4, Tuong ung 6, Bất tuong ung 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

691 . 

* Pháp hữu hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp hữu hỷ làm duyên cho pháp vô hỷ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp hữu hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ và vô hỷ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp vô hỷ làm duyên cho pháp vô hỷ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng 
Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp vô hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp vô hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ và vô hỷ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chu pháp hữu hỷ và vô hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Chu pháp hữu hỷ và vô hỷ làm duyên cho pháp hữu hỷ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp hữu hỷ và vô hỷ làm duyên cho những pháp hữu hỷ và vô hỷ bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

Dù sắp đếm đối lập phân tích (paccaniya vibhanga) cũng nhu nhị đề hữu tầm 
(savitakkaduka). 

Neu không đồng nhau, nên xét lại thích họp mới đếm, nên đếm cả 2 cách đếm ngoài 


ra. 


Dứt nhị đề hữu hỷ (sappitikaduka) 




NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH HỶ (PITISAHAGATADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

692 . 

Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn Đồng sanh hỷ,... 2 uẩn. 

Nhị đề đồng sanh hỷ (pĩtisahagataduka) nên sắp rộng ra theo như đã trình bày như 
nhị đề hữu hỷ (sappĩtikaduka) không chi khác, căn bản đầu đề không khác. 

Dứt nhị đề đồng sanh hỷ ịpĩtisahagataduka) 


NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH LẠC (SUKHASAHAGATADUKA) 

Phần Liên Quan ịPaticcavãra) 

693 . 

* Pháp đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh lạc sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh lạc, 1 uẩn liên quan 2 uẩn. Tục sinh... 

* Pháp phi đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh lạc sanh ra do Nhân duyên: 

- Lạc và sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh lạc (sukhasahagata). 

- Nhị đề đồng sanh lạc cũng như nhị đề hữu hỷ (sappĩtikaduka) về phần liên quan 
(paticcavãra) thuận thứ (anuloma). 

694 . 

Nhân 9, Cảnh 9,... Tiền sanh 6, cố hưởng 6, Nghiệp 9, Bất ly 9. 

695 . 

* Pháp đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh lạc sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân đồng sanh lạc,... 2 uẩn; nên sắp căn (mulam 
katabham). 

- Lạc và sắc tâm liên quan uẩn vô nhân đồng sanh lạc. 

* Chư pháp đồng sanh lạc và phi đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh lạc sanh ra do 
phi Nhân duyên: 

2 uẩn và lạc và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân đồng sanh lạc,... 2 uẩn. 

* Pháp phi đồng sanh lạc liên quan pháp phi đồng sanh lạc sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân phi đồng sanh lạc,... 2 uẩn. sắc tâm liên 
quan lạc vô nhân. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn phi đồng sanh lạc,... 2 
uẩn. Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật. 

- 1 đại sung luôn đến người Vô tưởng... 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

- Giống như phi Nhân duyên trong nhị đề hữu hỷ, không chi khác, tất cả đều có 9 câu 

đề. 


696 . 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


423 


Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Cận y 3, phi Tiền pnh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, 
phi Nghiệp 4, phi Quả 9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 6, phi Đạo 9, phi Tưoug 
ưng 3, phi Bất tương ưng 6, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dù 2 cách ngoài ra cũng như thế, phần đồng sanh cũng như phần liên quan. 

Bình Nhựt (pavatti) tục sinh (patisandhi) trong phần ỷ trượng (paccayavãra) nên 
sắp rộng. 

Phần vật ịvatthu) nên sắp rộng trong bình nhựt (pavatti) chỉ riêng về phần ỷ trượng 
đối lập (paccayavãra paccaniya)', si chỉ có 1 cách như trong nhị đề hữu hỷ. 

Phần y chỉ (nissayavãra) hay phần hòa họp (sansatthavãra) cũng như phần tương ưng 
(sampayuttavãra) giống như nhị đề hữu hỷ đều như thế. 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

697 . 

Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Nhân duyên: Có 4 câu. 

Dù trong Cảnh (ãrammana) hay Trưởng (adhipati) cũng như nhị đề hữu hỷ không 
chi khác, chỉ gọi là lạc. 

698 . 

* Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn đồng sanh lạc sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh lạc sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên; sắp căn. 

- Uẩn đồng sanh lạc sanh trước trước làm duyên cho phi đồng sanh lạc sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

- Tâm tử (cuticỉtta) đồng sanh lạc làm duyên cho tâm sanh (upapatticittta) phi đồng 
sanh lạc. 

- Tâm hộ kiếp đồng sanh lạc làm duyên cho khán môn. 

- Thân thức đồng sanh lạc làm duyên cho ý giới quả. 

- Ý thức giới quả đồng sanh lạc làm duyên cho ý thức giới tố (kiriyã). 

- Tâm hộ kiếp đồng sanh lạc làm duyên cho tâm hộ kiếp phi đồng sanh lạc. 

- Thiện, bất thiện đồng sanh lạc làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) phi đồng sanh 
lạc. 

- Tâm tố (kiriyã) làm duyên cho quả sơ khởi; quả làm duyên cho quả sơ khởi bằng 
Vô gián duyên; sắp căn. 

- Uẩn đồng sanh lạc sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh lạc và lạc sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp phi đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên:., đồng 
sanh lạc sanh trước trước; sắp căn. 

Dù 3 câu cũng như nhị đề hữu hỷ (sappĩtikaduka). 

* Chư pháp đồng sanh lạc và phi đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng 
Vô gián duyên: 

- Uẩn đồng sanh lạc và lạc sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh lạc sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên; nên sắp căn. 

- Uẩn đồng sanh lạc và lạc sanh trước trước làm duyên cho lạc sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

- Tâm tử (cuticỉtta) đồng sanh lạc và lạc làm duyên cho tâm sanh ịupapatticitta) phi 
đồng sanh lạc. 




424 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề đồng sanh lạc 


- Tâm hộ kiếp đồng sanh lạc và lạc làm duyên cho khán môn. 

- Thân thức đồng sanh lạc và lạc làm duyên cho ý giới quả. 

- Ý thức giới quả đồng sanh lạc và lạc làm duyên cho ý thức giới tố (kiriyã). 

- Tâm hộ kiếp đồng sanh lạc và lạc làm duyên cho tâm hộ kiếp phi đồng sanh lạc. 

- Thiện, bất thiện đồng sanh lạc và lạc làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) phi 
đồng sanh lạc. 

- Tâm tố (kiriyã) làm duyên cho quả sơ khởi; tâm quả làm duyên cho quả sơ khởi 
bằng Vô gián duyên; nên sắp căn. 

- Uẩn đồng sanh lạc và lạc sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh lạc và lạc 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* ... bằng Liên tiếp duyên,... bằng Đồng sanh duyên,... bằng Hỗ tương duyên,... bằng Y 
chỉ duyên. 

699 . 

* Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Cận y duyên có 3 câu. 

* Pháp phi đồng sanh lạc làm duyên cho pháp phi đồng sanh lạc bằng Cận y duyên: Có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin phi đồng sanh lạc mạnh có thể bố thí; trì giới... 
bằng tâm phi đồng sanh lạc, nhập thiền phát sanh, gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới phi đồng sanh lạc... trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ, âm dương, vật 
thực... nương chỗ ở và lạc mạnh có thể bố thí bằng tâm phi đồng sanh lạc... nhập 
thiền phát sanh... sát sanh... phá hòa hợp Tăng. 

- Nương đức tin phi đồng sanh lạc mạnh... chỗ ở và lạc mạnh làm duyên cho đức tin 
phi đồng sanh lạc... trí, ái, sân, hy vọng, thân lạc, đạo, quả nhập thiền và lạc bằng 
Cận y duyên. 

* Pháp phi đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Cận y duyên: Có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin phi đồng sanh lạc mạnh có thể bố thí bằng tâm 
đồng sanh lạc... nhập thiền phát sanh, gây ngã mạn, chấp tà kiến... 

- Nương giới phi đồng sanh lạc... trí, ái, hy vọng, thân lạc... nương chỗ ở và lạc mạnh 
có thể bố thí bằng tâm đồng sanh lạc... nhập thiền phát sanh, lấy của không cho 
bằng tâm đồng sanh lạc, nói láo,... thóc mách, ác khẩu... cưóp giật, đánh giật nhà 
độc thân, tạo tai nạn, cắt liên lạc, giết dân vườn lẻ loi, giết người chợ đông đảo. 

- Nương đức tin phi đồng sanh lạc... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin đồng sanh 
lạc... trí, ái, si, ngã mạn, tà kiến, hy vọng, thân lạc, đạo, quả nhập thiền bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp phi đồng sanh lạc làm duyên cho những pháp đồng sanh lạc và phi đồng sanh lạc 
bằng Cận y duyên: Có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin phi đồng sanh lạc mạnh có thể bố thí bằng tâm 
đồng sanh lạc; như đã trình bày về đoạn 2;... gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới phi đồng sanh lạc... nương chỗ ở và lạc mạnh có thể bố thí... nhập thiền 
phát sanh, lấy của không cho bằng tâm đồng sanh lạc... 

- Nương đức tin phi đồng sanh lạc... chỗ ở và lạc mạnh làm duyên cho đức tin đồng 
sanh lạc... hy vọng, thân lạc, đạo, quả nhập thiền và lạc bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp đồng sanh lạc và phi đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng 
Cận y duyên: Có 3 câu. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


425 


700 . 

* Pháp phi đồng sanh lạc làm duyên cho pháp phi đồng sanh lạc bằng Tiền sanh duyên: 
Có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Tâm phi đồng sanh lạc quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô 
thường... thỏa thích rất hân hoan, do đó kh ai đoan ái, ưu phi đồng sanh lạc... sanh 
ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc... xúc xứ làm duyên cho thân thức. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ... vật làm duyên cho 
uẩn phi đồng sanh lạc và lạc bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Tiền sanh duyên: Có 
Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Tâm đồng sanh lạc quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường... 
thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái đồng sanh lạc sanh, tà kiến phát. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn đồng sanh lạc bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi đồng sanh lạc làm duyên cho những pháp đồng sanh lạc và phi đồng sanh lạc 
bằng Tiền sanh duyên: Có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Tâm đồng sanh lạc quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường... 
thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, tà kiến đồng sanh lạc sanh ra... 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn đồng sanh lạc và lạc bằng Tiền sanh 
duyên. 

* ... bằng Hậu sanh duyên có 3 câu,... bằng cố hưởng duyên có 9 câu. 

701 . 

* Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 

Nghiệp duyên chia làm 6; 4 cách nên sắp luôn cả Đồng sanh và Biệt thời, còn lại 2 
cách chỉ sắp riêng Biệt thời. 

* ... bằng Quả duyên có 9 câu, bằng Thực duyên 4 câu, bằng Quyền duyên có 9 câu, 
bằng Thiền duyên có 9 câu, bằng Đạo duyên có 4 câu, bằng Tương ưng duyên có 6 
câu, bằng Bất tương ưng duyên có 5 câu, bằng Hiện hữu duyên có 9 câu, bằng Vô hữu 
duyên có 9 câu, bằng Ly duyên có 9 câu, bằng Bất ly duyên có 9 câu. 

702 . 

Nhân 4, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 6, Quả 9, Thực 4, Quyền 9, 
Thiền 9, Đạo 4, Tương ưng 6, Bất tưoaig ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

Dù phần phân tích đối lập hay cách đếm nên sắp như nhị đề hữu hỷ (sappĩtỉkaduka). 
Neu có sự hoài nghi, nên coi theo thuận thứ (anuloma) rồi sẽ đếm. 

Dứt nhị đề đồng sanh lạc (sukhasahagataduka) 




NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH XẢ (UPEKKHASAHAGATADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

703 . 

* Pháp đồng sanh xả liên quan pháp đồng sanh xả sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh xả,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

* Pháp phi đồng sanh xả liên quan pháp đồng sanh xả sanh ra do Nhân duyên: 

Xả và sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh xả; tục sinh. 

* Chư pháp đồng sanh xả và phi đồng sanh xả liên quan pháp đồng sanh xả sanh ra do 
Nhân duyên: 

2 uẩn và xả và sắc tâm liên quan 1 uẩn đồng sanh xả,... 2 uẩn. Tục sinh... 

* Pháp phi đồng sanh xả liên quan pháp phi đồng sanh xả sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi đồng sanh xả,... 2 uẩn. sắc tâm liên quan xả. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn phi đồng sanh xả,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan xả, vật liên quan uẩn; uẩn liên quan vật; vật 
liên quan xả, xả liên quan vật,... liên quan 1 đại sung. 

- Như nhị đề hữu hỷ (sappĩtikaduka) về thuận tùng, có 9 câu đề. 

704 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Tiền sanh 9, cố hưởng 6, Nghiệp 9, tất cả đều 
9, Bất ly 9. 

705 . 

* Pháp đồng sanh xả liên quan pháp đồng sanh xả sanh ra do phi Nhân duyên: 

2 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân đồng sanh xả,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: Si đồng sanh 
hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng 
dật. 

* Pháp phi đồng sanh xả liên quan pháp đồng sanh xả sanh ra do phi Nhân duyên: 

Xả và sắc tâm liên quan uẩn vô nhân đồng sanh xả. Sát-na tục sinh vô nhân... 

* Chư pháp đồng sanh xả và phi đồng sanh xả liên quan pháp đồng sanh xả sanh ra do 
phi Nhân duyên: 

2 uẩn và xả và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân đồng sanh xả,... 2 uẩn. Sát-na tục 
sinh vô nhân... 

* Pháp phi đồng sanh xả liên quan pháp phi đồng sanh xả sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân phi đồng sanh xả,... 2 uẩn. sắc tâm liên 
quan xả vô nhân. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Vật liên quan xả, xả liên quan vật. 1 đại sung luôn người 
Vô tưởng (Asannatta). 

* Pháp đồng sanh xả liên quan pháp phi đồng sanh xả sanh ra do phi Nhân duyên: 

- Uẩn tương ưng liên quan xả vô nhân. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn tương ưng liên quan xả. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Vật liên quan xả, uẩn đồng sanh xả liên quan vật (vatthu). 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan xả đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


427 


* Chư pháp đồng sanh xả và phi đồng sanh xả liên quan pháp phi đồng sanh xả sanh ra 
do phi Nhân duyên: 

- Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan xả vô nhân, uẩn đồng sanh xả liên quan xả vô 
nhân, sắc tâm liên quan đại sung (mãhãhhũtarũpa). 

- Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn tương ưng và sắc tục sinh liên quan xả. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn tương ưng liên quan xả, sắc tục sinh liên quan đại 
sung. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: uẩn đồng sanh xả liên quan vật; sắc tục sinh liên quan đại 
sung. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Xả và uẩn tương ưng liên quan vật (vatthu). 

* Pháp đồng sanh xả liên quan những pháp đồng sanh xả và phi đồng sanh xả sanh ra do 
phi Nhân duyên: 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh xả vô nhân và xả,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: 2 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh xả và xả,... 2 uẩn. 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân đồng sanh xả và vật,... 2 uẩn. 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật và xả. 

* Pháp phi đồng sanh xả liên quan những pháp đồng sanh xả và phi đồng sanh xả sanh ra 
do phi Nhân duyên: 

- Sắc tâm liên quan uẩn vô nhân đồng sanh xả và xả. 

- Sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh xả vô nhân và đại sung. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: sắc tục sinh liên quan uẩn đồng sanh xả và xả. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: sắc tục sinh liên quan uẩn đồng sanh xả và đại sung. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Xả liên quan uẩn đồng sanh xả và vật. 

* Chư pháp đồng sanh xả và phi đồng sanh xả liên quan những pháp đồng sanh xả và phi 
đồng sanh xả sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 2 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân đồng sanh xả và xả,... 2 uẩn. 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn vô nhân đồng sanh xả và xả,... 2 uẩn. 

- Sắc tâm liên quan uẩn vô nhân đồng sanh xả và xả và đại sung. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: 2 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn đồng sanh xả và xả,... 
2 uẩn. 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh xả và xả,... 2 uẩn. sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh 
xả vô nhân và xả và đại sung. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: 2 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn đồng sanh xả và xả,... 
2 uẩn. 

- 2 uẩn liên quan 1 uẩn đồng sanh xả và xả,... 2 uẩn. sắc tục sinh liên quan uẩn đồng 
sanh xả và xả và đại sung. 

- 2 uẩn và xả liên quan 1 uẩn đồng sanh xả và xả và vật,... 2 uẩn; .. .tóm tắt... 

706 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Hỗ tương 9, phi Cận y 3, phi 
Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 9, phi Thực 1, phi 
Quyền 1, phi Thiền 9, phi Đạo 9, phi Tương ưng 6, phi Bất tương ưng 6, phi Vô hữu 3, 
phi Ly 3. 

Dù 2 cách đếm ngoài ra, hay phần đồng sanh (sahajãta) nên sắp như thế. 



428 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề đồng sanh xả 


Phần Ỷ Trương (Paccayavara) 

707 . 

Pháp đồng sanh xả nhờ cậy pháp đồng sanh xả sanh ra do Nhân duyên: 

2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn đồng sanh xả,... 2 uẩn. Tục sinh ... 

Cũng như nhị đề hữu tầm (savitakkaduka), phần ỷ trượng (paccayavãra) nên sắp 9 
câu đề có tục sinh (patisandhi), bình nhựt (pavatti) và vật (vatthu). 

708 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Tiền sanh 9, cố hưởng 9, tất cả đều 9,... Bất ly 9. 

709 . 

Pháp đồng sanh xả nhờ cậy pháp đồng sanh xả sanh ra do phi Nhân duyên: 

2 uẩn nhờ cậy 1 uẩn vô nhân đồng sanh xả,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh vô nhân: Si 
đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng 
sanh phóng dật. 

Có 9 câu như thế. Dù bình nhựt (pavatti) hay tục sinh (patisandhi) cũng như nhị 
đề hữu tầm (savitakkaduka) nên sắp si chỉ có 3 câu, nên sắp bình nhựt và vật (vatthu). 

710 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi 
Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 9, phi Thực 1, phi 
Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 6, phi Vô hữu 3, 
phi Ly 3. 

Dù đếm 2 câu ngoài ra, hay sắp phần y chỉ (nissayavãra) cũng như thế. 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) 

711 . 

Pháp đồng sanh xả hòa họp pháp đồng sanh xả sanh ra do Nhân duyên: 2 uẩn hòa họp 
1 uẩn đồng sanh xả,... 2 uẩn; tục sinh. 

Nhị đề hữu tầm (savitakkaduka) thế nào, đều nên sắp như thế ấy. 

712 . 

Nhân 6, Cảnh 6, tất cả đều 6,... Bất ly 6. 

713 . 

Pháp đồng sanh xả hòa họp pháp đồng sanh xả sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 2 uẩn hòa họp 1 uẩn vô nhân đồng sanh xả,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật hòa họp uẩn 
đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

5 câu đề cũng như trong nhị đề hữu tầm, đều nên sắp như thế. 

714 . 

Phi nhân 6, phi Trưởng 6, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 6, phi cố hưởng 6, phi 
Nghiệp 4, phi Quả 6, phi Bất tương ưng 6. 

Dù đếm 2 cách ngoài ra hay phần tương ưng ịsampayuttavãra) đều sắp như thế. 

Phần Vấn Đề (Paỉihãvãra) 

715 . 

* Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Nhân duyên: Nhân đồng 
sanh xả làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. Tục sinh... 

Theo đây 4 câu cũng như nhị đề hữu tầm (savitakkaduka). 


716 . 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


429 


* Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cảnh duyên,... bằng 
Trưởng duyên. 

* Nhị đề hữu hỷ (sappĩtỉkaduka) thế nào, nên sắp rộng về Cảnh (Ẵrammana), Trưởng 
(Adhipati) và xả như thế ấy không chi kh ác. 

lYl. 

* Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Vô gián duyên: 

Uẩn đồng sanh xả sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh xả sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

* Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp phi đồng sanh xả bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn phi đồng sanh xả sanh trước trước làm duyên cho xả sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- Tâm tử đồng sanh xả làm duyên cho tâm sanh {upapatti) phi đồng sanh xả. 

- Khán môn làm duyên cho uẩn phi đồng sanh xả. 

- Ý giới quả làm duyên cho ý thức giới quả phi đồng sanh xả. 

- Tâm hộ kiếp đồng sanh xả làm duyên cho tâm hộ kiếp phi đồng sanh xả. 

- Thiện, bất thiện đồng sanh xả làm duyên cho quả sơ khởi phi đồng sanh xả. 

- Tâm tố (kiriyã) làm duyên cho quả sơ khởi; tâm quả làm duyên cho quả sơ khởi. 

- Xuất thiền diệt, tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền phi 
đồng sanh xả bằng Vô gián duyên. 

* Pháp đồng sanh xả làm duyên cho những pháp đồng sanh xả và phi đồng sanh xả bằng 
Vô gián duyên: 

Uẩn đồng sanh xả sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh xả và xả sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi đồng sanh xả làm duyên cho pháp phi đồng sanh xả bằng Vô gián duyên: 

- Xả sanh trước trước làm duyên cho xả sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn phi đồng sanh xả sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi đồng sanh xả sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Tâm tử phi đồng sanh xả làm duyên cho tâm sanh ịupapatticitta) phi đồng sanh xả. 

- Thuận thứ làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), thuận thứ làm duyên cho quả nhập 
thiền bằng Vô gián duyên; căn. 

- Xả sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh xả sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- Tâm tử phi đồng sanh xả làm duyên cho tâm sanh (upapatticitta) đồng sanh xả. 

- Tâm hộ kiếp phi đồng sanh xả làm duyên cho khán môn. 

- Thân thức giới làm duyên cho ý giới quả. 

- Ý thức giới quả phi đồng sanh xả làm duyên cho ý thức giới tố (kỉrỉyã). 

- Tâm hộ kiếp phi đồng sanh xả làm duyên cho tâm hộ kiếp đồng sanh xả. 

- Thiện, bất thiện phi đồng sanh xả làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) đồng sanh 
xả. 

- Tâm tố (kiriyã) làm duyên cho quả sơ khởi; quả làm duyên cho quả sơ khởi bằng 
Vô gián duyên. 

* Pháp phi đồng sanh xả làm duyên cho những pháp đồng sanh xả và phi đồng sanh xả 
bằng Vô gián duyên: 

Xả sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh xả và xả sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 



430 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề đồng sanh xả 


* Chư pháp đồng sanh xả và phi đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng 

Vô gián duyên: 

- Uẩn đồng sanh xả và xả sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh xả sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên; sắp căn. 

- Uẩn đồng sanh xả và xả sanh trước trước làm duyên cho xả sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

- Tâm tử đồng sanh xả và xả làm duyên cho tâm sanh (upapatticitta) phi đồng sanh 
xả. 

- Khán môn và xả làm duyên cho uẩn phi đồng sanh xả. 

- Ý giới quả và xả làm duyên cho ý thức giới phi đồng sanh xả. 

- Hộ kiếp đồng sanh xả và xả làm duyên cho hộ kiếp phi đồng sanh xả. 

- Thiện, bất thiện đồng sanh xả và xả làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) phi đồng 
sanh xả. 

- Tâm tố (kiriyã) làm duyên cho quả sơ khởi. 

- Quả ịphala) làm duyên cho quả sơ khởi. 

- Xuất thiền diệt tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền phi 
đồng sanh xả bằng Vô gián duyên; nên sắp căn. 

- Uẩn đồng sanh xả và xả sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh xả và xả 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* ... bằng Liên tiếp duyên, bằng Đồng sanh duyên có 9 câu, bằng Hỗ tương duyên có 9 

câu, bằng Y chỉ duyên có 9 câu. 

718 . 

* Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cận y duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi đồng sanh xả làm duyên cho pháp phi đồng sanh xả bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí bằng tâm phi đồng sanh xả; 
giới... tịnh nghiệp (uposathakamma)... thiền phi đồng sanh xả... pháp quán... đạo, 
nhập thiền phát sanh, gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới... phi đồng sanh xả, trí... ái, sân, si, ngã mạn, tà kiến, hy vọng, thân lạc, 
thân khổ, âm dương, vật thực... chỗ ở, nương xả mạnh có thể bố thí bằng tâm phi 
đồng sanh xả... nhập thiền phát sanh, sát sanh, phá hòa họp Tăng. 

- Nương đức tin phi đồng sanh xả mạnh... chỗ ở và xả mạnh làm duyên cho đức tin 
phi đồng sanh xả, trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền và xả bằng 
Cận y duyên. 

* Pháp phi đồng sanh xả làm duyên cho pháp phi đồng sanh xả bằng Cận y duyên: Có 3 

câu. 

- Cận y như: Nương đức tin phi đồng sanh xả mạnh, có thể bố thí bằng đồng sanh 
xả... nhập thiền phát sanh, gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới phi đồng sanh xả... nương chỗ ở và xả mạnh có thể bố thí bằng tâm 
đồng sanh xả... nhập thiền phát sanh, lấy của không cho bằng tâm đồng sanh xả... 
vọng ngôn, lưỡng thiệt, ỷ ngữ... ác khẩu... tráo trở, cắt đứt liên lạc, cưóp to, cưóp 
nhỏ, gây tai nạn; lấy vợ người, sát dân vườn, giết người chợ. 

- Nương đức tin phi đồng sanh xả mạnh... chỗ ở làm duyên cho đức tin phi đồng sanh 
xả... hy vọng, đạo, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


431 


* Pháp phi đồng sanh xả làm duyên cho những pháp đồng sanh xả và phi đồng sanh xả 
bằng Cận y duyên: Có 3 câu. 

Cận y như: ý nghĩa như phần thứ hai đã kể trên. 

* Chư pháp đồng sanh xả và phi đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng 
Cận y duyên: Có 3 câu. 

719 . 

Pháp phi đồng sanh xả làm duyên cho pháp phi đồng sanh xả bằng Tiền sanh duyên: 
Có 3 câu như nhị đề hữu hỷ (sappĩtikaduka). 

720 . 

* Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp phi đồng sanh xả bằng Hậu sanh duyên: Có 3 
câu. 

* ... bằng Cố hưởng duyên có 9 câu,... bằng Nghiệp duyên có 6 câu. 

Nên sắp Đồng sanh và Biệt thời (Nãnãkhanỉka) có 4 câu, chỉ riêng Biệt thời thì có 2 
câu. 

* ... bằng Quả duyên có 9 câu,... bằng Thực duyên có 4 câu, bằng Quyền duyên có 9 
câu,... bằng Thiền duyên có 9 câu,... bằng Đạo duyên có 4 câu,... bằng Tương ưng 
duyên có 6 câu,... bằng Bất tương ưng duyên có 5 câu,... bằng Hiện hữu duyên có 9 
câu,... bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên. 

Duyên này nên sắp rộng như nhị đề hữu hỷ ịsappĩtikaduka). 

721 . 

Nhân 4, Cảrih 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 6, Quả 9, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 9, Đạo 4, Tương ưng 6, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

Dù phân tích đối lập đếm 3 câu ngoài ra như thế; nên sắp như nhị đề hữu hỷ 
(sappĩtikaduka). 

Dứt nhị đề đồng sanh xả (upekhasahagataduka) 


NHỊ ĐÈ DỤC GIỚI (KAMAVACARADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

722 . 

* Pháp Dục giới liên quan pháp Dục giới sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn Dục giới... Tục sinh... 1 đại sung... tóm tắt... 

* Pháp phi Dục giới liên quan pháp Dục giới sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn phi Dục giới liên quan vật. 

* Chư pháp Dục giới và phi Dục giới liên quan pháp Dục giới sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn phi Dục giới liên quan vật; sắc tục sinh liên quan đại sung. 

* Pháp phi Dục giới liên quan pháp phi Dục giới sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn phi Dục giới,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

* Pháp Dục giới liên quan pháp phi Dục giới sanh ra do Nhân duyên: 





432 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề dục giới 


Sắc tâm liên quan uẩn phi Dục giới, sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn phi 
Dục giới. 

* Chư pháp Dục giới và phi Dục giới liên quan pháp phi Dục giới sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi Dục giới,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh... 

* Pháp Dục giới liên quan những pháp Dục giới và phi Dục giới sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc tâm liên quan uẩn phi Dục giới và sắc đại sung. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn phi Dục giới và đại sung. 

* Pháp phi Dục giới liên quan những pháp Dục giới và phi Dục giới sanh ra do Nhân 
duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi Dục giới và vật,... 2 uẩn. 

* Chư pháp Dục giới và phi Dục giới liên quan những pháp Dục giới và phi Dục giới 
sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi Dục giới và vật,... 2 uẩn. sắc tục sinh liên 
quan uẩn phi Dục giới và đại sung;... tóm tắt... 

723 . 

Nhân 9, Cảnh 4, Trưởng 5, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 9, Hỗ tưong 6, Y chỉ 9, 
Cận y 4, Tiền sanh 2, cố hưởng 2, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tương ưng 4, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 9. 

724 . 

* Pháp Dục giới liên quan pháp Dục giới sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân Dục giới,... 2 uẩn. 

- Tục sinh vô nhân:... luôn đến người Vô tưởng. 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

* ... Do phi Cảnh duyên có 3 câu. 

725 . 

* Pháp Dục giới liên quan pháp Dục giới sanh ra do phi Trưởng duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi Dục giới liên quan pháp phi Dục giới sanh ra do phi Trưởng duyên: 

- Trưởng (adhipati) phi Dục giới liên quan uẩn phi Dục giới. 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả phi Dục giới,... 2 uẩn. 

* Pháp Dục giới liên quan pháp phi Dục giới sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn quả phi Dục giới. Sát-na tục sinh... 

* Chư pháp Dục giới và phi Dục giới liên quan pháp phi Dục giới sanh ra do phi Trưởng 
duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn quả phi Dục giới,... 2 uẩn. 

* Pháp Dục giới liên quan những pháp Dục giới và phi Dục giới sanh ra do phi Trưởng 
duyên: 

- Sắc tâm liên quan uẩn quả phi Dục giới và đại sung. Sát-na tục sinh... 

2 câu ngoài ra, nên sắp bày cho rõ rệt. 

* ... Do phi Vô gián duyên,... do phi Tiền sanh duyên,... do phi Hậu sanh duyên. 

726 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


433 


* Pháp Dục giới liên quan pháp Dục giới sanh ra do phi cố hưởng duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi Dục giới liên quan pháp phi Dục giới sanh ra do phi cố hưởng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn quả phi Dục giới,... 2 uẩn. Tục sinh... 

* Pháp Dục giới liên quan pháp phi Dục giới sanh ra do phi cố hưởng duyên: 

- Sắc tâm liên quan uẩn phi Dục giới. Sát-na tục sinh... sắp căn (mũla) 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi Dục giới quả,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh... 

- 3 câu ngoài ra nên sắp hiện bày rõ rệt. 

727 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi 
Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 2, phi Quả 5, phi Thực 1, phi 
Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 3, 
phi Ly 3. 

Cách đếm ngoài ra hay phần đồng sanh nên sắp đầy đủ. 

Phần Ỷ Trương (Paccayavãra) 

728 . 

* Pháp Dục giới nhờ cậy pháp Dục giói sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn Dục giới,... 2 uẩn. Tục sinh: Luôn đến đại sung nội 
bội (ajjhattika mahãbhũta). 

- Uẩn Dục giới nhờ cậy vật. 

* Pháp phi Dục giới nhờ cậy pháp Dục giới sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn phi Dục giới nhờ cậy vật; tục sinh... 

* Chư pháp Dục giới và phi Dục giới nhờ cậy pháp Dục giới sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn phi Dục giới nhờ cậy vật; sắc tâm nhờ cậy sắc đại sung. Tục sinh... 

* Pháp phi Dục giới nhờ cậy pháp phi Dục giới sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu như 
phần liên quan (paticcavãra). 

* Pháp Dục giới nhờ cậy những pháp Dục giới và phi Dục giới sanh ra do Nhân duyên: 
Như phần liên quan... 

* Pháp phi Dục giới nhờ cậy những pháp Dục giới và phi Dục giới sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi Dục giới và vật,... 2 uẩn. Tục sinh... 

* Chư pháp Dục giới và phi Dục giới nhờ cậy những pháp Dục giới và phi Dục giới sanh 
ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn phi Dục giới và vật,... 2 uẩn. sắc tâm nhờ cậy uẩn phi Dục giới 
và đại sung. 

- Tục sinh... tóm tắt... 

729 . 

Nhân 9, Cảnh 4, Trưởng 9, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 4, Tiền sanh 4, cố hưởng 4, Nghiệp 9, Bất ly 9. 

730 . 

* Pháp Dục giới nhờ cậy pháp Dục giới sanh ra do phi Nhân duyên: 

- ... 1 uẩn vô nhân Dục giới... 

- Tục sinh vô nhân luôn đến Vô tưởng... 




434 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề dục giới 


- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân xứ. uẩn Dục giới vô nhân nhờ cậy vật. Si đồng 
sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật và vật ịvatthu). 

* ... Do phi Cảnh duyên. 

731 . 

* Pháp Dục giới nhờ cậy pháp Dục giới sanh ra do phi Nhân duyên: 

1 uẩn luôn đến nguời Vô tuởng... 

* Pháp phi Dục giới nhờ cậy pháp Dục giới sanh ra do phi Truởng duyên: 

Truởng (adhipati) phi Dục giới nhờ cậy vật. uẩn phi Dục giới quả nhờ cậy vật; tục 
sinh... 

* Chu pháp Dục giới và phi Dục giới nhờ cậy pháp Dục giới sanh ra do phi Truởng 
duyên: 

Uẩn phi Dục giới nhờ cậy vật; sắc tâm nhờ cậy đại sung. Tục sinh... 

* Pháp phi Dục giới nhờ cậy pháp phi Dục giới sanh ra do phi Truởng duyên: Có 3 câu 
nhu phần liên quan (paticca). 

* Pháp Dục giới nhờ cậy những pháp Dục giới và phi Dục giới sanh ra do phi Truởng 
duyên: Nhu liên quan; sắp căn. 

- Truởng (adhipati) phi Dục giới nhờ cậy uẩn phi Dục giới và vật; 3 uẩn nhờ cậy 1 
uẩn quả phi Dục giới và vật,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh... sắp căn (mũla). 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn quả Dục giới và vật,... 2 uẩn. sắc tâm nhờ cậy uẩn quả phi Dục 
giới và đại sung. 

- Tục sinh... 

* ... Do phi Cận y duyên: Có 3 câu. 

* ... Do phi Cố huởng duyên. 

Nên nhứt định là quả trong cách chót và trong cách Vô sắc hỗn họp ịmissaka). Còn 
cách sắc hỗn hợp không có. 

732 . 

* Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Truởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi 
Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 9, phi Thực 1, phi 
Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng ung 2, phi Vô hữu 3, 
phi Ly 3. 

Dù đếm 2 cách ngoài ra hay phần y chỉ (nỉssayavãra) nên sắp nhu thế. 

Phần Hòa Hợp (Samsatthavãro) 

733 . 

* Pháp Dục giới hòa hợp pháp Dục giới sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn Dục giới... hòa họp 2 uẩn; tục sinh: .... 

* Pháp phi Dục giới hòa họp pháp phi Dục giới sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn phi Dục giới... hòa họp 2 uẩn; tục sinh: .... 

734 . 

Nhân 2; Cảnh 2; Truởng 2; .. .tất cả đều 2...; Bất ly 2. 


735 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


435 


Pháp Dục giới hòa họp pháp Dục giới sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uẩn hòa hợp 1 uẩn Dục giới vô nhân... hòa họp 2 uẩn; sát na tục sinh vô nhân: ...; 
si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật hòa họp uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng 
sanh phóng dật. 

736 . 

Phi Nhân 1; phi Trưởng 2; phi Tiền sanh 2; phi Hậu sanh 9; phi cố hưởng 2; phi 
Nghiệp 2; phi Quả 2; phi Thiền 1; phi Đạo 1; phi Bất tương ưng 2. 

Dù đếm 2 cách ngoài ra hay phần tương ưng nên sắp như thế. 

Phần Vấn Đề (Paiỉhãvãro) 

737 . 

* Pháp Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Nhân duyên: 

Nhân Dục giới làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên; tục 
sinh: ... 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho pháp phi Dục giới bằng Nhân duyên: 

Nhân phi Dục giới làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên: tục sinh: .... 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Nhân duyên: 

Nhân (hetu) phi Dục giới làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên. Tục sinh... 

Sắp căn (mũla), nhân phi Dục giới làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng 
Nhân duyên. Tục sinh... 

738 . 

* Pháp Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi phản khán nhớ lại 
thiện đã từng làm chứa để, thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái, ưu sanh ra. 

- Chư Thánh phản khán chuyển tộc (gotrabhũ), phản khán dũ tịnh (vodanã), phản 
khán phiền não đã trừ... phản khán phiền não hạn chế, phản khán phiền não đã từng 
sanh, phản khán thiền... 

- Quán ngộ nhãn... vật... uẩn Dục giới bằng lối vô thường... ưu sanh ra. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ... 

* Pháp Dục giới làm duyên cho pháp phi Dục giới bằng Cảnh duyên: 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm Dục giới, uẩn Dục giới làm duyên cho 
thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho pháp phi Dục giới bằng Cảnh duyên: 

- Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả bằng Cảnh duyên. 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm phi Dục giới; Không vô biên xứ làm duyên 
cho Thức vô biên xứ; Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Uẩn phi Dục giới làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Cảnh duyên: 

- Xuất thiền phản khán thiền, thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái sanh, tà kiến 
phát. 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 




436 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề dục giới 


- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ) dũ tịnh (vodanã) và khán môn 
(ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

- Phản khán Không vô biên xứ, phản khán Thức vô biên xứ, phản khán Vô sở hữu xứ, 
phản khán Phi tưởng phi phi tưởng xứ, phản khán thiên nhãn, phản khán thiên nhĩ, 
phản khán thần thông, phản khán tha tâm thông, phản khán túc mạng thông,... phản 
khán tùy nghiệp thông, phản khán vị lai thông; quán ngộ uẩn phi Dục giới bằng lối 
vô thường... ưu sanh ra. 

739 . 

* Pháp Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Trưởng duyên: Có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh: 

+ Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi 
phản khán thiện đã từng làm chứa để do nặng về đó rồi phản khán thỏa thích rất hân 
hoan do nặng đó rồi làm cho ái sanh, tà kiến phát. 

- Chư hữu học ịsekkha) nặng về chuyển tộc (gotrabhũ) rồi phản khán, do nặng đó 
rồi mới phản khán. 

- Nặng về nhãn... vật... uẩn Dục giới rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó làm 
cho ái sanh, tà kiến phát. 

+ Trưởng đồng sanh như: Trưởng ịadhipati) Dục giới làm duyên cho uẩn tương ưng 
và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho pháp phi Dục giới bằng Trưởng duyên: Có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả bằng Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi Dục giới làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Trưởng duyên: Có Trưởng cảnh 
và Trưởng đồng sanh: 

+ Trưởng cảnh như: Xuất thiền nặng về thiền rồi phản khán thỏa thích rất hân hoan, 
do nặng đó ái sanh, tà kiến phát. 

- Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán, nặng về quả rồi phản khán... 
nặng về Níp Bàn rồi phản khán. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã) bằng Trưởng 
duyên. 

- Nặng về Không vô biên xứ rồi phản kh án... Thức vô biên xứ... Vô sở hữu xứ... 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Thiên nhãn... thiên nhĩ... thần thông... nặng về vị lai thông rồi phản kh án... 

- Nặng về uẩn phi Dục giới rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi làm cho ái 
sanh, tà kiến phát. 

+ Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipati) phi Dục giới làm duyên cho sắc tâm 
bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho những pháp Dục giới và phi Dục giới bằng Trưởng 
duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng ịadhipati) phi Dục giới làm duyên cho uẩn tương 
ưng và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

740 . 

* Pháp Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Vô gián duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


437 


- Uẩn Dục giới sanh trước trước làm duyên cho uẩn sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- Thuận thứ làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), thuận thứ làm duyên cho dũ tịnh 
(vodanã)', khán môn làm duyên cho uẩn Dục giới bằng Vô gián duyên. 

* Pháp Dục giới làm duyên cho pháp phi Dục giới bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử Dục giới làm duyên cho tâm sanh (upapatticitta) phi Dục giới; khán môn 
làm duyên cho uẩn phi Dục giới bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn Dục giới làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) phi Dục giới bằng Vô gián 
duyên. 

- Tâm chỉnh lý (parikamma) sơ thiền làm duyên cho sơ thiền bằng Vô gián duyên; 
tâm chỉnh lý tứ thiền làm duyên cho tứ thiền; tâm chỉnh lý Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ.. 

- Thiên nhãn... thiên nhĩ làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, 
tùy nghiệp thông... 

- Tâm chỉnh lý (parikamma) vị lai thông làm duyên cho vị lai thông bằng Vô gián 
duyên. 

- Chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo, dũ tịnh (vodanã) làm duyên cho đạo, 
thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho pháp phi Dục giới bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn phi Dục giới sanh trước trước làm duyên cho uẩn sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- Đạo làm duyên cho quả, quả làm duyên cho quả; xuất thiền diệt tâm Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử phi Dục giới làm duyên cho tâm sanh (upapatticitta) Dục giới; tâm hộ kiếp 
phi Dục giới làm duyên cho khán môn; uẩn phi Dục giới làm duyên cho quả sơ khởi 
(vutthãna) Dục giới bằng Vô gián duyên. 

* ... bằng Liên tiếp duyên,... bằng Đồng sanh duyên có 7,... bằng Hỗ tương duyên có 6 ,... 

bằng Y chỉ duyên có 7 câu. 

741 . 

* Pháp Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô 

gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì 
thanh tịnh giới, pháp quán... gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương trì giới Dục giới mạnh... trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ, âm dương, vật 
thực... nương chỗ ở mạnh có thể bố thí, pháp quán... sát sanh, phá hòa hợp Tăng. 

- Nương đức tin Dục giới... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin Dục giới... hy vọng, 
thân lạc, thân khổ bằng Cận y duyên. 

* Pháp Dục giới làm duyên cho pháp phi Dục giới bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô 

gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin Dục giới mạnh có thể làm duyên cho thiền phi 
Dục giới phát sanh, đạo,... thông... nhập thiền phát sanh. 

- Nương trì giới Dục giới mạnh... nương chỗ ở mạnh làm duyên cho thiền phi Dục 
giới phát sanh, đạo,... thông... nhập thiền phát sanh. 



438 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề dục giới 


- Nương đức tin Dục giới... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin phi Dục giới... trí, 
đạo, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

- Tâm chỉnh lý (parikamma) sơ thiền làm duyên cho sơ thiền... tứ thiền... Không vô 
biên xứ... sơ đạo... tâm chỉnh lý (parikamma) tứ đạo làm duyên cho tứ đạo. 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho pháp phi Dục giới bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, 
Vô gián cận y và Thuần cận y; 

- Thuần cận y như: Nương đức tin phi Dục giới mạnh làm duyên cho thiền phi Dục 
giới sanh ra, đạo... thông... nhập thiền phát sanh. 

- Nương giới phi Dục giới... trí mạnh làm duyên cho thiền phi Dục giới sanh ra, đạo... 
thông... nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin... trí phi Dục giới làm duyên cho đức tin phi Dục giới, trí, đạo... quả 
nhập thiền bằng Cận y duyên. 

- Sơ thiền làm duyên cho nhị thiền bằng Cận y duyên; tam thiền... tứ thiền... Không 
vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ; Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ bằng Cận y duyên. 

- Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo, nhị đạo làm duyên cho tam đạo, tam đạo làm duyên 
cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 

- Đạo làm duyên cho quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin phi Dục giới mạnh có thể làm cho bố thí, nguyện 
giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới... pháp quán phát sanh, gây ngã mạn, chấp tà 
kiến. 

- Nương giới... trí phi Dục giới mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh 
tịnh giới... pháp quán phát sanh, gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương đức tin... trí phi Dục giới làm duyên cho đức tin... trí Dục giới, ái, hy vọng, 
thân lạc, thân khổ bằng Cận y duyên. 

- Chư Thánh nương đạo mạnh, quán ngộ hành vi (sankhãra) bằng lối vô thường... 
Thánh đạo làm duyên cho nghĩa đạt thông (atthapatisambhidã), pháp đạt thông 
(dhammapatisambhidã), ngữ đạt thông (niruttipaịisambhidã), cấp trí đạt thông 
(patibhanapaịisambhidã) và biết sở (ịhanã) phi sở (aịhanã) bằng Cận y duyên. 

- Quả nhập thiền làm duyên cho thân lạc bằng Cận y duyên. 

742 . 

* Pháp Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh 
và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật... vô thường... ưu sanh ra. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ... vật làm duyên cho 
uẩn Dục giới bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp Dục giới làm duyên cho pháp phi Dục giới bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền 
sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn phi Dục giới bằng Tiền sanh duyên. 

* ... bằng Hậu sanh duyên có 2 câu,... bằng cố hưởng duyên có 3 câu. 

743 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


439 


* Pháp Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 
thời:... tóm tắt.. 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho pháp phi Dục giới bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh 
và Biệt thời. 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và 
Biệt thời,... tóm tắt... 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho những pháp Dục giới và phi Dục giới bằng Nghiệp 
duyên có Đồng sanh và Biệt thời,... tóm tắt... 

* ... bằng Quả duyên có 4 câu,... bằng Thực duyên có 4 câu,... bằng Quyền duyên có 4 
câu,... bằng Thiền duyên có 4 câu,... bằng Đạo duyên có 4 câu,... bằng Tương ưng 
duyên có 2 câu. 

744 . 

* Pháp Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh, 
Tiền sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp Dục giới làm duyên cho pháp phi Dục giới bằng Bất tương ưng duyên có Đồng 
sanh, Tiền sanh: 

- Đồng sanh:... tóm tắt... 

- Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn phi Dục giới bằng Bất tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn phi Dục giới bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Bất tương ưng duyên có Đồng 
sanh, Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: uẩn phi Dục giới làm duyên cho sắc tâm bằng Bất tương ưng 
duyên; tục sinh... 

- Hậu sanh như: uẩn phi Dục giới làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất tương 
ưng duyên. 

745 . 

* Pháp Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền,... tóm tắt... 

* Pháp Dục giới làm duyên cho pháp phi Dục giới bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, 
Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn phi Dục giới bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Thiên nhãn... giống như Tiền sanh. 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho pháp phi Dục giới bằng Hiện hữu duyên: 

Đồng sanh:... tóm tắt... 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, 
Hậu sanh: 

Như Bất tương ưng ịvippayutta). 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho những pháp Dục giới và phi Dục giới bằng Hiện hữu 
duyên: Như phần liên quan. 

* Chư pháp Dục giới và phi Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Hiện hữu 
duyên: Có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 



440 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề dục giới 


- Đồng sanh như: uẩn phi Dục giới và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện 
hữu duyên. Tục sinh... 

- Hậu sanh như: uẩn phi Dục giới và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn phi Dục giới và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh 
bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp Dục giới và phi Dục giới làm duyên cho pháp phi Dục giới bằng Hiện hữu 
duyên: Có Đồng sanh và Tiền sanh. 

- Đồng sanh như: 1 uẩn phi Dục giới và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu 
duyên,... 2 uẩn. Tục sinh... 

* ... bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên. 

746 . 

Nhân 4, Cảnh 4, Trưởng 4, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 7, Hỗ tương 6, Y chỉ 7, 
Cận y 4, Tiền sanh 2, Hậu sanh 2, cố hưởng 3, Nghiệp 4, Quả 4, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 4, Tương ưng 2, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 7, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 7. 

747 . 

* Pháp Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp 
duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp Dục giới làm duyên cho pháp phi Dục giới bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho pháp phi Dục giới bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp phi Dục giới làm duyên cho những pháp Dục giới và phi Dục giới bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Chư pháp Dục giới và phi Dục giới làm duyên cho pháp Dục giới bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Chư pháp Dục giới và phi Dục giới làm duyên cho pháp phi Dục giới bằng Hậu sanh 
duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

748 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 6, 
phi Hỗ tương 6, phi Y chỉ 6, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 6,... phi Tương ưng 6, phi Bất 
tương ưng 5, phi Hiện hữu 5, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi Bất ly 5. 

749 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4,... phi Trưởng 4, phi Vô gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Hỗ 
tương 2, phi Cận y 4, phi Tương ưng 2, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

750 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Trưởng 4,... tóm tắt... Nên sắp thuận theo đầu đề,... Bất 
ly7. 


Dứt nhị đề Dục giới (kamavacaraduka) 




NHỊ ĐÈ SẮC GIỚI (RUPAVACARADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

751 . 

* Pháp Sắc giới liên quan pháp sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn sắc giới,... 2 uẩn. Tục sinh... 

* Pháp phi Sắc giới liên quan pháp sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn sắc giới, tục sinh... 

* Chư pháp Sắc giới và phi sắc giới liên quan pháp sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn sắc giới,... 2 uẩn. Tục sinh... 

* Pháp phi Sắc giới liên quan pháp phi sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi sắc giới,... 2 uẩn. Tục sinh... 

* Pháp Sắc giới liên quan pháp phi sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn sắc giới liên quan vật. 

* Chư pháp Sắc giới và phi sắc giới liên quan pháp phi sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: uẩn sắc giới liên quan vật, sắc tục sinh liên quan đại sung. 

* Pháp Sắc giới liên quan những pháp sắc giới và phi sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn sắc giới và vật,... 2 uẩn. 

* Pháp phi Sắc giới liên quan những pháp sắc giới và phi sắc giới sanh ra do Nhân 
duyên: 

- Sắc tâm liên quan uẩn sắc giới và đại sung. 

- Sát-na tục sinh: sắc tục sinh liên quan uẩn sắc giới và đại sung. 

* Chư pháp Sắc giới và phi sắc giới liên quan những pháp sắc giới và phi sắc giới sanh 
ra do Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn sắc giới và vật,... 2 uẩn. sắc tục sinh liên 
quan uẩn sắc giới và đại sung,... tóm tắt... 

752 . 

Nhân 9, Cảnh 4, Trưởng 5, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 4, Hỗ tương 6, Y chỉ 9, 
Cận y 4, Tiền sanh 2, cố hưởng 2, Nghiệp 9, Quả 9, Thiền 9, Đạo 9, Tương ưng 4, Bất 
tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 9. 

753 . 

Pháp phi Sắc giới liên quan pháp phi sắc giới sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi sắc giới vô nhân,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật. 

- 1 đại sung luôn đến người Vô tưởng... 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

* ... Do phi Cảnh duyên có 3 câu. 

754 . 

* Pháp Sắc giới liên quan pháp sắc giới sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Trưởng (adhipati) sắc giới liên quan uẩn sắc giới, 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả sắc 
giới,... 2 uẩn. Tục sinh... 



442 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề sắc giới 


* Pháp phi Sắc giới liên quan pháp sắc giới sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn quả sắc giới, tục sinh... 

* Chư pháp Sắc giới và phi sắc giới liên quan pháp sắc giới sanh ra do phi Trưởng 
duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn quả sắc giới,... 2 uẩn. Tục sinh... 

* Pháp phi Sắc giới liên quan pháp phi sắc giới sanh ra do phi Trưởng duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi sắc giới. 

- có 3 câu như phần liên quan (paticcavãra) trong phi Dục giới (na kãmãvacara) 
không chi khác; nên sắp tất cả đại sung nhu thế. 

* Pháp Sắc giới liên quan những pháp sắc giới và phi sắc giới sanh ra do phi Trưởng 
duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn sắc giới và vật. 

* Pháp phi Sắc giới liên quan những pháp sắc giới và phi sắc giới sanh ra do phi 
Trưởng duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn sắc giới quả và đại sung. Tục sinh (patisandhi)... 

* Chư pháp Sắc giới và phi sắc giới liên quan những pháp sắc giới và phi sắc giới sanh 
ra do phi Trưởng duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn sắc giới và vật,... 2 uẩn. sắc tục sinh liên 
quan uẩn sắc giới và đại sung. 

* ... bằng phi Vô gián duyên, bằng phi Cận y duyên. 

755 . 

* Pháp Sắc giới liên quan pháp sắc giới sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn liên quan 1 uẩn sắc giới,... 2 uẩn. 

* Pháp phi Sắc giới liên quan pháp sắc giới sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn sắc giới; tục sinh... 

* Chư pháp Sắc giới và phi sắc giới liên quan pháp sắc giới sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn sắc giới,... 2 uẩn. 

* Pháp phi Sắc giới liên quan pháp phi sắc giới sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

- Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi sắc giới,... 2 uẩn. 

- Sắc tâm liên quan uẩn phi sắc giới, tục sinh luôn đến người Vô tưởng... 

- Nên sắp 5 câu ngoài ra thuận Theo (anuỉoma). 

* ... Do phi Hậu sanh duyên có 9 câu. 

756 . 

* Pháp Sắc giới liên quan pháp sắc giới sanh ra do phi cố hưởng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn sắc giới quả, tục sinh... 

* Pháp phi Sắc giới liên quan pháp phi sắc giới sanh ra do phi cố hưởng duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn sắc giới, tục sinh... 

* Chư pháp Sắc giới và phi sắc giới liên quan pháp phi sắc giới sanh ra do phi cố 
hưởng duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn sắc giới quả, 2 uẩn. Tục sinh... 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


443 


* Pháp phi Sắc giới liên quan pháp phi sắc giới sanh ra do phi cố hưởng duyên: Có 3 
câu. 

* Pháp Sắc giới liên quan những pháp sắc giới và phi sắc giới sanh ra do phi cố hưởng 
duyên:... tóm tắt... sắp căn (mũla), ngoài ra nên sắp câu đề. 

* ... Do phi Nghiệp duyên có 2 câu,... tóm tắt... do phi Tương ưng duyên. 

757 . 

Pháp phi Sắc giới liên quan pháp phi sắc giới sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi sắc giới trong cõi Vô sắc,... 2 uẩn. 

- ... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng (Asannatta)... tóm 
tắt... 

758 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi 
Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 2, phi Quả 5, phi Thực 1, phi 
Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 3, 
phi Ly 3. 

Dù 2 câu đếm ngoài ra hay phần đồng sanh (sahajãcavãra) đều sắp như thế. 

Phần Ỷ Trượng (Paccayavãra) 

759 . 

* Pháp Sắc giới nhờ cậy pháp sắc giới sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu như phần liên 
quan (patỉccavãra). 

* Pháp phi Sắc giới nhờ cậy pháp phi sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi sắc giới, luôn đến đại sung nội bộ (ajjhattika 
mahãbhũta). 

- Uẩn phi Sắc giới nhờ cậy vật (vatthu). 

* Pháp Sắc giới nhờ cậy pháp phi sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn Sắc giới nhờ cậy vật, tục sinh... 

* Chư pháp phi sắc giới và phi sắc giới nhờ cậy pháp phi sắc giới sanh ra do Nhân 
duyên: 

Uẩn Sắc giới nhờ cậy vật. sắc tâm nhờ cậy đại sung. Tục sinh... 

* Pháp Sắc giới nhờ cậy những pháp sắc giới và phi sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn sắc giới và vật,... 2 uẩn. Tục sinh... 

* Pháp phi Sắc giới nhờ cậy những pháp sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm nhờ cậy uẩn sắc giới và đại sung. Tục sinh... 

* Chư pháp Sắc giới và phi sắc giới nhờ cậy những pháp sắc giới và phi sắc giới sanh 
ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn sắc giới và vật,... 2 uẩn. sắc tâm nhờ cậy uẩn sắc giới và đại 
sung. Tục sinh... 

760 . 

Nhân 9, Cảnh 4, Trưởng 9, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 9, Hỗ tương 6, Y chỉ 9, 
Cận y 4, Tiền sanh 4, cố hưởng 4, Nghiệp 9, Bất ly 9. 

761 . 

Pháp phi Sắc giới nhờ cậy pháp phi sắc giới sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi sắc giới vô nhân,... 2 uẩn. 




444 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề sắc giới 


- Tục sinh vô nhân luôn đến người Vô tưởng... 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân xứ. uẩn vô nhân phi sắc giới nhờ cậy vật. Si 
đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng 
sanh phóng dật và vật (vatthu). 

762 . 

* Pháp Sắc giới nhờ cậy pháp sắc giới sanh ra do phi Trưởng duyên: Có 3 câu như phần 
liên quan (paịiccavãra). 

* Pháp phi Sắc giới nhờ cậy pháp phi sắc giới sanh ra do phi Trưởng duyên: Như phần 
liên quan (paticcavãra). 

* Pháp Sắc giới nhờ cậy pháp phi sắc giới sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Trưởng (adhipati) sắc giới nhờ cậy vật. uẩn sắc giới quả nhờ cậy vật; tục sinh... 

* Chư pháp Sắc giới và phi sắc giới nhờ cậy pháp sắc giới sanh ra do phi Trưởng 
duyên: 

Uẩn Sắc giới quả nhờ cậy vật; sắc tâm nhờ cậy đại sung. Tục sinh... 

* Pháp Sắc giới nhờ cậy những pháp sắc giới và phi sắc giới sanh ra do phi Trưởng 
duyên: 

- Trưởng (adhipatỉ) sắc giới nhờ cậy uẩn sắc giới và vật (vatthu). 

- 3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn sắc giới quả và vật,... 2 uẩn. Sát-na tục sinh: 3 uẩn nhờ cậy 1 
uẩn Sắc giới và vật,... 2 uẩn. 

* Pháp phi Sắc giới nhờ cậy những pháp sắc giới và phi sắc giới sanh ra do phi Trưởng 
duyên: 

Sắc tâm nhờ cậy uẩn sắc giới quả và đại sung; tục sinh... 

* Chư pháp Sắc giới và phi sắc giới nhờ cậy những pháp sắc giới và phi sắc giới sanh 
ra do phi Trưởng duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn sắc giới quả và vật,... 2 uẩn. sắc tâm nhờ cậy uẩn sắc giới quả 
và đại sung. Tục sinh... 

763 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi 
Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9; nên định là quả trong cõi Vô sắc và cõi trôn nhau 
(missaka)..., phi Nghiệp 4, phi Quả 9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 
1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Nên đếm 2 câu ngoài ra, hay phần y chỉ (nissayavãra). 

Phần Hòa Hợp (Sansatthavãra) 

764 . 

* Pháp Sắc giới hòa họp pháp sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp (sansaịtha) 1 uẩn sắc giới,... 2 uẩn. Tục sinh... 

* Pháp phi Sắc giới hòa họp pháp phi sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn phi sắc giới,... 2 uẩn. Tục sinh... 

765 . 

Nhân 2, Cảnh 2, tất cả đều 2,... Bất ly 2. 

766 . 

Pháp phi Sắc giới hòa họp pháp phi sắc giới sanh ra do phi Nhân duyên... 


767 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


445 


Phi Nhân 1, phi Trưởng 2, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, phi 
Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 1. 

Nên sắp đếm 2 câu ngoài ra và phần tương ưng (sampayuttavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

768 . 

* Pháp Sắc giới làm duyên cho pháp sắc giới bằng Nhân duyên: 

- Nhân (hetu) sắc giới làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. Tục sinh... 
Nên sắp căn. 

- Nhân Sắc giới làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên, tục sinh... nên sắp căn... 

- Nhân Sắc giới làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. Tục 
sinh... 

* Pháp phi Sắc giới làm duyên cho pháp phi sắc giới bằng Nhân duyên: 

Nhân (hetu) phi sắc giới làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. Tục sinh... 

769 . 

* Pháp Sắc giới làm duyên cho pháp sắc giới bằng Cảnh duyên: 

Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm sắc giới; uẩn sắc giới làm duyên cho thần 
thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp Sắc giới làm duyên cho pháp phi sắc giới bằng Cảnh duyên: 

- Phản khán sơ thiền... phản khán tứ thiền... phản khán thiên nhãn... phản khán thiên 
nhĩ... uẩn Sắc giới làm duyên cho cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, 
tùy nghiệp thông, vị lai thông. 

- Quán ngộ uẩn sắc giới bằng lối vô thường... ưu sanh ra. 

* Pháp phi Sắc giới làm duyên cho pháp phi sắc giới bằng Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi phản khán... nhớ thiện 
từng làm chứa để thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái, ưu sanh. 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả luôn 
khán môn bằng Cảnh duyên. 

- Chư Thánh phản khán phiền não đã trừ... phản khán phiền não hạn chế... phiền não 
từng sanh. 

- Quán ngộ nhãn... vật... uẩn phi sắc giới bằng lối vô thường... ưu sanh ra. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ; Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ; sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ... 

* Pháp phi Sắc giới làm duyên cho pháp sắc giới bằng Cảnh duyên: 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm phi sắc giới; uẩn phi sắc giới làm duyên 
cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông bằng 
Cảnh duyên. 

770 . 

* Pháp Sắc giới làm duyên cho pháp sắc giới bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipati) sắc giới làm duyên cho uẩn tương ưng 
bằng Trưởng duyên. 




446 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề sắc giới 


* Pháp Sắc giới làm duyên cho pháp phi sắc giới bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về sơ thiền rồi phản khán thỏa thích rất hân hoan, do nặng 
đó rồi làm cho ái sanh, tà kiến phát. 

- Nặng về tứ thiền... thiên nhãn... thiên nhĩ... thần thông, tha tâm thông, túc mạng 
thông, tùy nghiệp thông... nặng về vị lai thông rồi phản khán thỏa thích rất hân 
hoan, do nặng đó rồi làm cho ái sanh, tà kiến phát. 

- Nặng về uẩn sắc giới rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi làm cho ái sanh, tà 
kiến phát. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng sắc giới làm duyên cho sắc tâm bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp Sắc giới làm duyên cho những pháp sắc giới và phi sắc giới bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng sắc giới làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi Sắc giới làm duyên cho pháp phi sắc giới bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh: 

+ Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi 
nhớ lại. nặng về thiện đã làm chứa để rồi phản khán thỏa thích rất hân hoan do nặng 
đó rồi làm cho ái sanh, tà kiến phát. 

- Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi... quả... nặng về Níp Bàn... 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả bằng 
Trưởng duyên. 

- Nhãn... vật... nặng về uẩn phi sắc giới rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi 
ái sanh, tà kiến phát. 

- Nặng về Không vô biên xứ rồi phản khán... nặng về Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
rồi phản khán... 

+ Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi sắc giới làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc 
tâm bằng Trưởng duyên. 

771 . 

* Pháp Sắc giới làm duyên cho pháp sắc giới bằng Vô gián duyên: 

Uẩn Sắc giới sanh trước trước làm duyên cho uẩn sắc giới sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp Sắc giới làm duyên cho pháp phi sắc giới bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử (cuticitta) sắc giới làm duyên cho tâm sanh (upapatticitta) phi sắc giới 
bằng Vô gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp sắc giới làm duyên cho khán môn; uẩn sắc giới làm duyên cho quả sơ 
khởi (vutthãna) phi sắc giới bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi Sắc giới làm duyên cho pháp phi sắc giới bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn phi Sắc giới sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi sắc giới sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

- Thuận thứ làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ).. Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm 
duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi Sắc giới làm duyên cho pháp sắc giới bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử phi Sắc giới làm duyên cho tâm sanh (upapatticitta) sắc giới bằng Vô gián 
duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


447 


- Uẩn phi Sắc giới làm duyên cho quả sơ khởi sắc giới bằng Vô gián duyên. 

- Tâm chỉnh lý (parikamma) sơ thiền làm duyên cho sơ thiền bằng Vô gián duyên,... 
tứ thiền... thiên nhãn... thiên nhĩ... thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông... tâm chỉnh lý (parikamma) vị lai thông làm duyên cho vị lai thông 
bằng Vô gián duyên. 

* ... bằng Liên tiếp duyên,... bằng Đồng sanh duyên có 7, bằng Hỗ tuơng duyên có 6, 
bằng Y chỉ duyên có 7. 

772 . 

* Pháp Sắc giới làm duyên cho pháp sắc giới bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và 
Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin sắc giới mạnh làm cho thiền sắc giới phát sanh,... 
thông... nhập thiền phát sanh. 

- Nuơng giới Sắc giới... trí mạnh có thể làm cho thiền sắc giới phát sanh... thông... 
nhập thiền phát sanh. 

- Nuơng đức tin sắc giới... trí làm duyên cho đức tin sắc giới... trí bằng Cận y duyên. 

- Sơ thiền làm duyên cho nhị thiền bằng Cận y duyên. 

- Nhị thiền làm duyên cho tam thiền bằng Cận y duyên. 

- Tam thiền làm duyên cho tứ thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp Sắc giới làm duyên cho pháp phi sắc giới bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin sắc giới mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, 
thọ trì thanh tịnh giới... thiền sắc giới, pháp quán, đạo, thông... nhập thiền sắc giới 
phát sanh, gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nuơng giới (sĩỉa) sắc giới... trí mạnh có thể bố thí... gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nuơng đức tin sắc giới... trí mạnh làm duyên cho đức tin phi sắc giới... trí, ái, hy 
vọng, thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi Sắc giới làm duyên cho pháp phi sắc giới bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, 
Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin phi sắc giới mạnh có thể bố thí... nguyện giữ ngũ 
giới, thọ trì thanh tịnh giới... thiền phi sắc giới, pháp quán (vipassanã), đạo, thông 
(abhiỉĩna)... nhập thiền phát sanh, gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nuơng giới phi Sắc giới... trí mạnh có thể bố thí... gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nuơng đức tin phi sắc giới... trí mạnh làm duyên cho trí phi sắc giới, ái, hy vọng, 
thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi Sắc giới làm duyên cho pháp sắc giới bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và 
Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin phi sắc giới mạnh làm cho thiền sắc giới... 
thông... nhập thiền phát sanh. 

- Nuơng giới phi Sắc giới... chỗ ở mạnh làm duyên cho thiền sắc giới... thông... nhập 
thiền phát sanh. 

- Nuơng đức tin phi sắc giới... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin sắc giới... trí bằng 
Cận y duyên. 

- Tâm chỉnh lý (parikamma) sơ thiền làm duyên cho sơ thiền bằng Cận y duyên;... tứ 
thiền; tâm chỉnh lý (parikamma) thiên nhãn... thiên nhĩ... thần thông, tha tâm thông, 



448 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề sắc giới 


túc mạng thông, tùy nghiệp thông, tâm chỉnh lý (parikamma) vị lai thông làm duyên 
cho vị lai thông bằng Cận y duyên. 

773 . 

* Pháp phi Sắc giới làm duyên cho pháp phi sắc giới bằng Tiền sanh duyên: Có Cảnh 
tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường... ưu sanh ra. sắc xứ 
làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ... 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ... vật làm duyên cho 
uẩn phi Sắc giới bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi Sắc giới làm duyên cho pháp sắc giới bằng Tiền sanh duyên: Có Cảnh tiền 
sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn sắc giới bằng Tiền sanh duyên. 

* ... bằng Hậu sanh duyên có 2 câu,... bằng cố hưởng duyên có 3 câu. 

774 . 

* Pháp Sắc giới làm duyên cho pháp sắc giới bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 
thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) sắc giới làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời như: Tư sắc giới làm duyên cho uẩn quả sắc giới bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp Sắc giới làm duyên cho pháp phi sắc giới bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và 
Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư sắc giới làm duyên cho sắc tâm bằng Nghiệp duyên. Tục sinh... 

- Biệt thời như: Tư sắc giới làm duyên cho sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp Sắc giới làm duyên cho những pháp sắc giới và phi sắc giới bằng Nghiệp duyên 
có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) sắc giới làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng 
Nghiệp duyên. Tục sinh... 

- Biệt thời như: Tư sắc giới làm duyên cho uẩn quả sắc giới và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 

* Pháp phi Sắc giới làm duyên cho pháp phi sắc giới bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh 
và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetanã) phi sắc giới làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Nghiệp duyên. Tục sinh... 

- Biệt thời như: Tư phi sắc giới làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng Nghiệp 
duyên. 

* ... bằng Quả duyên có 4 câu, bằng Thực duyên có 4 câu, bằng Quyền duyên có 4 câu, 
bằng Thiền duyên có 4 câu, bằng Đạo duyên có 4 câu, bằng Tương ưng duyên có 2 
câu. 

775 . 

* Pháp Sắc giới làm duyên cho pháp phi sắc giới bằng Bất tương ưng duyên: Có Đồng 
sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 

* Pháp phi Sắc giới làm duyên cho pháp phi sắc giới bằng Bất tương ưng duyên: Có 
Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh,... tóm tắt... 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


449 


* Pháp phi Sắc giới làm duyên cho pháp sắc giới bằng Bất tương ưng duyên: Có Đồng 
sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn sắc giới bằng Bất tương 
ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn sắc giới bằng Bất tương ưng duyên. 

776 . 

* Pháp Sắc giới làm duyên cho pháp sắc giới bằng Hiện hữu duyên: Như phần liên quan 
(paịiccavãra). 

* Pháp Sắc giới làm duyên cho pháp phi sắc giới bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, 
Tiền sanh và Hậu sanh. 

* Pháp Sắc giới làm duyên cho những pháp sắc giới và phi sắc giới bằng Hiện hữu 
duyên: Như phần liên quan (paticcavãra). 

* Pháp phi Sắc giới làm duyên cho pháp phi sắc giới bằng Hiện hữu duyên: Có Đồng 
sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền,.. tóm tắt... 

* Pháp phi Sắc giới làm duyên cho pháp sắc giới bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và 
Tiền sanh: 

- Đồng sanh như sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn sắc giới bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Tiền sanh như: Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Vật làm duyên cho uẩn 
Sắc giới bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp Sắc giới và phi sắc giới làm duyên cho pháp sắc giới bằng Hiện hữu duyên 
có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uẩn sắc giới và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu duyên,... 
2 uẩn. Tục sinh... 

* Chư pháp Sắc giới và phi sắc giới làm duyên cho pháp phi sắc giới bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn sắc giới và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên,... 2 uẩn. Tục sinh... 

- Hậu sanh như: uẩn sắc giới và đoàn thực làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn sắc giới và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Hiện hữu duyên. 

* ... bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên. 

777 . 

Nhân 4, Cảnh 5, Trưởng 4, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 7, Hỗ tương 6, Y chỉ 7, 
Cận y 4, Tiền sanh 2, Hậu sanh 2, cố hưởng 3, Nghiệp 4, Quả 4, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 4, Tương ưng 2, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 7, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 7. 


778 . 

* Pháp Sắc giới làm duyên cho pháp sắc giới bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp Sắc giới làm duyên cho pháp phi sắc giới bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 



450 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề sắc giới 


* Pháp Sắc giới làm duyên cho những pháp sắc giới và phi sắc giới bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp phi Sắc giới làm duyên cho pháp phi sắc giới bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp 
duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi Sắc giới làm duyên cho pháp sắc giới bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chu pháp Sắc giới và phi sắc giới làm duyên cho pháp sắc giới bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chu pháp Sắc giới và phi sắc giới làm duyên cho pháp sắc giới bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

779 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 4, phi Truởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 6, 
phi Hỗ tuơng 6, phi Y chỉ 6, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi Tuơng 
ung 6, phi Bất tuong ung 5, phi Hiện hữu 5, phi Vô hữu 7, phi Ly 7 phi Bất ly 5. 

780 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4,... phi Truởng 4, phi Vô gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Hỗ 
tuong 2, phi Cận y 4, phi Tuong ung 2, phi Bất tuong ung 2, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

781 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4, Truởng 4,... nên sắp rộng thuận theo đầu đề 
ịanulomamatika)... Bất ly 7. 

Dứt nhị đề Sắc giới (rũpãvacaraduka) 


NHỊ ĐÈ VÔ SẮC GIỚI (ARUPAVACARADUKA) 

Phần Liên Quan ịPaticcavãra) 

782 . 

* Pháp Vô sắc giới liên quan pháp Vô sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn Vô sắc giới,... 2 uẩn. Tục sinh... 

* Pháp phi Vô sắc giới liên quan pháp Vô sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn Vô sắc giới. 

* Chu pháp Vô sắc giới và phi Vô sắc giới liên quan pháp Vô sắc giới sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn Vô sắc giới,... 2 uẩn. 

* Pháp phi Vô sắc giới liên quan pháp phi Vô sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi Vô sắc giới,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uẩn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn phi Vô sắc giới,... 2 uẩn. Vật 
liên quan uẩn, uẩn liên quan vật,... 1 đại sung. 

* Pháp phi Vô sắc giới liên quan những pháp Vô sắc giới và phi Vô sắc giới sanh ra do 
Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn Vô sắc giới và đại sung,... tóm tắt... 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


451 


783 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Trưởng 5, Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 5, Hỗ tương 2, Y chỉ 5, 
Cận y 2, Tiền sanh 2, cố hưởng 2, Nghiệp 5, Quả 5, Thực 5, Bất ly (Avigata) 5. 

784 . 

* Pháp phi Vô sắc giới liên quan pháp phi Vô sắc giới sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi Vô sắc giới vô nhân,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Luôn đến Vô tưởng... 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

* ... Do phi Cảnh duyên có 3 câu. 

785 . 

* Pháp Vô sắc giới liên quan pháp Vô sắc giới sanh ra do phi Trưởng duyên: 

Trưởng Vô sắc giới liên quan uẩn Vô sắc giới, 3 uẩn liên quan 1 uẩn quả Vô sắc 
giới,... 2 uẩn. Tục sinh... 

* Pháp phi Vô sắc giới liên quan pháp phi Vô sắc giới sanh ra do phi Trưởng duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi Vô sắc giới,... 2 uẩn. Tục sinh luôn đến Vô 
tưởng... 

* ... bằng phi Vô gián duyên,... bằng phi Cận y duyên. 

786 . 

* Pháp Vô sắc giới liên quan pháp Vô sắc giới sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

- Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn Vô sắc giới, tục sinh... sắp căn. 

- Sắc tâm (cittasamutthãna) liên quan uẩn Vô sắc giới. 

* Pháp phi Vô sắc giới liên quan pháp phi Vô sắc giới sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi Vô sắc giới,... 2 uẩn. Tục sinh luôn đến Vô 
tưởng... 

* Pháp phi Vô sắc giới liên quan những pháp Vô sắc giới và phi Vô sắc giới sanh ra do 
phi Tiền sanh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn Vô sắc giới và đại sung. 

* ... Do phi Hậu sanh duyên. 

787 . 

* Pháp Vô sắc giới liên quan pháp Vô sắc giới sanh ra do phi cố hưởng duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn quả Vô sắc giới,... 2 uẩn. Tục sinh... 

* Pháp phi Vô sắc giới liên quan pháp Vô sắc giới sanh ra do phi cố hưởng duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn Vô sắc giới. 

* Pháp phi Vô sắc giới liên quan pháp phi Vô sắc giới sanh ra do phi cố hưởng duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi Vô sắc giới,... 2 uẩn,... luôn đến Vô tưởng. 

* Pháp phi Vô sắc giới liên quan những pháp Vô sắc giới và phi Vô sắc giới sanh ra do 
phi Cố hưởng duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn Vô sắc giới và đại sung,... tóm tắt... 

788 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 2, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương, 
phi Cận y đều 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 4, phi Nghiệp 2, phi 



452 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề vô sắc giới 


Quả 5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 3, phi Bất 
tuơng ung 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Nên sắp 2 câu ngoài ra hay phần đồng sanh (sahajãta). 

Phần Ỷ Trương (Paccayavãra) 

789 . 

* Pháp Vô sắc giới nhờ cậy pháp Vô sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

3 câu nhu phần liên quan (paticcavãra). 

* Pháp phi Vô sắc giới nhờ cậy pháp phi Vô sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

1 uẩn phi Vô sắc giới luôn đến đại sung nội bộ (ajjhattikamahãbhũta). 

* Pháp Vô sắc giới nhờ cậy pháp phi Vô sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn Vô sắc giới nhờ cậy (paccaya) vật. 

* Chu pháp Vô sắc giới và phi Vô sắc giới nhờ cậy pháp phi Vô sắc giới sanh ra do 
Nhân duyên: 

Uẩn Vô sắc giới nhờ cậy vật ịvatthu). sắc tâm nhờ cậy đại sung.. 

* Pháp Vô sắc giới nhờ cậy những pháp Vô sắc giới và phi Vô sắc giới sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn Vô sắc giới và vật,... 2 uẩn. 

* Pháp phi Vô sắc giới nhờ cậy những pháp Vô sắc giới và phi Vô sắc giới sanh ra do 
Nhân duyên: 

Sắc tâm nhờ cậy uẩn Vô sắc giới và đại sung. 

* Chu pháp Vô sắc giới và phi Vô sắc giới nhờ cậy những pháp Vô sắc giới và phi Vô 
sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn Vô sắc giới và vật,... 2 uẩn. sắc tâm nhờ cậy uẩn Vô sắc giới 
và đại sung. 

790 . 

Nhân 9, Cảnh 4, Truởng 9, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 9, Hỗ tuong 4, Y chỉ 9, 
Cận y 4, Tiền sanh 4, cố huởng 4, Nghiệp 9, Quả 2, Bất ly 9. 

791 . 

* Pháp phi Vô sắc giới nhờ cậy pháp phi Vô sắc giới sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 1 uẩn vô nhân phi Vô sắc giới,... luôn đến Vô tuởng. 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân xứ. 

- Uẩn phi Vô sắc giới vô nhân nhờ cậy vật. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng 
dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

* ... Do phi Cảnh duyên: Có 3 câu. 

792 . 

* Pháp Vô sắc giới nhờ cậy pháp Vô sắc giới sanh ra do phi Truởng duyên: 

Truởng (adhipati) Vô sắc giới nhờ cậy uẩn Vô sắc giới,... 1 uẩn quả Vô sắc giới. 
Tục sinh... 

* Pháp phi Vô sắc giới nhờ cậy pháp phi Vô sắc giới sanh ra do phi Truởng duyên: 

... 1 uẩn phi Vô sắc giới. Tục sinh luôn đến Vô tuởng. 

793 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Truởng 4, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp, phi Hỗ tuong, phi 
Cận y 3, phi Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 4, phi Nghiệp 4, phi Quả 9, 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


453 


phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 
2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Nên sắp đếm 2 câu ngoài ra hay phần y chỉ (nissayavãra). 

Phần Hòa Hơp (Sansatthavãra) 

794 . 

* Pháp Vô sắc giới hòa họp pháp Vô sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn Vô sắc giới,... 2 uẩn. Tục sinh... 

* Pháp phi Vô sắc giới hòa họp pháp phi Vô sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn phi Vô sắc giới,... 2 uẩn. Tục sinh. 

795 . 

Nhân 2,... Bất ly 2. 

796 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 2, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, phi 
Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 2. 

Nên sắp đếm 2 câu ngoài ra, hay phần tương ưng (sampayuttavãra) cũng thế. 

Phần Vấn Đằ (Paũhãvãra) 

797 . 

* Pháp Vô sắc giới làm duyên cho pháp Vô sắc giới bằng Nhân duyên: 

- Nhân Vô sắc giới làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. Tục sinh; sắp 
căn. 

- Nhân Vô sắc giới làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên, sắp căn (mũla). 

- Nhân Vô sắc giới làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng Nhân duyên: 

Nhân phi Vô sắc giới làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 
Tục sinh... 

798 . 

* Pháp Vô sắc giới làm duyên cho pháp Vô sắc giới bằng Cảnh duyên: 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ bằng Cảnh duyên. 

- Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên. 

* Pháp Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng Cảnh duyên: 

- Phản khán Không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô sở hữu xứ; phản khán Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Quán ngộ uẩn Vô sắc giới bằng lối vô thường... ưu sanh ra. 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm Vô sắc giới; uẩn Vô sắc giới làm duyên 
cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng Cảnh duyên: 

- Thí... giới... tịnh nghiệp (uposathakamma)... rồi mới thỏa thích rất hân hoan, do đó 
khai đoan ái, ưu sanh ra. 

- ... thiện đã từng làm chứa để... thiền... 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả luôn 
khán môn bằng Cảnh duyên. 





454 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề vô sắc giới 


- Chư Thánh phản khán phiền não đã trừ... phiền não đã hạn chế... phiền não đã từng 
sanh trước kia... 

- Quán ngộ nhãn... vật... uẩn phi Vô sắc giới bằng lối vô thường... ưu sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm phi Vô sắc giới; sắc xứ làm duyên cho 
nhãn thức, xúc xứ... uẩn phi Vô sắc giới làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, 
túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

799 . 

* Pháp Vô sắc giới làm duyên cho pháp Vô sắc giới bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipati) Vô sắc giới làm duyên cho uẩn tương 
ưng bằng Trưởng duyên. 

* Pháp Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về Không vô biên xứ rồi mới phản khán... nặng về Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ rồi phản kh án. 

- Nặng về uẩn Vô sắc giới rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi làm cho ái sanh, 
tà kiến phát. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng Vô sắc giới làm duyên cho sắc tâm bằng Trưởng 
duyên; sắp căn (mũla). 

- Trưởng Vô sắc giới làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Trưởng duyên 

* Pháp phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

+ Trưởng cảnh như: Thí... giới... tịnh nghiệp rồi nặng đó mới phản khán thỏa thích rất 
hân hoan, do nặng đó rồi làm cho ái sanh, tà kiến phát. 

- ... nhớ thiện đã từng làm chứa để... thiền... chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi 
phản khán,... quả... phản khán Níp Bàn. Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc 
(gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả bằng Trưởng duyên. 

- ... nhãn vật... nặng về uẩn phi Vô sắc giới rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó 
rồi ái sanh, tà kiến phát. 

+ Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi Vô sắc giới làm duyên cho uẩn tương ưng và 
sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

800 . 

* Pháp Vô sắc giới làm duyên cho pháp Vô sắc giới bằng Vô gián duyên: 

Uẩn Vô sắc giới sanh trước làm duyên cho uẩn Vô sắc giới sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử (cuticitta) Vô sắc giới làm duyên cho tâm sanh (upapatticitta) phi Vô sắc 

- Tâm hộ kiếp Vô sắc giới làm duyên cho khán môn; uẩn Vô sắc giới làm duyên cho 
quả sơ khởi (vutthãna) phi Vô sắc giới; xuất thiền diệt tâm Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn phi Vô sắc giới sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi Vô sắc giới sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


455 


- Tâm thuận thứ ịanuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhu)-, thuận thứ làm 
duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp Vô sắc giới bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử phi Vô sắc giới làm duyên cho tâm sanh (upapattỉcitta) Vô sắc giới bằng Vô 
gián duyên. 

- Uẩn phi Vô sắc giới làm duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) Vô sắc giới bằng Vô 
gián duyên. 

- Tâm chỉnh lý (parikamma) Không vô biên xứ làm duyên cho Không vô biên xứ 
bằng Vô gián duyên... Thức vô biên xứ... Vô sở hữu xứ... tâm chỉnh lý (parikamma) 
Phi tuởng phi phi tuởng xứ làm duyên cho Phi tuởng phi phi tuởng xứ bằng Vô gián 
duyên. 

* ... bằng Liên tiếp duyên, bằng Đồng sanh duyên 5 câu, bằng Hỗ tuơng duyên có 2 câu, 
bằng Y chỉ duyên có 7 câu. 

801 . 

* Pháp Vô sắc giới làm duyên cho pháp Vô sắc giới bằng Cận y duyên có Vô gián cận y 
và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ bằng Cận y 
duyên; Thức vô biên xứ làm duyên cho vô sở hữu xứ; Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tuởng phi phi tuởng xứ bằng Cận y duyên. 

* Pháp Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y; 

- Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin Vô sắc giới mạnh có thể bố thí... giới... tịnh 
nghiệp... thiền... pháp quán... phi Vô sắc giới, đạo, thông... nhập thiền phát sanh, 
gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nuơng giới... trí Vô sắc giới mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh, gây ngã 
mạn, chấp tà kiến. 

- Nuơng đức tin... trí Vô sắc giới mạnh làm duyên cho đức tin... trí phi Vô sắc giới, 
ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin phi Vô sắc giới mạnh có thể bố thí... giới... tịnh 
nghiệp... thiền phi Vô sắc giới... pháp quán, đạo, thông... nhập thiền sanh ra, gây 
ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nuơng giới phi Vô sắc giới... trí Vô sắc giới... trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ, 
âm duơng, vật thực, ... nuơng chỗ ở mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh... sát 
sanh... phá hòa hợp Tăng. 

- Nuơng đức tin phi Vô sắc giới... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin phi Vô sắc giới, 
hy vọng, thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp Vô sắc giới bằng Cận y duyên có Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Tâm chỉnh lý (parikamma) Không vô biên xứ làm duyên cho 
Không vô biên xứ bằng Cận y duyên. Tâm chỉnh lý Phi tuởng phi phi tuởng xứ làm 
duyên cho Phi tuởng phi phi tuởng xứ bằng Cận y duyên. 


802 . 



456 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề vô sắc giới 


* Pháp phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng Tiền sanh duyên có 
Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật... bằng lối vô thường... ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy 
sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho 
thân thức. 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ... vật làm duyên cho 
uẩn phi Vô sắc giới bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp Vô sắc giới bằng Tiền sanh duyên: 

Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn Vô sắc giới bằng Tiền sanh duyên. 

* ... bằng Hậu sanh duyên có 2 câu, bằng cố hưởng duyên có 3 câu. 

803 . ^ 

* Pháp Vô sắc giới làm duyên cho pháp Vô sắc giới bằng Nghiệp duyên: Có Đồng sanh 
và Biệt thời... 

* Pháp Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng Nghiệp duyên: 

- Tư (cetanã) Vô sắc giới làm duyên cho sắc tâm và uẩn Vô sắc giới bằng Nghiệp 
duyên; sắp căn (mũla). 

- Tư Vô sắc giới làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng Nghiệp duyên: Có 
Đồng sanh và Biệt thời: 

Đồng sanh như: Tư (cetanã) phi Vô sắc giới làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Nghiệp duyên,... tóm tắt... 

804 . ^ 

* Pháp Vô sắc giới làm duyên cho pháp Vô sắc giới bằng Quả duyên... 

* Pháp phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng Quả duyên... 

* ... bằng Thực duyên có 4 câu, bằng Quyền duyên có 4 câu, bằng Thiền duyên có 4 câu, 
bằng Đạo duyên có 4 câu, bằng Tương ưng duyên có 2 câu. 

805 . 

* Pháp Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng Bất tương ưng duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh. 

* Pháp phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng Bất tương ưng duyên: 
Có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh. 

* Pháp phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp Vô sắc giới bằng Bất tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn Vô sắc giới bằng Bất tương ưng duyên. 

806 . 

* Pháp Vô sắc giới làm duyên cho pháp Vô sắc giới bằng Hiện hữu duyên: 

Đồng sanh nhu:... 

* Pháp Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Hậu sanh. 

* Pháp Vô sắc giới làm duyên cho những pháp Vô sắc giới và phi Vô sắc giới bằng Hiện 
hữu duyên: 

Đồng sanh:... 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


457 


* Pháp phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

* Pháp phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp Vô sắc giới bằng Hiện hữu duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn Vô sắc giới bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp Vô sắc giới và phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp Vô sắc giới bằng Hiện 
hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẩn Vô sắc giới và vật làm duyên cho 3 uẩn bằng Hiện hữu 
duyên,... 2 uẩn. 

* Chư pháp Vô sắc giới và phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng 
Hiện hữu duyên: Có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

- Đồng sanh như: uẩn Vô sắc giới và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn Vô sắc giới và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn Vô sắc giới và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
(katattãrũpa) bằng Hiện hữu duyên. 

* ... bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên. 

807 . 

Nhân 4, Cảnh 3, Trưởng 4, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 5, Hỗ tương 2, Y chỉ 7, 
Cận y 4, Tiền sanh 2, Hậu sanh 2, cố hưởng 3, Nghiệp 4, Quả 2, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 4, Tương ưng 2, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 7, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 7. 

808 . 

* Pháp Vô sắc giới làm duyên cho pháp Vô sắc giới bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp Vô sắc giới làm duyên cho những pháp Vô sắc giới và phi Vô sắc giới bằng 
Đồng sanh duyên. 

* Pháp phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, 
bằng Nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp Vô sắc giới bằng Cận y duyên, bằng Tiền 
sanh duyên. 

* Chư pháp Vô sắc giới và phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp Vô sắc giới bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp Vô sắc giới và phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp phi Vô sắc giới bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

809 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 5, 
phi Hỗ tương 5, phi Y chỉ 5, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 7, phi Tương 
ưng 5, phi Bất tương ưng 4, phi Hiện hữu 4, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi Bất ly 4. 


810 . 



458 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề vô sắc giới 


Nhân duyên có phi Cảnh 4,... phi Trưởng 4, phi Vô gián, phi Liên tiếp 4, phi Hỗ tương 
2, phi Cận y 4, phi Tương ưng 2, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

811 . " 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Trưởng 4, nên sắp rộng thuận theo đầu đề,... Bất ly 7. 

Dứt nhị đề Vô sắc giới. 


NHỊ ĐÈ LIÊN QUAN LUÂN HỒI (PARIYAPANNADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

812 . 

Pháp liên quan luân hồi liên quan pháp liên quan luân hồi sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan (paticca) 1 uẩn liên quan luân hồi (pariyãpanna)\... 2 
uẩn. Tục sinh... 

Nhị đề hiệp thế (ỉoìayaduka) trong phần đỉnh (cũlantaraduka) như thế nào, nên sắp 
nhị đề này nhu thế không chi khác. 

Dứt nhị đề liên quan luân hồi. 


NHỊ ĐÈ NHÂN XUẤT LUÂN HỒI (NIYYANIKADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

813 . 

* Pháp nhân xuất luân hồi liên quan pháp nhân xuất luân hồi sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn nhân xuất luân hồi (niyyãnỉka)\... 2 uẩn. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi liên quan pháp nhân xuất luân hồi sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn nhân xuất luân hồi. 

* Chư pháp nhân xuất luân hồi và phi nhân xuất luân hồi liên quan pháp nhân xuất luân 
hồi sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn nhân xuất luân hồi,... 2 uẩn. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi liên quan pháp phi nhân xuất luân hồi sanh ra do Nhân 
duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi nhân xuất luân hồi,... 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật... 1 đại sung... 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi liên quan những pháp nhân xuất luân hồi và phi nhân xuất 
luân hồi sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn nhân xuất luân hồi (niyyãnika) và đại sung. 

814 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Trưởng 5, Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 5, Hỗ tương 2, Y chỉ 5, 
Cận y 2, Tiền sanh 2, cố hưởng 2, Nghiệp 5, Quả 1, Thực 5, Bất ly 5. 

815 . 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi liên quan pháp phi nhân xuất luân hồi sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

- ... 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô nhân phi nhân xuất luân hồi,... 2 uẩn. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


459 


- Sát-na tục sinh vô nhân: Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, 1 đại sung luôn đến 
Vô tưởng. 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

* ... bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

816 . 

* Pháp nhân xuất luân hồi liên quan pháp nhân xuất luân hồi sanh ra do phi Trưởng 
duyên: 

Trưởng (adhipati) nhân xuất luân hồi liên quan uẩn nhân xuất luân hồi. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi liên quan pháp phi nhân xuất luân hồi sanh ra do phi 
Trưởng duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi nhân xuất luân hồi (aniyyãnika)-,... 2 uẩn. 

- Tục sinh luôn đến người Vô tưởng (asaỉĩnasatta). 

* ... Do phi Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tương duyên. 

817 . 

* Pháp nhân xuất luân hồi liên quan pháp nhân xuất luân hồi sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: 

Cõi Vô sắc: 1 uẩn nhân xuất luân hồi... 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi liên quan pháp nhân xuất luân hồi sanh ra do phi Tiền 
sanh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn nhân xuất luân hồi (niyyãnika). 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi liên quan pháp phi nhân xuất luân hồi sanh ra do phi Tiền 
sanh duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn phi nhân xuất luân hồi trong cõi Vô sắc,... 2 uẩn. sắc tâm liên 
quan uẩn phi nhân xuất luân hồi. 

- Tục sinh luôn đến người Vô tưởng. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi liên quan những pháp nhân xuất luân hồi và phi nhân xuất 
luân hồi sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn nhân xuất luân hồi và đại sung. 

818 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 2, phi Vô gián 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 4, phi 
Hậu sanh 5, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 2, phi Quả 5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Nên sắp đếm 2 câu ngoài ra và phần đồng sanh (sahajãta). 

Phần Ỷ Trương (Paccayavãra) 

819 . 

* Pháp nhân xuất luân hồi nhờ cậy pháp nhân xuất luân hồi sanh ra do Nhân duyên: Có 3 
câu, như phần liên quan (paựccavãra). 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi nhờ cậy pháp phi nhân xuất luân hồi sanh ra do Nhân 
duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi nhân xuất luân hồi (aniyyãnika), luôn đến đại 
sung nội bộ (ajjhattikamahãbhũta). 

- Uẩn phi nhân xuất luân hồi nhờ cậy vật. 




460 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề nhân xuất luân hồi 


* Pháp nhân xuất luân hồi nhờ cậy pháp phi nhân xuất luân hồi sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn nhân xuất luân hồi nhờ cậy vật (vatthu). 

* Chu pháp nhân xuất luân hồi và phi nhân xuất luân hồi nhờ cậy pháp phi nhân xuất 
luân hồi sanh ra do Nhân duyên: 

Uẩn nhân xuất luân hồi nhờ cậy vật. sắc tâm nhờ cậy đại sung. 

* Pháp nhân xuất luân hồi nhờ cậy pháp nhân xuất luân hồi và phi nhân xuất luân hồi 
sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn nhân xuất luân hồi và vật,... 2 uẩn. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi nhờ cậy những pháp nhân xuất luân hồi và phi nhân xuất 
luân hồi sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm nhờ cậy uẩn nhân xuất luân hồi và đại sung. 

* Chu pháp nhân xuất luân hồi và phi nhân xuất luân hồi nhờ cậy những pháp nhân xuất 
luân hồi và phi nhân xuất luân hồi sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn nhờ cậy 1 uẩn nhân xuất luân hồi và vật,... 2 uẩn. sắc tâm nhờ cậy uẩn nhân 
xuất luân hồi và đại sung. 

820 . 

Nhân 9, Cảnh 4, Truởng 9, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 9, Hỗ tuơng 4, Y chỉ 9, 
Cận y 4, Tiền sanh 4, cố huởng 4, Nghiệp 9, Quả 1, Bất ly 9. 

821 . 

Pháp phi nhân xuất luân hồi nhờ cậy pháp phi nhân xuất luân hồi sanh ra do phi Nhân 
duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn phi nhân xuất luân hồi vô nhân, luôn đến Vô 
tuởng... 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... uẩn phi nhân xuất luân hồi vô nhân nhờ cậy vật. Si 
đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng 
sanh phóng dật và vật. 

822 

Pháp phi nhân xuất luân hồi nhờ cậy pháp phi nhân xuất luân hồi sanh ra do Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

823 . 

* Pháp nhân xuất luân hồi nhờ cậy pháp nhân xuất luân hồi sanh ra do phi Truởng 
duyên: 

Truởng (adhipati) nhân xuất luân hồi nhờ cậy uẩn nhân xuất luân hồi. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi nhờ cậy pháp phi nhân xuất luân hồi sanh ra do phi 
Truởng duyên: 

1 uẩn phi nhân xuất luân hồi luôn đến Vô tuởng... 

* Pháp nhân xuất luân hồi nhờ cậy pháp phi nhân xuất luân hồi sanh ra do phi Truởng 
duyên: 

Truởng (adhipati) nhân xuất luân hồi nhờ cậy vật. 

* Pháp nhân xuất luân hồi nhờ cậy pháp nhân xuất luân hồi và phi nhân xuất luân hồi 
sanh ra do phi Truởng duyên: 

Truởng nhân xuất luân hồi (niyyãnika) nhờ cậy uẩn nhân xuất luân hồi và vật. 


824 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


461 


Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 4, phi Vô gián 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 4, phi 
Hậu sanh 9, phi cố hưởng 3, phi Nghiệp 4, phi Quả 9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Nên sắp đếm 2 câu ngoài ra hay phần y chỉ (nỉssayavãra) cũng như thế. 


Phần Hòa Hợp (Sansatthavara) 

825 . 

* Pháp nhân xuất luân hồi hòa họp pháp nhân xuất luân hồi sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn nhân xuất luân hồi,... 2 uẩn. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi hòa họp pháp phi nhân xuất luân hồi sanh ra do Nhân 
duyên: 

3 uẩn hòa họp 1 uẩn phi nhân xuất luân hồi,... 2 uẩn. Tục sinh... 

826 . 

Nhân 2, Cảnh 2, tất cả đều 2, Quả 1, Bất ly 2. 

827 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 2, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 2, phi cố hưởng 1, phi 
Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 2. 

Nên sắp đếm 2 câu ngoài ra hay phần tương ưng (sampayuttavãra) cũng thế. 

Phần Vấn Đằ (Paũhãvãra) 

828 . 

* Pháp nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp nhân xuất luân hồi bằng Nhân duyên: 

- Nhân ịhetu) nhân xuất luân hồi (niyyãnika) làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Nhân duyên; sắp căn. 

- Nhân nhân xuất luân hồi làm duyên cho sắc tâm bằng Nhân duyên; sắp căn. 

- Nhân nhân xuất luân hồi làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp phi nhân xuất luân hồi bằng Nhân 
duyên: 

- Nhân phi nhân xuất luân hồi (aniyyãnika) làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Nhân duyên; tục sinh... 

829 . 

* Pháp nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp phi nhân xuất luân hồi bằng Cảnh duyên: 

Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo. Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm nhân 
xuất luân hồi. uẩn nhân xuất luân hồi làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng 
thông, ... vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp phi nhân xuất luân hồi bằng Cảnh 
duyên: 

- Thí... giới... tịnh nghiệp ịuposathakamma) rồi mới phản khán thỏa thích rất hân 
hoan, do nặng đó làm cho ái, ưu sanh ra. 

- Nhớ thiện đã từng làm chứa để... thiền... chư Thánh phản khán quả, phản khán Níp 
Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ) dũ tịnh (vodanã), quả luôn khán môn 
(ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 





462 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề nhân xuất luân hồi 


- Chư Thánh phản khán phiền não đã trừ... phản khán phiền não hạn chế... phiền não 
đã từng sanh. 

- Nhãn... vật... quán ngộ uẩn phi nhân xuất luân hồi bằng lối vô thường... ưu sanh ra. 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm phi nhân xuất luân hồi. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ; Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân xứ. uẩn phi nhân xuất 
luân hồi làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp nhân xuất luân hồi bằng Cảnh duyên: 

Níp Bàn làm duyên cho đạo bằng Cảnh duyên. 

830 . 

* Pháp nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp nhân xuất luân hồi bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipati) nhân xuất luân hồi làm duyên cho uẩn 
tưong ưng bằng Trưởng duyên. 

* Pháp nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp phi nhân xuất luân hồi bằng Trưởng 
duyên: Có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản kh án. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng nhân xuất luân hồi làm duyên cho sắc tâm bằng 
Trưởng duyên; nên sắp căn. 

- Trưởng nhân xuất luân hồi làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp phi nhân xuất luân hồi bằng Trưởng 
duyên: Có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

+ Trưởng cảnh như: Bố thí... trì giới... tịnh nghiệp... rồi nặng về đó mới phản khán 
thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi làm cho ái sanh, tà kiến phát,... thiện đã làm 
chứa để... xuất thiền... 

- Chư Thánh nặng về đạo rồi phản khán, nặng về Níp Bàn rồi phản khán. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ) dũ tịnh (vodanã), quả (phala) 
bằng Trưởng duyên. 

- ... nhãn... vật... nặng về uẩn phi nhân xuất luân hồi rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó rồi làm cho ái sanh, tà kiến phát. 

+ Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi nhân xuất luân hồi làm duyên cho uẩn tương 
ưng và sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp nhân xuất luân hồi bằng Trưởng 
duyên: 

Trưởng cảnh như: Níp Bàn làm duyên cho đạo bằng Trưởng duyên. 

831 . ' 

* Pháp nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp phi nhân xuất luân hồi bằng Vô gián 
duyên: 

Đạo làm duyên cho quả bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp phi nhân xuất luân hồi bằng Vô gián 
duyên: 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


463 


- Uẩn phi nhân xuất luân hồi sanh truớc truớc làm duyên cho uẩn phi nhân xuất luân 
hồi sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ) dũ tịnh (vodanã)-, quả 
làm duyên cho quả; thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền; xuất thiền diệt tâm Phi 
tuởng phi phi tuởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp nhân xuất luân hồi bằng Vô gián 
duyên: 

Chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho đạo, dũ tịnh (vodanã) làm duyên cho đạo 
bằng Vô gián duyên. 

* ... bằng Liên tiếp duyên,... bằng Đồng sanh duyên có 5 câu,... bằng Hỗ tuơng duyên có 
2 câu,... bằng Y chỉ duyên có 7 câu. 

832 . 

* Pháp nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp nhân xuất luân hồi bằng Cận y duyên: 

Thuần cận y nhu: Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo bằng Cận y duyên... tam đạo làm 
duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp phi nhân xuất luân hồi bằng Cận y 
duyên: Có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Chu Thánh nuơng đạo mạnh, dù thiền nhập chua từng sanh cũng 
nhập thiền đặng. 

- Quán ngộ hành vi (sankhãra) bằng lối vô thuờng... 

- Đạo Thánh làm duyên cho nghĩa đạt thông (attha patisambhidã), pháp đạt thông 
(dhammapatisambhidã), ngữ đạt thông (niruttipatisambhidã), cấp trí đạt thông 
(patibhanapatisambhidã), biết sở (thanã), phi sở (athanã) bằng Cận y duyên. 

- Đạo làm duyên cho quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp phi nhân xuất luân hồi bằng Cận y 
duyên: Có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin phi nhân xuất luân hồi mạnh có thể bố thí... giới... 
tịnh nghiệp ịuposathakamma)... thiền... pháp quán (vipassanã)... thông, nhập thiền 
phát sanh, gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nuơng giới phi nhân xuất luân hồi (aniyyãnika) mạnh,... trí, ái, hy vọng (patthanã), 
âm duơng, vật thực ... nuơng chỗ ở mạnh có thể bố thí,... nhập thiền phát sanh, sát 
sanh, phá hòa hợp Tăng. 

- Nuơng đức tin phi nhân xuất luân hồi (aniyyãnika)... chỗ ở mạnh làm duyên cho 
đức tin phi nhân xuất luân hồi... hy vọng... thân lạc. Thân khổ, quả nhập thiền bằng 
Cận y duyên. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp nhân xuất luân hồi bằng Cận y 
duyên: Có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y nhu: Tâm chỉnh lý (parikamma) sơ đạo làm duyên cho sơ đạo bằng 
Cận y duyên,... tâm chỉnh lý tứ đạo làm duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 

833 . 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp phi nhân xuất luân hồi bằng Tiền 
sanh duyên: Có 2 câu đều sắp nhu nhị đề Vô sắc (arũpaduka). 

* ... bằng Hậu sanh duyên có 2 câu,... bằng cố huởng duyên có 2 câu. 

834 . 



464 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề nhân xuất luân hồi 


* Pháp nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp nhân xuất luân hồi bằng Nghiệp duyên: 

Tu (cetanã) nhân xuất luân hồi làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp phi nhân xuất luân hồi bằng Nghiệp 
duyên: Có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh nhu: Tu (cetanã) nhân xuất luân hồi làm duyên cho sắc tâm bằng 
Nghiệp duyên. 

- Biệt thời nhu: Tu nhân xuất luân hồi làm duyên cho quả (phala) bằng Nghiệp 
duyên; sắp căn. Tu nhân xuất luân hồi làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm 
bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp phi nhân xuất luân hồi bằng Nghiệp 
duyên: Có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh:... 

- Biệt thời nhu: Tu (cetanã) phi nhân xuất luân hồi làm duyên cho quả bằng Nghiệp 
duyên. 

* ... bằng Quả duyên chỉ có 1 câu,... bằng Thực duyên có 4 câu,... bằng Quyền duyên có 
4 câu,... bằng Thiền duyên có 4 câu,... bằng Đạo duyên có 4 câu,... bằng Tuơng ung 
duyên có 2 câu,... bằng Bất tuơng ung duyên có 3 câu: đều sắp nhu nhị đề Vô sắc 
(arũpaduka). 

* ... bằng Hiện hữu duyên có 7 câu, nhu nhị đề Vô sắc. 

Bảng phân duyên trong vấn đề ịpanhãvãra) có câu khác nhau. 

* ... bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên. 

835 . 

Nhân 4, Cảnh 3, Truởng 5, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 5, Hỗ tuơng 2, Y chỉ 7, 
Cận y 4, Tiền sanh 2, Hậu sanh 2, cố huởng 2, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 4, Tuơng ung 2, Bất tuơng ung 3, Hiện hữu 7, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 7. 

836 . 

* Pháp nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp nhân xuất luân hồi bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp phi nhân xuất luân hồi bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp nhân xuất luân hồi làm duyên cho những pháp nhân xuất luân hồi và phi nhân 
xuất luân hồi bằng Đồng sanh duyên. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp phi nhân xuất luân hồi bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu 
sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp nhân xuất luân hồi bằng Cận y 
duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chu pháp nhân xuất luân hồi và phi nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp nhân xuất 
luân hồi bằng Đồng sanh duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

* Chu pháp nhân xuất luân hồi và phi nhân xuất luân hồi làm duyên cho pháp phi nhân 
xuất luân hồi bằng Đồng sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng 
Quyền duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


465 


837. 

* Phi Nhân 7, phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 5, 
phi Hỗ tương 5, phi Y chỉ 5, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 7, phi Tương 
ưng 5, phi Bất tương ưng 4, phi Hiện hữu 4, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi Bất ly 4. 

838. 

Nhân duyên có phi Cảnh 4,... phi Trưởng 4, phi Vô gián, phi Liên tiếp 4, phi Hỗ tương 
2, phi Cận y 4, phi Tương ưng 2, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

839. y 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Trưởng 5, nên sắp rộng theo đầu đề,... Bất ly 7. 

Dứt nhị đề nhân xuất luân hồi (niyyãnika duka) 


NHỊ ĐÈ NHỨT ĐỊNH (NIYATADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

840. 

* Pháp nhứt định liên quan pháp nhứt định sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn nhứt định (niyata ),... 2 uẩn. 

* Pháp bất định liên quan pháp nhứt định sanh ra do Nhân duyên: 

- Sắc tâm liên quan uẩn nhứt định (nỉyata),... tóm tắt... nên sắp 5 câu đề. 

- Nhị đề nhân xuất luân hồi (niyyãnikaduka) nhu thế nào thì phần liên quan 
(paịiccavãra), đồng sanh (sahqịãtavãm), ỷ trượng (paccayavãm), y chỉ 
(nissayavãra), hòa hợp (sahsaịthavãra), tương ưng (sampayuttavãra) đều nên sắp 
như thế. 

Bốn phần đầu đề không chi khác. 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

841. 

Pháp nhứt định làm duyên cho pháp nhứt định bằng Nhân duyên có 4 câu, như nhị đề 

nhân xuất luân hồi (nỉyyãnỉkaduka) không chi khác. 

842. 

* Pháp nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo... phản khán phiền não nhứt định (niyata) đã 
trừ... đã từng sanh... quán ngộ uẩn nhứt định bằng lối vô thường... 

- Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm nhứt định 

- Uẩn nhứt định làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Cảnh duyên: 

- ... bố thí... giới... tịnh nghiệp ịuposathakamma)... thiện đã từng làm chứa để... xuất 
thiền phản khán thiền... thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó khai đoan ái, tà kiến bất 
định phát sanh, hoài nghi, phóng dật phát sanh, ưu bất định cũng phát sanh. 

- Chư Thánh phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ) dũ tịnh (vodanã) luôn khán môn 
(ãvajjana) bằng Cảnh duyên. Chư Thánh phản khán phiền não bất định (aniyata) đã 
trừ, phiền não hạn chế... phiền não đã từng sanh... 






466 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề nhân xuất luân hồi 


- Nhãn... vật... quán ngộ uẩn bất định bằng lối vô thường, khổ não... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan ái, ưu bất định (aniyata) sanh ra. 

- Thiên nhãn... luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp bất định làm duyên cho pháp nhứt định bằng Cảnh duyên: 

- Níp Bàn làm duyên cho đạo bằng Cảnh duyên. 

- Sắc mạng quyền làm duyên cho nghiệp giết mẹ, nghiệp giết cha, nghiệp giết La 
Hán, nghiệp chích máu thân Phật bằng Cảnh duyên. 

- Những uẩn thành tà (kiến) nhứt định (micchattaniyata) sanh ra cho người chấp 
trước vật nào thì vật ấy làm duyên cho những uẩn tà kiến nhứt định bằng Cảnh 
duyên. 

843. 

* Pháp nhứt định làm duyên cho pháp nhứt định bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipati) nhứt định làm duyên cho uẩn tưong ưng 
bằng Trưởng duyên. 

* Pháp nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 

Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng nhứt định làm duyên cho sắc tâm bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp nhứt định làm duyên cho pháp nhứt định và bất định bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng nhứt định làm duyên cho uẩn tưong ưng và sắc tâm 
bằng Trưởng duyên. 

* Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 

Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Thí... giới... tịnh nghiệp... rồi nặng về đó mới phản khán thỏa 
thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái, tà kiến bất định phát sanh. 

- ... trước kia... thiền... 

- Chư Thánh nặng về quả rồi phản khán, nặng về Níp Bàn rồi phản kh án. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ) dũ tịnh (vodanã), quả bằng Trưởng 
duyên. 

- ... nhãn... vật... nặng về uẩn bất định (aniyata) rồi làm cho ái, tà kiến bất định phát 
sanh. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng bất định làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm 
bằng Trưởng duyên. 

* Pháp bất định làm duyên cho pháp nhứt định bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Níp Bàn làm duyên cho đạo bằng Trưởng duyên 
(adhipatipaccayo). 

844. 

* Pháp nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Vô gián duyên: 

Đạo làm duyên cho quả bằng Vô gián duyên; uẩn nhứt định làm duyên cho quả sơ 

khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên. 

* Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Vô gián duyên. 

- Uẩn bất định (aniyata) sanh trước trước làm duyên cho uẩn bất định sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


467 


- Thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ)-, thuận thứ làm duyên 
cho dũ tịnh (vodanã)-, quả làm duyên cho quả (phala)-, thuận thứ (anuloma) làm 
duyên cho quả nhập thiền; xuất thiền diệt tâm Phi tuởng phi phi tuởng xứ làm 
duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

* Pháp bất định làm duyên cho pháp nhứt định bằng Vô gián duyên: 

- ưu bất định làm duyên cho uu nhứt định; tà kiến bất định làm duyên cho tà kiến 
nhứt định bằng Vô gián duyên. 

- Chuyển tộc (gotrabhũ) làm duyên cho Đạo; dũ tịnh ịvodanã) làm duyên cho đạo 
bằng Vô gián duyên. 

* ... bằng Liên tiếp duyên, bằng Đồng sanh duyên có 5 câu,... bằng Hỗ tuơng duyên có 2 
câu,... bằng Y chỉ duyên có 7 câu. 

845. 

* Pháp nhứt định làm duyên cho pháp nhứt định bằng Cận y duyên: 

- Thuần cận y nhu: Nghiệp sát mẫu làm duyên cho nghiệp sát mẫu,... nghiệp sát 
phụ,... nghiệp sát La Hán... nghiệp chích máu thân Phật,... nghiệp phá hòa họp 
Tăng,... tà kiến nhứt định bằng Cận y duyên; nên sắp cách luân chuyển ịcakka). 

- Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo, nhị đạo làm duyên cho tam đạo, tam đạo làm duyên 
cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Cận y duyên: Có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Giết mạng mẹ... phá hòa hợp Tăng... thí... giới... tịnh nghiệp 
{uposathakamma)... 

- Chu Thánh nuơng đạo mạnh, dù thiền nhập chua từng sanh cũng sanh dăng,... biết 
rõ sở (Ịhanã) phi sở (athanã) bằng Cận y duyên. 

- Đạo làm duyên cho quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Cận y duyên: Có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuơng đức tin bất định (aniyata) mạnh có thể bố thí, trì giới... 
tịnh nghiệp ịuposathakamma)... thiền, pháp quán (vipassanã) thông, nhập thiền phát 
sanh, gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nuơng giới bất định mạnh... trí, ái, hy vọng (patthanã), thân lạc, thân khổ... nuơng 
chỗ ở mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh, sát sanh... giết dân đô thị. 

- Nuơng đức tin bất định... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin bất định... hy vọng, 
thân lạc, thân khổ, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp bất định làm duyên cho pháp nhứt định bằng Cận y duyên: Có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y nhu: Nuơng ái bất định mạnh có thể giết mạng mẹ... phá hòa họp 
Tăng. 

- Nuơng uu bất định... nuơng chỗ ở mạnh có thể giết mạng mẹ... phá hòa hợp Tăng. 

- Nuơng ái bất định, uu... chỗ ở mạnh làm duyên cho nghiệp sát mẫu,... phá hòa hợp 
Tăng bằng Cận y duyên. 

- Tâm chỉnh lý (parikamma) sơ đạo làm duyên cho Sơ đạo, tâm chỉnh lý tứ đạo làm 
duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 


846 . 



468 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề nhân xuất luân hồi 


* Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh 
và Vật tiền sanh... tóm tắt... 

* Pháp bất định làm duyên cho pháp nhứt định bằng Tiền sanh duyên: Có Cảnh tiền sanh 
và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: sắc mạng quyền làm duyên cho nghiệp sát mẫu, sát phụ, sát La 
Hán, chích máu thân Phật bằng Tiền sanh duyên. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn nhứt định (niyata) bằng Tiền sanh duyên 
có 2 câu. 

* ... bằng Hậu sanh duyên có 2 câu, bằng cố hưởng duyên có 2 câu. 

847. 

* Pháp nhứt định làm duyên cho pháp nhứt định bằng Nghiệp duyên: 

Tư (cetanã) nhứt định làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Nghiệp duyên: Có Đồng sanh và 
Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư nhứt định (niyata) làm duyên cho sắc tâm bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư nhứt định làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng Nghiệp 
duyên; sắp căn (mũla). 

- Tư nhứt định làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Nghiệp duyên: Có Đồng sanh và Biệt 
thời:... tóm tắt... 

* ... bằng Quả duyên có 1 câu,... bằng Thực duyên có 4 câu,... bằng Quyền duyên có 4 
câu,... bằng Thiền duyên có 4 câu,... bằng Đạo duyên có 4 câu,... bằng Tương ưng 
duyên có 2 câu,... bằng Bất tương ưng duyên có 3 câu; như nhị đề Vô sắc 
(arũpaduka)-,... bằng Hiện hữu duyên có 7 câu như nhị đề Vô sắc (arũpaduka)',... bằng 
Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên có 7 câu. 

848. 

Nhân 4, Cảnh 3, Trưởng 5, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 5, Hỗ tương 2, Y chỉ 7, 
Cận y 4, Tiền sanh 2, Hậu sanh 2, cố hưởng 2, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 4, Tương ưng 2, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 7, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 7. 

849. 

* Pháp nhứt định làm duyên cho pháp nhứt định bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp nhứt định làm duyên cho những pháp nhứt định và bất định bằng Đồng sanh 
duyên. 

* Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, 
bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp bất định làm duyên cho pháp nhứt định bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên, 
bằng Tiền sanh duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyến 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


469 


* Chư pháp nhứt định và bất định làm duyên cho pháp nhứt định bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Tiền sanh duyên. 

* Chư pháp nhứt định và bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

850. 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 5, 
phi Hỗ tương 5, phi Y chỉ 5, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 7, phi Tương 
ưng 5, phi Bất tương ưng 4, phi Hiện hữu 4, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi Bất ly 4. 

851. 

Nhân duyên có phi Cảnh 4,... phi Trưởng 4, phi Vô gián, phi Liên tiếp 4, phi Hỗ tương 
2, phi Cận y 4, phi Tương ưng 2, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

852. . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Trưởng 5; nên sắp rộng thuận theo đầu đề,... Bất ly 7. 

Dứt nhị đề nhứt định (niỵataduka) 


NHỊ ĐÈ HỮU THƯỢNG (SA UTTARADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

853. 

Pháp hữu thượng liên quan pháp hữu thượng sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn hữu thượng (sa uttara),... 2 uẩn. 

Tục sinh luôn đến đại sung nội bộ (ajjhattikamahãbhũta) như nhị đề hiệp thế trong 
phần đỉnh (cũỊantaraduka) không chi khác. 

Dứt nhị đề hữu thượng (sa uttaraduka) 


NHỊ ĐÈ HỮU Y (SARANADUKA) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

854. 

Pháp hữu y liên quan pháp hữu y sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn liên quan 1 uẩn hữu y (sarana),... 2 uẩn. 

- có 5 câu đề như nhị đề Vô sắc (arũpaduka); như thuận thứ (anuloma) trong phần 
liên quan (paịiccavãra). 

855. 

Nhân 5, Cảnh 2, Trưởng 5, Bất ly 5. 

856. 

* Pháp hữu y liên quan pháp hữu y sanh ra do phi Nhân duyên: 

Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 

* Pháp vô y liên quan pháp vô y sanh ra do phi Nhân duyên: 







470 


Vị trí - Nhị đề - Nhị đề hữu y 


3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô y (arana) vô nhân. Sát-na tục sinh vô nhân: 
Luôn đến nguời Vô tuởng... 

857. 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 3, phi Truởng 5, phi Vô gián 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 4, phi 
Hậu sanh 5, phi cố huởng 5, phi Nghiệp 2, phi Quả 5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng ung 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dù đếm 2 câu ngoài ra hay phần đồng sanh (sahajãtavãra) đều nên sắp đầy đủ. 


Phần Ỷ Trượng (Paccayavara) 

858. 

Pháp hữu y nhờ cậy pháp hữu y sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn nhờ cậy (paccayã) 1 
uẩn hữu y (Sarana),... 2 uẩn. 

Nhị đề Vô sắc giới (Arũpãvacaraduka) về phần ỷ truợng (paccayavãra) nhu thế nào, 
đây nên sắp nhu thế ấy. 

859. 

Nhân 9, Cảnh 4, Truởng 9, Bất ly 9. 

860. 

* Pháp hữu y nhờ cậy pháp hữu y sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

* Pháp vô y nhờ cậy pháp vô y sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẩn vô y (arana) vô nhân. Tục sinh vô nhân luôn đến 
nguời Vô tuởng... 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... nhờ cậy thân xứ. 

* Pháp hữu y nhờ cậy pháp vô y sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật nhờ cậy vật. 

* Pháp hữu y nhờ cậy pháp hữu y và vô y sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và 
vật. 

861. 

Phi Nhân 4, phi Cảnh 3, phi Truởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tuong 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 4, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuong ung 3, phi Bất tuong 
ung 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Nên sắp đếm 2 câu ngoài ra hay phần y chỉ (nissayavãra) và phần hòa họp 
(sansatthavãra)', tất cả đều nên sắp 2 câu. 

862. 

Nhân 2, Cảnh 2, tất cả đều 2, Quả 1, Bất ly (Avigata) 2. 

863. 

Phi Nhân 2, phi Truởng 2, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 2, phi cố huởng 2, phi 
Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tuong ung 2. 

Nên sắp đếm 2 câu ngoài ra hay phần tuong ung (sampayuttavãra). 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

864. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


471 


Pháp hữu y làm duyên cho pháp hữu y bằng Nhân duyên: Nhu nhị đề vô sắc 
(arũpaduka) có 4 câu. 

865. 

* Pháp hữu y làm duyên cho pháp hữu y bằng Cảnh duyên: 

- Ái thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái phát sanh, tà kiến... hoài nghi... phóng 
dật... uu sanh ra. 

- Tà kiến thỏa thích rất hân hoan, hoài nghi... phóng dật... uu mở mối cho (ãrabbha) 
cho uu sanh ra, tà kiến... hoài nghi... phóng dật sanh ra. 

* Pháp hữu y làm duyên cho pháp vô y bằng Cảnh duyên: 

- Chu Thánh phản khán phiền não đã trừ... phiền não hạn chế... phiền não từng sanh 
truớc kia... . 

- Quán ngộ uẩn hữu y bằng lối vô thuờng... 

- Tha tâm thông rõ lòng nguời tề toàn tâm hữu y (sarana). 

- Uẩn hữu y làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai 
thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp vô y làm duyên cho pháp vô y bằng Cảnh duyên: 

- Bố thí... giới... tịnh nghiệp (uposathakamma)... rồi do đó mới phản khán... truớc 
kia... thiền... 

- Chu Thánh xuất đạo phản khán đạo... quả... phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả và khán 
môn bằng Cảnh duyên. 

- Quán ngộ nhãn... vật... uẩn vô y (arana) bằng lối vô thuờng... thiên nhãn... làm 
duyên cho vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp vô y làm duyên cho pháp hữu y bằng Cảnh duyên: 

- Thí... giới., tịnh nghiệp rồi mới thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái sanh. 

- ... truớc kia... thiền... nhãn... vật... uẩn vô y thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan 
ái... uu sanh ra. 

866. 

* Pháp hữu y làm duyên cho pháp hữu y bằng Truởng duyên có Truởng cảnh và Truởng 
đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu: Nặng về ái rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh, tà 
kiến phát. Nặng về tà kiến rồi thỏa thích rất hân hoan... 

- Truởng đồng sanh nhu: Truởng hữu y làm duyên cho uẩn tuơng ung bằng Truởng 
duyên. 

* Pháp hữu y làm duyên cho pháp vô y bằng Truởng duyên. 

Truởng đồng sanh nhu: Truởng hữu y làm duyên cho sắc tâm bằng Truởng duyên. 

* Pháp hữu y làm duyên cho pháp hữu y và vô y bằng Truởng duyên: Truởng đồng sanh 
nhu: Truởng hữu y làm duyên cho uẩn tuơng ung và sắc tâm bằng Truởng duyên. 

* Pháp vô y làm duyên cho pháp vô y bằng Truởng duyên: Có Truởng cảnh và Truởng 
đồng sanh: 

- Truởng cảnh nhu:... thí... giới... tịnh nghiệp ịuposathakamma) rồi nặng về đó mới 
phản khán... 

- ... truớc kia... thiền... chu Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán... quả... nặng 
về Níp Bàn rồi phản khán. 



472 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hữu y 


- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ), dũ tịnh (vodanã), đạo, quả bằng 
Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô y làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp vô y làm duyên cho pháp hữu y bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như:... thí... giới... tịnh nghiệp... rồi nặng về đó mới thỏa thích rất hân 
hoan, do nặng đó rồi làm cho ái sanh, tà kiến phát. 

- Thiện đã từng làm chứa để... thiền... 

- ... nhãn... vật... nặng về uẩn vô y (arana) rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi 
làm cho ái sanh, tà kiến phát. 

867. 

* Pháp hữu y làm duyên cho pháp hữu y bằng Vô gián duyên: uẩn hữu y sanh trước 
trước làm duyên cho uẩn hữu y sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

* Pháp hữu y làm duyên cho pháp vô y bằng Vô gián duyên: uẩn hữu y (sarana) làm 
duyên cho quả sơ khởi (vutthãna) bằng Vô gián duyên. 

* Pháp vô y làm duyên cho pháp vô y bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn vô y sanh trước trước làm duyên cho uẩn vô y sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- Thuận thứ làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhũ) quả nhập thiền bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp vô y làm duyên cho pháp hữu y bằng Vô gián duyên: Khán môn làm duyên cho 
uẩn hữu y bằng Vô gián duyên. 

* ... bằng Liên tiếp duyên, bằng Đồng sanh duyên có 5 câu, bằng Hỗ tương duyên có 2 
câu, bằng Y chỉ duyên có 7 câu. 

868. 

* Pháp hữu y làm duyên cho pháp hữu y bằng Cận y duyên: Có Cảnh cận y, Vô gián cận 
y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái mạnh có thể sát sanh... phá hòa họp Tăng. 

- Nương sân... hy vọng mạnh có thể sát sanh, phá hòa họp Tăng. 

- Nương ái... hy vọng mạnh làm duyên cho ái... hy vọng bằng Cận y duyên. 

* Pháp hữu y làm duyên cho pháp vô y bằng Cận y duyên: Có Vô gián cận y và Thuần 
cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái mạnh có thể bố thí... giới... tịnh nghiệp... thiền... pháp 
quán, đạo, thông... nhập thiền phát sanh. 

- Nương sân... hy vọng mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh. 

- Nương ái mạnh... hy vọng mạnh làm duyên cho đức tin... trí, thân lạc, thân khổ, 
đạo, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

* Pháp vô y làm duyên cho pháp vô y bằng Cận y duyên: Có Cảnh cận y, Vô gián cận y 
và Thuần cận y: 

- Nương đức tin mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh. 

- Nương trì giới mạnh... trí, thân lạc, thân khổ, âm dương, vật thực... nương chỗ ở 
mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin... chỗ ở mạnh làm duyên cho trí, thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập 
thiền bằng Cận y duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyên 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


473 


* Pháp vô y làm duyên cho pháp hữu y bằng Cận y duyên: Có Cảnh cận y, Vô gián cận 
y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh, gây ngã mạn, chấp tà kiến, nương giới 
mạnh... chỗ ở mạnh có thể sát sanh... phá hòa họp Tăng. 

- Nương đức tin... chỗ ở làm duyên cho ái... hy vọng bằng Cận y duyên. 

869. 

* Pháp vô y làm duyên cho pháp vô y bằng Tiền sanh duyên: Có Cảnh tiền sanh và Vật 
tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật... bằng lối vô thường... tóm tắt... 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ... 

- Vật tiền sanh như: Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức; vật làm duyên cho uẩn vô y (arana) bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp vô y làm duyên cho pháp hữu y bằng Tiền sanh duyên: Có Cảnh tiền sanh và Vật 
tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như:... nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái sanh 
ưu phát. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẩn hữu y (sarana) bằng Tiền sanh duyên. 

... bằng Hậu sanh duyên có 2 câu,... bằng cố hưởng duyên có 2 câu. 

870. 

* Pháp hữu y làm duyên cho pháp hữu y bằng Nghiệp duyên: 

- Tư (cetanã) hữu y (sarana) làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nghiệp duyên; sắp 
căn: Có Đồng sanh và Biệt thời. 

- Đồng sanh như: Tư hữu y làm duyên cho sắc tâm bằng Nghiệp duyên. 

- Biệt thời như: Tư hữu y làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh (katattãrũpa) bằng 
Nghiệp duyên; sắp căn. 

- Đồng sanh như: Tư hữu y làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Nghiệp 
duyên. 

* Pháp vô y làm duyên cho pháp vô y bằng Nghiệp duyên: Có Đồng sanh và Biệt thời: 
Đồng sanh:... tóm tắt... 

* ... bằng Quả duyên có 1 câu, bằng Thực duyên có 4 câu, bằng Quyền duyên có 4 câu, 
bằng Thiền duyên có 4 câu, bằng Đạo duyên có 4 câu, bằng Tương ưng duyên có 2 
câu, bằng Bất tương ưng duyên có 3 câu; như nhị đề Vô sắc (arũpaduka). 

871. 

* Pháp hữu y làm duyên cho pháp hữu y bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp hữu y làm duyên cho pháp vô y bằng Hiện hữu duyên: Có Đồng sanh và Hậu 
sanh. 

* Pháp hữu y làm duyên cho pháp hữu y và vô y bằng Hiện hữu duyên. 

* Pháp vô y làm duyên cho pháp vô y bằng Hiện hữu duyên: Có Đồng sanh, Tiền sanh, 
Hậu sanh, Thực và Quyền. 

* Pháp vô y làm duyên cho pháp hữu y bằng Hiện hữu duyên: Có Đồng sanh và Tiền 
sanh: 

- ... nhãn... vật... thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái sanh... ưu phát. 



474 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hữu y 


- Vật (vatthu) làm duyên cho uẩn hữu y (sarana) bằng Hiện hữu duyên. 

* Chư pháp hữu y và vô y làm duyên cho pháp hữu y bằng Hiện hữu duyên: Có Đồng 
sanh và Tiền sanh. 

* Chư pháp hữu y và vô y làm duyên cho pháp vô y bằng Hiện hữu duyên: Có Đồng 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: uẩn hữu y và đại sung làm duyên cho sắc tâm (cỉttasamuỊỊhãna) 
bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn hữu y và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: uẩn hữu y và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện 
hữu duyên. 

872. 

Nhân 4, Cảnh 4, Trưởng 5, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 5, Hỗ tương 2, Y chỉ 7, 
Cận y 4, Tiền sanh 2, Hậu sanh 2, cố hưởng 2, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 4, Tương ưng 2, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 7, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 7. 

873. 

* Pháp hữu y làm duyên cho pháp hữu y bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên. 

* Pháp hữu y làm duyên cho pháp vô y bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp hữu y làm duyên cho pháp hữu y và vô y bằng Đồng sanh duyên. 

* Pháp vô y làm duyên cho pháp vô y bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng 
Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

* Pháp vô y làm duyên cho pháp hữu y bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền 
sanh duyên. 

* Chư pháp hữu y và vô y làm duyên cho pháp hữu y bằng Đồng sanh duyên, bằng Tiền 
sanh duyên. 

* Chư pháp hữu y và vô y làm duyên cho pháp vô y bằng Đồng sanh duyên, bằng Hậu 
sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

874. 

Phi Nhân 7,... phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 5, phi Hỗ tương 5, phi Y chỉ 5, phi Cận y 
7, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 7,... phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 4, phi Hiện 
hữu 4, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi Bất ly 4. 

875. 

Nhân duyên có phi Cảnh 4, phi Trưởng 4,... Liên tiếp 4, phi Hỗ tương 2, phi Cận y 4,... 
phi Tương ưng 2, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

876. 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Trưởng 5, Vô gián 4; nên sắp thuận theo đầu đề;... Bất ly 
7. 

Dứt nhị đề hữu y (saranaduka) 

Het nhị đề tịch điều thuận (anulomadukapatthãna) 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Tri - Quyến 4 (Cảo bản) - Sư cả Tịnh Sự 


475 


HÉT QUYỀN 4 

Hồi hướng và chia phước đến Tứ Đại Thiên Vương và tất cả chúng sanh, nhút là các vỊ chư Thiên có oai lực hộ trì Tạng 
Diệu pháp đặng thạnh hành. 

Bộ Patthãna thứ tu' 

Phiên dịch kể từ ngày 02-07-1976 (Phật lịch nhằm ngày 06-06-2520) lúc 06g00. Hoàn mãn kể từ 11-07-1976 
(Phật lịch nhằm ngày 15-06-2520) lúc 18g00 

Tu chỉnh và đánh máy kể từ 06-10-1976 (Phật lịch nhằm ngàyl3-08 (sau) năm 2520) lúc 17g40 (giờ Đòng 
Dương) và hoàn tất đánh máy vào ngày 24-12-1976 (Phật lịch nhằm ngày 04-10-2520) lúc 14gl0 

Sài Gòn/Việt Nam 



476 


Vị tri - Nhị đề - Nhị đề hữu y 


Bộ THỨ BẢY 

Bộ VỊ TRÍ 

(PATTHẴNA) 

QUYỂN THỨ BA VÀ QUYỂN THỨ TƯ 
Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
Phường Yên Hòa - cầu Giấy - Hà Nội 


ĐT: 04.37822845 - Fax (04).37822841 


Chịu trách nhiệm xuất bản 

Nguyễn Công Oánh 
Biên tập 
Đỗ Thị Huỳnh 

Trình bày 

Tỳ Khưu Siêu Thiện 

Bìa 

Mỹ Hà 


Đối tác liên kết 


THƯ VIỆN PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ 

viỆÍr^ 

ỊI f PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY ì 11 

WsTHERAVÀDA^^ 


171/10 Quốc Lộ 1A, p. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp HCM 
Website: www.phatgiaonguyenthuy.com 
www.phatgiaonguventhuv.net 
Email: webphatgiaonguyenthuy@gmail.com 


In lần thứ I số lượng 500 bản, khổ 20.5x29cm tại Xí nghiệp in Pahasa, số 774 Trường 
Chinh, Q TânBình, TPHCM ĐT: (84.8)38.153.297-Fax: (84!8)38.153.297 

Số xuất bản: 24-2012/CXB/82-02/TG ngày 29/02/2012. In xong và nộp lưu chiểu quý II 
năm 2012. 










